TRUNG TÂM LIÊU QUÁN HUẾ 
Hồng Dương Nguyễn Văn Hai 


Nguyên tắc Lý Do Đủ 


Lý Duyên Khởi 


Nhà xuất bản Thuận Hóa 
Huế — 2017 


li 


Lời đầu sách 


Tôi kính lễ bái bậc Chánh giác, bậc tối 
thắng trong hết thảy các nhà thuyết pháp, đã 
thuyết giảng Duyên khởi là bất diệt và bất 
sinh, bất đoạn và bất thường, bất nhất và 
bất dị, bất lai và bất xuất, là sự tịch diệt mọi 
hý luận, và là an ổn. 


Tập sách này —- Nguyên tắc Lý do đủ - Lý Duyên khởi — 
gôm năm chương, môi chương giới thiệu và trình bày một 
hay hai tác phâm chính yếu của mỗi một trong năm triết gia 
được chọn căn cứ trên phong cách chấp nhận hay không 
chấp nhận nguyên tắc Lý do đủ. Các triết gia được chọn 
này hoặc thuộc Phật giáo hoặc có những quan. điểm bất 
đồng với Phật giáo về một số vẫn đề, tuy vậy vẫn lưu giữ 
“mùi vị” Phật giáo trong các công trình nghiên cứu. Đầu 
tiên là hai vị luận sư Phật giáo nồi tiếng, Trần Na 
(Dignaga) và Pháp Xứng (DharmakTrtl), xem như thuộc 
chung học phái nhận thức luận và lôgic học Phật giáo, với 
hai tác phẩm theo thứ tự: Nhân Minh Nhập Chánh Lý Luận 
và Một giọt lôgic. Kế đến là SpInoza, triết gia hiện đại đầu 
tiên, với tác phẩm Ethics (Luân Lý Học); Kant, nhân vật 
trung tâm trong triết học hiện đại, với ba tập Phê Phán;: 
Deleuze, một trong các triết gia vĩ đại nhất, với hai tác 
phẩm, Djƒ#rence et répéttion và Logique dụ Sens; 
Schopenhauer, triết gia của nghệ sĩ và của chủ nghĩa bi 
quan, với luận án Vẻ Nguồn gốc Bốn mặt của Nguyên tắc 
Lý đo đu (On the Fourfold Root of the PrincIiple of 
Sufficlent Reason). Sau cùng là Meillassoux, triết gia của 
thuyết Vô duyên cớ tất yếu tính (factualité), triệt để bác bỏ 
nguyên tắc Lý do đủ, với tập 4PPRÈS LA FINITUDE (Sau 
Hữu Hạn Tính). Leibniz và Nguyên tắc Lý do đủ đã được 
trình bày rất đầy đủ trong tập sách trước đây, Tưởng 


1H 


Phát giáo trong Tì riết học Gilles Deleuze, cho nên vắng mặt 
trong tập sách này. 


Chương I bắt đầu với tập Nhân Minh Nhập Chánh Lý 
Luận, Nhân Minh là phép tắc biện luận lữa bên lập và bên 
địch. Biện luận là muôn trao sự hiểu biết của mình đến cho 
người khác. Người muốn biện luận phải có trí tự ngộ và 
ngộ tha. Nhằm hai mục đích đó, Nhân Minh phân biệt bốn 
môn nhằm đề khai ngộ cho người khác: Năng lập, Tợ năng 
lập, Năng phá và Tợ năng phá, và bốn môn nhằm đề khai 
ngộ cho chính mình: Hiện lượng, Tợ hiện lượng, Tỷ lượng 
và Tợ tỷ lượng. Chữ “tợ” có nghĩa là “hiểu một cách sai'. 
Tám môn này thành đạt hết yêu nghĩa của các luận Nhân 
Minh và luận khác về phương diện luận lý, cũng như về 
phương diện tự ngộ và ngộ tha. 


Một luận thức chơn năng lập (năng lập đúng) cần hội đủ 
điều kiện 'ngôn ngữ ba chỉ, nghĩa lý ba tướng". Ba chỉ gồm 
có tôn, nhân và dụ. Tôn có tôn y và tôn thể. Mệnh đề tôn 
gồm có tiền trần (danh từ trước) và hậu trần (danh từ sau), 
cả hai hợp lại tạo thành tôn y. Tôn thể là khi nào tiền và 
hậu trần kết hợp thành mệnh đề thống nhất. Tiền trần chỉ về 
thể của sự vật, hậu trần chỉ về nghĩa của sự vật. Sự vật nào 
cũng có thể và nghĩa. Về /hể (tiền trần) có ba tên: 7ự ứánh, 
Hữu pháp và Sở biệt. VỀ nghĩa (hậu trần) có ba tên: Sai 
biệt, Pháp và Năng biệt. Ba tướng của Nhân là điều kiện 
cần đề chơn tỷ lượng. 


Phần II. Ba tướng của Nhân và thuyết apoha, theo g/s B. 
K_Matlal, thời đây là hai khái niệm chủ yếu của Nhận 
thức luận Trần Na và LôgIc học Phật giáo. Sự tóm lược Ba 
tướng của Nhân và thuyết apoha của giáo sư dẫn đến ý 
tưởng về đặc tánh của một đối tượng gọi là đặc tánh nhân, 
linga hay hetu, “dấu lượng đoán” (inferential sign), “dấu 


chỉ lý do” (mdicator-reason). Đặc tánh này phải có ba 
tướng. 


Sau khi biểu trưng sơ sài đặc tính của hai thuyết Ba tướng 
của Nhân và apoha, g/s Matilal nương vào tướng cuôi của 
Ba tướng mở rộng thuyết tỷ lượng của ông để bao gồm 
thuyết của ông “làm thế nào phái sinh nhận thức từ ngôn 
ngữ (language) hay từ ngữ (words)` Sự mở rộng này tạo ra 
thuyết apoha, tức thuyết khiến trừ các khả thê đối thủ, một 
cách giải thích tổng tướng. Khai triển thuyết apoha là 
phương cách thay thế khả thi thuyết tông tướng thực tồn. 


Phần II: Khác biệt giữa Trần Na và Pháp Xứng về 
apoha, bàn về vẫn đề Dignäaga và Dharmakïrti không chia 
sẻ cùng một quan điểm triết học căn bản. Trong trường hợp 
Dignãga, thuyết apoha trở thành một thuyết tổng quát vê 
nhận thức khái niệm (phân biệt; vi⁄a/2a) bao gôm cả tỷ 
lượng (mference) và nhận thức ngôn ngữ (verbal 
cognition). Dignãga rất quan tâm đến vấn đề quan hệ tắt 
nhiên giữa linga và lingin hay giữa hefu+ và sadhya. 
Dignäãga tìm cách xây dựng một hệ lôgIc mới không tùy 
thuộc bất kỳ truyền thống nào và được chấp nhận bởi 
những công trình khảo cứu nghiêm túc căn cứ trên kinh 
nghiệm và nhận thức thường nghiệm. 


Dharmakïrti chủ trương có một qgưan hệ tất nhiên giữa 
nhân và thuộc tính cần chứng minh — quan hệ mà ông gọi 
là một svabhavaprafibandha. Với học thuyết này ông có 
thể bác bỏ tánh chất quy nạp của lôgic Ấn Độ mà Dignäga 
là đại điện. Dharmakirti có thể là người đầu tiên thiết lập 
phương pháp diễn dịch của lôgic ở Ấn Độ. 
svabhävapratibandha bao gồm hai mô thức: nhân quả 
(tadutpati) và đồng quy nhát (tădãtmya). 


Trong công trình của DharmakTrt, từ svabhãva có nghĩa 
không những là phán biệt (vikalpa) mà còn là năng lực tác 
quả (arthakriyäšsaldi) của thực tôn. Đôi với DharmakTrti vũ 
trụ ngôn thuyết của các tổng tướng không nhất thiết được 
mang lại tiên nghiệm do bởi tập khí (yasan4.) từ vô thủy mà 
thực ra, nó đâm rễ bền chặt trong thế giới hiện thực của 
năng lực tác quả. 


Một đặc điểm quan trọng của nhận thức luận DharmakIrti 
không thấy có trong Dignãga là đặc biệt quan tâm giải thích 
toàn bộ quá trình nhận thức luận bắt đầu với một đối tượng 
ở thế giới bên ngoài, tiếp sau đó là cảm giác đối tượng, 
nhận diện hay phán đoán nó, nhận thức tỷ lượng hay nhận 
thức ngôn ngữ căn cứ trên phán đoán, một ham muôn hành 
động hướng về phía đối tượng cảm giác, một hành động, 
v.v..., và kết thúc với sự hoàn thành thực tế sự ham muốn. 
Dharmakrti bắt buộc phải thi thiết một tương quan giữa hai 
cảnh giới, cảm giác và khái niệm, Chính phản đoản cảm 
năng (perceptual judgment) bắc cầu giữa hai cảnh giới ấy. 


Vũ trụ ngôn thuyết của Dharmakirti được tổ chức chỉnh tê 
phù hợp với hai quan hệ chủ yếu của nguyên tắc Lý do đủ: 
tadutpatti và tãdãtmya trong khi vũ trụ ngôn thuyết của 
Dignäga chỉ là một tập thường thức (collection of common 
sense). 7oản bộ hệ thống của Dharmakirti đặt cơ sở trên 
giáo lý Duyên khởi và mọi sự vật đêu có thể và phải được 
giải thích bằng vào Duyên khởi. Trong cảnh huỗng này, 
“evalaksana` (tự tướng) được Dharmakrrti định nghĩa rõ 
ràng bằng cách tiễn dẫn khái niệm năng lực tác dụng theo 
luật nhân duyên (causal efficiency). Với Dharmakirti, tồn 
tại là tồn tại năng lực tác dụng theo luật nhân duyên. 


Tham chiếu thuyết apoha, Dharmakirti nương vào lý 
Duyên khởi đê xác định cái gì là anya (cái trái ngược phải 
khiên trừ) trong anyãpoha (exclusion ofthe other), khác 


VI 


hắn Dignäga nương vào hệ thống phân cấp tổng tướng và 
tự tướng của ông. Trong hệ Dharmakrrti đông nhât và dị 
biệt đêu được xác định bởi quan hệ nhân duyên. 


Dignãga không chấp nhận quan hệ nhân quả như cơ sở của 
phép tỷ lượng (mference) của ông, trong khi DharmakTrti 
mạnh mẽ nương vào thuyết Duyên khởi, hình như nhờ vậy 
mà Dharmakirti có thê khẳng định sự kết nối phố biến giữa 
hai đối tượng. Có thể xem đó là trường hợp Dharmakïrti 
đem giáo lý uyên thống Duyên khởi trang bị với học 
thuyết mới về năng lực tác dụng theo luật nhân duyên 
(causal efficlency) thay thế thường thức của người phàm là 
những gì Dignäga cuôi cùng nương cậy trong hệ lôgic của 
ông. Cuối phần III này là một tóm lược và bổ túc những 
điểm khác biệt chủ yếu về giáo nghĩa giữa Dignãga và 
Dharmakïrti. Có một số chủ đề được Dharmakïrti đem ra 
bàn luận lần đầu và nỗ lực chứng minh như thuyết sát na 
sinh diệt, chăng hạn. 


Phần IV: Thuyết sát na sinh diệt dẫn đến nhận thức ức 
tại cứu cánh như là tự tướng, là vật tự thân, là chân để, phi 
cấu tạo, phi tưởng tượng, phi quan hệ, là điểm toán học sát 
na diệt, là điểm thực tại. Sát na sinh diệt không có thuộc 
tính, không tồn tại, và không thể phân. Ngoài ra, với đặc 
tính sát na sinh diệt, một vật thê không có sự chuyền động 
mặc dầu sát na sinh diệt sinh khởi tương tục bắt đoạn cho ta 
cảm tưởng một vật thể đang chuyên động, giống như một 
dãy đèn lần lượt chuyển ngọn lửa liên tục từ đèn này đến 
đèn kế tiếp cho ta cảm tưởng một ngọn lửa đang di động. 
Chuyên động có nghĩa là khởi lên ở chỗ này và biến mất ở 
chỗ khác. Như thế, hạn kỳ sinh diệt của nó tối thiểu là hai 
sát na. Một sát na khởi lên mà không biến mắt thời ý nghĩa 
sinh diệt trong sát na sẽ không có và vật thể không còn là 
đối tượng của cảm giác nữa. 


VI 


Thực ra, không có đối tượng di chuyển mà chỉ có tác dụng 
liên tục. Chính ngay vật thể là chuyển động. Hai sát na sinh 
diệt kế tiếp nhau là hai sát na sinh diệt khác nhau, sát na 
sinh điệt này biến mất không liên hệ chút nào với sát na 
sinh diệt kế tiếp. Khi một vật thê rơi, tại mỗi điểm không 
gian và thời gian, tốc độ của vật thể thay đổi, năng lượng tử 
và trọng lượng của vật thể cũng thay đổi. Nghĩa là ta có 
những vật thể khác biệt nhau sau mỗi sát na đang rơi nối 
đuôi nhau chứ không phải cùng một vật thê rơi từ đầu đến 
cuối. 

Về phương diện luận lý học, thuyết sát na có thể dẫn xuất 
từ luật phi mâu thuẫn. Khác với cảm giác đơn thuần trực 
nhận tự tướng tức khoảnh khắc điểm, mọi suy luận đều 
phân biệt tổng tướng bằng sự phân đôi. “Xanh” có nghĩa là 
phủ định “không xanh”, “không bò” có nghĩa là khiển trừ 
“bò”. Luật phi mâu thuẫn là một hình thức mô tả sự kiện 
mọi nhận thức bằng tỷ lượng đều phân đôi và tương đối. 
Tuy nhiên, có trường hợp sự vật tuy dị phẩm mà không 
hoàn toàn mâu thuẫn, chăng hạn như “xanh” và “vàng”. 
Trong trường hợp này, ta nói chúng sai khác. 


Bất cứ gì tồn tại đều tồn tại cách ly với những sự vật tỒn tại 
“khác'. Chỉ có một cái gì đó thực sự cách ly với mọi tồn tại 
khác, cái gì đó thực sự độc nhất: đó là điểm toán học sát na 
sinh điệt, còn gọi là thực tại điểm. Quan hệ duy nhất của nó 
với những tồn thể khác lá “sai khác”, sai khác về mặt số tự 
chứ chẳng phải sai khác về mặt định tính. 


Luật tảnh sai khác phát biểu như sau: “Một sự vật là sai 
khác khi nó kết hợp với những pháp tương vi (viruddha- 
dharma-samsargad anyad vasfu)”. Pháp tương vị là pháp 
mâu thuẫn, trái ngược, hay sai khác. 


Luật tánh sai khác chính là một hình thức phú định của luật 
phi mâu thuẫn: “Không có vật gì cùng một tướng trạng, tại 
cùng một vị trí, đồng thời sở hữu hai thuộc tính mâu thuẫn 


VII 


triệt để loại trừ hỗ tương.” Điểm đáng lưu ý là luật phi mâu 
thuẫn, một luật lôgic Aristotle, hàm chứa một quan hệ có 
thật giữa thực chất và thuộc tính. Phật giáo phản bác quan 
điểm này, cho rằng mọi quan hệ vì kết hợp ít nhất hai hữu, 
nên không hiện hữu riêng biệt đối với các hữu liên hệ, do 
đó không có thật. Lý do: Bất kỳ sự vật gì có thật thời phải 
tự hữu, hiện hữu cách ly những sự vật khác. Nếu không, 
thời đối với những hữu khác, nó chỉ là một giả danh hay 
một vọng tưởng. 

Đề biện minh cho thuyết sát na, ta cũng có thể phân tích ý 
nghĩa của hai khái niệm có thật và không có thật, hữu và 
phi hữu. Sự phân tích nảy cho thấy ba đặc tính, có (hát, tác 
dụng có hiệu quả, và biến chuyển, tương quan liên hệ theo 
luật đồng quy nhất (/ãđãữnya), nghĩa là cả ba biểu trưng 
đặc tính của cùng một căn bản hữu pháp. Đó là khoảnh 
khắc điểm, là thực tại điểm. Về khái niệm “không có thật 
(phi hữu), thuyết sát na cho rằng phi hữu chỉ là một tên gọi, 
không một thực tại nào tương ứng với danh xưng ấy. Hủy 
diệt có hai hình thái hủy diệt bằng kinh nghiệm 
(pradhvamsa), như dùng búa đập vỡ cái bình, và hủy diệt 
siêu thường tức biến dịch sinh tử, nghĩa là sinh khởi và hủy 
diệt trong từng khoảnh khắc như chớp điển, và cứ như vậy 
liên tục tiếp nối nhau từ vô thỉ đến vô chung. Hình thái hủy 
diệt này nhỏ nhiệm, sâu kín khó thấy khó biết, chính là bản 
thể của thực tại. Một Đạo sư Tây tạng đã quả quyết: “7c 
tại chính nó có tên gọi là hủy diệt, nghĩa là, thực tại cứu 
cánh chỉ tôn tại trong khoảnh khắc”. Thực tại hủy diệt tự 
nó hiện khởi, vì nó có tánh năng động. Không thể chia thực 
tại ra thành phần phi hữu nối tiếp theo sau phần hữu. Diệt 
và sinh đồng thời câu khởi trong chớp nhoáng, bởi thế hữu 
và phi hữu chỉ là hai danh xưng khác nhau của cùng một tự 
thê. 


Mọi sự vật biếu tượng chính tánh hủy diệt của nó. Nếu có 
cái gì trong khoảnh khắc trước tôn tại trong khoảnh khắc kê 


1X 


tiếp, thời như vậy là nó sẽ tồn tại mãi mãi. Tĩnh chỉ có 
nghĩa là thường trụ, vĩnh viễn không biến mất. Nếu thực 
chất có, nó sẽ thường trụ. Nếu thực chất không có, như theo 
chủ trương của thuyết sát na, sự hữu bắt buộc phải tức thời, 
thoáng qua trong một khoảnh khắc điểm. Không có thực 
chất thường trụ với thuộc tính biến chuyền, nghĩa là thực 
tại không thể phân chia thành thực chất và thuộc tính. Nó 
bất khả phân và tức thời. 

Vì sự hữu là hủy diệt thường xuyên cho nên sự hữu tương 
tục hiển hiện, nghĩa là đương thể hủy diệt và biến chuyên, 
không cần một nhân hủy diệt nào cả. Toàn bộ nhân và 
duyên của mọi biến cô nhất định dẫn đến kết quả là biến cố 
Ấy, vì toàn bộ có mặt cho nên không cần thêm cái gì khác, 
do đó foàn bộ nhân và duyên chính là biến có kết quả. 
Cũng như vậy, tự thân các sự vật là hoại diệt, cho nên 
không cần nhân nào khác để hủy diệt hay để biến chuyền. 
Do đó, fhực tại cứu cánh được miếu tả chẳng những có khả 
năng tính tác dụng có hiệu quả, mà còn có đặc tính hoại 
diệt hay hủy diệt. 


Th. Stcherbatsky có nêu lên và chỉ ra sự sai lầm về một 
điểm sai lệch quan trọng của triết học Bergson đối với giáo 
lý Phật. Theo giáo lý Phật, thời tục (duration của Bergson) 
là một cấu tạo, cảm giác tức thời là thực, ngược với 
Bergson, thời tục là thực, thời khoảnh là tiết diện trong thời 
tục do tưởng tượng cầu tạo. 


Phần V: Duyên khởi. Thuật ngữ “rzfifya-samuipädad' 
(Dependent Origination; Duyên khởi) có nghĩa là mỗi một 
sát na sinh diệt của thực tại sinh khởi lệ thuộc vào một tổ 
hợp các sát na sinh diệt mà nó nhất thiết phải là phần tử kế 
tiếp, nó sinh khởi hỗ tương y tồn vào “một toàn bộ nhân và 
duyên”. Thuyết Duyên khởi của Phật giáo là một hệ quả 
trực tiếp của thuyết sát na sinh diệt. Nhân không còn tôn tại 
khi quả đã được sinh. Quả tiếp ngay sau nhân nhưng nó 
không sản sinh bởi nhân. Có thể nói, nó sinh khởi từ không 


X 


(abhitvä bhavari), bởi vì không thê có được một sự đồng 
thời tôn tại của nhân vả quả. 


Quả phát sinh là do sự sinh khởi một sự vật nhự thế này thế 
nọ nhờ duyên phối hợp (tat tad ãáritya upadyafe). Vì quả 
vụt hiện ra ngay sau khi nhân hiện hữu nên không có gián 
cách nào giữa chúng để một tác động có thể xảy ra và vì 
vậy, không có sự vật nào được sản sinh. Chỉ cần tồn tại là 
nhân tác động. Do đó, cái gọi là thao tác của một nhân sản 
sinh quả của nó và cái gọi là sự phụ thuộc của quả vào nhân 
của nó phải xem như sự phụ thuộc của quả vào nhân của nó 
là sự kiện nó luôn luôn theo sau sự có mặt của nhân đó và 
cái gọi là thao tác của nhân là sự kiện nhân luôn luôn đứng 
trước quả của nó. Nhân là bản thân sự vật, là vật tự thân 
tách rời mọi mở rộng và mọi gia lực tác động (vasíu- 
máãtram vilaksanụa-vyäpara-rahitam hetu]). 


Có ba cách phát biểu ý nghĩa của từ ngữ “Duyên khởi'. 
Theo cách đầu, “cái này có, cái kia có” (asmin safi idam 
bhavari). Cách phát biểu thứ hai: “Thật sự không có sản 
sinh, chỉ có hỗ tương y tồn” (prafitya tat samuipannam 
noipannam tat svabhävafah). Cách thứ ba nói: “Hết thảy 
mọi yếu tố đều vô lực” [forceless; ?rvyãparäh (akimecir- 
karah) sarve dharmah|. Phật giáo xác định sự vật sinh khởi 
không từ tự Ngã, không từ tha Ngã và không tạp loạn vô 
chương một cách ngẫu nhiên. Thật ra, chúng không được 
sản sinh, chúng sinh khởi tùy thuộc các nguyên nhân của 
chúng. Mọi sinh khởi đều tuân theo các luật nhân duyên 
nghiêm ngặt. 


Duyên khởi là động (kmetic; calah .... praffya- 
samuipadaj). Thực tại có hai, một, tối hậu và thuần túy, đó 
là thực tại của sát na sinh diệt. Thực tại kia là một thực tại 
đi kèm sát na sinh diệt đó, nó hỗn hợp với một hình ảnh 
được cấu tạo bởi khả năng tưởng tượng phong phú của 


XI 


chúng ta. Đó là thực tại của đối tượng thường nghiệm. Do 
đó, cũng có hai quan hệ nhân quả, một là khả năng tính tác 
dụng có hiệu quả của sát na sinh diệt, hai là khả năng tính 
tác dụng có hiệu quả của đối tượng thường nghiệm đi kèm 
sát na sinh điệt đó. Vì tồn tại tự nó là hiệu năng nhân quả 
(causal efflcacy; artha-kriya-samartha) cho nên nhân và sự 
vật là hai cách nhìn khác nhau đối với cùng một thực tại. 


Một điểm đặc biệt của thuyết duyên khởi là “không cái gì 
đơn độc đến từ đơn độc/ Từ một toàn thể vạn sự phát 
sinh.” Toàn thể ở đây bao gồm những nhân và duyên. 
Quan hệ nhân quả vì vậy được xem như một quan hệ nhiều- 
một. Một biến cố hiển hiện bảo đảm sự có mặt toàn thể 
những nhân và duyên của nó. Quả không vượt quá và ở trên 
sự có mặt toàn thê các nhân của nó (sahakari-sakalyam na 
prapfer afiricyaíe). Vì vậy dùng tỷ lượng để nhận thức tồn 
tại của nhân khi một biến cố diễn ra an toàn hơn là dùng tỷ 
lượng để nhận thức khả thể của sự xuất hiện quả từ tồn tại 
của nhân của nó. Sự tựu thành quả luôn luôn có thể bị phá 
hoại bởi một biến cố không thê dự tri. 


Phần VI: Một giọt lôgic bắt đầu với lời thuật lại của g/s 
Alfed R. Scheepers về việc ông khám phá nguyên tắc Lý 
do đủ của Leibn1z không gì khác hơn là Lý Duyên khởi của 
Phật giáo. Sự tương đồng giữa hai nguyên tắc, Lý do đủ 
của Lelbniz và Lý Duyên khởi của Phật giáo được thuyên 
giải trong Buddhist Logic tập I của Th. Stcherbatsky. Danh 
từ Buddhist Logic được Th. Stcherbatsky dùng để gọi tên 
hệ thống Nhán mình luận tức hệ thống nhận thức luận và 
lôgic của Trần Na (Dignãga) và Pháp Xứng (Dharmakirti). 
Trong cuốn Ö8đ4hist Logic tập L, bộ Nyãya-bindu (Chánh 
Lý Nhất Trích Luận, Việt dịch: Một giọt lôgic) của 
Dharmakirti được trình bày qua hai phần: A. Nhận thức 
luận Nyãya-bindu và B. Lôgic học với sớ giải của 
Dharmottara (Pháp Thượng). Phần dịch Anh ngữ bộ 


XI 


Maya-bindu và sớ giải của Dharmottara được trình bày 
trong cuôn Pddhisĩ Logic tập II. 


A. Nhận thức luận Nyäya-bindu. 

Mục đích và phạm vỉ của lượng luận Phật giáo. 

Khởi đầu thuyết trình về Nhân minh luận, để minh định 
mục đích và phạm vi của khoa nhận thức và luận lý do 
Ngài chủ trương, Pháp Xứng tuyên bố: “Mọi hành động 
thành công là nhờ trước đó nhận thức đúng, vì vậy chúng ta 
bắt đầu khảo sát điều đó.” Nhận thức đúng (samyag-jñãna 
= pramana) là nhận thức thành công, nghĩa là, đưa đến một 
quyết tâm (a resolve) hay một phán đoán (judgment; 
adhyavasãya = niácaya) dẫn tới một hành động thành công 
(successful action; øưrusärtha = siddhi). Vẫn đề căn bản 
của lượng luận là /íh đáng tin cậy (reliability) của nhận 
thức của chúng ta về những hiện tượng tâm thức xuất hiện 
trước hết thảy mọi hành động có mục đích. Lượng luận 
khảo sát những nguồn cội của nhận thức, cảm giác, phản 
xạ, quan niệm, phán đoán, suy lý của chúng ta và cũng bao 
hàm một học thuyết rất tường tế về tam đoạn luận 
(syllogism; tha lượng đoán) và về những lỗi lôgic. Do đó, 
lượng luận đụng độ với vấn đề thực tại của đối tượng nhận 
thức và công hiệu của tư lượng khái niệm (conceptual 
thought). 


LôgIc của lượng luận chỉ nghiên cứu / /ưởng suy lý 
(discursive thought), tức là những nhận thức xem như 
nguồn cội khả xác định của các hành động có mục đích. Tư 
tưởng suy lý được chia thành ba phần chính đề cập theo thứ 
tự các vấn đề /z¡ nguyên (origin), mô thức (forms) và biểu 
hiện bằng lời nói (verbal expression) của nhận thức. Ba chủ 
đề chính đó được gọi là cđm quan lượng đoán (sense- 
perception), /# lượng đoán (inference) và íha lượng đoản 
hay fam đoạn luận (syllogism). Chúng liên quan đến cảm 
năng (sensibility) xem như nguồn chủ yếu của nhận thức 


xII 


ngoại tại (external reality), đến ứrí năng (intellect) xem như 
nguồn sản sinh các mô thức của nhận thức ấy và đến fm 
đoạn luận (syllogism) xem như biểu hiện đầy đủ bằng lời 
nói quá trình nhận thức. Vì thế tư tưởng suy lý bao gồm cả 
lượng luận (eplistemology) và lôgic hình thức (formal 
logic). 


Cần phải biết một nguồn nhận thức đúng là không mâu 
thuẫn với kinh nghiệm (øz2n„ãnam avisarnvađi); mọi nhận 
thức đúng không bị kinh nghiệm phản chứng gây mâu 
thuần phi lý, bởi vì nhận thức đúng là nhận thức có công 
hiệu (präpakam jñãnam pramanam), tức có khả năng tính 
tác dụng có hiệu quả. 


Ngoài đặc tính kinh nghiệm không bị mâu thuẫn phản bác, 
còn có đặc tính nhận thức là một nhận thức mới 
(anadhigata-artha-adhiganmt = prathamam avisamvadi), trì 
nhận vật thê chưa từng được nhận thức. Phật học xem đối 
tượng như những sát na, như những chuỗi biến cố và phân 
biệt nghiêm cách các cảm quan với trí năng. Các cảm quan 
năm bắt, trí năng cấu tạo. Vì vậy, sát na đầu tiên luôn luôn 
là sát na cảm giác, có khả năng châm ngòi hành động của 
trí năng tạo nên một tổng hợp các sát na, y chiều những quy 
luật riêng của nó. Nếu một đối tượng được cảm giác, kế 
tiếp sát na cảm giác đầu tiên là một hình ảnh sinh động 
(sphu†‡abha). Tóm lại, nhận thức nh nhận thức mới, không 
phải tái nhận thức, mà chỉ là một sát na và sát na đó là 
nguôn cội thực của nhận thức, hay nguồn cội của nhận thức 
đạt tới thực tại cứu cánh của đối tượng. Tất cả chỉ là kinh 
nghiệm duyên khởi, một quá trình-quả. 


Hai thực tại. 

Trong học phái Trần Na và Pháp Xứng hai từ Tổn đại 
(Existence) và 7ực rại (Reality) đều có nghĩa là (hực tại 
cứu cánh (ultimate reality) và có thể hoán chuyển Tôn tại, 


XIV 


tồn tại thực, tồn tại cứu cánh không gì khác hơn là khả 
năng tính tác dụng có hiệu quả (artha-kriya-samarthya- 
laksanam vastu paramartha-sa). Cái không có khả năng 
tính ấy là không thật, là một hư cấu. Trực tiếp đối nghịch 
chúng là thực tại thuần túy trong đó không có chút câu tạo 
tưởng tượng nào. Giữa hai thứ đó, chúng ta có một thế giới 
một nửa tưởng tượng, tuy bao gồm những hình ảnh cấu tạo, 
nhưng được thi thiết trên một nền tảng vững chắc của thực 
tại khách quan. Đó là /hể giới hiện tượng. Như thê là có hai 
thứ thực tại, một thuần túy, và một hỗn hợp với tưởng 
tượng. Một thứ bao gồm toàn những sát na sinh diệt (ksana 
= svalaksana) chưa có vị trí xác định trong thời gian, chẳng 
có vị trí xác định trong không gian, cũng chẳng có phẩm 
chất cảm tính. Đó là (bực tại cứu cánh hay thuân túy 
(paramärtha-sai; chân đề). Thứ thực tại kia bao gồm những 
hình ảnh được đối tượng hóa, được chúng ta phú cho với 
một vị trí trong thời gian, một địa điểm trong không gian, 
và với hết thảy mọi thứ phâm chất cảm tính và trừu tượng. 
Đó là /hực tại hiện tượng hay thường nghiệm (samw†ffi-saf; 
thế tục đế). Thực tại cứu cánh và thực tại hiện tượng là hai 
thực tại của luận gia Phật giáo, thực tại cứu cánh phản ánh 
trong một cảm giác thuần túy, và thực tại hiện tượng phản 
ánh trong một hình ảnh được đối tượng hóa. 


Tính phân đôi của một nguồn nhận thức. 

Một nguồn nhận thức hoặc trực tiếp tức cẩm giác 
(sensation), hoặc gián tiếp tức khái niệm (conception). 
Nguồn đầu là một phản ánh thụ động (ørz/ibhäsa), nguôn 
sau là một phản ánh có-điều kiện (#zijpanä). Nguồn thứ 
nhất nắm bắt đối tượng (gr„), nguồn thứ hai tưởng 
tượng (vikalpayai) cùng một đối tượng. 


Lý do phân biệt hai cách lượng biết. : : 
Tuy không thê phân biệt hai cách lượng biết trên thực tê 
chúng ta nhận thây vân cân phải phân biệt chúng. Tại vì 


XVv 


nhận thức hiện lượng là một thứ nhận thức đơn thuần, 
không bị chỉ phối bởi tập tục, truyền thống, và tư dục nên 
có thâm quyền tối thượng, là chứng lý vững chắc nhất. Cho 
nên cần phải phân cách với tỷ lượng, một lối nhận thức 
bằng trí năng liễu biệt, Chủ thê luôn luôn ly cách với đối 
tượng. Tỷ lượng tự nó không có thẩm quyền. Nó không 
được mâu thuẫn với chứng lý hiện lượng. Tuy nhiên, chính 
nhờ tỷ lượng mà hiện lượng được phát biểu. Sự khác biệt 
giữa hiện lượng và tỷ lượng giúp ta nhận chân giới hạn của 
sự hiểu biết thông tục. Giới hạn đó là ta không thể dùng 
luận lý thế gian đề siêu quá kinh nghiệm trực quan của cảm 
giác. Đối với các vấn đề siêu quá cảm giác, lập trường và 
lời dạy của đức Phật rất rõ ràng chính xác trong đoạn kinh 
sau đây: “Này các tu sĩ! Đừng bao giờ chấp nhận lời dạy 
của ta chỉ vì do lòng tôn kính! Hãy để cho các bậc có học 
phân tích lời dạy của ta như thể vàng được công nhận sau 
khi đốt, cắt, và chà xát.” Thật ra, chúng ta sở hữu một 
nguồn nhận thức phi cảm tính. Đó là #í năng 
(understanding). Nhưng nguồn đó không trực tiếp, không 
độc lập, không thê vượt quá kinh nghiệm cảm tính. Vì vậy 
mọi sự vật siêu cảm tính đều bất xác định (aniscifa). Mọi 
cầu tạo trong cảnh giới phi cảm tính đều biện chứng, nghĩa 
là, tự mâu thuẫn. Chúng ta cần phân biệt giữa nhận thức 
thường nghiệm và những điều kiện tiên nghiệm khả thể của 
nó. Sự khu phân nghiêm cách giữa cảm năng và trí năng 
như hai nguồn nhận thức độc đáo dẫn ngay đến giả thiết 
cảm năng thuần túy, đối tượng thuần túy và lý tính thuần 
túy (hay trí năng) [suddham pratyaksam, suddha-arthah, 
$uddhã kalpanal. Chúng là những sự vật cần thiết như 
những điều kiện tiên nghiệm của toàn bộ nhận thức của 
chúng ta, toàn bộ này sụp đồ nếu không có chúng. 


B. Lôgic học. 
LôgIc của Nhân minh học chỉ nghiên cứu íw fưởng suy lÿ 
(discursive thoupht), tức là những nhận thức xem như 


XVI 


nguồn cội khả xác định của các hành động có mục đích. Tư 
tưởng suy lý được chia thành ba phần chính đề cập theo thứ 
tự các vân đề /z¡ nguyên (origin), mô thức (forms) và biểu 
hiện bằng lời nói (verbal expression) của nhận thức. Ba chủ 
đề chính đó được gọi là cỉm quan lượng đoán (sense- 
perception), ứ/ lượng đoán (inference) và (ha lượng đoán 
(syllogism). Chúng liên quan đến cảm năng (sensibility) 
xem như nguôn chủ yếu của nhận thức ngoại tại (external 
reality), đến #í năng (intellect) xem như nguồn sản sinh 
các mô thức của nhận thức ấy và đến /ba jượng đoán 
(syllogism) xem như biểu hiện đầy đủ bằng lời nói quá 
trình nhận thức. Vì thế /w tưởng suy lý bao gỗm cả nhận 
thức luận (epistemnology) và lôgiec hình thức (ƒormal logic). 


Cảm quan lượng đoán. 

Theo các nhà Phật học, vật tự thân của sự vật, chúng ta 
không bao giờ có thể biểu hiện được. Chúng ta chỉ biết đến 
những quan hệ của nó mả thôi. Chúng ta đặc trưng sự vật 
được định nghĩa bằng phủ định. Toàn bộ khoa học nhận 
thức luận được xây dựng trên cơ sở của một dị biệt trên 
nguyên tắc giữa một nhận thức trực tiếp và một nhận thức 
gián tiếp. Chúng ta có thể gọi nguồn trực tiếp của nhận thức 
là cảm năng và nguồn gián tiếp là /r/ năng, nhưng các từ 
ngữ đó có nghĩa cảm năng là bất trí năng và trí năng là bất 
cảm năng. Như thế, theo thuyết nhận thức, chúng ta nhận 
thức được sự vật chỉ khi nào thiết lập những gì là cảm năng 
thuần túy ($uddham pratyaksam = nirvikalpakam; tịnh hiện 
lượng) và những gì là ứrí năng thuần túy (šuddhä kalpanä). 


Tính năng nhất ban của mọi nhận thức thực là một nhận 
thức mới chăng phải là tái nhận thức. Và đó chỉ là khoảnh 
khắc đầu tiên của mọi nhận thức, đó là hiện lượng. Hiện 
lượng có riêng chức năng, có riêng đối tượng và nguyên 
nhân của nó. Chức năng của nó là đem đối tượng trình điện 
giác quan bằng phương cách nhận thức. Đối tượng của nó 


XVII 


là /# tướng (svalaksana), vì chỉ đơn độc tự tướng là đối 
tượng thực, thực và công hiệu, khả dĩ sản sinh một kích 
thích trên giác quan. Nguyên nhân hay một trong những 
nguyên nhân, lại một lần nữa, là fướng. Tính năng nhất 
ban của tất cả nhận thức là một trong các nguyên nhân sản 
sinh nó đồng thời là đối tượng của nó. 


Đặc tính nỗi bật của hiện lượng là bắt cấu tạo. Hiện lượng 
là một nguồn nhận thức có chức năng phát tín hiệu về sự 
hiện diện đối tượng trong tầm mức nhận thức, kế tiếp là sự 
cấu tạo hình ảnh của đối tượng đó. Phật học định nghĩa 
hiện lượng một cách rất đơn giản: hiện lượng là cảm giác 
kế tiếp bởi khái niệm. Nhằm chứng minh cảm giác thuần 
túy là một thực tại, DharmakTrtI đề nghị một thử nghiệm 
theo phương pháp nội quán (Introspection). 


Tính năng đặc trưng thứ hai của hiện lượng là không chứa 
bắt kỳ vọng pháp nào (abhrania). Chúng ta nhận thức trực 
tiếp chí khoảnh khắc đầu tiên của sự vật từ đó trí tuệ thao 
tác cầu tạo hình ảnh của đối tượng. Khi thêm “pjỉ vọng 
trởng” vào định nghĩa “hiện lượng là trừ phân biệt` của 
Dignãga, Dharmakirti muốn chỉ ra rằng với cảm giác thuần 
túy chúng ta liên hệ trực tiếp với thực tại cứu cánh, với vật 
tự thân, hoàn toàn khác biệt với những gì kế tiếp theo sau 
— hình ảnh, khái niệm, phán đoán và tỷ lượng — di 
chuyển chúng ta vào thế giới thường nghiệm, nhân tạo, chủ 
quan. 


Tóm lại, Dignãga và Dharmakirti thi thiết hai yếu tố dị tính 
trong lôgic học Phật giáo, một là cảm giác thuần túy phi 
cấu tạo, và hai là một tổng hợp cấu tạo hay khái niệm. 
Thêm vào đó, thuyết nội quán cùng với thuyết về hình ảnh 
và danh xưng, tất cả tạo nên tính năng đặc trưng của lượng 
luận Phật giáo. 


XVIH 


Phán doán 

Phật học phân biệt nghiêm cách giữa hai cảnh giới, thực tại 
cứu cánh và thế giới tưởng tượng thường nghiệm. 7ực tại 
không gì khác hơn là khả năng tính tác dụng có hiệu quả 
và trí tưởng tượng cấu tạo không gì khác hơn là lôgic. 


Về mặt tâm lý, tiễn trình hoạt động tâm lý khởi đầu từ lúc 
cảm giác trực nhận sự hiện hữu của vật tự thân trong tầm 
nhận thức. Tiếp đến là sự thành lập một hình ảnh của nó, 
rồi hình ảnh ấy được khái niệm hóa. Cuối cùng là phán 
đoán, sự quyết định đồng nhất khái niệm với vật tự thân 
nhằm tạo nên sự lượng biết. Phán đoán của cảm giác là tác 
động cơ bản của trí năng. Hết thảy mọi thao tác của trí năng 
có thê tóm thu lại trong các phán đoán. Trí năng vì vậy có 
thể định nghĩa như khả năng phán đoán, nhưng tác động cơ 
bản của nó là tác động được bao gồm trong định nghĩa phủ 
định của hiện lượng (kalipnanapodglha; hiện lượng là trừ phân 
biệt). Phán đoán là một tác động của trí tuệ thống nhất cảm 
giác và khái niệm nhằm tạo nên sự lượng biết. Tóm lại, 
phán đoán có thể xem như là sự quy chiếu một khái niệm 
về với vật tự thân liên hệ, đem một sự thể có thể phát biểu 
thành lời qui hợp về với một sự thể không thể bày tỏ bằng 
ngôn ngữ. 


Từ adhyavasaya cũng được phiên dịch là “phán đoán” và 
cũng thường được dịch là một quyết định, hay một hành 
động ý chí. Đặc biệt hơn, nó là một quyết định liên quan 
đến sự đồng nhất hóa hai sự vật (ekatvadhyavasaya). Như 
thế, phán đoán cảm năng là một quả quyết về sự giống 
nhau giữa hai sự vật hoản toàn khác biệt. Đó là một tổng 
hợp đem lại với nhau hai phần tuyệt đối không giống nhau. 
Trong một phán đoán như vậy, thực tại điểm được phú cho 
một vị trí trong một chuỗi thời gian tương ứng các sát na 
diệt; nó được cài đặt trong thời gian cụ thể và trở thành một 
bộ phận của một đối tượng tương tục (sazø/ãna). Do một 


XIX 


tổng hợp đặc biệt các sát na sinh diệt liên tiếp, nó trở thành 
một thân mở rộng và một lần nữa, do một tổng hợp đặc biệt 
các khoảnh khắc đó, có được tất cả những cảm tính và 
phẩm tính khác của nó, nó trở thành một tổng tướng 
(samanya-laksana = ekafva-adhyavasayd). 


Các nhà Phật học thường dịnh nghĩa: “Phán đoán có nghĩa 
là tạo trong trí óc một ý niệm”. Cả tự lượng đoán và cảm 
quan lượng đoán đều chứa phán đoán, nhưng tự lượng đoán 
xử lý các khái niệm một cách trực tiếp. Trong bản chất nó 
là một hoạt động khái niệm. Cảm quan lượng đoán hay 
phán đoán cảm năng là hoạt động khái niệm gián tiếp bởi vì 
chính cảm giác là nguyên nhân sinh khởi một khái niệm. 
Khải niệm có nghĩa là tưởng tượng, hay cấu tạo một đối 
tượng trong tưởng tượng. Tưởng tượng có hiệu quả sẽ đem 
lại sự thống nhất trong dị biệt, tổng hợp một đa tạp thời 
gian, nơi chốn và điều kiện trong một thống nhất giả tưởng. 
Hoạt động khái niệm trực tiếp tác dụng khi hình thành một 
phán đoán cảm năng. Khái niệm bao gôm mọi tư tưởng có 
khả năng bày tỏ bằng ngôn ngữ và loại bỏ cảm giác thuần 
túy mà nội dung không thể bày tỏ bằng ngôn ngữ. Do đó, 
thuộc tính (predicate) trong loại phán đoán bình thường 
luôn luôn là một khái niệm. Trái với thuộc tính có khả năng 
bày tỏ bằng ngôn ngữ, C⁄ở zhể như Chủ thể thuần túy luôn 
luôn không thê bày tỏ bằng lời. Nếu tất cả tư duy thu gọn 
chỉ gồm toàn phán đoán và tất cả phán đoán đều là phán 
đoán cảm năng, trực tiếp hay gián tiếp, nhận thức của 
chúng ta có thê đặc trưng như đem một sự thể có thể phát 
biểu bằng lời quy hợp với một sự thể không thể bày tỏ bằng 
ngôn ngữ, hay như sự quy chiếu một khái niệm về với vật 
tự thân liên hệ. 


Phán doán và tự lượng đoán. 
Có thê phân biệt hai loại phán đoán, trực tiếp và gián tiếp. 
Phán đoán trực tiếp là hiện lượng, phán đoán gián tiếp là tỷ 


XX 


lượng. Hiện lượng là một tổng hợp giữa một cảm giác và 
một khái niệm, tỷ lượng là một tổng hợp giữa một cảm giác 
và hai khái niệm. Hiện lượng gồm hai hạng từ, tỷ lượng 
gồm ba. Hiện lượng thu gọn trong dạng thức “đây là màu 
xanh” hay “đây là khói”. Tỷ lượng thu gọn trong dạng thức 
“đây là khói sản sinh bởi lửa”, hay “có lửa, bởi vì có khói”. 
Khói được cảm tri, phán đoán “đây là khói” là phán đoán 
cảm năng và trực tiếp. Lửa ân, phán đoán “ở đây có lửa” là 
suy đoán và gián tiếp. 


Hết thảy mọi sự vật có thể chia thành cảm tri và phi cảm 
tri. Nhận thức một phi cảm tri thông qua một cảm tri gọi là 
tự lượng đoán (inference). Trong một phán đoán cảm năng 
chúng ta nhận thức đối tượng X thông qua dấu tượng trưng 
(symbol) của nó là khái nệm A. Trong một tự lượng đoán, 
chúng ta nhận thức đối tượng X thông qua dấu tượng trưng 
đôi (double symbol) của nó là A và B. Dấu tượng trưng A 
và B hỗ tương quan hệ như nhân và quả. Khi một trong 
chúng, như A chăng hạn, được nhận thức, thời sự nhận thức 
B nhất định theo sau. Gọi X là căn bản hữu pháp 
(Substratum) của Phẩm tính (Qualities) A và B, hay Chủ 
thể (Subject) của cả hai Thuộc tính (Predicates) ấy. Vì Chủ 
thể luôn luôn nhất dạng (the same) cho nên không cần biểu 
hiện; trong trường hợp này hai phẩm tính A và B biểu 
tượng toàn bộ tự lượng đoán. Phán đoán tuồng như gồm chỉ 
có hai khái niệm mà thôi, chúng tương quan như nhân 
(reason) và hệ quả (consequence), nhân là nền tảng tất 
nhiên đề hệ quả thành thuộc tính (predicate). 


Phán đoán và tự lượng đoán, đều quy hợp khái niệm về với 
vật tự thân. Tuy vậy, tự lượng đoán khác biệt với phán 
đoán vì tự lượng đoán có chứa một lý do để giải thích sự 
quy hợp về với vật tự thân. Theo trên, tự lượng đoán là 
nhận thức sự vật bằng phương pháp suy luận chưa chuyên 
đạt thành ngôn ngữ. Nếu được phát biểu thời mô dạng phát 


XXI 


biểu tự lượng đoán gồm có ba ngôn từ: Chủ thể tức vật tự 
thân, thuộc tính, và nhân hay lý do, có tác dụng kết nối 
nhân quả hai ngôn từ kia lại với nhau: Chủ thể là Thuộc 
tính bởi vì Nhân. Chủ thê và Thuộc tính hợp lại tạo thành 
“mệnh để" (pratijjñä hay paksa): “Chủ thể là Thuộc tính”. 


Tính năng tối đặc sắc của tỷ lượng là nhận thức cái tổng 
quát (the general), trong khi đối tượng của hiện lượng luôn 
luôn là cái đặc thù (the particular). Hai thứ đối tượng nhận 
thức, tự tướng (the particular; svz/zksana) và tông tướng 
(the universal; sãmaãnyalaksana), được nhận thức, theo thứ 
tự, bằng hiện lượng và tỷ lượng. 


Bởi vì tỷ lượng được biểu tượng như một nguồn nhận thức 
cho nên chúng ta gặp phải vấn đề dị biệt giữa một nguồn và 
kết quả của nó, giữa /zong (nhận thức lượng biết đối tượng; 
pramäna) và lượng quả (tỷ lượng: kết quả sự lượng biết; 
pramana-phala). Theo các nhà Phật học, đây là một quá 
trình-quả (product-process), không phân biệt quá trình tác 
động và quả thu đạt bởi quá trình tác động đó. Quả thu đạt 
còn được gọi là một quy định (determination) của quá trình. 


Ba tướng của Nhân. 
Sau đây là dạng thức phát biêu vắn tắt Ba tướng của Nhân 
theo Dharmakrrti. 
Nhân 

I. Trong toàn bộ Chủ thể. 

2. Chỉ trong Đồng phẩm. 

3.. Chẳng bao giờ trong Dị phẩm. 
Thuyết Ba tướng của Nhân giải quyết vẫn đề tương hỗ quan 
hệ giữa ba ngôn từ lương đoán của tỷ lượng. Chúng là 
những điều kiện hình thức mà mọi nhân lôgic nhất định 
phải thỏa mãn. 


XxXxI 


Hai cách tùy thuộc: chỉ có hai cách theo đó một sự kiện A 
có thể tùy thuộc B, một sự kiện khác: A có thể là một bộ 
phận hay là quả của sự kiện B. Không có trường hợp nào 
khác. Sự phân chia này căn cứ trên nguyên tắc nhị phân, và 
luật triệt tam không cho phép giả định một trường hợp thứ 
ba. Từ nhận thức như vậy ta có hai cách lý luận hay lượng 
đoán. Một, là căn cứ trên quy luật mà ta gọi là Đồng quy 
nhất (tãdãtmya), một trong hai phía quan hệ tất nhiên là 
một bộ phận của phía kia. Cả hai phía có chung một hệ quy 
chiếu khách quan. Dị biệt giữa chúng là thuần túy lôgic. 


Cách lượng đoán thứ hai căn cứ trên quy luật mà ta gọi là 
Nhân quả (tadutpatH). Mọi quả tất cần tiền giả định sự tồn 
tại của nhân của nó. Sự tồn tại của nhân có thể suy đoán từ 
quả liên hệ. Nhưng ngược lại, quả không thể dự đoán từ 
nhân của nó một cách tất yếu tuyệt đối, vì có những tình 
huống không thể dự tri làm trở ngại sự nhân sinh quả. Vì 
nhân quả không gì khác hơn là Duyên khởi hay. hỗ tương y 
tồn, cho nên không thể có quan hệ hỗ tương y tồn nào khác 
Duyên khởi. Lượng đoán căn cứ trên Đồng quy nhất và trên 
Nhân quả, là hoàn toàn lôgIc. 


Tha lượng đoñn. 
Tha lượng đoán không phải là một nguồn nhận thức. Nó 
gồm những mệnh đề dùng để truyền tri thức có sẵn cho 
người khác. Tha lượng đoán là nhân sản sinh một tỷ lượng 
trong đầu óc của người nghe. Do đó, nó được định nghĩa: 
“Tha lượng đoán gôm sự truyền Ba tướng của Nhân cho 
người khác.” Thành phần của tha lượng đoán không sai 
khác với Ba tướng của Nhân, nhưng thứ tự thay đổi: 
1.Chỉ trong Đồng phẩm 

= kết nối bất khả phân ly 
2.Chăng bao giờ trong Dị phâm 


3.Trong toàn bộ Chủ thể = Ứng dụng 


XXIH 


Tha lượng đoán nhân quả và giả định. 

Theo Dharmakrrti, tất cả lý lẽ, luận cứ khẳng định của 
chúng ta đều đặt cơ sở trên hai nguyên tắc lớn, nguyên tắc 
Đồng quy nhất và nguyên tắc Nhân quả. Ta có thể phát 
biểu hai nguyên tắc ấy như sau: tất cả kết nói lôgic của hai 
khái niệm đặt cơ sở hoặc trên đồng nhất của cùng một hệ 
quy chiếu khách quan, hoặc trên quan hệ tương hỗ y tồn 
giữa hai hệ quy chiếu khác nhau của chúng. 


Hệ quy chiếu khách quan của hai khái niệm tương hỗ y tồn 
có thể hoặc là cùng một hệ hay, nếu không cùng một hệ, 
thời gồm hai hệ khác nhau, nhưng tất nhiên hỗ tương y tồn. 
Theo luật mâu thuẫn của Phật giáo, nếu các tính chất hay 
khái niệm không tương thích, chúng không thể đồng nhất. 
Đồng quy nhất là một luật lôgic giữa hai khái niệm, nhưng 
đồng thời cũng là một luật về thực tại, thực tại chúng đang 
là. 


Về yếu tính của luật Nhân quả, công thức của nó là “cái 
này tôn tại, cái kia hình thành”. Đây là một luật về sự tùy 
thuộc tất nhiên của mọi thực tại điểm vào những thực tại 
điểm tức thời trước nó. Biểu thức của nó là một Phán đoán 
Giả định (Hypothetical Judgment). 


Luật Lý do đủ là luật Duyên khởi. 

G/s Christoph Sigwart khăng định luật Lý do đủ của 
Leibniz /2 luật Duyên khởi. Ông giải thích như sau. 
Dharmakirti cho rằng /uậ Lý do đủ của Phật giáo gồm hai 
nguyên tắc lớn, Đồng quy nhất (tãdãtmya) và Nhân quả 
(tadutpatti), là luật phô biến của hết thảy mọi lý lẽ hay luận 
cứ của chúng ta. Duyền khởi được biểu hiện như một phán 
đoán giả định: “cái này tôn tại, cái kia hình thành". Cũng 
thế, luật Lý do đủ của Phật giáo được biểu hiện như một 
phán đoán giả định hay một Tha lượng đoán giả định, 


XXIV 


anvaya-vyafireka của luật này tương ứng VỚI 7odus ponens 
và modus tollens của Tha lượng đoán giả định hỗn hợp 
(Mixed Hypothetical Syllogism). Vì luật phố biến Lý do đủ 
của Leibniz cũng được thực hiện trong những diễn dịch căn 
cứ trên Đồng quy nhất và trên Nhân quả, cho nên tha lượng 
đoán Duyên khởi tương đồng với luật phổ biến Lý do đủ 
của Lelbn1z. 


Chương II: Spinoza và Nguyên tắc Lý do đủ mở đầu với 
Phần L, nói về đời sống, việc làm, và các tác phẩm của ông. 
Baruch SpInoza sinh tại Amsterdam ngày 24 tháng I1 năm 
1632 trong một gia đình thương gia Do Thái gốc Bồ Đào 
Nha (Portugal), nhưng di tản đến Hà Lan (Netherlands) một 
xứ khoan dung hơn về mặt tôn giáo. Vào Hạ năm ông 23 
tuổi (1656) ông vĩnh viễn bị cắm không được đến các giáo 
đường Do Thái, bị trục xuất khỏi cộng đồng Amsterdam và 
doanh nghiệp gia đình, buộc phải sống nơi nào khác và 
phải tự lo cuộc sông trong thế giới, cùng với tác phẩm bị 
câm phổ biến. Đó là vì quan điềm cấp tiến triết học — cấp 
tiễn theo hai nghĩa, tách biệt và đảo lộn chủ lưu triết học 
đương thời — cùng một lúc song song với quan điểm cấp 
tiến tôn giáo và chính trị của ông. Từ đó ông đổi tên Do 
Thái Baruch sang tên tiếng Latin Benedictus. Ông có một 
cuộc sống khiêm tốn với nghề mài kính làm kính mắt hay 
chế tạo kính hiển vi cho đến khi qua đời năm 1677 vào tuổi 
45, do bệnh phổi, có lẽ là hậu quả của sự thở bụi thủy tỉnh 
bay ra những khi ông mài kính. Ông có một niềm tin mạnh 
mẽ vào năng lực của cộng đồng, và duy trì liên lạc với các 
nhóm triết gia và tự do tư tưởng gia địa phương và quốc tế. 


Spinoza cho ấn hành chỉ hai tác phẩm khi còn sống: 
Nguyên tắc của Triết học Descartes và Tư tưởng Siêu hình 
học (Principles of Cartesian Philosophy and Metaphysical 
Thoughis (1663) và Thân học-Chính trị Luận 
(Theological-Political Treatise (1670)). Các tác phẩm khác 


XXV 


trong đó có E///cs chỉ được bạn bè ông cho ấn hành sau khi 
ông qua đời. Trì hoãn việc ấn hành E/#¡cs là do Spinoza nồi 
tiếng với Thần học-Chính trị Luận. Tác phẩm này kết hợp 
một phần nghiên cứu phê phán kinh Thánh (Bible) và phê 
phán đương cục tôn giáo với một phần bênh vực dân chủ tự 
do, tánh khoan dung và tự do phát biểu. 


Triết gia H. A. Wolfson tuyên bố ông là “ứriết gia hiện đại 
đâu tiên, một danh tước thường dành cho Descartes. Từ 
“hiện đại” ở đây là một hình dung từ mô tả một phong cách 
làm triết học. Spinoza quả đã thành công dứt hắn với truyền 
thống tôn giáo như một nguồn thông tin và chỉ dựa vào 
những phương tiện tự nhiên đề đạt đến tính chân triết học. 


Phần II, Đoạn A. Dẫn nhập, trình bày Z/⁄ics, công trình 
của cả một cuộc đời, bàn rộng nhiều vẫn đề liên quan hầu 
hết các lĩnh vực chính của triết học: siêu hình học, thuyết 
tri thức, triết học về tâm, triết học VỆ, tâm lý, triết học về 
luân lý, triết học về chính trị, và triết học về tôn giáo. 
Thuận theo NTLDĐ, SpInoza giải thích tồn tại và bản thân 
tự nhiên của Thượng Đé, quan hệ thân tâm trong một con 
người, tự do và quyết định luận, tính chân, mục đích luận, 
các quy luật của tự nhiên, đam mê, đức hạnh và hạnh phúc, 
nghĩa vụ chính trị, trạng thái thiện và xấu, ác, bản sắc cá 
nhân, vĩnh hằng, bất tử, và — nếu chừng ấy chưa đủ — 
nghĩa của đời sông. Spinoza có thể dẫn đường chúng ta Độ 
nghĩ khác về bản thân và đời sống của chúng ta, về tự 
nhiên, về Thượng Đề, về tự do và về luân lý học. Như vậy, 
lý do tốt nhất để tìm hiểu #Z/Jics có lẽ vì đó là cuốn sách có 
thể làm biến đổi đời sống của chúng ta. 


Ethics có hai tính năng đáng lưu ý. Một, sách được viết một 
cách hình học, các mệnh đề trong triết học Spinoza được 
trình bày và chứng minh gần như hình học, với những định 
nghĩa và tiên đề bồ trí rõ ràng và bản thân chứng minh phát 


XXVI 


triển từng bước. Hai, thuật ngữ của Spinoza là từ vựng 
quen thuộc của Aristotle-Descartes như “bản thể”, “cách 
thái”, “nhân”, “tư tưởng”, “mở rộng”, v..v... E//cs có lẽ là 
luận văn thuần triết học đầu tiên trình bày các kết luận của 
nó một cách nhất trí và đầy đủ theo kiểu tiên đề, Spinoza 
chọn phương pháp hình học bởi tại tính chất rõ ràng và 
hiển nhiên của các chứng minh trong hình học Euelide mà 
ông muốn mô phỏng trong công trình nghiên cứu của ông. 
Ông khởi đầu E/⁄¡cs theo phương thức bố trí các ý niệm 
như định nghĩa và tiên đê. Sách không viết thành đoạn của 
văn xuôi, mà viết thành định nghĩa, tiên đề, mệnh đề và 
chứng mình. Một trong các lý do để dùng phương pháp 
hình học là muốn giúp người đọc phát triên cách suy lý. 
Bản văn của Spinoza không nói cho chúng ta về tính chân 
theo thê văn kế chuyện, nó nhăm mục đích thu hút chúng ta 
vào tư lượng sống động, tri nhận tính chân cho chính mình 
và như vậy tức là xây dựng sự lĩnh hội hợp lý cho riêng 
chúng ta, đòi hỏi chúng ta hiểu ý niệm như chúng theo gót 
những ý niệm khác một cách lôgic. Với Spinoza, trật tự 
lôgic đó là trật tự của chân trí năng. Mỗi khi chúng ta thực 
hiện một chứng minh, tư tưởng của chúng ta chốt chặt vào 
trật tự chân trí năng đó. 


Trong Z/hics, chúng ta sẽ gặp các thành phần sau đây: Định 
nghĩa cho biết ý nghĩa của các từ khóa; Tiền đề cho biết các 
tính chân cơ bản, hiển nhiên; Mệnh để tức những điểm mà 
Spinoza luận cứ nhằm chứng minh; /#/¿ guả là những mệnh 
đê trực tiếp theo sau những mệnh đề mà chúng phụ thêm; 
Bồ đề là những mệnh đề đặc biệt tương quan với thân vật 
lý; Định đề là những giả định về nhân thể suy ra từ kinh 
nghiệm thông thường; Ø/ ch là những nhận xét giải thích 
các mệnh đề. Trong bị chú, Spinoza bình luận về các chứng 
minh của ông, cho ví dụ, nêu lên và đáp lại các ý kiến phản 
đối và đưa ra những nhận xét rất thú vị về tín ngưỡng và 
tập tục của quần chúng. Ngoài ra, nên đọc kỹ đoạn nói về 


XXVH 


phương thức viế: íất tiêu chuẫn giúp tham chiếu các đoạn 
trong Ethics. 


Đoạn B. Phần 1: Tôn tại, Bản thể, Thượng Đế, Tự 
nhiên, liên quan đến bản thể học, học thuyết về tồn tại. 
Trước khi hiểu được những gì sự với là, cân phải hiểu 
những gì tôn fại là. Spinoza tin rằng cần khởi đầu với tồn 
tại bỏi vì tồn tại không phải là một khái niệm trừu tượng, 
mà là nguyên cớ cụ thê của mọi hiện thực. Ý niệm cơ bản 
của SpInoza lả “tên tại là một, tôn tại tương đương với 
Thượng Đé. Tất cả hữu thê riêng lẻ chúng ta kinh nghiệm 
đều do tồn tại biến thái và vì vậy, chúng là những “cách 
thải” của Thượng Đề. Mục tiêu của Spinoza trong Phần I1 là 
thuyết phục chúng ta đừng sai lầm hiểu theo quan điểm 
thông thường Aristotle-Descartes về một thế giới bao gồm 
vô số bản thê riêng lẻ, một số là tâm, số khác là thân, khả 
thể tồn tại của chúng là do một Thượng Đề nhất thiết phải 
tồn tại. Spinoza thực hiện mục tiêu này bằng cách để chúng 
ta khám phá nếu chúng ta khởi đầu với những định nghĩa 
rố về những từ như bản thể, thuộc tính và Thượng Đế. 
Thông qua các mệnh để và luận cứ SpInoza đi đến chân 
khái niệm về thực tại: một bản thể đơn nhất tương 
đương với Thượng Đế. 


Spinoza tin các định nghĩa của ông đều đúng (có tính chân), 
và hơn nữa, ông tin chúng tương ứng hoàn toàn với thực 
tại. Nhưng không phải sự tương ứng của các định nghĩa với 
thực tại làm chúng có tính chân. Thực ra, fính chân nội tại 
của các ý niệm ở đằng sau các định nghĩa mới làm các định 
nghĩa thực tồn. Tính chân nội tại ấy chúng ta chỉ thấu hiểu 
chừng nào đọc xong tập #/Jics. Bây giờ, Spinoza yêu cầu 
chúng ta tín nhiệm chấp nhận — vì mục đích luận chứng — 
biết rằng nếu chúng ta theo dõi luận cứ của ông, tính chân 
nội tại của các ý niệm và thực tại sẽ hiển hiện. 


XXVIH 


Spinoza định nghĩa các ý niệm mà chúng ta tưởng đã hiểu 
biết là nhắm cho thấy những khái niệm của chúng ta về bản 
thể, thuộc tính, cách thái và Thượng Đề không rõ ràng và 
nhất trí như chúng ta tưởng. Trước tiên, định nghĩa ## kÿ 
nguyên nhân (d1), rồi đến bản thể (d3), rồi đến cách thái 
(d5). Theo định nghĩa cơ bản nhất, một bản thể là tổn tại 
thuần túy, bất định. Các nguyên tắc đầu tiên của thực tại là 
có tốn tại Và có sự khái niệm tôn tại. Một bản thê lệ thuộc 
chỉ bản thân cho sự tồn tại của nó, điều này gợi ý mạnh mẽ 
nó là “tự kỷ nguyên nhân", hoạt động không ngừng làm 
nhân cho sự tồn tại của nó. 'Tê ổn tại nói chung là năng lực 
hiện thực hóa bản thán. 


d4 định nghĩa fhuộc tính (attribute), một khái niệm rất khó 
thông hiểu: những gì trí tuệ nhận thức bản thể, như cấu tạo 
thể tính của nó.” Spinoza muốn nói các thuộc tính là những 
đường lối khác nhau theo đó một bản thê có £h£ được nhận 
thức. Trí tuệ luôn luôn nhận thức một bản thể như một 
trong những thuộc tính của nó. Một thuộc tính là bản thân 
của bản thể. 


Thật ra, với kinh nghiệm cảm quan và tư lượng chúng ta 
không bao giờ nhận thức “tồn tại thuần túy, trần truồng. 
Chúng ta nhận thức ứôn rại hoặc như thân, hoặc như tâm. 
Chúng ta nhận thức bản ứhể như sự vật mở rộng và như sự 
vật í tưởng. Mở rộng và tư tưởng là hai biểu thức của thê 
tính của bản thể. Vì trí tuệ tất yêu nhận thức bản thể như 
một hay nhiều thuộc tính của nó, cho nên chẳng có một bản 
thể không có một thuộc tính. 


Bốn định nghĩa trên là những khối xây dựng của bản thê 


học của SpInoza, rất cần đề triển khai hệ thông tư tưởng 
của SpInoza trong Efhics. 


XXIX 


Sau các định nghĩa là bảy fiên đề, tức là, những nguyên tắc 
lôgic căn bản của SpInoza. Spinoza xem chúng là những 
tính chân hiển nhiên, vĩnh hăng, được chấp nhận không 
tranh cãi về quan hệ lôgic. Về mệnh đề, mỗi mệnh đề, cùng 
với chứng minh của nó, là một luận cứ cho một điểm cụ 
thể; với sự kiến tạo và kết hợp các mệnh đề hình thành 
những nghị luận hô (vòng cung nghị luận; argumenftative 
arcs). [Toàn bộ cuốn sách có thể xem như một vòng cung 
lớn, bao gồm nhiều vòng cung nhỏ hơn]. Trong vòng cung 
vươn ra từ pÏ đến p14, Spinoza tìm cách thuyết phục chúng 
ta răng có một bản thể và một mà thôi, và bản thể đó là 
Thượng Đế. 


Trong giai đoạn đầu của luận cứ (ÄM⁄ệnh đề 1 — 5), Spinoza 
tìm cách chứng minh không thể có hai hay nhiều hơn bản 
thể của cùng một thuộc tính. Nghĩa là, không thể có nhiều 
bản thể chia sẻ cùng thuộc tính “tư tưởng' hay nhiều bản 
thể chia sẻ cùng thuộc tính “mở rộng'. 


Với p5, Spinoza cho thấy chỉ có thể có một bản thể Tư 
tưởng và một bản thể Mở rộng. Mục tiêu của tập hợp Mệnh 
đê 6 — 14 là chứng minh chỉ có duy nhất một bản thể với 
tất cả các thuộc tính, và đó là Thượng Đề. Trong tập hợp 
đó, mệnh đề 1I phát biểu “Thượng Đề, hay một bản thể bao 
gồm những thuộc tính vô hạn, mỗi một trong chúng biểu 
hiện thể tính vĩnh hằng và vô hạn, tất yếu tôn tại.” Điểm 
đáng lưu ý trong chứng minh của Spinoza ở đây là ông 
không luận cứ từ khái niệm về Thượng Đề để đi đến tôn tại 
của Ngài. Ông biện luận một bản thể của những thuộc tính 
vô hạn không thể không tôn tại. Thượng Đề được định 
nghĩa như một bản thể bao gồm những thuộc tính vô 
hạn, mỗi một trong chúng biểu hiện thể tính vô hạn 
[d6]. Thượng Đề gồm có mọi cách tồn tại biểu hiện chính 
bản thân, và mọi cách tồn tại có thể nhận thức được, đến 
mức vô hạn. Thượng Đề tất yếu tồn tại như mọi cách mà 


XXX 


tồn tại có thể được biểu hiện. Spinoza nghĩ rằng chúng ta 
không thê khái niệm đúng đắn bản thê đó không tồn tại, bởi 
vì bản thể đó là tôn tại nói chung. Và nêu bản thể nói 
chung đó không tồn tại, thời sẽ không có tồn tại và không 
có câu tưởng bất cứ điều gì. Một bản thể của những 
thuộc tính vô hạn là một năng lực vô hạn hiện thực hóa 
chính bản thân bằng mọi cách khả hữu. Nếu bản thể đó 
không hiện thực, nó không phải là năng lực hiện thực hóa 
ây. Vì vậy, một bản thể của những thuộc tính vô hạn là tắt 
yếu hiện thực. Thê tính của nó liên quan đến tồn tại, không 
chỉ về mặt lôg¡c mà cả về mặt hiện thực. 


Mệnh đề 14 là mệnh đề quan trọng tiếp theo đưa chúng ta 
đến điểm cuối của vòng cung nghị luận. 7?zvợng Đề, hay 
tôn tại nói chung, là bản thể duy nhất chúng ta có [pH]: 
Mỗi thuộc tính liên hệ chỉ duy nhất với một bản thê.[p5]. 
Thượng Đề có /á/ cả các thuộc tính, Vì thế Thượng Đề là 
một và chỉ một bản thê. Thượng Đề là tồn tại vô hạn duy 
nhất được biểu hiện theo mọi cách khả hữu. 


Thượng Để là bản thân tôn tại và vì lẽ đó không thể suy ra 
Thượng Đề như không tồn tại về mặt lôgic. Thượng Đề là 
tồn tại tư tưởng, Thượng Đề là tồn tại mở rộng và Thượng 
Đề cũng là tồn tại như mọi thuộc tính khác. Khắp tự nhiên 
chỉ có duy nhất một bản thể, và đó là Thượng Đề. Nói cách 
khác, Thượng Đế tức Tự nhiên. Điều này được biểu hiện 
trong một câu nỗi tiếng: “ểồn fại vĩnh hằng và vô hạn đó 
chúng ta gọi là 'Deus, si»e Natura, Thượng Đế, tức Tự 
nhiên” [IV Pref. trong ấn bản tiếng Latin] Theo đó, chúng 
ta hiểu thực tại là mộ: bản thể —- Thượng Đề - tồn tại như 
những thuộc tính vô hạn. Tóm lại, sự kết hợp ý niệm về 
một tôn tại tuyệt đối vô hạn và ý niệm về bản thể dẫn đến 
định nghĩa “Thượng Đề tức Tự nhiênˆ. Spinoza đồng nhất 
hóa Thượng Đề với (những thuộc tính trong đó được ghi) 
những quy luật của tự nhiên. Nghĩa là, ông đồng nhất hóa 


XXXI 


Thượng Đề với Tự nhiên, Tự nhiên không khái niệm như 
toàn thể sự vật, mà khái niệm như những nguyên tắc tổng 
quát mà Thượng Đề kiến lập nhằm xây dựng hay bảo tồn 
công trình của Ngài. 


Spinoza như một nhà nhất nguyên xem tất cả hữu thể, kế cả 
chúng ta và sự vật quanh chúng ta là những phần của một 
tồn tại đơn nhất, những phần liền tục của bản thể đó [p13]. 
Tổn tại vô hạn của Thượng Đề làm nhân và biểu hiện chính 
bản thân như một số vô hạn sự vật. Bất cứ gì tồn tại, thời 
tồn tại trong Thượng Đề [pI5]. Chớ nên quên nghĩa của 
chữ “ong' (“in') ở đây: trong Thượng Đề có nghĩa là lệ 
thuộc Thượng Đề về mặt bản thể học. Tất cả những gì tồn 
tại lệ thuộc Thượng Đề cho sự tổn tại của nó, và không có 
gì có thể tồn tại mà không có Thượng Đế. Cũng vậy, không 
có gì có thê được khái niệm mà không có Thượng Đề. Các 
sự vật hữu hạn thường ngày đều là cách thái của Thượng 
Đé. Hết thảy sự vật trong vũ trụ, kế cả chúng ta, đều là 
những kích động, hay thuộc tính (properties) hữu hạn có 
thê biến đồi, của Thượng Đề tức Tự nhiên. 


Theo p1ó6, các cách thái vô hạn phát sinh từ bản thân của 
Thượng Đề với tính tất yếu: “từ tính tất yêu của bản thân 
Thượng Đế, vô cùng nhiều sự vật phải đến trong vô cùng 
nhiêu cách thái [p16].” Theo Spinoza, “tính tất yếu của bản 
thân của Thượng đế' là những gì tất yếu sinh khởi từ thể 
tính của Ngài. Thẻ tính của Thượng Đề là vô hạn và có một 
lượng vô hạn tồn tại. Vì vậy, tất yêu chứ không phải một 
cách ngẫu nhiên mà các cách thái sinh khởi từ đó. Điều ấy 
dễ hiểu nếu chúng ta nhớ rằng Thượng Đề là năng lực hiện 
thực hóa thể tính của Ngài, là năng lực “triển khai những 
cách thái tất yếu phát sinh từ thể tính của Ngài. Do đó, 
Thượng Đề là nguyên nhân của tất cả các sự vật như của 
bản thản. 


XXXI 


Điều nói trên có một hàm ý quan trọng: “Duy chỉ Thượng 
Đề là một nguyên nhân tự do [p17c2].` Những gì tự do tồn 
tại do tính tât yêu của một mình bản thân tự nhiên, và được 
quyết định hành động bởi một mình bản thân [d7]. Thượng 
Để là tự do theo nghĩa Thượng Đề là nguyên nhân và bản 
thân quyết định. Thượng Đề là tự do bởi vì Thượng Đế 
hành động do bởi tính tất yếu của bản thân tự nhiên riêng 
của Ngài. 


Với Spinoza, không thê nào Thượng Đề tác động trên cái gì 
khác Thượng Đé, hay sáng tạo cái gì /ách biệt với Ngài, bởi 
vì không có gì khác ngoài Thượng Đề. Như thế, Thượng 
Đề không phải là một ° “nguyên nhân ngoại lai”. Tính nhân 
quả của Thượng Đề về các cách thái là sự hiện thực hóa 
ngay chính bản thân riêng của Ngài. Các cách thái do Ngài 
là nguyên nhân lưu lại trong" Ngài. Vì thế, mới nói đó là 
một “nguyên nhân nội tại”. Tính nhân quả của Thượng Đề 
là nội tại theo nghĩa kết quả của tính nhân quả của Thượng 
Đề lưu lại “trong” Ngài và là một phần của Ngài. Các cách 
thái là những phương thức thể tính của Thượng Đề biểu 
hiện chính bản thân [p25c]. 


Nửa thứ hai của Phần I đoạn B trình bày /úc mệnh luận 
(Determinism; thuyết Định mệnh) của Spinoza. Ở đây cụm 
từ 7Túc mệnh luận trích từ Nguyên Thủy Phật Giáo Tư 
Tưởng Luận của Kimura Taiken, HT. Thích Quảng Độ Việt 
dịch, Chương I: Nhân Quả Quan về Nguyên Lý Thế Giới, 

1. Thế Giới Quan Đương Thời, được dùng để phiên dịch từ 
Determinism là do tác giả nhận thấy một sự tương đồng 
giữa Determinism của SpInoza và Túc mệnh luận ở thời đại 
Phật. 


Thượng Đề tức Tự nhiên, bản thể tự kỷ nguyên nhân, là 
nguyên nhân hữu hiệu nguyên thủy và phô biên của mọi sự 
vật khác. Thông thường, tât yêu nhân quả được phân biệt 


XXXIH 


với tất yêu lôgic hay tuyệt đối. Đầu tiên, tất yếu lôgic có vẻ 
như là cái gì đó chủ yếu để giữ khoảng giữa hai mệnh đề, 
chứ không phải giữa hai sự vật. Thứ hai, các quan hệ nhân 
quả dường như chỉ tất yếu với những gì có thê gọi là tất yêu 
tự nhiên hay tất yếu dựa trên các quy luật. Nếu một sự vật 
trong tự nhiên là nhân của một sự vật khác, đó là tại vì tự 
nhiên vận hành như vậy, hay bởi vì những quy luật tự nhiên 
ra lệnh hai hạng mục phải tương quan như vậy. 


Spinoza tin rằng nhân đòi hỏi phải có quả của chúng với 
cùng một loại tất yếu theo đó các tiền đề trong một luận cứ 
có giá trị đưa đến kết luận của chúng, hay tất yêu theo đó 
một tính chân toán học đến từ một tính chân toán học khác. 
Do đó, theo SpInoza, nếu một sự vật là nhân của một sự vật 
khác, thời tất yếu tuyệt đối sự vật này đến từ sự vật kia. 
Trong chứng minh pló, ngay sau khi xác nhận “từ tính tất 
yêu của bản thân Thượng Đế, vô cùng nhiều sự vật phải 
đến sau”, Spinoza đồng nhất hóa phương thức theo đó sự 
vật đến từ bất cứ bản thân nào của Thượng Đề với phương 
thức theo đó các thuộc tính (properties) tất yếu đến từ thể 
tính hay định nghĩa của một sự vật. Mỗi thuộc tính 
(attribute) là một bản thân hay biểu hiện một thể tính vô 
hạn. Các cách thái của thuộc tính ấy đến từ bản thân hay 
thể tính ấy cùng một độ tất yếu lôgic theo đó ba góc đến từ 
bản thân hay thê tính của một tam giác.[p17s1] Một sự thái 
đòi hỏi một sự thái khác chỉ vì các quy luật tự nhiên nói nó 
phải như thế. Tự nhiên và những quy luật của nó ngay 
chúng đều tất yếu tuyệt đối, và vì vậy, bất cứ sự vật gì đến 
từ chúng cũng phải tất yếu tuyệt đối. 


SpInoza viết: “nễu con người thông hiểu rành mạch trật tự 
toàn thể của Tự nhiên, họ sẽ thấy tất cả sự vật đều tất yếu 
đúng như các sự vật được xử lý trong Toán học.” Một hệ 
quả quan trọng của cách giải thích sự tất yếu theo đó sự vật 
đến từ Thượng Đề hay Tự nhiên là trong vũ trụ không có 


XXXIV 


ngẫu nhiên hay tùy duyên. Nếu Leibniz bảo rằng đó là thế 
giới tôi hảo trong tât cả thê giới khả hữu, thời Spinoza đáp 
lại ngay đó là thê giới đuy nhát khả hữu. 


Về quá trình chuyền tiếp giữa tuyệt đối và tương đối thông 
qua đó bản thể hoàn thành sự quy định riêng của nó, điều 
làm ngạc nhiên bất ngờ là diện cá biệt nhất của quá trình â ấy 
được biêu tượng bởi thuyết cách thái vô hạn xuất hiện trong 
các mệnh đề p21, 22, và 23 và Bị chú p28s trong Phần 1 
của #/hics. giải thích rất súc tích vô hạn biểu diễn như thế 
nào trong hữu hạn. Sự thật có những cách thái vô hạn 
chứng minh cái vô hạn không chỉ thuộc duy nhất bản thể và 
những thuộc tính của nó, những cách thái, tức những riêng 
lẻ, luôn luôn đóng kín trong cái hữu hạn của chúng. Không 
có hai trật tự thực tế, bản thể và vô hạn, và cách thái và hữu 
hạn. Thực ra, chỉ có đơn nhất một thực tế liên tục và không 
thể phân chia, quy định bởi một luật nhân quả duy nhất, 
trong đó cái hữu hạn và cái vô hạn liên kết không thể tách 
rời; các cách thái vô hạn, theo một phương thức nào đó, là 
nƠI thống nhất được kiến tạo, nơi biến cách diễn ra, hay, 
nói cách khác, sự quy định của vô hạn trong hữu hạn. 


Quả vậy, các cách thái vô hạn tự định nghĩa đầu tiên bởi 
chức năng chuyền tiếp của chúng: chúng tự biểu hiện như 
trung gian để đảm bảo một sự hòa giải giữa bản thể vô hạn 
và cách thái hữu hạn. Sự xuất hiện như thế còn được củng 
có thêm theo phương thức chia nội bộ của bản thân cách 
thái vô hạn bằng cách phân biệt giữa cách thái vô hạn tức 
thì và cách thái bất tức thì, nhằm cung cấp phương pháp 
tiệm tiễn, một loại tiến hóa liên tục dẫn từ tuyệt đối đến 
tương đối. 


Có một câu hỏi đáng nêu ra: vì sao Spinoza tiễn dẫn ý 
tưởng vê các cách thái vô hạn? Spinoza hâu như chăng bao 
giờ đưa ra khái niệm và thuật ngữ mới. Phân lớn, ông lây 


XXXV 


các khái niệm những triết gia trước ông hay sử dụng, nhất 
là Descartes, và định nghĩa hay khái niệm hóa lại. Nhưng 
tại sao lần này ông có nhu cầu cấp bách buộc ô ông phải tiến 
dẫn ý tưởng về các cách thái vô hạn, chăng có trong 
Descartes? 


Hầu trả lời câu hỏi trên, ta có thể xét xem câu hỏi: Giả sử ta 
bỏ đi các cách thái vô hạn, những gì sẽ sai trong hệ thống 
của SpInoza? Trong một hệ thống như vậy, ta sẽ có một đa 
thể (có lẽ một vô hạn) các cách thái hữu hạn (trong mỗi 
thuộc tính) chăng có một sự thống nhất vô hạn nhiều cách 
thái hữu hạn thành một toàn bộ, một cách thái vô hạn. 
Nhưng những gì chính xác là bản thân của thống nhất đó, 
thống nhất phát sinh một toàn bộ? Spinoza giải thích, và có 
lẽ định nghĩa quan hệ bộ phận-toàn bộ trong đoạn văn sau 
đây: “Về câu hỏi liên quan đến toàn bộ và bộ phận, tôi xem 
sự vật như những bộ phận của một toàn bộ chừng nào bản 
thân chúng phải tương hỗ thích ứng để chúng có thể đạt 
được thỏa thuận gần nhất” [Shirley (ed.), Spinoza: 
Complete Works. P848] Như thế, quan hệ bộ phận-toàn bộ 
được xác định theo phương thức các đơn vị tạo thành một 
hệ thống toàn bộ. Vậy mặt trăng, đồng xu, Và tay trái của 
tôi sẽ không tạo thành một toàn bộ đối với SpInoza, ngoại 
trừ trường hợp chúng tương hỗ tác dụng hay thích ứng. Trở 
lại với trạng thái hệ thống của Spinoza giảm bớt các cách 
thái vô hạn, quang cảnh hiển hiện là một đa thể các cách 
thái hữu hạn, mỗi một trong chúng do Thượng ĐỀ nội tại 
tạo thành, và chúng hoàn toàn tương hỗ độc lập, chẳng 
tương hỗ quan hệ nhân quả (nếu chúng tương hỗ tác dụng 
hay thích ứng, chúng sẽ tạo thành một toàn bộ). Nói cách 
khác, với sự văng mặt các cách thái vô hạn, hệ thống. của 
SpInoza sẽ trở thành một loại học thuyết theo đó ít nhất sẽ 
có một số thực thể chỉ do Thượng Đề cấu tạo và bất yếu 
quan hệ nhân quả (occasionalism). Nhằm tránh trạng thái 
đó, Spinoza phải có những toàn bộ vô hạn chứa tất cả các 


XXXVI 


cách thái hữu hạn thuộc một loại nào đó như những bộ 
phận. Bản thể và thuộc tính, mặc dầu vô hạn, không thể là 
những toàn bộ vô hạn đó, bởi vì chúng không thể phân 
chia. Vì thế, chỉ có các cách thái vô hạn mới có thể tác 
dụng như những hệ thống vô hạn các cách thái hữu hạn hỗ 
tương quan hệ. 


Ngoài chức năng cơ bản nói trên, các cách thái vô hạn còn 
có một vai trò quan trọng: chúng giúp giải thích lưu động 
của hữu hạng từ bản thân vô hạn của Thượng Đé. Một khi 
chúng ta ý thức được các cách thái hữu hạn là bộ phận của 
các cách thái vô hạn, chúng ta tiễn bộ rất nhiều trong việc 
giải thích sự phái sinh các cách thái hữu hạn: chúng đến từ 
thể tính của Thượng Đề như những bộ phận của các cách 
thái vô hạn. 


Đoạn C. Phần 2: Tâm, Thân, Kinh nghiệm và Tri thức 
nói “Về Bản thân và Căn nguyên của Tâm”. Trọng điểm 
của Spinoza là về bản thân tự nhiên của tâm và căn nguyên 
của nó, tức căn nguyên nhân duyên trong Thượng Đế/bản 
thể. Phần 2 chủ yếu bàn về một tâm hữu hạn tương quan 
với Thượng Đề như thế nào. Chỉ một lần hiểu biết quan hệ 
cơ bản đó chúng ta có thể bắt đầu hiểu biết thật sự bản thân 
của thân, bản thân của kinh nghiệm, và tri thức có sẵn cho 
chúng ta. Phần 2 vì vậy bao hàm nhận thức luận hay thuyết 
tri thức của Spinoza, nhưng cũng nói đến thân, đến các học 
thuyết của Spinoza về vật lý học, cá tính, cảm giác, kinh 
nghiệm và ký ức. Trong phần. này, các yêu tố kinh nghiệm 
của tư tưởng Spinoza cũng nôi bật không kém các yêu tố 
duy lý. Ở đây ông chứng minh thuyết sóng đôi của ông. 
Ông tìm cách thuyết phục chúng ta các tư tưởng chăng gây 
ra hành động, phần lớn tri thức của chúng ta là tưởng 
tượng, các vật thể vô tri đều có tâm và chúng ta chẳng có 
nội “ngã`. Chủ đích của Spinoza là giúp chúng ta tìm 
phương thức thông qua các ý niệm phức tạp như thuộc tính 


XXXVI 


Tư tưởng và thuộc tính Mở rộng, Tâm như ý niệm của 
Thân, ý niệm của ý niệm, thể tính và tồn tại, tri thức sung 
túc và bất túc, lý tính và trực quan, ba loại tri thức, sự chối 
bỏ ý chí tự do. 


Đặc biệt muốn hiểu biết loại trị thức thứ ba, scienia 
infuitiva, quan trọng và rất khó hiểu, cần đọc tập Tractatus 
de Intellectus Emendatione (A Treatise concerning the 
Emendation of Understanding: viết tắt:EU). EU rất ngắn, 
chỉ 35 trang, và chưa hoàn thành. Tuy vậy, đây có lẽ là văn 
kiện triết học hiện đại tối quan trọng và tối cách mạng. 
SpInoza, một nhà duy danh luận hoàn chỉnh, tin rằng chỉ có 
Riêng lẻ hay sự vật cá biệt. Phổ biến hay sự vật phô biến 
đều là từ hay danh xưng. Ông gọi chúng là “Ý tưởng phổ 
biến”. Spinoza hoàn toàn ÿ lại vào quan sát và kinh nghiệm 
về những gì ông tin. 


EU không liên quan đến khoa học hay phương pháp của 
khoa học, chỉ liên quan đến một phương thức tri thức hoàn 
toàn mới, Spinoza gọi nó với nhiều tên: “loại nhận thức thứ 
tư” (the fourth mode of perceiving), “tri thức trực quan” 
(knowing Inntultively; scienfia ïnfuifiva), và “trí năng” 
(understanding). 


Nhãn quan chủ yếu của Spinoza là nhãn quan về ¿hông nhất 
(unity), biểu hiện qua nhiều cách: Thượng Đề hay Tồn tại 
là độc nhất, Chăng có bản thể, Tư lượng và Mở rộng là 
thuộc tính, và do đó, chủ quan chẳng thực sự khác biệt 
khách quan. Sự phân biệt giữa chúng là do hoặc phân biệt 
thuộc tính hoặc một phân biệt của lý tính, do chúng ta tác 
động. Từ nhãn quan đó, hệ quả là có một loại tri thức trong 
đó chẳng có phân biệt. Loại tri thức ây là chủ đề của EU, 
còn gọi là “¡ thức huyên bf” (mystical knowing). Trong 
triết học Tây phương, chỉ có EU và E/jics căn cứ trên lý 
tính để thuyết minh loại tri thức mới này (2p40s; 4p26-4ó, 


XXXVII 


và 5p21-42). Trong E/ics, Spinoza gọi loại trí thức mới 
này “một Tâm tôn tại vĩnh hăng” (a Mind being eternally). 


Từ xưa, chúng ta kinh nghiệm khó khăn lớn khi nói đến 
hay nghĩ đến tư lượng và tri thức. Tư lượng luôn luôn tỏ vẻ 
như huyền bí, xử lý sự vật mà chúng ta không kinh nghiệm 
với các cảm quan, được xem như phi vật chất (incorporeal), 
dường như đòi hỏi phân biệt chủ quan và khách quan. 
Chúng ta lầm lẫn dễ dàng từ (word) với sự vật và ngược lại. 
Do đó, thuật ngữ về sự vật thuộc tâm, hoặc liên hệ đến tư 
lượng và tri thức, là rất mơ hồ. Spinoza gặp những khó 
khăn như vậy khi bàn luận về một loại tri thức trong đó 
phân biệt giữa chủ quan và khách quan, tâm và thân biến 
mắt. Ông ở trong tình trạng mơ hồ, không phân biệt và 
không ngừng hỗ hoán các từ “nhận thức” (perceiving), “t 
lượng” (thmnking) và “trí năng” (understanding) khi luận 
bàn về sự phân biệt giữa tưởng tượng và trí năng. 


Từ phương cách phân biệt giữa trí năng và tưởng tượng 
như thế, từ “ý niệm” (idea) cũng rất mơ hồ trong Spinoza, 
ngoại trừ trường hợp nói đến chân ý niệm (true Idea), ý 
thức được răng #¡//cs là một công trình chủ tâm truyền tải 
một nhãn quan chứ không phải cung cấp cho chúng ta một 
siêu hình học hay nhận thức luận với nhiều chỉ tiết. Trong 
trường hợp ý tưởng ý niệm, nhãn quan đến dưới hình thức 
nhận biết răng một chân ỷ niệm chẳng phải là một ý niệm 
hiểu theo kiểu thông thường, Nó là một trạng thái của tồn 
tại. Nó chẳng phải cái gì đó chúng ta có. Một chân ý niệm 
là cái gì đó chúng ta đang là. Trong trường hợp ý niệm 
Thượng Đé, chân ý niệm trở thành ý niệm của Thượng Đề, 
nghĩa là, hình thức tối ưu việt và tối minh bạch của bất kỳ ý 
niệm nào. 


Do đó, nhãn quan về thống nhất được chuyên sang lĩnh vực 
câu tạo tâm con người băng cách phân biệt giữa tưởng 


XXXIX 


tượng và trí năng, và bằng cách xem chân ý niệm như 
phương thức tồn tại hay trạng thái của con người toàn vẹn 
chứ không phải của những đơn vị tâm lý học riêng lẻ. 
Spinoza sử dụng nhiều phương thức xiên minh loại tri thức 
mà những vị tiền nhiệm và đương thời không hay biết. Một 
trong những phương thức ấy xuất hiện trong cả EU và 
Ethics, bao gồm sự phân biệt “bốn cách nhận thức” (four 
modes of perceiving) như tên gọi trong EU, hay “bốn loại 
tri thức” (four kinds of knowledge) như tên gọi trong 
Ethics. Trong EU cách nhận thức thứ nhất là loại tri thức 
thứ hai, và cách nhận thức thứ hai là loại tri thức thứ nhất 
trong Efhiecs. 


Bốn cách nhận thức hay tri thức là: do kinh nghiệm mơ hồ; 
do dấu hiệu (đọc và hội thoại); do thông qua các ý tưởng 
phô biến (Con người, Ngựa, Chó, v..v...) và do ý tưởng 
cộng đồng (hay tiên đề như là, các thân vận động hay 
ngưng nghỉ). [2p40s2] Cũng trong BỊ chú 2 đó, Spinoza 
bảo răng “Bên cạnh những cách nhận thức hay tri thức đó, 
còn có một loại tri thức khác mà chúng ta sẽ gọi là 7z ức 
trực quan (knowing intuitively).” Nó tiến hành từ một ý 
niệm sung túc (tức đúng, có tính chân) về những thuộc tính 
của Thượng Đề đến tri thức sung túc các sự vật. Trong EU, 
cách nhận thức ấy được phát biêu là phát sinh “khi một sự 
vật được nhận thức chỉ thông qua sự tồn tại của nó hay 
thông qua tri thức nguyên nhân tối cận của nó.” Tri thức 
trực quan là loại tri thức mà SpInoza trở nên ý thức được 
sau khi đã thâm nhập ý tưởng thống nhất. Ông tri thức hay 
nhận thức theo phương thức đó khi ông thâm nhập ý tưởng 
thống nhất và chuyển nó thành một chân ý niệm hay một 
trạng thái hoặc một phương thức tồn tại. 


Một đặc tính của tri thức trực quan là rực tiếp, đôi lập VỚI 
tính gián fiếp của ba nhận thức phát sinh qua trung gian của 
dấu hiệu, kinh nghiệm mơ hồ, hay các mệnh đề tông quát 


xl 


về sự vật. Mặc dầu giúp hiểu biết với những ví dụ rất hữu 
ích trong EU, Spinoza nói thêm nhiều đặc tính khác của tri 
thức trực quan trong #Z/Jics. Chăng hạn, trong 2p40s2, ông 
bảo răng tri thức trực quan tiễn hành từ một ý niệm sung 
túc (tức đúng, có tính chân) về những thuộc tính của 
Thượng Đề đến tri thức sung túc các sự vật. Nói khác, tri 
thức trực quan dường như liên quan đến một chân ý niệm 
của thống nhất [tức liên quan đến sự nhìn tâm và thân như 
thuộc tính (attributes), chăng phải là bản thể (substances)]. 


Tuy nhiên, trong nửa sau của Phần 5, Spinoza luận về tri 
thức trực quan, không đứng trên quan điểm tiễn hành từ 
một ý niệm sung túc về những thuộc tính của Thượng Đế. 
Ông đơn giản phân biệt nó như là tri thức sự vật cá biệt 
(singular things) và đối nó với tri thức phổ biến hay lý tính 
(reason). [5p36s| Tuồng như đó là đặc tính thiết yếu của 
nó: nó sinh khởi trực tiếp từ một sự vật và không qua trung 
gian của từ, ý tưởng, và hình ảnh của sự vật. Trong EU, 
định nghĩa của nó chỉ rõ nó là một nhận thức về sự tôn tại 
của một sự vật, tức là, về một sự vật. 


Trong #/h¡/cs, 2p49c, SpInoza nói rõ ý chí và frí năng là 
một. Trong BỊ chú 2p49s, với tri thức trực quan, ý chí 
không thê phân biệt với trí năng như ở cấp độ tri thức lý 
tính. Cùng trong BỊ chú đó, Spinoza bảo phải phân biệt 
giữa ý niệm, hình ảnh các sự vật ta tưởng tượng vả các từ 
dùng để biểu thị sự vật. Bởi vì khi mơ hồ về chúng thời 
cũng sẽ mơ hồ về tri thức trực quan. Tưởng tượng, theo 
SpInoza, bao hàm cả nhận thức bởi các giác quan. 


Sự nhân mạnh đừng nhằm lẫn các ý niệm với các từ và các 
hình ảnh cho thấy một lý do vì sao Spinoza phân biệt giữa 
trí năng và tưởng tượng và bao gồm ba cách tri thức hay 
nhận thức đầu trong những gì ông gọi là “#ưởng tượng”. Về 
cơ bản, một hình ảnh là một bản sao, hình tượng, hay biểu 


xỈ 


tượng của một sự vật. Theo nghĩa đó thời các từ đều là hình 
ảnh. Tất cả ba cách tri thức đầu liên quan đến các hình ảnh 
hoặc như từ hoặc như biểu tượng thế giới bên ngoài ở trong 
tâm. Chúng ta thấy hay nhận thức sự vật “như thể thông 
qua một đám mây” [2p7s] Nhận thức như thế là gián tiếp. 
Như thể chúng ta mộng tưởng với đôi mắt mở rộng, một ân 
dụ khác trong [3p2s]. Theo phương thức các ẩn dụ như vậy, 
chúng ta có thể định nghĩa tri thức trực quan như nhận thức 
một sự vật với đám mây các từ và mọi hình ảnh khác loại 
bỏ, hay nhận thức sự vật khi chúng ta tỉnh táo và không 
mộng tưởng. Giáo sư Paul Wienpahl, trong tập The Radical 
SpInoza của ông, nhận xét có sự fương tợ giữa tri thức 
trực quan với phép quán tưởng, tức sự đào luyện tâm ý 
(bhãvanä) trong Phật giáo. Ông bảo “Ai mà tri thức trực 
quan có thể được xem giống như một đức Phật. 


Trong khi Descartes tìm cách áp dụng những gì ông ta 
khám phá về tâm trí con người vào vật lý học, thời trong 
Ethics, Spinoza quay sang hành vi của con người, nô dịch 
của con người, và tự do của con người, phần lớn là bởi tại 
tri thức trực quan chỉ có thể được làm sáng tỏ thông qua 
chúng. Nó chăng phải đơn giản là cái gì đó xảy ra trong 
đầu. Nó liên quan đến con người toàn vẹn và với con người 
đó, xã hội trong đó con người sống. Descartes tiếp tục với 
khoa học, Spinoza với cái ông gọi là luân lý học (ethics). 
Với nhị nguyên luận, Z//¿cs Phần 2 chấm dứt thảo luận về 
tri thức. Với phi nhị nguyên luận, phần còn lại của #/hics 
cũng cần phải có để hiểu biết tri thức trực quan. Đó là một 
diện khác của ý tưởng thống nhất. Tư tưởng của Spinoza 
quả đầy dẫy những nghịch lý. 


Trị thức trực quan là tri thức các sự vật đặc thù, phát triển 
thành hay trở thành, hay không thể phân biệt được với yều 
(loving). Chúng ta sẽ không ngạc nhiên thấy ứr¡ thức không 
khác yều nêu biết tiếng Do thái động từ Jađah có thể phiên 


xỈH 


dịch hoặc “to love” hoặc “to know'. Tiếng Anh “conceIve” 
cũng có nghĩa liên hệ với “love'. Chăng hạn, ta nói đàn ông 
và đản bà “conceive” hải tử trong một hành động yêu 
thương. 


Nói khác, tri thức trực quan hoặc trở thành hoặc là một kích 
động (affection). Như vậy, tri thức trực quan hay yêu là vừa 
tâm vừa thân. Thuộc tính tư tưởng và thuộc tính mở rộng 
đều là thuộc tính của cùng một sự vật. Trong 2p49s, 
Spinoza mô tả tưởng tượng chủ yếu là một chức năng vật lý 
hay thân thể. Nghĩa là, với tri thức trực quan, chúng ta đi 
đến một phương thức tri thức trong đó năng lực của Tâm 
được cường điệu, hơn năng lực của Thân mặc dầu nó vẫn là 
một phuơng thức hiểu biết trong đó Thân có liên hệ với. 
Tất nhiên, khi nghĩ đến đó, chúng ta thấy mọi phương thức 
tri thức đều liên quan đến vật lý: mắt, tai, ngón tay, V..V..., 
và từ ngữ, miệng lưỡi, như vậy vô cùng vô tận. 


Trở lại với trường hợp tri thức trực quan là một kích động, 
tức một kích động của Thân [3Def3] gia tăng năng lực sống 
của chúng ta, đó là tình Yêu (Love). Trong biểu hiện tối ưu 
việt của nó, Spinoza gọi nó là “tình Yêu hiểu biết của 
Thượng Đế” (God”s understanding Love). Câu “tình Yêu 
hiểu biết đem lại với nhau hai từ, từ nhận thức và từ tình 
cảm. Hơn nữa, vì Thượng Đề là những sự vật cá biệt, hay 
Tôn tại, tình Yêu đó là tình Yêu Thượng Đề va cũng là tình 
Yêu của Thượng Đế. 


Đoạn D. Phần 3-5: Về sự Cứu rỗi là bước khảo cứu cuối 
cùng, xác định những gì tri thức sung túc — đặc biệt của 
Thượng Đề và của mối quan hệ giữa chúng ta với Ngài — có 
thể thực hiện đối với hạnh phúc của chúng ta. Hạnh phúc 
ấy, hay sự chúc phúc (blessedness) bao gồm “trong tri thức 
cua một mình Thượng Đé, nhờ đó chúng ta được dắt dẫn 
hành động chỉ theo sự khuyên bảo của tình yêu và lòng 


xỈin 


cung kính mà thôi (2p49s)”. Hạnh phúc, đức hạnh và tự do 
đều giống nhau: Cuối cùng, chúng bao gồm trong, hay tùy 
thuộc chặt chẽ vào, trí thức trực quan. Nhằm xác định năng 
lực của tri thức sung túc kiềm chế những rung động thời 
trước hết cần hiểu biết bản thân tự nhiên và nguồn gôc của 
các rung động (Phần 3). Thứ đến, cần có một nhãn quan 
thấu suốt tình cảnh nô lệ không thể tránh khỏi của con 
người mà lý tính không thể khắc phục một cách dễ dàng 
(Phần 4), và sau cùng, cho thấy rằng một cuộc sống tư do, 
thông qua tri thức trực quan, không hoàn toàn là bất khả 
(Phần 5). 


Đề trả lời câu hỏi những gì tri thức sung túc có thê thực 
hiện đòi hỏi sự khảo cứu một loại đấu tranh quyền lực 
trong con người giữa những ảnh hưởng “bên ngoải” 
('external? ¡influences), biểu hiện trong các đam mê 
(passions; rung động thụ động), và “nội lực” (mternal force) 
mang hình thức tư tưởng sung túc và rung động tích cực. 
Như thế, luân lý học của Spinoza theo nghĩa hẹp đòi hỏi 
trong bước đầu sự hiểu biết thể tính hiện thực của con 
người như một zăng lực tự biểu hiện trong rung động và 
ham muốn (Phần 3). Sau đó, luân lý học chia làm hai phần. 
Trong Phần 4, Spinoza khảo cứu năng lực đấu tranh như 
được sống bởi con người lý tính (rational man) — đời sống 
luân lý của con người lý tính được quy định như thế nào 
bởi sự hình thành những ý tưởng về những gì là thiện mỹ 
hay xấu, các, về những quy tắc lý tính cho đời sống thiện 
mỹ, và về ý thể của con người tự do. Đồng thời thuyết minh 
về sự ham muốn của con người lý tính, như được quy định 
bởi ý thê và những ý ý tưởng và quy tắc ấy, tuy nhiên vô hiệu 
và không tự do. Phần 5 trình bày các điều kiện của tự đo 
thực (real freedom; biện pháp khắc phục các ham muốn): 
chúng bao gồm trong tri thức trực quan và những kích động 
tích cực liên quan đến nó. Ở đây Spinoza cho biết theo 
phương thức nào tri thức có thể cấu tạo hạnh phúc, đức 


xÌIv 


hạnh hay năng lực thực, và chỉ ra một cách thay thế học 
thuyêt tôn giáo truyền thông về sự cứu rồi. 


Phần II. Phương thức hiểu biết Spinoza: NTLDĐ và 
đoạn E. NTLDĐ: một chủ đề của Ethics giải thích 
Nguyên tắc Lý do đủ và nói đến sự sử dụng nguyên tắc Ấy 
làm chìa khóa giải tỏa những bí ẩn trong hệ triết học của 
SpInoza. 


Chương III: Kant, Deleuze và Nguyên tắc Lý do đủ mở 
đầu với Phần I: Kant, Deleuze và tương quan luận của 
Meillassoux, trong đó Đoạn A. Triết học siêu nghiệm 
vượt quá tương quan luận nói đến Deleuze đề cập một 
loại mới nguyên tắc Lý do đủ và bất năng phân biệt có khả 
năng đạt tới tính tùy duyên của cái riêng lẻ trong trạng thái 
vô duyên cớ của nó mà chẳng cần trung gian của loài, 
giống và phạm trù. Theo Alberto Toscano, kinh nghiệm 
học siêu nghiệm của Deleuze thực ra là duy vật học siêu 
nghiệm vì mang tính chất bản thể luận và không chỉ chú 
tâm vào cảm năng và nhận thức. Triết học siêu nghiệm là 
do chính Kant phát minh. Kant nỗi tiếng nhận xét giả định 
“mọi nhận thức của ta phải hướng theo các đối tượng) ngăn 
cản mọi nỗ lực dùng các khái niệm để xử lý đối tượng một 
cách tiên nghiệm hầu qua đó mở rộng nhận thức của ta. 
Ông đề nghị một giả định ngược chiều: “đối ượng phải 
hướng theo nhận thức của fa`. Sự tìm hiểu siêu nghiệm với 
giả định như vậy nhăm mục tiêu khám phá vừa các điều 
kiện cho tất cả kinh nghiệm khả hữu vừa các giới hạn của 
tri thức. Giá phải trả là chúng ta chỉ biết được các hiện 
tượng hay đối tượng như chúng xuất hiện cho-chúng ta, 
chứ không phải đối tượng như chúng đang là trong bản 
thân của chúng. 


Meillassoux, trong tập “After Finitude” của ông, nhận xét 
trong Kant bât kỳ liên hệ nào với tự thân của sự vật đêu bị 


xÌv 


ngăn chận, hai cảnh giới của hai tính chủ quan và khách 
quan không thể xem như độc lập đối với nhau, chẳng bao 
ĐIỜ năm bắt một đối tượng “tự thân' cách ly quan hệ với 
chủ thê cũng như chẳng bao giờ nắm bắt một chủ thê không 
luôn luôn tương quan với một đối tượng. Tất cả các tính 
năng đó cấu thành những gì Meillassoux gọi là /zơng quan 
luận. Trong cả sự thực hành triết học và những phát biểu 
minh bạch của Deleuze, tư tưởng của ông rõ ràng không 
phù hợp với lôgic của tương quan luận hay với triết học 
siêu nghiệm thông thường trong nhiều biến thể của nó. 
Deleuze đề nghị năm bắt sự vật trong dị biệt nội bộ của nó 
độc lập đối với bất kỳ trung gian nào của nhận thức, ngôn 
ngữ, tồn tại-ở-trong-thế giới, hay thân sinh hoạt. 


Đoạn B. Ba tập Phê Phán của Kant đề cập những thiếu 
sót sai lầm trong dự án phê phán của Kant: (a) Phê phán 
Kant không đầy đủ; (b) Kant thiết lập một ngoại quan hệ 
giữa khái niệm và trực quan không có khả năng giải thích 
chúng quan hệ như thế nào; (e) Kant truy nguyên cái siêu 
nghiệm từ cái thường nghiệm, vì vậy rơi vào vòng luận 
quân. 


Đoạn C. Phá vỡ vòng tròn tương quan luận: Thời gian 
và Chủ thể bị gẫy trong đó Deleuze tuyên bố trước hết 
“kinh nghiệm học siêu nghiệm là phương thức duy nhất đề 
tránh khỏi sự truy nguyên cái siêu nghiệm từ cái thường 
nghiệm”, tức tránh khỏi rơi vào vòng luấn quần. Vì vậy 
trước hết phải phá vỡ vòng tương quan luận. Tự mâu thuẫn, 
bên trong tư tưởng của Kant Deleuze tìm thấy phương sách 
phá vỡ vòng tương quan luận. 


Đoạn D. Trường siêu nghiệm cho biết Deleuze tìm được 
nơi thời gian một duyên cớ khác biệt với tâm, có khả năng 
dẫn chúng ta tới bản thân của sự vật. Thời gian trở thành 
điều kiện siêu nghiệm của các đối tượng. Đối với Deleuze, 


xÌvI 


thời gian không ở trong chủ thể hay tâm, đúng ra, chủ thê 
và đối tượng đều ở bên trong thời gian. Deleuze chuyên 
hóa thời gian từ một điều kiện cho hiện tượng (nhận thức 
luận) thành một điều kiện cho chủ thẻ, cơ thê và sự vật (bản 
thể luận). Sự vật, chủ thể, thực thê, tồn thể tồn tại bên trong 
thời gian như những nhịp điệu của thời tục. Các nhịp điệu 
này là yếu tố phát sinh thông qua đó các thực thể được sản 
sinh. Giải thích thời gian và phê phán của Kant về tính trực 
tiếp của cogito, cặp đôi với phân tích thời tục của Bergson, 
cùng với tiêu luận Transcendance of Ego của Sartre đã giúp 
Deleuze phát hiện một trường siêu nghiệm (transcendental 
field) khác hăn chủ thê siêu nghiệm. Trường siêu nghiệm là 
một tập hợp các điều kiện phát sinh chủ trì sự cá nhân hóa 
của các riêng lẻ. Khác với các điều kiện của Kant đều là cố 
định, bất biến, và không di động, các điều kiện phát sinh 
(genetic conditions) của trường siêu nghiệm là một tập hợp 
tiềm năng (potentials) không ngừng dời chỗ và biến hóa tùy 
theo những điều kiện địa phương. Vì vậy, tồn tại có tính 
năng cực kỳ sáng tạo. 


Phần II. Kant, Deleuze và Thuyết Ý niệm Nội tại cho 
biết một trong các mục tiêu chủ yếu của DR là trình bày 
một thuyết Ý niệm (biện chứng pháp) mới trong đó Ý niệm 
được khái niệm như vừa nội tại vừa vi phân. 

A. Ý niệm trong PPLTTT là loại khái niệm thứ ba trong 
ba loại khái niệm được phân biệt trong PPLTTT, hai loại 
kia là khái niệm thường nghiệm và khái niệm tiên nghiệm 
hay phạm trù. Một Ý niệm là khái niệm về một đối tượng 
vượt quá bất kỳ kinh nghiệm khả hữu nào. Kant đặc biệt 
tập trung vào ba Ý niệm siêu nghiệm: linh hồn, thế giới và 
Thượng Đề, cầu thành ba chung điểm lớn của siêu hình 
học. Trong Biện chứng pháp siêu nghiệm, đoạn sách dài 
nhất của PPLTTT, Kant phân tích tính chất các nghịch lý 
lôgic mà lý tính thuần túy bị lâm vào bởi tại các ảo tượng: 


xÌvH 


các võng luận của linh hốn, các nghịch lý của thế giới và Ý 
thê của Thượng Đê. 


Trong DR, Deleuze định nghĩa một Ý niệm như “một sự 
thống nhất khách quan nghi vấn nội bộ của bất định, khả 
định và quy định”, nhưng tiếp tục, “có lẽ điều ấy không rõ 
ràng trong Kant”, bởi vì trong Kant “hai trong sô ba thời lớp 
[trong khái niệm về Ý niệm] vẫn còn đặc tính ngoại bộ [nếu 
bản thân các Ý niệm là bất định (hay nghi vấn), chúng khả 
định duy chỉ trong tương quan với những đối tượng của 
kinh nghiệm, và thụ nhận ý thể của sự quy định duy chỉ 
trong tương quan với các khái niệm của trí năng|. Theo 
Deleuze, chỉ có một nguyên tắc về quá trình dị biệt mới có 
thể quy định, một cách chính xác, bản thân nghi vẫn của Ý 
niệm nói chung, và theo phương thức Ấy, thống nhất ba 
thành phần (bất định, khả định và tương hỗ quy định) của Ý 
niệm. 


B. Ý niệm trong Phê Phán Năng Lực Phán Đoán (viết tắt 
PPNLPĐ), tập Phê Phán thứ ba này phân tích bốn Ý niệm: 
cái cao cả, cái đẹp, tải năng thiên bẩm và mục đích luận 
(mục đích trong Tự nhiên) để chỉ ra không những Ý niệm 
tồn tại, mà còn tồn tại trong Tự nhiên có cảm tính. Đây là 
tập Phê Phán duy nhất chấp nhận một quan điểm phát sinh, 
chứ không chỉ đơn thuần quan điểm quy định điều kiện. 
Những Ý niệm của lý tính đóng vai trò phát sinh trong tập 
Phê Phán này và quan năng phát sinh của chúng là do một 
quy định thuần nội tại của các Ý niệm cung cấp, bao gồm 
ba thời lớp cộng tồn: bất định, khả định và quy định. 


Ở đây, có hai trong số các thành phần của Ý niệm đáng lưu 
ý: quan hệ vi phân và ý tưởng về những dị điểm. Ký hiệu vi 
phân dx xuất hiện như đồng thời là bất định, khả định và 
quy định: dx là Ý niệm, là “vấn đề” và sự tồn tại của nó. Có 
ba nguyên tắc chung hợp tạo thành một lý do đủ tương ứng 


xÏÌvVI1 


với ba diện đó: một nguyên tắc về tính khả định tuơng ứng 
với tính bất định nói chung (dx, dy); một nguyên tắc về 
tương hỗ quy định tương ứng với tính khả định thực sự 
(dy/dx); một nguyên tắc về quy định đầy đủ tương ứng với 
quy định có hiệu quả (trị của dy/dx = dị điểm), có chức 
năng định nghĩa một đa thể (cùng với sự nối dài của chúng 
trong một chuỗi điểm bình thướng). 


C. Ý niệm trong Phê Phán Lý Tính Thực Hành (viết tắt 
PPLTTH), tập Phê Phán thứ hai này giúp thông hiểu ý 
nghĩa của cụm từ “quan năng phát sinh của các Ý niệm). Từ 
tập Phê Phán này phái sinh toàn thể dự án Anti-Oedipus. 
Cả Anti-Oedipus lẫn PPLTTH biểu hiện như học thuyết về 
ham muốn. Một trong các mục tiêu của Anti-Oedipus là 
trình bày một thuyết nội tại về ham muốn, phái sinh từ 
thuyết nội tại về Ý niệm khai triển trong DR. Ham muốn 
không còn được định nghĩa theo quan điểm khiếm khuyết 
(Tôi ham muốn một cái gì đó bởi vì tôi không có nó), 
nhưng đúng hơn theo quan điểm sản sinh (Tôi sản sinh đối 
tượng bởi vì tôi ham muốn nó). 


Kant phê phán sự sử dụng siêu việt các Ý niệm trong 
PPLTTT chỉ để phục hoạt chúng trong PPLTTH và cấp cho 
chúng một quy định thực hành. Trong DR, ngược lại, 
Deleuze đây mạnh những tham vọng nội tại của PPLTTT 
đến kết luận của chúng, thống nhất ba khía cạnh do Kant 
phác họa (các yếu tố của Ý niệm đều cùng một lúc bắt định, 
khả định và tương hỗ quy định). Trong Anti-Oedipus, 
Deleuze đề xuất một thuyết ham muốn tìm kiếm truy xét 
vận động của ham muốn bằng cách truy tìm ra các tổng hợp 
thuần túy nội tại của ham muốn: kết nối, giao hội và một 
cách thái của sự sản sinh. Thuyết biện chứng pháp mới 
(Thuyết Ý niệm) mà những thành phần hình thức được 
Deleuze khai triển trong DR có thể xem như thụ nhận sự 
quy định thực hành của nó trong Anti-Oedipus, với sự khác 


xỈIx 


biệt là, trong DR, các quy định của Ý niệm mang tính thực 
hành ngay từ đâu. 


Phần III. Nguyên tắc Lý do quy định: /„ôn luôn có một 
lý do quy định tiền kiện cho biết những gì Kant mô tả như 
là 'chứng minh nguyên tắc Lý do đủ” của ông không gì 
khác hơn là theo phương pháp đó, ông chứng minh nguyên 
tắc nhân quả đề cập trong Loại suy thứ Hai của Kinh 
nghiệm (Second Analogy of Experlence) trong PPLTTT. 
Nguyên tắc nhân quả chỉ là mớ/ trong các quy cách 
(specifications) của nguyên tắc Lý do đủ. Và ngay cả Kant, 
trong các bản văn trước thời kỳ phê phán, phân biệt ít nhất 
bốn loại lý do, và do đó, bốn quy cách của nguyên tắc 
tương ứng — raio essendi (lý do tồn tại; reason for being = 
lý do những quy định thiết yếu của một sự vật), rzfio fiendi 
(lý do ở thành của những quy định của một đối tượng), 
rao existendi (lý do hiện hữu của một sự vật), và rafio 
cognoscendi (lý do trị thức về một sự vật). Chỉ loại lý do 
thứ hai (lý do trở thành) và lý do thứ ba (lý do hiện hữu) có 
thể chấp nhận như là tiền bối của khái niệm “nguyên nhân” 
(cause) thảo luận trong Loại suy thứ Hai của Kinh nghiệm. 


Theo giáo sư Béatrice Longuenesse (2001. Princeton 
University), một hậu quả của sự Kant đáp ứng Hume về 
nguyên tắc nhân quả trong Loại suy thứ Hai của Kinh 
nghiệm là sự đái định nghĩa hết thảy mọi khía cạnh của ý 
tưởng lý do và, do đó, của nguyên tắc Lý do đủ, không 
những chỉ lý do trở thành và lý do hiện hữu, mà còn lý do 
những quy định thiết yếu của một sự vật và lý do tri thức về 
một sự vật, ít nhất khi những ý tưởng ây được áp dụng vào 
chỉ cho những đối tượng mà ta có thê khẳng định sự có giá 
trị phổ biến (universal validity) của một văn bản nào đó về 
nguyên tắc Lý do đủ, đối tượng của kinh nghiệm tri giác 
của chúng ta. 


Nguyên tắc Lý do quy định, thường gọi là Lý do đủ 
Trước tiên, Kant định nghĩa những gì ông gọi là “lý do” hay 
“duyên cớ”, đặt ý tưởng ấy trong toàn cảnh của một phân 
tích pháp các mệnh để (propositions), hay đúng hơn, của 
những gì khiến các mệnh đề có tính chân. Chính trong toàn 
cảnh đó, ông giải thích vì sao ông thích dùng cụm từ lý do 
quy định (determining) thay vì lý do “đi'. 


Óuy định có nghĩa là thiết định một thuộc từ (predicate) 
trong khi loại trừ đối lập của nó. Những gì quy định một 
chủ thể (subject) đối với một thuộc từ được gọi là jý đo 
(reason). Có hai thứ lý do quy định: lý do quy định tiền 
kiện và lý do quy định hậu thức (an antecedently and a 
consequently determining reason). Lý do quy định tiền kiện 
là lý do mà ý tưởng của nó đứng trước những gì được quy 
định, tức là, lý do mà không có nó thời những gì được quy 
định sẽ bất khả niệm. Lý do quy định hậu thức là lý do sẽ 
không được thiết định trừ phi ý tưởng của những gì được 
quy định đã được thiết định ở nơi khác. Lý do đầu còn có 
thê gọi là lý do ứg sao (why) hay lý do tồn tại hay trở 
thành; lý do sau, lý do ehø rằng (reason (h0) hay lý đo tri 
thức. 


Hai lý đo nói trên dị chất: một lý do chủ trương mệnh đề có 
tính chân, lý do kia là lý do tồn tại có tính chân của mệnh 
đề. Cả hai lý do được mô tả như những lý do quy định một 
chủ thể trong quan hệ với một thuộc từ, tức là, những gì 
thiết định thuộc từ và loại trừ đối lập của nó. Vì tất cả tính 
chân được sản sinh bởi sự quy định một thuộc từ trong một 
chủ thể, lý do quy định là căn nguyên của tính chân của 
mệnh đề. 


Giống như trong định nghĩa “lý do', Kant di chuyền từ sự 
phân biệt hai thứ lý do tới chủ trương chỉ một thứ lý do là 
thích hợp (lý do quy định tiên kiện, lý do tôn tại hay trở 


li 


thành, lý do tại sao), ở đây, Kant thay thế kết luận chính 
trong bản thân các mệnh đề đương nhiên phải có một lý do 
quy định chủ thể tương quan với thuộc từ bằng một phát 
biêu nhiều tham vọng hơn: ôn „ồn có một lý do quy 
định tiền kiện (there is z/wzys an antecedently determining 
reason). 


Hậu quả đầu tiên là một chứng minh nguyên tắc lý do đủ 
cho sự tồn tại các sự vật tùy duyên trong tập New 
Elucidation (Tân Trừng Thanh) là nơi khái niệm nguyên 
nhân phát sinh lần đầu: jý đo rổn tại là một nguyên nhân. 
Sự chứng minh ở đây cho thấy không có gì là “lý do của sự 
tồn tại của chính nó': Kant chống đối một cách rõ ràng ý 
tưởng của Spinoza về Thượng Đế, ý tưởng tự kỷ nguyên 
nhân (causa si). 


Hậu quả thứ hai là một “nguyên tắc về sự tiếp diễn: “Biến 
đổi không có thê xảy ra cho các bản thể, ngoại trừ chừng 
nào chúng được nối kết với những bản thể khác; sự tương 
hỗ y tồn giữa chúng quy định sự tương hỗ biến đổi giữa các 
trạng thái của chúng.” 


Cuối cùng, Kant dành một đoạn văn rất dài đề luận bàn về 
quan hệ giữa nguyên tắc lý do đủ và tự do của con người. Ở 
đây, ông chồng đối một quan điểm của Christian August 
Crusius: có vài trường hợp xác nhận sự tồn tại của một sự 
thái hay biến cố chẳng có một lý do quy định tiền kiện. 


Chương IV: Schopenhauer và Nguyên tắc Lý do đủ, 
Phần I. Tánh chất của Giải thích cho biết lý do vì sao 
Schopenhauer chọn tiêu đề “Ƒể Nguôn gốc Bồn mặt của 
Nguyên tắc Lý do đu” cho tập sách đầu tay của ông, một 
luận án tiến sĩ: nguyên tắc Lý do đủ phái sinh từ bốn quan 
hệ gộc khác nhau mà ông gọi là bốn mặt nguồn gốc của 
Nguyên tắc. Quan điểm của ông về cơ bản chính là quan 


li 


điểm của Kant được ông nghiêm cách phê phán, tu chỉnh 
Và gla cường. 


Thông thường chúng ta có khả năng đặt câu hỏi 7 sao? 
về bất cứ điều gì và có nhiều cách phát biểu điểm ấy. 
Schopenhauer chỉ bàn đến các phát biểu về mặt lôgIc học, 
tâm lý học và nhận thức luận. Về mặt lôgic học: bất cứ điều 
gì khả dĩ phát biểu đều được hỏi kỹ. Về mặt tâm lý học: bất 
cứ điều gì khả dĩ cảm tri, hay tư lượng, hay liễu giải, đều 
được tra hỏi rốt ráo. Về phương thức nhận thức luận, trong 
bất cứ điều gì khả dĩ mệnh danh là thế giới, điểm nêu trên 
là một điều kiện tiên quyết tất yếu xác quyết rằng với bất 
cứ những yếu tô khả hữu nào cấu thành kinh nghiệm của 
chúng ta, chúng phải hiện khởi tương y tương đối và những 
tương hỗ quan hệ của chúng đều khả niệm (intelligible), 
hay ít nhất trong đó có thể tìm thấy tính khả niệm. Và khi 
chúng ta yêu cầu một giải thích thời chính là yêu cầu trải 
mở một tương hỗ quan hệ như vậy trong một tình huống cụ 
thể. Những thông tin chúng ta cân đến về các đối tượng, sự 
thái hay biến có chúng ta đang xem xét, là những thông tin 
đặc biệt giải thích cách chúng đang là. Chúng ta muốn nghe 
đủ về bất cứ những gì đòi hỏi giải thích sẽ thấy xảy ra. Nói 
ngắn gọn, chúng ta muốn một lý do đủ. 


Trung tâm luận điểm của ông (do đó tiêu đề sách của ông) 
là hết thảy mọi lý do đủ chăng cùng một loại lôgic. Chúng 
bao gôm trong và chỉ trong bốn phạm trù, tức bốn loại kết 
nối tất yếu: kết nối nhân quả (causation) hiểu theo nghĩa 
khoa học, gwy định toán học (mathematical determination), 
sự đưa đến lôgic (logical entailment) và hành động do 
động cơ thúc đẩy (motivated action). 


Schopenhauer kiên quyết cho rằng nguyên nhân của một 
biến cố chỉ có thể là một biến cố khác, chứ không thể là 
một đối tượng hay một sự thái. Đối tượng và sự thái phát 


li 


sinh từ những chuỗi biến cố tương hỗ quan hệ, và tất cả 
chúng cùng với nhau câu thành lịch sử đang diễn ra của thê 
giới tự nhiên, tức là toàn bộ thê giới vật lý học. 


Phần I này nói rõ giải thích là giải thích qua lại hai chiều: 
hoặc phân tích bằng cách chỉ cho thấy làm thế nảo cái gì 
đó do tập trung và cấu tạo hình thành ở bên trong, hoặc 
tông hợp chỉ cho thấy làm thế nào cái gì đó kết nối với bên 
ngoài. Sau khi giải thích những gì là phân tích và những gì 
là tổng hợp trong luận án của ông, Schopenhauer nói rõ 
ràng và đầy đủ về công trình khảo cứu của mình: “Triết học 
đây, bằng mọi giá, là những cố gắng để nói lên không phải 
thế giới zừ đâu đến và tồn tại với mụch đích gì, mà chỉ đơn 
thuần những gì thể giới là.' Ông mở rộng thêm: “Triết học 
của tôi không giả thiết giải thích những nguyên nhân tối 
chung của thế giới. Nó tự hạn chế trong phạm VI Các SỰ 
kiện của kinh nghiệm bên trong và bên ngoài mà mọi người 
đều có thể tiếp cận, và chỉ ra mối tương quan chân chính và 
mật thiết giữa các sự kiện, tuy nhiên không lưu ý đến 
những gì có thể siêu việt chúng. Nó tự kiềm chế không rút 
ra bất kỳ kết luận nào liên quan những gì nằm ngoài kinh 
nghiệm. Nó chỉ đơn thuần giải thích các đữ liệu của cảm 
năng và tự ý thức, và nỗ lực thông hiểu duy chỉ thể tính nội 
tại của thế giới.” 


Phần II. Đại cương về Tiểu luận Tự do của Ý chí, tiểu 
luận của Schopenhauer được giải (1839) do ứng đáp câu 
hỏi: “Có thể nào chứng minh tự do của ý chí từ tự ý thức?” 
được Hội Khoa học Hoàng gia Na Uy thông báo trong một 
tạp chí văn học Đức vào tháng Tư năm 1837. Đối với ông, 
lúc ấy 52 tuổi, đây là lần đầu tiên ông được công chúng 
công nhận là một triết gia. 


Cách Schopenhauer thuyên giải tự do của ý chí có thể xem 
như một biện hộ nghiêm cân và thành công về thuyêt quy 


liv 


định (determinism), chủ trương mọi sự vật kinh nghiệm đều 
hoàn toàn được quy định trong thời gian và không gian 
chúng xuất hiện. Như thế, chúng ta có thê nghĩ rằng nỗ lực 
cứu vớt cuối cùng nhân danh tự do của ý chí có thê bỏ qua 
vì không nhất trí với những phần chính của công trình 
nghiên cứu và cần loại ra khỏi bản văn những đoạn liên hệ. 
Nhưng làm như thế là thiếu sáng suốt không nhận thấy 
những trình bày trên là cốt đề sửa soạn một kết thúc gây 
kích động. Phần Năm, phần cuối của tiểu luận, ngắn gọn, 
hoàn toàn được chuẩn bị rất chu đáo, cung cấp vào phút 
chót một nghịch chuyền tình hướng gây kích động lớn bằng 
cách viện dẫn ;iện tượng trách nhiệm đạo đức nhự bằng 
chứng tự do của ý chí và bằng cách đề xuất một “quan điểm 
ưu việt hơn” từ đó tự do của ý chí có thể bảo trì mặc dầu 
không được giải thích hay thông hiểu. 


Phần II . Về Nguồn gốc Bốn mặt của Nguyên tắc Lý do 
đủ, A. Giới thiệu tổng quát cho biết luận án của 
Schopenhauer là một phân tích làm sáng tỏ nguyên tắc 
quan hệ nhân quả theo nghĩa vật lý học, lôgic học và siêu 
hình học. Schopenhauer phát biểu nguyên tắc ấy như sau: 
“không có gì là không có lý do đề tồn tại” và xác quyết đó 
là công thức phố thông của nguyền tắc giải thích (principle 
of explanation). Ỹ tưởng ấy có thể phát biểu theo một cách 
khác, cho rằng mọi sự vật đều khả niệm (ntelligible), hay, 
có cái gì khác nhờ tương quan với nó mà sự tồn tại của bất 
cứ loại gì, dù lớn hay bé, đáng kê hay không, có thể được 
tri nhận và do đó được giải thích. 


Schopenhauer không nghĩ rằng chỉ có một nguyên tắc gọi 
là Nguyên tắc Lý do đủ, mà thật ra có đến bốn nguyên tắc 
giải thích riêng biệt vật lý học, lôgic học, toán học và luân 
lý học. Chỉ có nguyên tắc giải thích thứ nhất liên quan đến 
sự biến chuyên trong thế giới vật lý là đóng góp lớn nhất 
cho tư tưởng triết học của công trình này. Nguyên tắc giải 


lv 


thích lôgic học và toán học hay hình học, rất mù mờ tối 
nghĩa, cho nên không hê được lưu ý, không góp phân làm 
rạng danh tác giả của chúng. 


Trong phân tích của Schopenhauer về mặt thứ nhất có điểm 
trọng yếu là đưa ra đề nghị phong phú nên hiểu quan hệ 
nhân quả như mới quan hệ, không phải giữa các sự vật, mà 
là giữa các biến đổi hay các trạng thái tôn tại của sự vật 
(sự thái). 


Quan hệ nhân quả (Causation)— Quan hệ nhân quả là 
nguyên tắc giải thích sự biến đôi trong cảnh giới chất thẻ, 
được Schopenhauer mô tả tóm tắt như sau. 
(1) Quan hệ nhân quả là một quan hệ, không phải giữa các 
sự vật, mà là giữa các biến đổi hay các trạng thái tôn tại 
của sự vật (sự thái). Vì vậy, nói đến sự vật như là nhân hay 
là quả là một sai lầm. Chẳng hạn, mặt trời không phải là 
nhân của tuyết tan chảy, chính là tuyết hấp thụ nhiệt của 
mặt trời nên mới tan chảy, và đó là một biến đôi. Những gì 
trải qua một sự biến đổi, nói cụ thể, nước, dù dưới hình 
thức nước đá, tuyết hay chất lỏng, không phải là một quả 
hay là một nhân. 
(2) Quan hệ nhân quả giữa các biến đổi là một quan hệ tất 
yếu (necessary relationship). Theo Schopenhauer, sự kiện 
Hị thức về quan hệ nhân quả chấp thuận cái gọi là một 
“phản đoán giả định” (hypothetical udgment), và các nhà 
văn hiện đại thường tham chiếu như một “phản suy đoán” 
(counterfactual inference). 
(3) Nhân của bất kỳ biến đổi nào chăng phải là một biến 
đổi nào đó ở trước, mà là một hay nhiều biến đối hội lại với 
nhau và diễn ra trong một bối cảnh do một tập hợp điều 
kiện ít nhiều đa tạp dựng lên. Ý tưởng đó được 
Schopenhauer mô tả cả một toàn bộ trạng thái là nhân của 
một trạng thái kế tiếp 


lvi 


(4) Chăng bao giờ có sự vật sinh hay diệt. Các nhân và các 
quả luôn luôn là những biến đổi trong những gì đã tồn tại 
sẵn. Vì thế sự phát sinh một sự vật mới thực ra không gì 
khác hơn là một sự biến đổi trong những gì đã tồn tại sẵn. 
Chẳng hạn, chúng ta nghĩ rằng một đóa hoa sinh TÔI diệt. 
Nhưng trong thực tế những điều xảy ra là như vầy: Chất 
thể, luôn luôn có sẵn, trải qua một sô biến đổi, mắt đi một 
số thuộc tính và thu được một số khác, cho đến tại một 
điểm cho trong không gian và thời gian nó có những thuộc 
tính của một đóa hoa. Sau đó, những thuộc tính đặc thù ây 
được thay thế bởi những thuộc tính khác, và chúng ta nói 
đóa hoa đã chết. Toàn bộ quá trình có thể được mô tả đầy 
đủ theo phương thức các biến đôi trạng thái của những gì 
đã tồn tại sẵn. Do đó, nguyên tắc nhân quả không bao giờ 
đòi hỏi chúng ta nói đến bất cứ sự vật gì như tồn tại bột 
phát. 
(5) Theo trên, những ý tưởng siêu hình học và thần học về 
hiệt “nguyên nhân đầu tiên” hay một sự vật (“Thượng Đế”) 
“nguyên nhân tự thân” là vô nghĩa. Thượng Đế, nếu một sự 
vật như vậy tồn tại, không thê là nguyên nhân vật lý của bất 
cứ thứ gì, và thế giới không thê là một quả, hoặc của 
Thượng Đề hoặc của bất cứ thứ gì khác. Nhân và quả là 
những ý tưởng duy nhất dành cho những biến đổi trạng thái 
của hay bên trong thê giới. Và không thể có nguyên nhân 
“đầu tiên” cũng như không thể có hiệu quả “tối hậu” như 
vậy, bởi vì luật nhân quả chính là zọ¿ biến đổi trước bởi 
một biến đổi khác, và tương tợ như thế, vẫn còn một biến 
đổi khác theo sau. 
(6) Quan hệ nhân quả được biết tiên nghiệm, và không chỉ 
phái sinh từ kinh nghiệm mà thôi. Đó là do nó được áp 
dụng cho hết thảy mọi kinh nghiệm khả hữu, và vì thế 
không thê phái sinh hoàn toàn từ kinh nghiệm thực tế. 
(7) Các luật tự nhiên cũng như các lực tự nhiên tự chúng 
không phải là nguyên nhân. Luật tự nhiên là những quy tắc 
các lực tự nhiên tuân theo để biểu lộ. Như thế, là sai lầm 


lvn 


nếu bảo luật hấp dẫn hay điện là nguyên nhân phát sinh cái 
gì đó. Sức hút vạn vật tuân theo các quy tắc (luật tự nhiên), 

quy tắc của các biến đối, và luôn luôn những biến đổi như 
vậy, nói đúng, là nguyên nhân. 

(8) Một vật ở trong một trạng thái cho, dù chuyển động hay 
đứng yên, giữ nguyên trạng thái đó, trừ phi một biến đổi 
khác nào đó tác dụng trên nó làm nó biến đối. Quy tắc này 
được gọi là luật quán tính (law of inertia) và là hệ quả của 
sự phân tích quan hệ nhân quả của Schopenhauer. Tương tợ 
như vậy, những gì biến đổi, chất thể (matter) hay bản thể 
(substance), là thường tồn (eternal). Đây cũng là một hệ 
quả của sự phân tích của Schopenhauer và được gọi là luật 
thường tồn của bản thể (law of the permanence of 
substance). 


B. Tóm lược nội dung Về Nguồn gốc Bốn mặt cho biết 
Schopenhauer khởi đầu từ ý niệm về một #i ý fhức có 
những biểu tượng cho nó và biện minh cho luận đề bất kỳ 
biểu tượng nào như vậy đều phải tùy thuộc một điều kiện 
cầu tạo nên mô thức này hay mô thức nọ của nguyên tắc Lý 
do đủ. Mọi biểu tượng đều là có-điều kiện như thế và tất 
nhiên liên quan đến cái gì đó (một biểu tượng khác) thường 
được gọi là điều kiện, duyền cớ (nguyên cớ) hay ý do của 
nó. Schopenhauer cho răng có bốn, và chỉ bốn, mô thức 
như vậy của nguyên tắc Lý do đủ. Và do đó, có bốn, và chỉ 
bốn, cách theo đó các biểu tượng là có- -điều kiện đối với 
chúng ta. Cùng một lý do, có bốn, và chỉ bốn, loại đối 
tượng đối với một tri ý thức. Vì vậy, thế giới xem như biểu 
tương có cấu trúc và được điều khiên như vừa trình bày bởi 
các nguyên tắc theo bốn cách khác nhau. Hết thảy mọi 
nguyên tắc đều ở bên trong cảnh giới của các biểu tượng 
mà thôi. Không một điều kiện hay mô thức nào của nguyên 
tắc Lý do đủ đem chúng ta vượt quá các biểu tượng. 


lvin 


Ta có thê tìm thấy một định nghĩa đầy ‹ đủ về nguyên tắc Lý 
do đủ nơi chương cuối của rẻ Nguồn gốc Bốn mặt. “Ÿ 
nghĩa tổng quát của nguyên tắc Lý do đủ có thể [...] giản 
lược xem như sự kiện luôn luôn và tại mọi nơi mỗi sự vật 
tồn tại là đơn giản chỉ nhờ vào một sự vật khác.” Hay, nói 
khác, như trong chương đầu, nguyên tắc Lý do đủ được 
phát biểu là “không có cái gì là không có duyên cớ hay lý 
do tại sao nó là” Những định nghĩa như vậy giúp giải thích 
vì sao Schopenhauer khẳng định nguyên tắc ây là “nguyên 
tắc cơ bản của mọi tri thức” và “cơ sở của mọi khoa học”. 


Theo Schopenhauer, nguyên tắc Lý do đủ là nguyên tắc 
bốn mặt: duyên cớ của trở thành, duyên cớ của tri thức, 
duyên cớ của tồn tại, và duyên cớ của hành động, mỗi mặt 
chiếm riêng toàn cả một chương. Mỗi một trong bốn mặt có 
thể tóm lược bởi một “luật”. Mặt đầu dựa trên những luật 
nhân quả, mặt nhì trên những luật “phán đoán”, mặt ba trên 
những luật “vị trí và nối tiếp”, và mặt bốn trên những luật 
“động cơ thúc đầy”. Về sự ứng dụng bốn mặt vào sự vật 
thực có trong thế giới, duyên cớ của tồn tại có chỗ của nó 
trong “toán học thuần túy”; duyên cớ của trở thành trong 
“vật lý học, hóa học, địa chất học”, v..v..., duyên cớ của tri 
thức được đặc biệt sử dụng trong những khoa học có tánh 
chất nương trên sự phân loại, như “thực vật học, động vật 
học, khoáng vật học”, v..v..., và cuối cùng, duyên cớ của 
hành động có thể tìm thấy trong “sử học, chính trị học, tâm 
lý học thực dụng”, v..v..., và có lẽ trong đạo đức học nữa. 


C. Một số chỉ tiết trọng yếu trong Về Nguồn gốc Bốn 
mặt trình bảy. vấn đề chính yêu là thảo luận của 
Schopenhauer về (a) nguồn gốc duy nhất của nguyên tắc Lý 
do đủ và (b) bốn mô thức dựa trên những gì đã nói về 
nguồn gốc. Phần (a) chiếm trọn chương 3 rất ngăn; phần 
(b) thảo luận về bốn mô thức mỗi mô thức chiếm toàn cả 
một chương. Riêng mô thức đầu được thảo luận rất nghiêm 


lix 


túc và đầy đủ trong chương 4. Cuối cùng chương 8 dành 
cho một kêt luận ngăn. 


Schopenhauer cho biết Plato và Kant giới thiệu một quy tắc 
về phương pháp của mọi tranh luận triết học cũng như của 
mọi khoa học khác. Quy tắc ấy gồm hai quy luật phải tuân 
theo đồng đều, không ưu đãi luật nào: luật về đồng tính và 
luật về đj biệt hóa. Theo luật đồng tính, ta cần lưu ý đến 
những tương tợ và những phù hợp giữa các sự vật, và căn 
cứ vào đó tổ hợp chúng thành giông (specIe$), rồi tổ hợp 
giống thành loài (genera) cho đến khi tối chung đạt đến 
khái niệm ưu việt nhất bao gồm hết thảy mọi thứ. Vì siêu 
nghiệm và thiết yêu đối với lý tính, luật này tiền giả định tự 
nhiên hài hòa với nó. Về phía kia, luật dị biệt hóa đòi hỏi 
chúng ta phân biệt rõ ràng các loài được thống nhất dưới 
một khái niệm chung có tính cách bao hàm toàn diện. Plato 
và Kant dạy rằng cả hai luật đều là nguyên tắc cơ bản siêu 
nghiệm của lý tính, giả định tiên nghiệm sự vật phù hợp với 
chúng. Mặc dầu có lời căn dặn kỹ càng phải tuân theo hai 
quy luật ấy đồng đều, không ưu đãi luật nào, Schopenhauer 
khám phá ra luật thứ hai, luật dị biệt hóa, thường không 
được áp dụng vào nguyên tắc Lý do đủ. Nguyên tắc này từ 
lâu tuy được phát biểu một cách tổng quát, nhưng chưa có 
một sự phân biệt đủ giữa các ứng dụng hoàn toàn khác 
nhau của nó. Trong môi trường hợp ứng dụng, nguyên tắc 
này bắt được một ý nghĩa mới. Điều này chứng tỏ nó bắt 
nguồn từ nhiều khả năng tâm trí khác nhau. Schopenhauer 
cho biết nếu ông thành công chứng minh nguyên tắc Lý do 
đủ này không sinh khởi trực tiếp từ mộ mà ngay từ đầu từ 
nhiều ý tưởng nguyên thủy khác nhau của đầu óc (trí tuệ) 
chúng ta, thời kết quả là tính tất yếu (necessity) là một đa 
tạp (manifold) nhiều nguồn chứ không thể là cùng chung 
duy nhất một nguồn trong mọi trường hợp. Như thế, bất kỳ 
ai căn cứ một kết luận trên nguyên tắc này thời phải nói rõ 


lx 


căn cứ trên nguôn hay cơ sở nào của tât yêu và định danh 
cho cơ sở đó một tên riêng. 


Chủ thể và Đối tượng trong Schopenhauer. 

Đoạn phát biểu về nguôn gôc của nguyên tắc rất quan 
trọng. Sau đây là trích dẫn đầy đủ đoạn ấy: 

“Trị ý thức của chúng ta tự biểu hiện như cảm năng (thụ 
năng), như trí năng và như khả năng của lý tính, tự phân 
chia thành chủ thể và đối tượng, và không bao hàm cái gì 
khác. Làm đổi tượng cho chủ thể và làm biểu tượng là như 
nhau. T‹ ất cả biểu tượng của chúng ta đều là đối tượng của 
chủ thể và tất cả đối tượng của chủ thể đêu là những biểu 
tượng của chúng ta. Tất cả biểu tượng của chúng ta đêu 
dựa vào nhau mà đứng trong một quan hệ tự nhiên và tuân 
quy, có thể xác định tiên nghiệm về mặt mô thức. Do quan 
hệ đó, không có gì tự hữu và độc lập và cũng không có gì 
riêng lẻ và tách rời. có thể trở thành một đối tượng đổi với 
chúng ta. ” 


Phần cuối của đoạn trích dẫn trên, “quan hệ tự nhiên và 
tuân quy, có thể xác định tiên nghiệm về mặt mô thức. Do 
quan hệ đó, ....một đối tượng đối với chúng f4”, nói đến 
một quan hệ vô cùng quan trọng có thể thông diễn theo 
cách Pháp Tạng giải thích quan hệ Sắc-Không trong Tâm 
kímh. Trong tập 44rfur Schopenhauer: Seine 
Personichkel, seime Lehre, sen Œlaube  (Arthur 
Schopenhauer: Nhân cách, Học thuyết, Đức tin), Johannes 
Volkelt gọi mối quan hệ đó là quan hệ “Korrelafivismus” 
của Schopenhauer, đúng là từ “ương fác” (hay tương hỗ 
quy định, hay duyên khởi tương đo) của Phật học. 


Phát biểu nguồn gốc của nguyên tắc Lý do đủ có thể tóm 
tắt: Phần đầu của trích dẫn ám chỉ học thuyết duy tâm của 
Schopenhauer. Ông bảo hết thảy mọi mô thức của tri thức 
hay nhận thức đều liên quan đến quan hệ giữa một chủ thê 


lx1 


và một đối tượng, nhưng sự vật duy nhất đáng kể như một 
đối tượng đối với một chủ thê là một biểu tượng. Vì thế 
chúng ta không thể có tri thức về bất cứ gì trong căn bản 
không phải là sự việc biểu tượng. Phần thứ hai của trích 
dẫn khăng định hết thảy mọi biêu tượng nương, và phải 
nương, vào nhau theo một gan hệ nào đó, thế nào để sự 
xuất hiện của chúng có tính cách tuần quy và điều kiện- 
sinh. Không một biểu tượng nào có thể xuất hiện tự nó mà 
phải tùy theo điều kiện là những biểu tượng khác cấu tạo 
nên duyên cớ của nó. Khắng định vừa nêu có tầm quan 
trọng cơ bản. 


Quan hệ hữu quan được biểu hiện bởi nguyên tắc Lý do đủ 
dưới dạng một biểu thức tổng quát. Quan hệ đảm nhận 
nhiều mô thức (hay mặt) khác nhau, do các loại quan hệ 
tương tác khác nhau cấu thành tùy theo các lớp đối tượng 
khác nhau. Mặc dầu vậy, quan hệ luôn luôn vẫn y nguyên 
với những gì chung cho những mô thức â ấy và được nguyên 
tắc biểu hiện một cách tổng quát và trừu tượng. Vì thế, 
quan hệ cấu thành nên dáng của nguyên tắc và được 
Schopenhauer gọi là nguôn gốc của nguyên tắc Lý do đủ. 
Thuận theo hai luật đồng tính và dị biệt hóa, quan hệ được 
phân cách minh xác thành nhiều mặt khác nhau. Số mặt 
được giản lược còn bốn và theo đó Schopenhauer khai triển 
bốn lớp đối tượng và bốn mặt của nguyên tắc Lý do đủ, 


Chuơng 4: về lớp thứ nhất các Đối tượng cho Chủ thể chú 
trọng về nguyên tắc Lý đo đủ của ứrở (hành, hay luật nhân 
quả, mô thức của nguyên tắc chi phối những biểu tượng 
trực quan, hoàn chỉnh, thường nghiệm. Schopenhauer nhắn 
mạnh điểm “quan hệ nhân quả là một quan hệ, không phải 
giữa các sự vật, mà là giữa các biến đổi hay các trạng thái 
tần tại của sự vật (sự thái). 


lxn 


Chương 5: Về lớp thứ hai các Đối tượng cho Chủ thể bao 
gồm khái niệm hay biểu tượng trừu tượng, và 
Schopenhauer gọi quan năng chế định khái niệm là khả 
năng của lý tính, một khả năng chỉ loài người mới có. 
Nhiệm vụ của lý tính là trừu xuất khái niệm từ những biểu 
tượng trực quan, và khái niệm chỉ có nghĩa khi nào có thể 
truy nguyên trở lại trực quan thường nghiệm. Lý tính kết 
hợp các khái niệm thành những phán đoán, và không có 
phán đoán nào chân chính trong bản chất: tính chân của nó 
căn cứ trên cái gì khác. Mô thức này của nguyên tắc Lý do 
đủ được phát biểu như sau “Nếu một phán đoán biểu hiện 
tri thức nó phải có một duyên cớ đủ, và do tánh chất đó mà 
nó nhận được thuộc tính chân. Như vậy ứính chán là quan 
hệ của một phán đoán với cái gì đó khác nó gọi là đuyên cớ 
(nguyên cớ) của nó. 


Schopenhauer công nhận có bốn cách một phán đoán đặt cơ 
sở trên cái gì đó khác nó, và do đó, có bốn loại tính chân: 
lôgic, thường nghiệm, siêu nghiệm, và siêu lôgic. Giống 
như nguyên tắc Lý do đủ của trở thành, đối ứng với “tất yếu 
vật lý học”, nghĩa là, ngay khi nhân xuất hiện, quả của nhân 
ấy không thể không, xuất hiện, nguyên tắc Lý do đủ của tri 
thức đối ứng với “tất yếu lôgic học, nghĩa là, tất yếu của 
một chân mệnh đề theo gót một đùÿền: cỡ. 


Chương 6: Về lớp thứ ba các Đối tượng cho Chủ thể, chúng 
được cấu thành bởi phần hình thức của các biểu tượng hoàn 
chỉnh, tức là những nhận thức trực quan được cho tiên 
nghiệm của các mô thức của giác quan bên ngoài và bên 
trong, nghĩa là, của không gian và thời gian. Không gian và 
thời gian được cấu tạo thế nào đề cho hết thảy mọi bộ phận 
của chúng đều tương tác theo cách đề cho mỗi một bộ phận 
vừa là điều kiện cho, vừa là có-điều kiện mà điều kiện là 
một bộ phận khác. Quan hệ đó trong Không gian được gọi 
là v rí (bên ngoài nhau và bên cạnh nhau), trong Thời 


xi 


gian, được gọi là kế tiếp nhau. Cả trí năng và lý tính không 
thể nắm bắt chúng bằng khái niệm. Tuy nhiên, đơn giản và 
duy nhất bằng trực quan thuần túy hay ứiên nghiệm chúng 
ta có thể làm chúng trở thành khả niệm. Schopenhauer gọi 
quy luật theo đó các bộ phận của Không gian và Thời gian 
tương hỗ quy định chiếu theo các quan hệ của vị trí trong 
không gian và kế tiếp nhau trong thời gian là Nguyên tắc Lý 
do đủ của Tổn tại. Quan hệ trong trường hợp này hoàn toàn 
khác quan hệ nhân quả, và cũng hoàn toàn khác quan hệ 
giữa duyên cớ của tri thức và hệ quả. Bởi thế điều kiện ở 
đây mới gọi là Lý do đủ của Tôn tại. 


Chương 7: Về lớp thứ tư các Đối tượng cho Chủ thể, lớp 
đối tượng cuối cùng của khả năng biểu tượng này rất đặc 
biệt và rất quan trọng. Đối với mọi người nó chỉ gồm độc 
nhất mội đối tượng, đó là đối tượng trực tiếp của giác quan 
bên trong, chủ thể của ý nguyện, tức là đối tượng cho chủ 
thê nhận thức và quả thật được mang lại chỉ cho giác quan 
bên trong. Vì thế, nó xuất hiện chỉ trong thời gian, chứ 
không trong không gian, và thậm chí trong thời gian với 
một hạn chế quan trọng. 


Bắt kỳ nhận thức nào cũng tất yếu tiền giả định chủ thể và 
đối tượng. Tự ý thức, giống như ý thức về những sự vật 
khác (khả năng trực quan), tự phân chia thành những gì 
được nhận thức và những gì nhận thức. Ở đây, những gì 
được nhận thức xuất hiện như ý c#í (will), tuyệt đối dành 
riêng cho ý chí. 


Do đó, chủ thê tự nhận thức chỉ như cái gì đó có ý nguyện 
(muốn) chứ không như cái gì đó nhận thức. Bởi vì chủ thể 
nhận thức tác động tạo ra những biểu tượng, tự thân không 
bao giờ có thể trở thành một biểu tượng hay đối tượng. Vì 
là một yếu tố tương liên với hết thảy mọi biểu tượng, nó là 
điều kiện của chúng. 


[xIV 


Schopenhauer xác nhận sự đồng nhất hai chủ thể, nhận 
thức và ý nguyện. Sự đồng nhất đó là cái gì đó “được cho 
đồng thời” và biểu thị bởi chữ “Tôi”. Sự đồng nhất hai chủ 
thể là điều không thê giải thích; đối với Schopenhauer, nếu 
ai đó nhận ra tính bất khả giải thích của sự đồng nhất đó 
thời sẽ đồng ý với ông cho đó là “điều kỳ lạ tiêu biểu nhất”. 
Năm năm sau, ông tuyên bố tập Thể giới như Ý chí và Biểu 
tượng, trong chừng mực nào đó, là một giải thích điều kỳ lạ 
ây. 


Schopenhauer cũng nói đến một “điều kỳ lạ tiêu biểu nhất” 
khác trong Thể giới như Ý chí và Biểu tượng. Sự phát biểu 
“điều kỳ lạ' ây chứng tỏ ông thừa nhận một loại mới của 
tính chân, mở rộng sự phân loại của ông vượt quá các tính 
chân lôgIic, thường nghiệm, siêu nghiệm, và siêu lôgic. 
Tính chân mới ấy, sự đồng nhất ¿hân xác và ý chí của một 
người được ông gọi là “tính chân triết học tiêu biểu nhất". 
Theo Schopenhauer, ý ñguyện và hành động tương đồng, 
chỉ là một, và sự phân biệt chúng là do suy luận. 


Về thuyết hành động của ông, Schopenhauer đã trực tiếp 
lồng động cơ vào trong một giải thích tổng quát các loại 
nhân quả biểu hiện như hiện tượng trong thế giới. Theo 
ông, mọi sự vật trong thế giới đều có duyên cớ và các loại 
sự vật khác nhau đều có các loại quan hệ nhân quả khác 
nhau. 


Chương §: Nhận xét và Kết quả tổng quát nói đến 
Schopenhauer thường xuyên tranh luận cho thấy nguyên 
tắc Lý đo đủ là nền tảng của hết thảy mọi tất yếu. Tính tất 
yêu là tính dĩ nhiên của hệ quả khi duyên cớ được thiết 
định. Mọi tất yếu vì vậy đều là có-điều kiện; “là tất yêu” có 
nghĩa là theo sau một duyên cớ cho. Ông phân biệt các loại 
tất yếu biểu hiện bởi các mặt cụ thể của nguồn gốc của 


lxv 


nguyên tắc Lý do đủ: tắt yếu vật lý học, tất yếu lôgic học, 
tất yêu toán học và cuối cùng, tắt yếu luân lý học. Hai điểm 
bắt đầu tư tưởng của ông gôm có (1) sự phát hiện nguyên 
tắc Lý do đủ là một nguyên tắc tổng hợp tiên nghiệm, nghĩa 
là, biểu hiện tổng quát bốn quan hệ duyên cớ-hệ quả khác 
nhau, mỗi một quan hệ ấy đặt cơ sở trên một luật đặc thủ 
được cho tiên nghiệm. Theo luật về đồng tính, chúng ta bắt 
buộc giả thiết bón luật đặc thù ấy có một nguồn gốc chung: 
không có gì là không có duyên cớ hay lý do tại sao là 
không hơn là.` Biêu thức chung ấy biểu thị tính thống nhất 
của khả năng nhận thức. Nói chung, ý nghĩa tổng quát của 
nguyên tắc Lý do đủ có thê phát biểu: '#ếr thảy mọi sự vật 
tôn tại bất luận ở nơi nào và vào thời khoảnh nào, đều tôn 
tại nương vào một sự vật khác. ` (2) Điểm thứ hai tương 
quan mật thiết với điểm đầu. Bốn mô thức đặc thù của 
nguyên tắc Lý do đủ bắt nguồn từ một đặc điểm đơn nhất 
của ý thức, biểu hiện trong các khả năng của cảm năng, trí 
năng và lý tính và có thể tổng kết như một nguyên tắc đơn 
nhất, nhưng nguyên tắc đơn nhất ây không quy về một 
duyên cớ đơn giản, đơn nhất, tuyệt đối. 


Công thức siêu hình học của nguyên tắc Lý do đủ. 

Theo g/s Wilbur Urban (1873-1952), có một khác biệt lớn 
về sự chế định công thức nguyên tắc Lý do đủ giữa Kant và 
Schopenhauer. Schopenhauer không ngừng chống Lôgic 
học siêu nghiệm của Kant, không chấp nhận tính chất lôgic 
học của định đề Lý do đủ. Ông xem nguyên tắc Lý do đủ 
như một nguyên tắc tri thức trực quan, do đó khuynh hướng 
của toàn bộ tư tưởng của ông có thể tóm tắt là hoàn toàn 
trong chiều hướng chế định một công thức siêu hình học 
cho nguyên tắc Lý do đủ. Học thuyết về Lý do đủ của 
Schopenhauer là nhằm làm rõ bằng phương pháp kỹ thuật 
và khoa học những gì toàn bộ thái độ triết học của ông 
thường xuyên hàm ý, đó là xem sự phản tư lôgic không 
mấy quan trọng trong các quá trình tri thức của chúng ta. 


lxvI 


Trực quan trực tiếp trong đó các mâu thuẫn không xuất 
hiện là nguồn gốc thực duy nhất của tính chân. Sự biến cải 
triết học Kant của Schopenhauer quả là một hành động theo 
khuynh hướng chống lôgic. Phạm vi và giá trị của ý thức 
lôgic bị giảm tận mức tối thiểu. Với Schopenhauer lôgic chỉ 
là hình thức, chỉ có giá trị tượng trưng, chỉ quan hệ với 
những khái niệm duy danh, hình bóng của thực tồn. Sự phủ 
nhận ý thức lôgIc và sự lập công thức Lý do đủ như một 
quá trình Trực quan siêu lôgic của Schopenhauer là một 
thần bí có thể gọi đó một cách chân chính là hệ quả phi lý 
(reductio ad absurdum) của khuynh hướng siêu hình học 
chống lôgic trong lịch sử của Nguyên tắc. 


Chương V: Meillassoux và Nguyên tắc Lý do đủ, Phần 
I: Nhất thiết pháp khả hữu, trước khi bàn đến Vấn đề của 
Humne, giới thiệu Quentin Meillassoux, sinh ra ở Paris năm 
1967, tốt nghiệp tại trường danh tiếng École Normale 
SupérIeure, Rue d Ulm, và được thỉnh làm giảng viên 
trường đó gần hai chục năm nay. Với Meillassoux, mối 
quan ngại chính yếu ' của triết học là về bản thân của thực tế 
tuyệt đối, đòi hỏi triết học tư lượng chẳng. phải về những gì 
tôn tại (what 1s) mà chỉ về những gì có thể tôn tại (what can 
be), chẳng phải về éíre mà về peuf-être. 


I. Vấn đề của Hume có thể phát biểu theo truyền thống: 
“làm thể nào chứng minh các hiệu quả tương đồng sẽ luôn 
luôn theo sau các nguyên nhân tương đồng, tất cả sự vật 
khác đều y nguyên (ceferis paribus)?` Đây là nguyên tắc 
giả thiết cho điều kiện ban đầu giống nhau, theo sau là kết 
quả giống nhau không biến đổi. Phát biểu theo một khía 
cạnh khác: “có £hể nào chúng ta chứng mình khoa học thực 
nghiệm khả hữu hôm nay vẫn còn khả hữu ngày mai?` Đó 
là cách phát biểu thích đáng vấn đề của Hume. Trước 
Meillassoux, có ba loại ứng đáp vấn đề ấy: siêu hình học 


lxv 


ứng đáp, hoải nghỉ ứng đáp (ứng đáp của chính Hume©), và 
siêu nghiệm ứng đáp của Kant. 


Theo Meillassoux, cả ba cách tiếp cận cùng chia sẻ chung 
một điểm: không ứng đáp nào chất nghi tính tất yếu của 
quan hệ nhân quả. Vì thế, hoài nghi luận của Hume trở 
thành mê tín dị đoan một cách quá dễ dàng, bởi vì khẳng 
định và tin tưởng có một tất yếu khó dò của cách thức của 
thế giới, tức là chuẩn bị tin tưởng rất nhiều vào tạo hóa. 
Cách duy nhất thoát khỏi mê tín dị đoan như vậy là tin 
tưởng vào lý tính (AF 91). 


Theo quan điểm của Meillassoux, nếu tính tất yếu của quan 
hệ nhân quả không thê chứng minh được thời đơn giản là 
bởi tại sự kết nối nhân quả không có tính tất yếu. Trên thực 
tế, chúng ta sẽ đái chế định vẫn đề của Hume theo phương 
thức đi chuyển khó khăn của nó đi nơi khác. Nghĩa là, 
chúng ta phải hỏi “làm thế nào chúng ta cần phải giải thích 
tính ôn định biểu hiện của các quy luật vật lý học xem như 
được mang lại là đừy đuyền?' Một khi được tái chế định, 
câu hỏi của Hume dẫn đến sự thật là “rong thực tế các quy 
luật đêu là tùy duyên mà thể giới vẫn ồn định.) 


Meillassoux đưa ra một ví dụ về chứng minh theo phép 
phản chứng để thuyết phục những ai không chấp nhận điều 
ây. Đó là câu chuyện nhà hình học Nga Nikolai 
Lobachevsky tìm cách chứng minh định đề Euclid về 
đường thắng song song theo phép phản chứng. Thay vì thấy 
xuất hiện những phi lý hay mâu thuẫn, ông phát hiện một 
hình học mới, cũng nhất trí như, nhưng hoàn toàn khác, 
hình học Euclid (AE 92). Phỏng theo ví dụ đó, Meillassoux 
đề nghị một chứng minh tương tợ cho triết học tư biện. 
Nhưng Meillassoux cho biết trong thực tế, không thấy phi 
lý hay mâu thuẫn, chỉ thấy “dần dần, chúng ta sẽ phát hiện 
vũ trụ không có quan hệ nhân quả cũng nhất trí và có khả 


lxvI1 


năng giải thích kinh nghiệm thực tế của chúng ta như vũ trụ 
có quan hệ nhân quả (AF 92).” 


Trở lại với ứng đáp hoài nghi của Hume, chúng ta thấy 
Hume luận chứng cho biết lý luận thuần túy tiên nghiệm 
không đủ để chứng minh một hiệu quả được mang lại phải 
luôn luôn và tất yêu theo sau một nguyên nhân được mang 
lại. Meillassoux chấp nhận luận chứng của Hume không thể 
hồi đáp. Theo ông, sự việc chúng ta thiếu khả năng dùng lý 
tính để quy định một tất yếu tuyệt đối hay lý do đủ làm nền 
tảng cho sự vật có thể được khẳng định như một chứng 
minh rong thực tế không có một tắt yếu hay lý do như vậy. 
Meillassoux biến vấn đê cũ của Hume thành một cơ hội: 

“chúng ta phải nghiêm túc giữ vững chủ trương các quy 
luật của tự nhiên có thể biến đổi chăng phải tùy theo một 
quy luật ẩn mật ưu việt nào đó, mà biến đổi chăng có 
nguyên nhân hay lý do (AF 83).” 


Nói cách khác, Hume giải phóng thế giới khỏi tính tất yêu 
do nguyên tắc siêu hình học cũ về Lý do đủ áp đặt. Sự từ 
bỏ dứt khoát nguyên tắc Lý do đủ đòi hỏi chúng ta nhấn 
mạnh ngang nhau cả sự hủy diệt lẫn sự bảo tồn vĩnh cửu 
một thực thể xác định có thể vô cớ sinh khởi. Tính tùy 
duyên là tính cách bất cứ sự vật gì cũng có thể vô cớ phát 
sinh, ngay cả không có gì cũng thế, theo cách những gì tồn 
tại vẫn tồn tại như đang là. [...]. Không có gì ở bên dưới 
hay bên trên tính vô duyên cớ hiển nhiên của cái được 
mang lại - không có gì ngoại trừ quyền năng không giới 
hạn và không quy luật của sự hủy diệt, sự xuất hiện, hay sự 
kiên trì tính vô duyên cớ đó (AF 97-98). 


Đoạn văn sau đây mô tả cái thế giới tưởng tượng không có 
quan hệ nhân quả và vô trật tự do khăng định tính tùy 
duyên mà có: “Nếu chúng ta nhìn qua khẩu độ mà chúng ta 
mở ra đề nhìn vào tuyệt đối, những gì chúng ta thấy ở đó dĩ 


lxIx 


nhiên là có một quan năng uy hiếp — cái gì đó vô cảm tỉnh, 
và có khả năng hủy điệt cả sự vật lần thế giới, mang lại 
những phi lý quái dị, nhưng cũng chẳng bao giờ làm bất cứ 
điều gì, thực hiện mọi mộng tưởng, nhưng cũng mọi mộng 
ác, sản sinh những chuyển hóa bừa bãi và điên cuồng, hay 
ngược lại, sản sinh một vũ trụ bắt động xuống tận những 
cái hốc cuối cùng của nó, giống như một đám mây mang 
những cơn bão hết sức dữ dội, sau đó những báo hiệu sáng 
ngời gây cảm giác bí ẩn và sợ hãi, dù chỉ trong một khoảng 
thời gian lặng lẽ bất yên [...J. Chúng ta thấy cái gì đó 
giống như Thời gian, nhưng một Thời gian bất khả tư nghị 
trong vật lý học, vì nó có khả năng hủy diệt mọi quy luật 
vật lý học chẳng có nguyên nhân hay lý do, cũng như nó 
không thể nghĩ bàn trong siêu hình học, vì nó có khả năng 
hủy điệt mọi thực thể xác định, ngay cả một vị thần, ngay 
đến Thượng Để (AF 99-100).” Meillassoux quy vào thứ 
'thời gian mà chẳng trở thành" đó tiềm năng phát sinh sự 
sống từ không (ex nihilo), suy diễn tinh thần từ vật chất hay 
sáng tạo lực từ ứ đọng, hay ngay đến làm sống lại một tâm 
thức bất tử từ một thân xác vô hôn. 


II. Thời gian mà chẳng trở thành là tiêu đề của bài 
thuyết trình Meillassoux trình bày tại Middlesex University 
vào tháng Năm 2008, trong đó nói đến các quyết ĐỊNH cơ 
bản của tập si đặc biệt là hai ý tưởng cơ bản: “/ương 
quan luận” và “nguyên tắc vô duyên cớ tất yếu tính”. 'Thời 
gian mà chẳng trở thành còn có danh xưng là “Thời gian 
tuyệt đối”. “Ti uyệt đối”, nói chung, chỉ định mội thực tế hoàn 
toàn phân ly với chủ thể, khả dĩ tư lượng bởi chủ thể. 


A. Tương quan luận có nhiều mô thức đương đại, bản 
thân của các mô thức ấy cực kỳ đa dạng nhưng chúng chia 
sẻ hoặc nhiều hoặc ít một quyết định minh xác là chăng có 
đối tượng, chăng có biến có, chẳng có quy luật, chẳng có 


lxx 


tôn thê nào mà không luôn luôn đã có tương quan với một 
quan điêm, với một tiêp cận chủ quan. 


Tương quan luận đặt cơ sở trên môt luận cứ đơn giản 
nhưng rất công hiệu: Chẳng có một cắp cho X, không thể 
có %, và chẳng có một thiết định về X, không thể có lý 
thuyết về X. Nêu chúng ta nói về cái gì đó, nhà tương quan 
luận sẽ bảo rằng chúng ta nói về cái gì đó được cấp cho 
chúng ta, và thiết định bởi chúng ta. Luận cứ cho chủ đề ấy 
có thê gọi là “luận cứ về cái vòng tròn”. “Vòng tròn” cô 
nghĩa là có một vòng luân quần trong bất kỳ hiện thực luận 
ngây thơ nào, một mâu thuẫn biểu diễn thông qua đó chúng 
ta bác bỏ những gì chúng ta nói hay tư lượng bởi ngay hành 
động nói hay tư lượng điều ấy. 


Đối với các nhà tương quan luận, câu “X /v” có nghĩa “X là 
tương quan của tư lượng” (X 1s the correlate of thinking), 
tức là, X là tương quan của một kích động (affection), hay 
một tri giác (perception), hay một khái niệm (conception), 
hay của bất kỳ một hành động chủ quan hoặc liên chủ thê 
nào khác. Tôn tại là tồn tại như một tương quan hạng (term 
of a correlation). Và khi xác định tư lượng bắt kỳ riêng biệt 
X nào, chúng ta phải thiết định cái X đó, không thê phân ly 
nó với hành động thiết định. Đấy là lý do tại sao không thê 
khái niệm mội íuyệt đối X. Meillassoux cho biết mô hình 
của ông về tương quan luận là quyết định tối thiểu của bắt 
kỳ phản hiện thực luận nào và đó là quyết định ông muốn 
tranh luận. Ông không cần đi vào chỉ tiết của các triết học 
riêng biệt và lịch sử. 


B. Tổ tông điều kiện (ancestrality) là một vấn đề chuyên 
biệt nhằm giải thích tại sao tôi nghĩ rằng cần phải cắt đứt 
hẵn với tương quan luận. Meillassoux cho biết mục tiêu của 
ông rất đơn giản: tìm cách bác bỏ mọi mô thức của tương 
quan luận, nghĩa là, tìm cách chứng minh tư lượng, trong 


lxxI1 


những điều kiện rất đặc biệt, có thể tiếp cận thực tế như nó 
là vật tự thân, độc lập đối với bất kỳ hành vi chủ quan nào. 
Nói cách khác, Meillassoux cho rằng một tuyệt đối, tức một 
thực tế hoàn toàn phân ly với chủ thể, có thể tư lượng bởi 
chủ thể. Dường như đó là một mâu thuẫn, và nhìn thoạt qua 
lần đầu, đúng là những gì một nhà hiện thực ngây thơ sẽ 
chủ trương. Như một thử thách đối với Meillassoux, ông 
phải chứng minh cái tuyệt đối có thể là một mệnh đề phi 
mâu thuẫn, và một mệnh đề phi ngây thơ, nhưng tư biện. 


Vì vậy, Meillassoux phải giải thích hai điểm về chủ trương 
trên: một, tại sao tôi nghĩ rằng cần phải cắt đứt hăn với 
tương quan luận? Nhằm giải thích điểm này, Meillassoux 
đề xuất một vấn đề chuyên biệt, ông gọi là vấn đề ứổ ông 
điều kiện; hai, Meillassoux phải giải thích làm thế nào có 
thể bác bỏ luận cứ về vòng tròn tương quan luận có tiếng 
rất khó phản bác. Vì mục đích này, Meillassoux trình bày 
một nguyên tắc tư biện, ông gọi là nguyên tắc vô đuyền cớ 
tất yếu tỉnh. 


C. Nguyên tắc vô duyên cớ tất yếu tính, hay tính tất yếu 
của tính vô duyên cớ, tính phi-vô duyên cớ của tính vô 
duyên cớ, là nguyên tắc thông qua đó Meillassoux cho rằng 
ông có thể đạt tới một duy vật học tư biện (speculative 
materialism) khả dĩ bác bỏ rõ rảng tương quan luận. 
Nguyên tắc này vén màng cho thấy tính chận bản thê học 
(ontological truth) ân bên dưới chủ nghĩa hoài nghi cấp tiến 
(radical skepticism) của triết học hiện đại, tồn tại là chẳng 
phải một tương quan, mà là một sự thật, tồn tại là có thật 
(factual). 


D. Nguyên tắc phi mâu thuẫn là điều kiện của tính tùy 
duyên. Một tồn thể mâu thuẫn là hoàn toàn tất yếu. Đó là lý 
do tại sao Thượng Đề của Kitô giáo cùng một lúc ø#ững gì 
Ngài là: cha, vô hạn, vĩnh hằng, và những gì Ngài không 


lxxH 


là: con, người, và phải chết. Nếu chúng ta muốn tư lượng 
cái gì đó tất yếu, chúng ta phải tư lượng nó như mâu thuẫn, 
chẳng có bắt cứ biến hóa nảo. 


Mọi sự vật có thể khái niệm như tùy duyên, ngoại trừ bản 
thân của tính tùy duyên. Tùy duyên và chỉ tùy duyên, là 
tuyệt đối tất yếu: tính vô duyên cớ và chỉ tính vô duyên cớ, 
chẳng phải là thực tế mà là vĩnh hằng, không phụ thuộc 
thời gian. Những gì là vô duyên cớ tính một khi được xem 
như một tuyệt đôi thay vì như một giới hạn? 


Trả lời: /hời gian — vô duyên cớ tính như tuyệt đối phải 
được xem như là thời gian, nhưng một thứ thời gian rất đặc 
biệt. Meillassoux gọi nó là “siêu-hỗn độn” (hyper-chaos). 
Thời gian phát hiện ở đây không phải là một thời gian vật 
lý học, chăng phải là một hỗn độn thông thường. Siêu-hỗn 
độn khác hắn những gì chúng ta thường gọi là hỗn độn. Nói 
đến hỗn độn tức là nói đến vô trật tự, ngẫu nhiên, sự trở 
thành bất đoạn của mọi sự vật. Nhưng những thuộc tính ấy 
chẳng phải là thuộc tính của siêu-hỗn độn: tính tùy duyên 
của nó cấp tiễn đến độ ngay cả trở thành, vô trật tự, hay 
ngầu nhiên có thể bị hủy diệt bởi nó, và được thay thế bởi 
trật tự, quyết định luận, và tính cố định. Sự vật tùy duyên 
trong siêu-hỗn độn đến độ thời gian có khả năng hủy diệt 
ngay cả sự trở thành của các sự vật. Nếu vô duyên cớ là 
tuyệt đối, tùy duyên không còn có nghĩa là tính tất yếu của 
sự hủy diệt hay vô trật tự, mà đúng ra là tùy duyên bình 
đăng giữa trật tự và vô trật tự, giữa trở thành và vĩnh hằng 
vô thủy vô chung. Theo Meillassoux, sự bất khả chứng 
minh tính tất yếu của các quy luật vật lý học không do các 
giới hạn của lý tính, như Hume tưởng, mà do thực tế là giả 
(false). Meillassoux tự công nhận là một nhà duy lý, và lý 
tính chứng minh rõ ràng chúng ta không thể chứng minh 
tính tất yêu của các quy luật; vì vậy, chúng ta chỉ phải đặt 
niềm tin vào lý tính và thừa nhận điểm này: các quy luật 


lxxII 


đều chăng tất yếu — chúng là những thực tế, và thực tế thời 
tùy duyên — chúng có thể biến đôi chẳng có lý do. Thời 
gian không bị chỉ phối bởi các quy luật vật lý học, tại vì 
chính ngay bản thân của các quy luật bị chỉ phối bởi một 
thời gian phong cuồng. 


E. Tiềm tính và Hư tính là tiểu luận trong đó Meillassoux 
xác quyết vấn đề của Hume có thể giải quyết. Bởi chăng có 
Toàn bộ (Whole) các thế giới khả hữu, chúng ta không thê 
bảo có thê hay chẳng có thể các quy luật của tự nhiên sẽ đột 
ngột biến đổi chẳng có lý do. Điều này dẫn Meillassoux 
đến phần cuối tiêu luận, Tiết 5, “Hậu quả bản thể học của 
Phi-Tất cả” (*Ontological Consequences of the Non-All'), 
trong đó một “thời gian đặc biệt khác thường được bàn 
luận sâu rộng: /hời gian biểu hiện như bột phát ex nihilo. 


Trong Tiết 5 của, tiêu luận, điểm đáng chú ý là điểm căn 
nguyên của đời sống. Chúng ta được trình bày trước hết với 
một sự lưa chọn giữa một mô hình liên tục tính trong đó đời 
sống của con người khác với các cục đá chỉ theo mức độ, 
và một mô hình chủ trương một bước nhảy vọi đột nhiên từ 
phi-đời sống đến có-đời sống. Với Meillassoux, phương 
thức tiếp cận vấn đề sẽ như sau. Đầu tiên, cách tiếp cận 
theo mô hình liên tục tính có vẻ hợp lý, trong lúc mô hình 
đột nhiên nhảy vọt dường như phi lý, đòi hỏi phải có sự can 
dự thần kỳ của một Thượng ĐỀ siêu việt. Meillassoux vặn 
tréo vấn đề, thông qua ý ứưởng hư tính (virtuality), thâu 
nhập những bước nhảy vọt đột nhiên ex nihilo vào lĩnh vực 
lý tính, nội tại. Nói cách khác, ý tưởng về hư tính cho phép 
phản chuyển dấu hiệu (teverse the signs), biến mỗi bột phát 
hoàn toàn ex nihilo thành sự biếu hiện, chẳng phải của một 
nguyên tắc siêu việt về sự trở thành (một phép mâu; dấu 
hiệu của Đắng Sáng tạo), mà là của một thời gian chẳng có 
gi đỡ dưới và trương ra (sự hiển lộ; dấu hiệu của phĩ- Tất 
cả). Meillassoux còn phát biểu rất màu mè trong một chú 


lxxIVvV 


thích: “như vậy, mọi “phép mẫu” trở thành biểu hiện sự bá: 
tôn tại của Thượng Đề, trong chừng mực mọi ly tán hiện tại 
trong tương quan với quá khứ trở thành biểu hiện sự vắng 
mặt của bất kỳ trật tự nào có khả năng chỉ phối quyền năng 
hỗn độn của sự trở thành.) 


Gần phần cuối của bài viết, Meillassoux phát biểu: “trong 
mọi cái hoàn toàn mới, thời gian làm rõ nó không hiện thực 
hóa một mầm mống của quá khứ, nhưng nó biểu lộ một hư 
tính (virtuality) không tiền-tồn tại (pre-exist) theo bất kỳ 
phương thức nào, trong bất kỳ toàn thể nào thời gian không 
thể tiếp cận, bước nhảy vọt của riêng nó.” 


Meillassoux không lựa chọn một trong hai cặp ngẫu 
nhiên/tiềm tính và tùy duyên tính/hư tính và bỏ rơi cặp kia. 
Ông bảo quản cả hai trong một phân công lao động. Ở cấp 
cục bộ, câp các trường hợp chi phối bởi các quy luật, ông 
xét t thầy hoàn toàn thừa nhận được nếu nói đến tiềm tính và 
ngẫu nhiên tính. Chỉ khi nào thăng tới trạng thái các bản 
thân của quy luật, Meillassoux nghĩ rằng hư tính và tùy 
duyên tính cần được đề cập. Tuồng như những gì 
Meillassoux mang lại cho chúng ta là một thuyết về hai-thế 
giới (a two-world theory). Các quy luật quả thực tồn tại, và 
phần lớn chúng quả thực vận hành. Nhưng chính thông qua 
sự thừa nhận đó, sự thừa nhận các quy luật quả thực tỒn tại, 
Meillassoux công nhận nguyên tắc Lý do đủ có tác dụng 
phần lớn thời gian. Xét cho cùng, các quy luật đều liên 
quan tới một sự kết nối chuyên biệt hay quan hệ giữa một 
thực thể (entity) hay trường (field) và một thực thể hay 
trường khác. Điều đó có nghĩa là các quy luật thắt buộc, 
hay cân thiết. Sự kiện ngày nào đó một điều tất yếu mới có 
thê sinh khởi chẳng có lý do nhằm thay thế điều tất yếu 
hiện tại không làm biến đổi sự cần thiết của quan hệ ở đây 
và bây giờ. Chỉ khi nào thăng lên cấp độ các bản thân của 


lxxv 


quy luật luôn luôn có thể biến đổi chẳng có lý do thời 
nguyên tắc Lý do đủ sụp đô. 


Phần 2: TẤt yếu - Tùy duyên. Sau Hữu Hạn Tính (4prẻs 
la finiiude) là tập sách đầu tay của Meillassoux, ấn hành 
vào năm 2006, được triết gia Alain Badiou, nổi bật trong số 
các giáo sư của ông, đề tựa: “Sẽ không ngoa khi bảo rằng 
Quentin Meillassoux đã mở ra một con đường mới trong 
lịch sử triết học ... một con đường khắc phục sự phân biệt 
theo khuôn phép của Kant giữa “giáo điều chủ nghĩa” 
(dogmatism), “hoài nghi luận” (scepticism) và “phê phán” 
(critique)°. “AF chỉ là một mảng của một dự án triết học 
đặc biệt quan trọng.” 


A. Tương quan luận khẳng định chúng ta không bao giờ 
tư lượng thế giới chẳng có người, hay tư lượng người 
chẳng có thế giới, mà chỉ tư lượng một tương quan giữa thế 
giới và người. Meillassoux cho răng “kế từ Kant, ý tưởng 
trung tâm của triết học đường như ý tưởng về tương quan 
(correlation). Thông qua “tương quan” chúng tôi hiểu biết 
đó là ý niệm theo đó chúng tôi chỉ tiếp cận tương quan giữa 
tư lượng và tồn tại và chăng bao giờ tiếp cận mỗi hạng từ 
riêng biệt hạng từ kia (AF P18).” 


Khi chủ nghĩa hiện thực bị phản đối bảo rằng chúng ta 
không thể tư lượng cái chăng tưởng đến (the unthought) mà 
không biến nó thành một tư tưởng, một cái được tưởng đến, 
thời trong số các triết gia của nhóm Hiện thực tư biện, duy 
chí có Meillassoux thấy rõ sự phản đối đó là một luận cứ 
cường độ lớn rất khó tranh cãi. Ông nhìn cái vòng luân 
quân tương quan giữa người và thế giới là điểm khởi đầu 
của hết thảy mọi triết học chính xác. Chúng ta không thể 
nhảy vọt ra bên ngoài tư tưởng, mà phải từ bên trong tìm 
cách cấp tiến hóa cái vòng ấy. 


lxxvI 


Xác quyết của tương quan luận “chúng ta không tiếp cận 
tuyệt đối được” là điều duy nhất Meillassoux quan tâm đến, 
cho là phi lý và cũng là động cơ thúc đây ông viết cuốn 
“Sau Hữu Hạn Tính'. Tương quan luận đương đại chỉ là 
một hậu quả trầm trọng của cái Meillassoux gọi là “f4 biến 
Kanf' (Kantian catastrophe), bao gồm sự từ bỏ mọi cái 
tuyệt đối cùng với mọi phẩm chủng của siêu hình học. 
Meillassoux vạch ra cho thấy mặc dầu tuyên bố đã thực 
hiện một “cuộc Cách mạng Copernicus” trong triết học, 
Kant thực ra phạm tội tương phản: một “cuộc Phản Cách 
mạng Ptolemy (AF 175) Bởi vì trong lúc Copernicus di 
chuyên con người ra khỏi trung tâm của thế giới bằng cách 
làm trái đất vận động, thời Kant kiên trì chủ trương thực tế 
xoay quanh những điều kiện của tri thức của chúng ta. Cái 
tuyệt đối mà Meillassoux nhiệt tình muốn khôi phục không 
thể đạt được bằng cách nhảy vượt quá hữu hạn tính và nắm 
bắt giáo điều một thực tế bên ngoài được khái niệm một 
cách ngây thơ. Cái tuyệt đối chỉ đạt được thông qua nội bộ 
cấp tiến hóa cái vòng tương quan luận từ bên trong, buộc 
nó phải cung cấp những bí mật của tuyệt đối mà chúng ta 
chưa bao giờ tưởng tượng ở sẵn đó. 


B. Tổ tông điều kiện (ancestrality) là đề tài được trình bày 
đầu tiên trong tập AF dọc theo một tuyến thời gian ngắn 
nhắc đến thọ mệnh đoản tạm của con người trong lịch sử 
của vũ trụ. Từ năm 1930, kỹ thuật khoa học cho phép 
chúng ta xác định tuổi của những hóa thạch (fossils) và tinh 
quang (starlight), và bằng cách ây định vị rất nhiều tồn thể 
vào một thời kỳ cô hơn hết thảy mọi quan sát viên khả hữu. 
Trên cơ sở đó, Meillassoux nêu lên một khó khăn nhà 
tương quan luận phải đối phó. Triết gia này xem thực tế 
như một tương quan giữa người và thế giới, nhưng bây giờ 
phải đối điện một diễn ngôn khoa học về một thực tế trước 
bất kỳ khả năng nào của một tương quan như vậy. 
Meillassoux đề xuất hai từ ngữ khóa nhằm tham chiếu một 


lxxv1 


thực tế như vậy: tổ tông điều kiện và bản nguyên hóa thạch. 
Về sau, đề tài tổ tông điều kiện được mở rộng thành chủ đề 
“nhất kỳ vô thường” (dia-chronicité) bao hàm không chỉ 
những biến cố trước đời sống con người, mà cả những biến 
cô theo sau sự diệt tuyệt khả hữu các loài có trí tuệ. Cuối 
cùng, vấn đề của bản nguyên hóa thạch không hạn chế 
trong các phát biểu tổ tông mà đúng ra liên quan đến mọi 
diễn ngôn có nghĩa bao hàm một sự phân kỳ mang tính thời 
gian giữa tư lượng và tồn tại. Những gì Meillassoux tầm 
cầu là một văn bản (version) phi-giáo điều của tuyệt đối, 
một tuyệt đối phát sinh nội bộ từ tro tàn của vòng tròn 
tương quan luận. 


Công trình khảo cứu của Meillassoux là một nỗ lực trù tính 
dẹp sạch mọi hình thức tương quan luận. Mặc dầu sách 
không công khai nói đến sự tương đăng giữa tương quan 
luận và duy tâm học, chúng ta có thể nhận thấy điều đó 
trong phát biểu: “đối diện bản nguyên hóa thạch, mọi đuy 
tâm học hội tụ và trở thành bắt thường nhự nhau (AE 36).” 
Meillassoux nghĩ rằng ý tưởng của ông về bản nguyên hóa 
thạch có thê dùng để “trắc nghiệm tín ngưỡng của triết gia 
đối với các tương quan (correlates), ngay cả khi có dữ liệu 
chỉ rõ một lỗ hồng sâu thắm giữa những gì tồn tại và những 
gì xuất hiện (AF 37).” Vì thế, vấn đề tổ tông điều kiện có 
khả năng phiên đảo mọi sự vật trong triết học. kế từ Kant 
(AF 48). Ông, nhấn mạnh triết học phải tầm cầu không gì 
ngoài tuyệt đối, từ bỏ phép siêu nghiệm vì phép này cắm 
chỉ khả năng tính (AF 51). Đối với Meillassoux “sự bác bỏ 
siêu hình học giáo điều có nghĩa là bác bỏ mọi tất yếu thực; 
và tất nhiên bác bỏ nguyên tắc Lý do đủ, cũng như luận cứ 
bản thê học (AF 58).” 


Meillassoux chủ trương các quy luật của tự nhiên cần phải 
tuyệt đối tùy duyên. Ông muốn biến tính vô duyên cớ thành 
tính tùy duyên tuyệt đối: “nh fừy duyên biêu hiện thực tế 


lxxVIHI 


các quy luật vật lý học không thiên vị cho phép một biến cố 
phát sinh hoặc chẳng phát sinh — cho phép một tồn thể sinh, 
trụ, hay diệt (AE 66).” Ngoài sự trình bày những luận cứ 
phê phán chống tương quan luận, Meillassoux còn cho 
chúng ta một hương vị đáng kể về triết học của ông, trong 
đó “vấn đề là nắm vững luận án của Descartes cho rằng bất 
cứ gì có thể toán học hóa đều có thể tuyệt đối hóa chăng 
cần kích hoạt nguyên tắc Lý do đủ. Và những điều đó đối 
với chúng ta dường như là nhiệm vụ chẳng những khả thi, 
mà còn khẩn cấp, của nguyên tắc tính tất yếu của tính tùy 
duyên (AF 187).” Những tiêu chuẩn cơ bản của mọi phát 
biểu toán học sẽ chuyền hóa thành những điều kiện tất yếu 
của tính tùy duyên của mọi tồn thê. ÝỶ tưởng này đưa trở lại 
lời mở đầu của tập AE: “Thuyết về phẩm chất chủ yếu và 
thứ yếu dường như thuộc về một quá khứ triết học tuyệt đối 
quá thời: đã đến lúc khôi phục nó (AF 13).” 


C. Duy vật học tư biện: Meillassoux dự định chuyền biến 
sự chồng lý do đủ từ một sự hạn chế tri thức hữu hạn của 
con người sang qua một nguyên tắc tích cực về tính tùy 
duyên trong bản thân của sự vật. Ông quả quyết: “Sự thất 
bại của nguyên tắc Lý do đủ, trên quan điểm đó, rất đơn 
giản, nó xuất xứ từ tính giả — và thậm chí từ tính giả tuyệt 
đối — của một nguyên tắc như vậy: bởi vì thực sự, không có 
gì có một lý do đề tồn tại và đề tồn tại như đang là, thay vì 
đổi khác (AF 85).” Meillassoux đề xướng một nguyên tắc 
mới về /ính vô duyên cớ tuyệt đối trong sự vật, thay thế 
nguyên tắc Lý do đủ. Ông chứng minh bản thân tương quan 
luận đã tiền giả định cái nguyên tắc ông đề xướng ấy. “Đề 
đối kháng [nhà tương quan luận], duy chỉ có một phương 
thức theo đó tiến hành: chúng ta cân chứng minh bản thân 
vòng tròn tương quan luận... . tiền giả định, hầu khả đĩ tư 
lượng, sự ngâm thừa nhận tính tuyệt đối của tính tùy duyên 
(AF §6).” 


lxxI1x 


Graham Harman lập một bản liệt kê một số tối thiểu vị trí 
Meillassoux cần cho luận cứ trong AF, gồm có; 

(1) Hiện thực học giáo điều/ngây thơ: “Các vật tự thân tồn 
tại, và chúng đều khả thức biệt” 

(2) Tương quan luận yêu: “Các vật tự thân tồn tại. Chúng 
chẳng khả thức biệt, nhưng ít nhất chúng đều khả tư” 
(3)/(4) Tương quan luận mạnh/Rất mạnh: Các vật tự thân 
đều bất khả thức biệt và tuyệt đối bất khả tư. Nói ngắn, 
chúng đều vô ý nghĩa. Nhưng điều đó không có nghĩa là 
chúng không tồn tại." Mô thức tương quan luận Rất mạnh 
được Meillassoux sử dụng như điểm tại đó ông nỗ lực cấp 
tiến hóa tương quan từ bên trong. 

(5) Duy tâm học tuyệt đối: “Các vật tự thân đều bất khả 
thức biệt và tuyệt đối bất khả tư. Nói ngắn, chúng đều vô ý 
nghĩa. Và điều đó có nghĩa là sự tồn tại của chúng là không 
thể có được.” 


Theo truyền thống, các triết gia thuộc học phái Kant ở vào 
VỊ trí (2) và thuộc học phái Hegel ở vào VỊ trí (Š). 
Meillassoux xếp các triết gia thế kỷ 20 thuộc nhiều học 
phái khác nhau vào Vị trí (3)/(4). Ông tự chọn Vị trí (4), 
nhưng Vị trí (4) ấy sớm được biến thái thành một trong 
những vị trí triết học gây ngạc nhiên nhiều nhất trong thời 
đại của chúng ta: Duy vật học fz biện (Speculative 
Materialism). “Mọi duy vật học tự muốn là tư biện, nghĩa 
là, biến một loại tồn thê nào đó chẳng có tư tưởng thành 
một thực tế tuyệt đối, phải khẳng định cả tư tưởng là không 
tất yếu (một cái gì đó có thể chắng có tư tưởng), và tư 
tưởng có thê tư lượng những gì phải có tại đó khi chăng có 
tư tưởng (AF 62).” 


D. Tính Tùy duyên: VỊ trí tương quan luận mạnh được sử 
dụng làm diễm phát xuất vị trí Duy vật học tư biện của 
Meillassoux, một siêu hình học kỳ diệu về tính tùy duyên 
tuyệt đối trong đó bất cứ gì cũng có thê xảy ra chẳng có lý 


lxxx 


do và chẳng báo trước. Meillassoux tiến hành công trình, so 
sánh sách lược của ông chống tương quan luận với thuyết 
siêu nghiệm của Kant: “Chúng tôi sẽ thay thế trong sự vật 
những gì chúng tôi đã hiểu lầm là một sự không có khả 
năng của tư tưởng (AE §4).” 


Cuốỗi cùng, điều ấy sẽ mang lại những gì Meillassoux gọi là 
nguyên tắc vô duyên cớ, theo đó “mọi sự vật trong thế giới 
tồn tại chăng có lý do, và như vậy, có khả năng hữu hiệu 
trở thành khác chẳng có lý do (AF 85).” Ông viết tiếp: 
“Mọi sự vật có thể thực sự sụp đồ — cây cũng như sao, sao 

cũng như quy luật, quy luật vật lý học cũng như quy luật 
lôgic. Điều đó chẳng nương vào một quy luật ưu việt theo 
đó mọi sự vật được chú định cho diệt vong, mà nương theo 
sự vắng mặt của bất kỳ quy luật ưu việt nào có khả năng 
bảo tồn bất cứ øì, bất luận sự vật gì, khỏi diệt vong (AF 
85).” Những gì biến thành tuyệt đối chăng phải là bản thân 
tương quan (như duy tâm học tuyệt đối chủ trương), mà là 
tính vô duyên cớ (facticité) của tương quan (AE 84). 


Điểm mấu chốt của tính vô duyên cớ, theo Meillassoux, là 
nó có nghĩa là tương quan tư tưởng-thế giới chỉ có thể mô 
tả, chứ không thể suy diễn. nhưng bản thân của tính vô 
duyên cớ chăng đúng như vậy. Ở đây, Meillassoux đặt một 
thuật ngữ mới, tiếng Pháp là 'ƒ/œcfualif¿°. Ray Brassier, với 
sự đồng ý của Meillassoux, dịch sang tiếng Anh là 
“facfialify`. Xin tạm dịch Việt là “vô đuyên cớ tắt yếu tính, 
tính tất yêu của tính vô duyên cớ, tính phi-vô duyên cớ của 
tính vô duyên cớ. Meillassoux giải thích: “Từ nay về sau, 
chúng ta sẽ dùng thuật ngữ “factualité" để mô tả thể tính tư 
biện của tính vô duyên cớ, nghĩa là, tính vô duyên cớ của 
mọi sự vật không thể tư lượng như một thực tế (AF 119).” 

Nhưng nhan đề “Tính Tất yếu của Tính Tùy duyên" (La 
Nécessité de la Contingence) của cuốn sách cho thấy 
Meillassoux còn muốn chuyền hóa tính vô duyên cớ (“thế 


lxxxI 


giới bị chi phối bởi các bất biến cấu trúc chỉ có thể mô tả 
chứ không thể suy diễn') thành tính tùy duyên (“các quy 
luật vật lý học nhưng nhiên bất động đối với những gì phát 
sinh, cho dù thực thê nảo sinh, trụ, hay diệt.) [AF 66]. Kết 
quả là tính vô duyên cớ và tính tùy duyên có thê hỗ hoán sử 
dụng. Như thế, thuật ngữ “factualité” (hay tiếng Anh: 
factiality) sẽ dịch Việt là Tính Tất yếu của Tính Tùy 
Duyên, đúng như nhan đề “Après la Finitude. Essai sur la 
nécessifé de la contingence". 


Với sự quay hướng về tri thức tuyệt đối, Meillassoux đã tây 
sạch bắt kỳ chỗ nào trong thế giới bóng dáng duyên cớ có 
thể trú ân. Duyên cớ sự vật không có lý do chẳng phải vì lý 
do ân nấp, mà đúng ra là vì chẳng có Jý do ân nâp tồn tại. 
Chúng ta có thể liên quan khả năng-tồn tại-khác-không có 
lý do, (pouvoir-être-autre-sans-raison) đến ý tưởng về một 
thời gian, có khả năng hủy diệt cũng như phát sinh mọi sự 
vật. Quả vậy, một thời gian như thế không thể khái niệm 
như phát sinh hay như tự hủy diệt ngoại trừ trong thời gian, 
tức trong bản thân nó. Thời gian giả định ở đây là một thời 
gian có khả năng hủy diệt mọi quy luật vật lý học mà chẳng 
tuân theo bất kỳ quy luật nào. Chỉ thời gian có khả năng 
hủy diệt mọi thực tế xác định không tuân theo bất kỳ quy 
luật xác định nào, chỉ thời gian có khả năng hủy diệt các 
thế giới cũng như các sự vật chắng có lý do chẳng theo quy 
luật nào mới khả tư nghị như một tuyệt đối. Chỉ vô duyên 
cớ là khả tư nghị như vĩnh hằng, bởi vì chỉ vô duyên cớ là 
khả tư nghị như vô giả thuyết và tuyệt đối. Do đó, chúng ta 
khả dĩ nói rằng có thê chứng minh tính tất yếu tuyệt đối của 
tính phi tắt yếu của mọi sự vật. Nói cách khác, có thể thi 
thiết, thông qua chứng minh gián tiếp, tính tất yếu tuyệt đối 
của tính tùy duyên của mọi sự vật (AF 96). 


Nhằm kết thúc phần này, hãy để Meillassoux tóm lược luận 
cứ của ông trong một buôi thuyết trình một năm sau lần 


lxxxH 


xuất bản thứ nhất của AF: “Nhà tương quan luận cần tuyên 
bố, hầu phản đối nhà duy tâm học, chúng ta có thể khái 
niệm tính tùy duyên của tương quan, nghĩa là: khả năng 
biến mất của nó, chẳng hạn, với sự tuyệt chủng của loài 
người .... Theo phương thức đó, nhà tương quan luận phải 
thừa nền chúng ta có thể tích cực tư lượng về một khả 
năng độc lập đối với tương quan, vì đó chính là khả năng 
phi tồn tại của tương quan .... Nhiên hậu nó là một ý tưởng 
chúng ta có thê tư lượng như tuyệt đối: sự tuyệt đối không 
có lý do của bất kỳ thực tế nào; hay, nói cách khác, năng 
lực hữu hiệu của mọi thực thể xác định — biến có, sự vật, 
hay quy luật chủ quan — xuất hiện hay biến mắt chăng có lý 
do đôi với sự tồn tại hay phi tồn tại của nó. Vô duyên cớ trở 
thành thuộc tính của một thời gian tuyệt đối có khả năng 
húy diệt hay sáng tạo bất kỳ thực thể xác định nào — biến 
cô, sự vật, hay quy luật — chăng có bất kỳ lý do nào đối với 
sự hủy diệt và sáng tạo như thế.” 


Một lần nữa, tính tất yếu ấy của tính tùy duyên là những gì 
Meillassoux gọi tên tiêng Pháp là “factualité” (têng Anh: 
“factiality”): sự thực về tính tùy duyên của mọi sự vật. 


E.. Tóm lược Vấn đề Nguyên tắc Lý do đủ trong triết 
học Meillassoux. 

Trong khi triết học tiền phê phán tìm cách chứng minh một 
duyên cớ tối chung và tất yêu cho tồn tại thông qua đó cái 
tuyệt đối có thể được tư lượng, thuyết duy vật học tư biện 
của Meillassoux, trái lại, khẳng định có thể tư lượng cái 
tuyệt đối thông qua tư lượng sự bất khả hữu (impossibilité) 
của một tất yếu tính như vậy. 


Meillassoux thiết định: “Quả vậy, cái tuyệt đối đó không gì 
khác hơn là một hình thức cực đoan của hỗn độn, một s/êu- 
hôn độn (hyper-chaos), đôi với nó không có gì là, hay tựa 
hồ, bất khả hữu, ngay cả cái bất khả tư nghị (AF 99).” Cái 


lxxxI1 


siêu-hỗn độn đó, theo nguyên tắc Tính tất yếu của tính tùy 
duyên, là tư tưởng về một thời gian siêu quá mọi thời gian 
— một hw thời gian (virtual time); một thời gian hoàn toàn 
vô ước so với cái khái niệm như chúng ta thông thường 
hiểu biết nó. Thay vì “biểu tượng sự chúng ta không có 
năng lực phát hiện duyên cớ tối chung của sự vật,” siêu-hỗn 
độn được thiết định như “năng lực của chúng ta phát hiện 
sự thiếu vắng tối chung duyên cớ, được nhận định là một 
năng lực không giới hạn của thời g1an.” 


Nói cách khác, theo Meillassoux, siêu-hôn độn là một thời 
gian triệt tiêu hoàn toàn nguyễn tắc Lý do đủ trong đó các 
tồn thể, các thế giới, và ngay cả các quy luật vật lý có thể 
sáng tạo hay hủy diệt chẳng có ý nghĩa hay mục đích. Siêu- 
hỗn độn, được ô ông biểu trưng như một mô thức của cả thời 
gian và trở thành, “một Thời gian có khả năng hủy diệt 
ngay cả bản thân của trở thành bằng cách sinh khởi, có lẽ 
mãi mãi, cái có định, cái bất dịch và cái chết (AF 100).” 


Với Meillassoux, chúng ta phải tư lượng tuyệt đối theo 
quan điểm trở thành. Ông biện minh chúng ta chẳng bao 
giờ chứng minh được tính tất yêu của các quy luật, bất luận 
cách chúng có thể xuất hiện phổ biến như thế nào, bởi vì 
theo nguyên tắc vô duyên cớ tất yếu tính, chúng vẫn có thê 
biến đôi tại bất kỳ khoảnh khắc nào. Nói như vậy có nghĩa 
là không có thể phát biểu chúng không thể. Vũ trụ có thể 
tồn tại trong tình trạng hoàn toàn bắt dịch, nhưng vẫn có 
thể biến đổi bất cứ lúc nào, bởi vì ngay trong những tình 
huống như vậy có một thời gian tuyệt đối — thời gian của 
siêu-hỗn độn — mà Brassier cho rằng “có thể làm gián đoạn 
lưu chuyên của trở thành với cùng một tính năng hay thay 
đổi tùy tiện như nó có thể xô đây tính cô định của tồn tại.” 
Ý tưởng về một duyên cớ tất yêu đưới bất kỳ hình thức nào 
là một yêu cầu lý do đủ, và vì vậy không thể hòa giải với 
tính vô duyên cớ tất yêu của siêu-hỗn độn. 


[xxXIVv 


Tuy nhiên, thật khó mà không tự hỏi liệu Meillassoux có 
thể thoát khỏi gông cùm của lý do đủ đến mức mà ông 
mong ước hay không. Siêu-hỗn độn không tất yếu biến đổi, 
nhưng bảo lĩnh tiềm năng hư của nó, và theo Thomas 
Sutherland, chừng ấy đủ đề phủ định nguyên tắc vô duyên 
cớ. Thời gian này là năng lực do đó các quy luật tự nhiên 
đứng và ngã, và vì thế, những biến đổi như vậy — dường 
như bất hợp lý theo quan điểm thường nghiệm — phù hợp 
tối thiểu với các quy định của nguyên tắc Lý do đủ: chúng 
không phát sinh chăng có lý do như trong điều kiện cơ bản 

của nguyên tắc vô duyên cớ, đúng hơn, chúng phát sinh 
như một kết quả của sự tồn tại của siêu-hỗn độn. 


Những nỗ lực của Meillassoux nhằm cuối cùng trừ bỏ 
nguyên tắc Lý do đủ thất bại theo quan điểm của Thomas 
Sutherland, bởi vì sự quyết tâm của ông định vị siêu-hỗn 
độn như một thực thể bản thể học biểu thuyên cung cấp cơ 
sở trên đó tính hợp lý của những bột phát của tính tùy 
duyên của nó có thê tư nghị. Siêu-hỗn độn trở thành duyên 
cớ tất yêu của tính tùy duyên như vậy, và kết quả là ở trong 
khung lôgic mà Meillassoux cô tình hy vọng trốn thoát: bản 
thân của nó được bộc lộ như một thực thể mâu thuẫn. 
Trong lúc siêu-hỗn độn cơ bản giống như Thời gian, nó 
cũng hủy hoại tận gốc thời gian nói chung. Không chỉ 
Thượng Đề mà bản thân của thời gian cũng có thể bị hủy 
hoại, và chăng có lý do. 


Cuôi đoạn này và cũng là cuôi Lời nói đâu có nêu ra ba 
phương thức khái niệm hóa siêu-hôn độn của Meillassoux, 


cả ba đều liên hệ chặt chẽ với nguyên tắc Lý do đủ, nguyên 
tắc mà Meillassoux phủ nhận. 


IRR, 


lxxxv 


Bài Kệ Hồi Hướng 
Nghĩa lý rộng sâu của chư Phật 
Tôi nay tông quát nói đã rôi 
Nguyện đem công đức vê Pháp tánh 
Tât cả chúng sanh đêu được lợi. 


lxxxVI 


Lý do đủ - Duyên khởi 


Chương I: Nhân Minh luận và 
Nguyên tắc Lý do đủ 
Chương II: Spinoza và 
Nguyên tắc Lý do đủ 


Chương III: Kant, Deleuze và 
Nguyên tắc Lý do đủ 


Chương IV: Schopenhauer và 
Nguyên tắc Lý do đủ 


Chương V: Meillassoux và 
Nguyên tắc Lý do đủ 


Nhán Minh Luận và NILDĐ 


Nhán Minh Luận và NTLDĐ 


Chương I: Nhân Minh Luận và Nguyên tắc Lý do đủ 


I. Nhân Minh Nhập Chánh Lý Luận 
A. Luận về Chơn năng lập 
B. Luận về Tợ năng lập 
C. Hiện lượng và Tỷ lượng 
D. Tợ hiện Tợ tỷ 
E. Năng phá Tợ phá 


II. Ba tướng của nhân và thuyết apoha 

II. Khác biệt giữa Trần Na và Pháp Xứng 
IV. Thuyết sát na sinh diệt 

V, Duyên khởi 

VỊ. Một giọt lôgIc 


A. Nhận thức luận Nyäya-bindu 
B. LôgIc học 


Nhán Minh Luận và NILDĐ 


Nhán Minh Luận và NTLDĐ 
Nhân Minh Luận và Nguyên tắc Lý do đủ! 


Nhân minh là một trong năm môn học bao gồm hết thảy 
mọi vấn đề mà Phật giáo và người Ấn Độ xưa rất chú 
trọng: nội minh, nhân minh, thanh minh, y phương minh và 
công xảo minh. Nội minh nghiên cứu giáo nghĩa của tôn 
giáo mình; nhân minh nghiên cứu luận lý học; thanh minh 
nghiên cứu ngôn ngữ học; y phương minh, y học và công 
xảo minh, công nghệ, kỹ thuật và khoa học. Chữ Nhân 
trong Nhân minh có nghĩa là: (1) nguyên nhân, lý do của sự 
vật; (2) nguyên nhân trực tiếp phát sinh minh trí bao gồm 
ngôn và nghĩa của người nghe, do ngôn luận của người lập 
luận; và (3) chỉ cho Ngôn và Nghĩa làm nhân phát sinh Trí 
chiếu liễu hoặc chỉ cho Trí làm nhân mà chiếu liễu được 
Ngôn và Nghĩa. Như thế chính Nhân tự nó có khả năng làm 
sáng tỏ lập trường, hay chủ trương của hai bên tranh luận. 
Vậy Nhân tức Minh, nên gọi là Nhân Minh; (4) Nhân tức 
Sanh nhân và Minh tức Liễu nhân. Sanh nhân là như hạt lúa 
làm nhân trực tiếp sanh cây lúa. Liễu nhân là ánh sáng nhờ 
chiếu đến mà cây lúa ở trong bóng tối xuất hiện. Trong 
Nhân Minh Luận, sanh nhân và liễu nhân là cốt lõi. Gọi là 
Nhân Minh vì Minh đạt được sanh nhân và liễu nhân Ấy. 
Sanh nhân thuộc người lập luận và liễu nhân thuộc người 
nghe. 


I. Nhân Minh Nhập Chánh Lý Luận. 
Tân Nhân Minh hay gọi tắt Nhân Minh là Nhân Minh Luận 
do Trần Na (Dignäga) cải tạo từ những phép tắc biện luận 
của Cô Nhân Minh. Từ luận thức năm phần (Ngũ chỉ tác 
pháp: Tôn, Nhân, Dụ, Hiệp, Kết của Cô Nhân Minh ngài 
đã bỏ hai phần Hiệp, Kết và sửa đổi nội dung phần Nhân và 
Dụ để biên thành luận thức ba phần (Tam chỉ tác pháp: 
Tôn, Nhân, Dụ). Nhân Minh là phép tắc biện luận giữa bên 
lập và bên địch. Biện luận là muốn trao sự hiểu biết của 
mình đến cho người khác. Nhưng làm thế nào để mình có 


hộ 


Nhán Minh Luận và NILDĐ 


sự hiểu biết đúng đăn hầu trao đến cho người? Trước hết 
người muốn biện luận phải có trí tự ngộ, nghĩa là, hiểu rõ 
vân đề mình định đem ra biện luận và hai là phải biết cách 
thức lập luận hầu biện luận có hiệu quả làm cho người chưa 
hiểu được hiểu, người hiểu sai trở lại thành hiểu đúng, đấy 
là ngộ tha. Nhằm hai mục đích, hai phương diện đó, Nhân 
Minh phân biệt tám môn sau đây. 


Bốn môn về phương diện ngộ tha chỉ nhằm để khai ngộ cho 
người khác: (I) Năng lập (lập luận; szZhan2); (2) Tợ năng 
lập (lập luận một cách sai; szđZhanabhasa); (3) Năng phá 
(phá luận; đ¿szzø); (4) Tợ năng phá (phá luận sai; 
dữsanäbhãsa ). Bốn môn về phương diện tự ngộ chỉ nhằm 
để khai ngộ cho chính mình: (1) Hiện lượng (hiểu bằng trực 
giác; øraíyaksa); (2) Tợ hiện lượng (hiểu bằng trực giác 
một cách sai; prafyaksäbhäsa); (3) Tỷ lượng (hiểu bằng suy 
luận; azumãna); (4) Tợ tỷ lượng (hiểu bằng tỷ lượng một 
cách sai; anmãnäbhãsa). Tám môn này thành đạt hết yếu 
nghĩa của các luận Nhân Minh và luận khác về phương 
diện luận lý, cũng như về phương diện tự ngộ và ngộ tha. 


Trần Na đã viết hơn bốn mươi tác phâm, trong đó có cuốn 
Nhân Minh Chánh Lý Môn Luận (Nyãayamukha = Nyãya- 
đvãra) với hai bản Hán dịch của Huyền Tráng và Nghĩa 
Tịnh. Đệ tử của Trần Na là Thương Kiêt La Chủ (Sankara- 
svãmin ; Tàu dịch là Thiên Chủ) thấy Nhân Minh Chánh Lý 
Môn Luận của thầy mình quá thâm áo khó hiểu mới tóm 
lược lại và thêm những sáng kiến của mình rồi viết thành 
tập Nhân Minh Nhập Chánh Lý Luận (Nyaãya-pravesa). Nội 
dung của nó được hai giáo sư S. R. Bhatt và Anu Mehrotra 
nghiên cứu và chú giải, làm đề tài chính cho tập Buddhist 
Epistemology của hai vị này, với lời tựa của Đạt Lai Lạt 
Ma 14. Đáng tiếc là hai vị đã thuận theo truyền thống Tây 
Tạng không nhìn nhận Thiên Chủ là tác giả của tập Nhân 


Nhán Minh Luận và NTLDĐ 


Minh Nhập Chánh Lý Luận và quả quyết tác giả của tập 
này là Trần Na, thây của Thiên Chủ!Z. 


Tám môn nhằm vào hai mục đích tự ngộ và ngộ tha nêu 
trên được trình bày tóm tất trong cuôn Nhân Minh Nhập 
Chánh Lý Luận của Thiên Chủ. Ta sẽ lân lượt tìm hiệu sau 
đây. 


Theo truyền thống Phật giáo, thành đạt nhận thức có hai 
mục đích: cho chính mình và đề trao đến cho người khác. 
Người Đại Thừa không những cầu giải thoát cho chính 
mình với sự thành đạt nhận thức, mà còn muốn truyền nhận 
thức thành đạt với tâm nguyện hóa độ chúng sanh, hữu tình 
cũng như vô tình, để tất cả được bình đăng giải thoát. Vì 
vậy, các nhà nhận thức luận Phật giáo phân biệt giữa nhận 
thức cho chính mình (tự ngộ; đ#nasamry?) và vì lợi ích của 
người khác (ngộ tha; parasamrrí). Hiện lượng (praiyaksa) 
và tỷ lượng (anwmaäna) là hai phương thức để thành đạt 
nhận thức tự ngộ hay tự lượng đoán. Trong trường hợp 
này, tỷ lượng là tự lượng đoán (svãr(hãnumaãng). Đề truyền 
nhận thức đến người khác thời chỉ có duy nhất một phương 
thức là tha lượng đoán (parärthãnumäna). Trong cuốn 
Nhân Minh Nhập Chánh Lý Luận, trái thông lệ, tha lượng 
đoán được trình bày trước tự lượng đoán là vì Nhân Minh 
nghiêng về ngộ tha. Đức Phật thành đạt giác ngộ cũng vậy, 
chủ yếu không phải cho chính Ngài mà “vì hạnh phúc, vì 
an lạc cho số đông, vì hạnh phúc, vì an lạc cho loải người 
và loài trời” (bahujanahitäya bahujanasukhayd). 


Năng lập (szđhan2) là mô thức chứng mình hay đưa ra 
luận cứ để bênh vực chủ trương của mình. Toàn thể quá 
trình lập luận bao gồm những phần tử và giai đoạn được 
gọi chung là năng lập. Phần tử gồm có tôn (pzkgsa), nhân 
(he), đồng phẩm (sapaksa), và dị phẩm (vipaksa). Giai 
đoạn gồm có tôn, nhân, và dụ (drs/ãn/4) 


“ 


Nhán Minh Luận và NILDĐ 


Năng phá (đsaa) có nghĩa là chỉ trích một tợ năng lập 
(sãdhanäbhãsa) tức một năng lập sai lầm. Năng phá trực 
tiếp chống tợ năng lập (sđhanäbhãsa) và chăng bao giờ có 
thể chống năng lập. Không bao giờ có thể có năng phá khi 
năng lập là một chơn năng lập (năng lập đúng). Chỉ khi nào 
năng lập sai lầm thời năng phá mới khả hữu. Trong thực tế, 
năng lập và năng phá là chủ trương, theo thứ tự, của người 
lập luận và người đối luận trong một cuộc tranh cãi. Người 
lập luận đưa ra chủ trương của mình thông qua năng lập, 
người đối luận tìm cách bác bỏ thông qua năng phá. Tợ 
năng phá (đ7gsanäbhäsa) có nghĩa là chỉ trích lỗi lầm 
không tồn tại nơi năng lập. Tuy có phá mà không phá được 
nên gọi là tợ. Năng lập và năng phá cùng với những sai lầm 
của chúng đều nhăm truyền nhận thức đến người khác. Tắt 
cả bốn môn này liên quan những cuộc tranh luận trong đó 
phía đối luận tìm cách bác bỏ phía lập luận. Vì vậy, nghệ 
thuật tranh luận (vzđa-vidhi) bao gồm nhiều phương diện. 


A. Luận về Chơn năng lập. 

Tổng quát. 

Từ năng lập ở đây là đối với năng phá mà nói, chứ không 
nói theo nghĩa năng lập đối với sở lập. Năng lập đối với sở 
lập là ở cùng một luận thức Nhân Minh gồm ba chỉ tôn, 
nhân, dụ, trong đó tôn là sở lập, nhân, dụ là năng lập. Còn ở 
đây năng lập đối với năng phá thời năng lập gôm cả tôn, 
nhân, dụ. Khi chung lại cả ba chi tôn và nhân dụ đều đúng 
đắn không phạm sai lầm, đủ khả năng thành lập thời gọi là 
năng lập. Nhưng để phân biệt với năng lập sai (tợ năng lập) 
nên gọi là chơn năng lập. Một luận thức chơn năng lập cân 
hội đủ điều kiện 'ngôn ngữ ba chỉ, nghĩa lý ba tướng? 
(ngôn tam chỉ, nghĩa tam tướng). Ba chỉ, như nói trên, gồm 
có tôn (paksaz), nhân (he) và dụ (drg/ãna). Ba tướng 
của Nhân là sự có mặt khắp trong tiền trần hữu pháp của 
tôn, sự có mặt trong những gì đồng thuộc tính với tôn, và 
sự vắng mặt hoàn toàn trong tất cả những gì khác thuộc 


8 


Nhán Minh Luận và NTLDĐ 


tính với tôn Nhưng đồng phẩm và dị phẩm là gì? Đồng 
phẩm là những gì có nghĩa lý và thuộc tính đồng với pháp 
sở lập (tôn) do bởi có thuộc tính chung là điểm tranh luận 
(probandum; sZđ#yz). Như lập tôn: “Âm thanh là vô 
thường”. Điểm tranh luận là “vô thường”. Cái bình v..v... 
có thuộc tính vô thường, ấy gọi là đồng phẩm. Dị phẩm có 
nghĩa là, ở nơi những thứ không có điêm tranh luận, ví dụ 
như hư không v..v... 


Dụ có hai thứ: đồng pháp (sđđharmyena) và dị pháp 
(vaidharmyena). Đồng pháp là nêu ở nơi những thứ đó rõ 
ràng có thuộc tính đồng với nhân, thời quyết định có thuộc 
tính đồng với tôn, nghĩa là nếu ở thứ gì có tánh cách bị làm 
ra (nhân) thời thấy nó là vô thường (tôn). Ví dụ như cái 
bình v.v... 


Dị pháp là nếu ở nơi những thứ đó tánh cách của tôn sở lập 
không có, thời tánh cách của nhân cũng hoàn toàn không 
có, nghĩa là, nếu thứ gì là thường (tôn), thời thấy nó không 
có tánh cách bị làm ra (nhân), ví dụ như hư không. 


Trong đây nói “thường” là biểu thị “chăng phải vô thường” 
VỤ không phải thật có một thật thể thường riêng); nói 

“chăng phải làm ra” là biểu thị không bị làm ra, cũng như 
nói chăng phải có, gọi là phi hữu (chứ không phải thật có 
một thật thể phi hữu riêng). 


Chơn năng lập tôn. 

Ngôn ngữ ba chỉ. 

Tôn đúng (chơn năng lập tôn): Tôn là Tôn chủ, Tôn chỉ, 
mệnh đề, chủ trương của người lập luận. 

Tôn có tôn y và tôn thể hay gọi là biệt tôn, tổng tôn. Mệnh 
đề tôn gồm có danh từ trước và danh từ sau. 


Nhán Minh Luận và NILDĐ 


Danh từ trước hay tiền trần và danh từ sau hay hậu trần, 
cả hai hợp lại tạo thành tôn y. Nó mới chỉ là tài liệu, là yếu 
tố y cứ vào đó đề tô chức mệnh đề (tôn). Nhưng nó chưa 
phải là mệnh đề. Tôn y phải được cả hai bên lập và địch 
đồng công nhận ý nghĩa của nó (Nhân Minh gọi là cực 
thành). Tôn thể là khi nào tiền và hậu trần kết hợp thành 
mệnh đề thống nhất. Về tôn thể thời chỉ cần bên lập công 
nhận mà địch không công nhận mới được và sự lập tôn mới 
có ý nghĩa. Thí dụ lập tôn: Tôn y là Vàng (tiền trần). và Rắn 
độc (hậu trần): không có gì để tranh cãi. Lập tôn thể: Vàng 
là Rắn độc gây sự không đồng tình và cãi nhau. Bởi vì có 
người cho Vàng là vật quý đem lại sự vui thích. Như vậy, 
tôn thê là tiêu đích tranh luận. Nếu tiền trần và hậu trần của 
tôn y không được công nhận mà cứ dùng nó để tô chức 
luận thức thời phạm lỗi “năng biệt, sở biệt và câu bắt cực 
thành”. 


Tiền trần chỉ về tự thể của sự vật, hậu trần chỉ về ý nghĩa, 
tánh cách của sự vật, nói tắt là thể và nghĩa. Sự vật nào 
cũng có thể và nghĩa. Về thể (tiền trần) có ba tên: Tự tánh, 
Hữu pháp và Sở biệt. Về nghĩa (hậu trần) có ba tên: Sai 
biệt, Pháp, Năng biệt. Cả thể lẫn nghĩa gọi chung thời có 
tự tánh, sai biệt; hữu pháp, pháp; sở biệt, năng biệt. 


Tự tánh và sai biệt. 

Tự tánh tức chính bản thân sự vật, cũng gọi là tự tướng. 
Trên tự tánh có nhiều tánh cách hay thuộc tính khác nhau 
(sai biệt) Thí dụ: Trăng trong, gió mát, hoa đẹp. Trăng, gió, 
hoa là tự tánh; trong, mát, đẹp là tánh cách, thuộc tính. 
Nhưng trăng cũng có thể là trăng mát, trăng vàng, trăng 
bạc, trăng sáng với những tánh cách sai khác của nó. Đó 
gọi là sai biệt. Ngoài ra, các vật khác cũng có những tánh 
cách ấy, nên những tánh cách này còn được sách khác gọi 
là cọng tướng, tức tướng chung, cùng giữa các sự vật. 


10 


Nhán Minh Luận và NTLDĐ 


Trăng trong có nghĩa như vậy thời gió mát, hoa đẹp, v..v... 
đêu có nghĩa như vậy. 


Hữu pháp và pháp. 

Hữu pháp là chỉ cho tự tánh, hay chính tự thể sự vật. Pháp 
là chỉ những tánh cách, thuộc tính của sự vật. Như nói trăng 
trong, gió mát, hoa đẹp v.v... thời trăng, gió, hoa là hữu 
pháp vì nó có các tánh cách trong, mát, đẹp ... Các tính 
trong, mát, đẹp là pháp. Nhờ chúng mà ta biết trăng là 
trăng, gió là gió, hoa là hoa chứ không phải là vật gì khác. 
Hữu pháp tương đương với Tự tánh và Pháp với Sai biệt. 


Sở biệt và năng biệt. 

Khi hai bên lập và địch tranh luận thời sự tranh luận là về 
tánh sai biệt của hậu trần. Khi nói “Vàng là rắn độc” hay 
nói “Vàng là vật quý” thời “là rắn độc” hay “là vật quý” 
chính là điểm tranh luận (saahya). Do nơi “là rắn độc” và 
“là vật quý” ta phân biệt biết đến tánh cách của vàng. Như 
vậy tiền trần (vàng) là sở biệt (bị phân biệt) và hậu trần (rắn 
độc hay vật quý) là năng biệt (năng lực phân biệt). Sở biệt 
tương đương với Tự tánh và Hữu pháp. Năng biệt tương 
đương với Sai biệt và Pháp. 


Chơn năng lập nhân. 

Nghĩa lý ba tướng. 

Ba tướng của Nhân là điều kiện cần để chơn tỷ lượng. Theo 
trên, tự lượng đoán là cái biết bằng cách so sánh, loại suy. 
Do phân biệt so sánh mà có lập luận. Muốn lập luận không 
sai lầm để hiểu biết một cách đúng (chơn tỷ lượng), thời 
phải biết do đâu mà xác chứng răng nhân, tức lý do, luận cứ 
dùng minh giải, là đúng hay sai. Nhân đúng, không phạm 
sai lầm, đủ khả năng thành lập được tôn, gọi là nhân chơn 
năng lập. 


II 


Nhán Minh Luận và NILDĐ 


Nhân chơn năng lập phải hội đủ ba tướng (rairpya), tức 
ba môi liên kêt: 


- một, Biến thị tôn pháp tánh (øaksa-sa/fva) : Nhân phải 
quan hệ đầy đủ với tôn tiền trần hữu pháp, nghĩa là nhân 
phải là một thuộc tính của tôn tiền trần hữu pháp. Thí dụ: 
Tôn: Âm thanh là vô thường. 
Âm thanh có nhiều thuộc tính như vô thường, vô hình, do 
tạo tác mà có,.... Vậy nhân phải là một thuộc tính trong đó. 
Chăng hạn, 
Nhân: Do tạo tác mà có. 


- hai, Đồng phẩm định hữu tánh (szpaksa-saxa): Nhân 
phải liên hệ với một tập hợp con, nghĩa là một số chứ 
không phải toàn bộ, các sự thể đồng thuộc tính với tôn hậu 
trần pháp. Trong thí dụ với tôn: Âm thanh là vô thường, vô 
thường là tôn hậu trần thuộc tính. Tập hợp con các sự thể 
đồng thuộc tính với tôn hậu trần bao gôm một số sự thê như 
bình, bàn,.. .. Số vật thể này gọi là tôn đồng phẩm, đều vô 
thường như â âm thanh. Vậy Nhân: Do tạo tác mà có liên hệ 
với tập hợp con các tôn đồng phẩm vì các sự thê của tập 
hợp con này đều do tạo tác mà có. 


Cần lưu ý rằng ở đây điều kiện là chỉ cần liên hệ với một 
tập hợp con các tôn đồng phẩm mà thôi. Chẳng hạn, Nhân: 
Do tạo tác mà có không liên hệ gì với những hiện tượng tôn 
đồng phâm như sắm sét, gió, mưa, mặc dầu chúng đều vô 
thường như âm thanh nhưng không do tạo tác mà có. Lấy 
một tôn đồng phẩm đem ra làm ví dụ thời vật thể ây gọi là 
đồng dụ. 


- ba, Dị phẩm biến vô tánh (zsapaksa-asaxa): Nhân phải 

hoàn toàn không liên hệ gì với toàn bộ những sự thể khác 

thuộc tính với tôn hậu trần pháp. Trở lại với thí dụ trên: 
Tôn: Âm thanh là vô thường. 


12 


Nhán Minh Luận và NTLDĐ 


Nhân: Do tạo tác mà có. 
Tôn hậu trần pháp là vô thường. Vậy toàn bộ những sự thể 
khác thuộc tính với tôn hậu trần pháp gồm tất cả những sự 
thể thường còn. Đó gọi là tôn dị phẩm. Tất cả những gì 
thường còn thời không do tạo tác mà có. Do đó nhân không 
liên hệ với toàn bộ tôn dỊ phẩm. Lây một tôn dị phẩm đem 
ra làm ví dụ thời vật thể ấy gọi là dị dụ. 


Nhìn qua sự quan hệ giữa Nhân với hai ngôn từ kia, Chủ 
thể và Thuộc tính, rõ ràng là Nhân đóng vai trò chủ yếu 
trong mọi tự lượng đoán. 


Chơn năng lập dụ. 

Dụ là ví dụ, tức lấy điều đã biết ví dụ khiến cho biết được 
điều chưa biết. Nhân Minh dùng ví dụ để tạo thêm sức 
mạnh, để chứng minh cho chủ trương được rõ ràng xác 
đáng khiến đối phương phải thừa nhận. Khi Nhân Minh nói 
“Âm thanh là vô thường, vì do tác động mà có, ví dụ như 
bình”, thời cái ví dụ như bình rất cần thiết để chứng minh 
cho âm thanh là vô thường. Bởi vì, “như bình” tự nó đã bao 
hàm hai tánh cách “do tác động mà có” là điều đã được đôi 
bên công nhận, và “vô thường” là tánh cách mà bên địch 
chưa biết công nhận. Như vậy, một ví dụ đúng theo Nhân 
Minh bao giờ cũng bao hàm trong nó tánh cách của Nhân 
đã được đôi bên đông công nhận và tánh cách của tôn hậu 
trần mà chỉ bên lập công nhận chứ bên địch chưa biết chưa 
công nhận. Ví dụ đúng mới có khả năng để chứng minh 
thành lập tôn. Có hai thứ dụ: đồng dụ và dị dụ. Chúng đều 
có dụ y và dụ thể. 


Dụ y và dụ thể (sự dụ, lý dụ). 

Đồng dụ hay dị dụ, mỗi thứ đều có dụ y và dụ thê. Sự dụ là 
chỉ sự vật cụ thể được nêu lên làm ví dụ. Nó là chỗ tựa của 
lý nghĩa, nên gọi là dụ y. Dụ thê là lý, chỉ lý nghĩa đề so 


lbc 


Nhán Minh Luận và NILDĐ 


sánh về sự tương quan hay không tương quan giữa dụ y với 
tôn, nhân. 


Họp tác pháp, ly tác pháp. 

Đồng dụ, dị dụ có khi còn gọi là hợp tác pháp, ly tác pháp. 
Nghĩa là đồng dụ phải có đủ thuộc tính hợp với thuộc tính 
của nhân và thuộc tính của tôn thời đồng dụ mới đúng đắn. 
Ngược lại, dị dụ phải có đủ tôn dị phẩm và nhân đị phẩm. 
Nghĩa là, dị dụ phải có thuộc tính xa la thuộc tính của tôn 
và của nhân. Như lập: 


Tôn : Con người phải chết. 

Nhân : Vì là sinh vật 

Hợp tác pháp : Tất cả sinh vật đều phải chết, 
như con trâu, bò ... 

Ly tác pháp : Những gì không phải chết, 
thời đêu không phải là sinh vật, 
như ngói, đất ... 


Một đồng dụ tự nó bao hàm hai tánh cách là tánh cách của 
nhân và tánh cách của tôn. Nên khi nêu đồng dụ, trước phải 
hợp với tánh cách của nhân là chủ yếu sau mới hợp với 
tánh cách của tôn là thứ yếu. Như trên, cái nhân “là sinh 
vật” có một phạm vi bao quát cả người và loài vật. Khi nêu 
một vật nào làm đồng dụ thời phải nêu “là sinh vật” trước, 
rồi tiếp sau mới nêu “đều phải chết” thời mới đúng. Nếu 
nói “Đều phải chết là sinh vật” thời mắc lỗi “đảo hợp”, 
nghĩa là hợp lộn ngược, không đúng quy tắc. 


Trái lại, một dị dụ tự nó bao hàm hai tánh cách khác hắn 
với tánh cách của tôn và của nhân. Nên ở dị dụ phải dùng 
ly tác pháp, nghĩa là, khi nêu dị dụ, trước phải xa lìa với 
tánh cách của tôn, sau mới tiếp xa lìa với tánh cách của 
nhân. Như trên, những gì “không phải chết” thời đều 
“không phải sinh vật” mới đúng. Nếu nói “Những gì không 


14 


Nhán Minh Luận và NTLDĐ 
phải sinh vật đều không phải chết” thời mắc lỗi “đảo ly”, 
không đúng quy tặc. 


Tổng kết. 

Đây là một luận thức năng lập đúng đắn: 

Tôn : Tiếng là vô thường. 

Nhân : Vì do nhân duyên tác động mà có. 

Đồng dụ: : Những gì do nhân duyên tác động mà có 


đều vô thường (lý dụ), như cái bình 

(sự dụ, hợp tác pháp). 
DỊ dụ : Những gì chẳng phải vô thường đều không 

do nhân duyên tác động mà có ra (lý dụ), 

(sự dụ, ly tác pháp). 
Ở đây tôn y “tiếng”, “vô thường” đều được hai bên công 
nhận. Nhưng kết họp “tiếng” và “vô thường” lại với nhau 
bằng hệ từ “là” thành tôn thê “tiếng là vô thường” thời chỉ 
bên lập công nhận chứ bên địch không công nhận (bên địch 
ở đây chỉ cho phái Thanh thường luận chủ trương tiếng là 
thiêng liêng từ Thiên thần phát ra , thường hằng: bất biến). 
Nhưng lý do vì sao nói tiếng là vô thường? Vì tiếng không 
tự có, tiếng phải do nhân duyên tác động mà có. Điều này 
phải được cả hai bên đều công nhận hoặc ít ra phải được 
bên địch công nhận, khi ta lập luận dựa theo ý kiến của đối 
phương để BỤt, họ. Như vậy, cái nhân “do nhân duyên tác 
động mà có” đối với tôn “tiếng là vô thường” có đủ tướng 
thứ nhất “biến thị tôn pháp tánh”. 


Vậy tất cả những gì do nhân duyên tác động mà có cũng 
đều vô thường cả hay sao? Đúng vậy! Tắt cả những gì do 
nhân duyên tác động mà có đều vô thường cả, ví như cái 
bình v.v... Đây là cái nhân có đủ tướng thứ hai “đồng 
phẩm định hữu tánh”. 


15 


Nhán Minh Luận và NILDĐ 


Nhưng những gì thường còn, có phải cũng do nhân duyên 
tác động mà có ra hay không? Không! Những gì thường 
còn thời hoàn toàn tuyệt đối không do nhân duyên tác động 
mà có ra, ví như hư không. Đây là cái nhân có đủ tướng thứ 
ba “dị phâm biến vô tánh”. 


B. Luận về Tợ năng lập (tôn sai, nhân sai, dụ sai). 
Lập luận sai lầm gọi là tợ năng lập. Một lập luận gần như 
đúng, nhưng kỳ thật trong ấy có những lỗi lầm. Lỗi lầm ấy 
theo Nhân Minh gồm hai thứ, lỗi thiếu chỉ (khuyết chỉ) và 
lỗi về chỉ có sai lầm (chi quá). Một luận thức đúng là phải 
đầy đủ cả ba chị tôn, nhân, dụ, nhưng nếu thiếu nhân, hoặc 
thiều dụ thời bị lỗi về thiếu chỉ. Hoặc tuy lập đủ ba chỉ tôn, 
nhân, dụ nhưng trong các chỉ â ấy có chỗ sai lầm, thời gọi là 
lỗi về chi. Nhân Minh chú ý nêu các lỗi về các chỉ này. Lỗi 
ở tôn chỉ có chín, ở nhân chỉ có mười bốn, và ở dụ chỉ có 
mười, cọng thành ba mươi ba lỗi. Luận thức nào mà bị 
phạm trong ba mươi ba lỗi đó thời luận thức ấy là sai lầm, 
là tợ năng lập, vì luận thức này chỉ có thể làm phát sinh trí 
hiểu biết sai lầm nơi đối phương mà thôi. 


Tợ lập, tôn quả. 

Dù thành lập tôn theo ý ưa thích của mình, song vì bị các 
lỗi trái với hiện lượng v.v... nên gọi là tợ lập tôn (tôn bị lỗi; 
paksabhasa). Đây là năm lỗi tương vỉ: trái với trí hiện 
lượng (prafyaksa-viruddha), trái với trí tỷ lượng (anumana- 
viruddha), trái với giáo lý của mình (agama-viruddha), trải 
với sự nhận thức của thế gian (/oka-viruddha), trái với câu 
nói của mình (svavacana-viruddha). Đây là bốn lỗi bất 
thành: sở biệt (tiền trần pháp) không được công nhận 
(aprasiddha-visesana), năng biệt (hậu trần pháp) không 
được công nhận (aørasiddha-visesya), cả sở biệt và năng 
biệt đều không được công nhận (zprasiddhobhaya), tôn đã 
được hai bên lập và địch công nhận trước rồi (prasiddha- 
sambandha). 


l6 


Nhán Minh Luận và NTLDĐ 


Thí dụ năm lỗi tương vi: (1) trái với hiện lượng là, như có 
người nói: “Tiếng chăng phải bị nghe”; (2) trái với tỷ lượng 
là, như có người nói: “Cái bình là thường”; (3) trái với giáo 
lý của mình là, như Thắng luận sư lập: “Tiếng là thường”; 
(4) trái với nhận thức của thế gian là, như có người nói: 
“Mang con thỏ không phải là mặt trăng, vì bởi có thật thê 
vậy”; lại có người nói: “Xương đầu của người ta là tinh 
sạch, vì là thân phần của sinh vật, cũng như vỏ ốc (xa cù). 
(Bị chú: Xưa người Ân Độ hay tin theo truyền thuyết vị trời 
Đề Thích cám ơn con thỏ vì nó đã thiêu thân để dâng cho 
mình, nên mang hình hài con thỏ đem để trong mặt trăng. 
Và có ngoại đạo tên là Kết Mang lấy xương người kết làm 
tràng để đeo, vì cho là vật sạch). (5) Trái với câu nói của 
mình là, như có người nói: “Mẹ tôi là gái đồng trinh”. 


Thí dụ bốn lỗi bất thành: (1) Năng biệt không được công 
nhận là, như đối với Số luận (Samkhya) sư, đệ tử Phật lập 
tôn: “Tiếng bị tiêu diệt”. (2) Sở biệt không được công nhận 
là, như đối với đệ tử Phật, Số luận sư lập tôn: “Thần ngã là 
tư duy”. (3) Cả năng biệt và sở biệt đều không được công 
nhận là, như đối với đệ tử Phật, Thắng luận (Vaisesika) sư 
lập tôn: “Thần ngã là nhân duyên hòa hợp”. (Bị chú: khác 
lý hòa hợp nhân duyên của Phật giáo, Thăng luận sư chủ 
trương có một thần ngã siêu hình làm nhân duyên, nên các 
thứ như biết, khổ, vui, buồn, giận v.v... mới được hòa hợp 
lại một chỗ trong ý niệm). (4) Tôn đã được hai bên lập và 
địch công nhận trước rồi, như có người nói: “Tiếng là thứ 
bị nghe”. 


Những lời nói về tôn sai lầm (pratjjãdosa = paksäbhäsa) 
như thế, vì mắc phải ba lỗi là, (1) khiển trừ mất cửa ngỏ 
của trí tuệ không biết đến tự tướng các pháp (chỉ năm lỗi 
tương vi); (2) không thể thành lập được (chỉ ba lỗi năng 
biệt, sở biệt và cả hai không được hai bên công nhận); (3) 


17 


Nhán Minh Luận và NILDĐ 


lập không có hiệu quả (chỉ lỗi lập tôn đã được hai bên công 
nhận trước rôi). Thê nên gọi là lôi tợ lập tôn. 


Nhán quả. 

Trước đã nói về phần “tợ tôn”, nay sẽ nói về phần “tợ 
nhân”. Nhân mắc phải ba điều là bất thành (zs¿ddha), bất 
định (anaikanfika), tương vì (viruddha), nên gọi là tợ nhân. 


Nhân bị lỗi bất thành có bốn: 1. Cả hai bên đều không 
công nhận cho thành lập (wbhayäsiddha; lưỡng câu bất 
thành). 2. Chỉ một bên không công nhận cho thành lập 
(anyataräsiddha; Tùy nhất bất thành). 3. Do dự chăng được 
thành lập (sưmdigdhasiddha; Do dự bất thành). 4. Chỗ 
nương dựa chẳng được thành lập (Zázayäsiddha; Sở y Đất 
thành). 

Như có người thành lập: “Tiếng là vô thường”. Nếu nói “vì 
có tánh cách bị mắt trông thấy (nhân)”, thời mắc lỗi cả hai 
bên lập địch đều chẳng công nhận cho thành lập. Nếu nói 
“Vì có tánh cách bị làm ra (nhân)”, thời phái Thanh hiển 
luận không công nhận lý do ấy, nên bị lỗi một bên chăng 
công nhận cho thành lập. Đối với chỗ như có mù, khói, bụi 
bay lên ... trong khi còn phân vân nghi hoặc; mà vội lập 
tôn nói răng “chỗ ấy có lửa thật do đại chủng hòa hợp phát 
sinh”, thời bị lỗi do dự chẳng được thành lập. Nếu lập tôn: 
“Hư không là thật có” vì là chỗ nương tựa của Đất. Đối với 
phái Luận sư không công nhận có “hư không tồn tại”, thế là 
chỗ nương tựa không thành, nên bị lỗi. 


Bắt định. 

Nhân bị lỗi bất định có sáu: 

1. Nhân cùng có mặt ở cả ở đồng phẩm, đị phẩm, bất định 
(sadharana; Cọng bất định). 2. Nhân không có mặt ở cả 
đồng phẩm, dị phẩm, bất định (zsãdhãrana; Bất cọng bất 
định) 3. Nhân chỉ có mặt ở bộ phận đồng phẩm, lại có mặt 
ở toàn bộ đị phẩm, bất định (sapaksaikadesavrttih 


18 


Nhán Minh Luận và NTLDĐ 


vipaksavyäpr ; Đồng phần, dị toàn bất định). 4. Nhân chỉ có 
mặt ở một bộ phận dị phẩm, lại có mặt ở toàn bộ đồng 
phẩm, bất định (vipaksaikadesavrtih sapaksavyapr, DỊ 
phần, đồng toàn bất định). 5. Nhân cùng có mặt ở một bộ 
phận đồng phẩm và một bộ phận dị phẩm, bất định 
(ubhayapaksaikadesavrtih; Câu phẩm bất định). 6. Trái 
nhau quyết định (viruddhävyabhicärï; Tương vì quyết định) 


Thí dụ: 

1. Quá rộng, như nói “Tiềng là thường” vì có tánh cách bị 
đo lường (nhận biết). Cái nhân “vì có tánh cách bị đo 
lường” ở những thứ đồng phẩm loại “thường” với tôn và ở 
những thứ “vô thường” khác phẩm loại với tôn đều có mặt, 
cho nên nhân ấy không nhất định thành lập được tôn “tiếng 
vô thường” hay tôn “tiếng thường”. Vì có tánh cách bị đo 
lường như cái bình (là vật vô thường) mà tiếng là vô 
thường, hay vì có tánh cách bị đo lường như hư không (là 
vật thường) mà tiếng là thường? 


2. Quá hẹp. Nhân cùng không có mặt ở cả đồng phẩm, dị 
phẩm, như nói: “Tiếng là thường” vì có tánh cách bị nghe. 
Ngoài tiếng ra, tất cả những thứ thường như tiếng hay vô 
thường khác với tiếng, đều không có tánh cách bị nghe như 
tiếng, để làm chứng, cho nên, đây là cái nhân do dự bất 
định. Tánh cách bị nghe đó giống như thứ gì? 


3. Nhân chỉ có mặt ở một bộ phận đồng phẩm, lại có mặt ở 
cả toàn bộ dị phẩm, như nói: “Tiếng chẳng phải do sức 
siêng năng liên tục phát ra” (aprayatnanafariyaka), vì có 
tánh cách vô thường. Trong đây, cái tôn “tiếng chẳng phải 
do sức siêng năng tiếp tục phát ra” như lấy điển chớp và hư 
không làm đồng phẩm dụ, thời cái nhân “tánh cách vô 
thường” này ở điển chớp thời có, mà ở hư không thời 
không có. Cũng với tôn này, như lấy cái bình làm dị phẩm 
dụ, thời ở cái bình lại có mặt đầy đủ cái nhân “có tánh cách 


19 


Nhán Minh Luận và NILDĐ 


vô thường”. Như vậy, cái nhân này lấy điển chớp hay lấy 
cái bình làm đồng phẩm, đều không nhất định. Vì như cái 
bình có tính vô thường, do sức siêng năng tiếp tục phát ra, 
mà tiếng kia do sức siêng năng tiếp tục phát ra, hay vì như 
điển chớp có tánh cách vô thường, không do sức siêng năng 
tiếp tục phát ra, mà tiếng kia chăng phải do sức siêng năng 
tiếp tục phát ra? 


4. Nhân có mặt ở một bộ phận dị phẩm, lại có mặt ở toàn 
bộ đồng phẩm như có người lập tôn: “Tiếng là do sức siêng 
năng tiếp tục phát ra vì có tánh cách vô thường”. Đối với 
cái tôn siêng năng tiếp tục phát ra này, mà lấy cái bình làm 
đồng phẩm dụ, thời ở cái bình, có mặt đầy đủ cái nhân 
“tánh cách vô thường”, còn lấy điển chớp và hư không làm 
đị phẩm dụ, thời cái nhân “vì có tánh cách vô thường” chỉ 
có mặt ở một bộ phận điển chớp mà không có mặt ở một bộ 
phận hư không, cho nên nhân này cũng bị lỗi bất định như 
trước. 


5. Nhân cùng có mặt ở một bộ phận đồng phẩm, và một bộ 
phận dị phẩm: như nói: “Tiếng là thường” vì không chất 
ngại. Đối với cái tôn “thường” này, như lấy hư không và 
cực vi làm đồng phẩm dụ, thời cái nhân “vì có tánh cách 
không chất ngại”, ở hư không thời có mặt, còn ở cực vi thời 
không có mặt. Như lây cái bình, và sự buồn vui làm dị dụ 
phẩm, thời cái nhân “vì không chất ngại này” ở sự buồn vui 
thời có mặt, còn ở bình thời không có mặt. Thế nên cái 
nhân này như lấy sự buôn vui và lấy hư không làm pháp 
đồng phẩm đề thành lập cái tôn “thường” hay “vô thường” 
đều không nhất định. 


6. Trái nhau quyết định là: như có người lập tôn: “tiếng là 


vô thường”, vì có tánh cách bị làm ra, ví như cái bình. Có 
người khác lập tôn ngược lại răng: “Iiêng là thường” vì có 


20 


Nhán Minh Luận và NTLDĐ 


tánh cách bị nghe, ví như tính chất của tiếng. Cả hai đều là 
cái nhân do dự, nên đêu gọi là nhân bât định. 


Tương vị. 

Nhân bị lỗi tương vi có bốn thứ, đó là: 1. Nhân tương vi với 
tự tướng của pháp (hậu tràn) (Pháp tự tướng tương vi; 
dharmasvaripaviparTtfasadhana). 2. Nhân tương vị với tính 
sai biệt của pháp (hậu trần) (Pháp sai biệt tương vi; 
dharmaviSegsaviparitasadhana). 3. Nhân tương vị với tự 
tướng của hữu pháp (tiền trần) (Hữu pháp tự tướng tương 
vi; dharmisvaripaviparitasadhana). 4. Nhân tương vị với 
tính sai biệt của hữu pháp (tiền trần) (Hữu pháp sai biệt 
tương vi; đdharmiviSesaviparitasadhamd). 


Thí dụ: 

L. Cái nhân tương vì với tự tướng của pháp là; như nói: 
“Tiếng là thường” bởi vì có tánh cách bị làm ra, hoặc bởi vì 
có sức siêng năng liên tục phát ra. Nhân này chỉ có mặt 
trong những thứ khác thuộc tính với tôn pháp, cho nên gọi 
là nhân tương vI. 


2. Cái nhân tương vì với tính sai biệt của pháp là; như nói: 
“Con mắt v.v... quyết bị cái khác (ngầm ý chỉ thần ngã) sử 
dụng, bởi vì có tánh cách chứa nhóm, ví dụ như giường 
nằm”. Theo nhân này có thể dùng để lập tôn: “Con mắt 
v.v... quyết bị cái khác sử dụng”, thời cũng có thể dùng để 
lập tôn trái ngược với tính sai biệt ngụ ý trong tôn pháp đó 
rằng: “Con mắt quyết bị cái chứa nhóm khác sử dụng”, ví 
như giường nằm là vật có tánh cách chứa nhóm khác sử 
dụng. (Tức thân thể sử dụng, chứ không phải thần ngã sử 
dụng như người nói). 


3. Cái nhân tương vì với tự tướng của hữu pháp: như nói: 
“Tánh Có [Summum genus (bhava)] chăng phải Thật, 
chăng phải Đức, chăng phải Nghiệp, bởi vì có một Thật, có 


21 


Nhân Minh Luận và NTLDĐ 


Đức, Nghiệp vậy: ví dụ như Tánh Đồng DỰ” Theo nhân này 
như có thể dùng để thành lập tôn để ngăn đón “Thật, Đức, 
Nghiệp” thời cũng có thể dùng để thành lập tôn ngăn đón 
cái “Tánh Có” (rằng: cái ngươi nói Tánh Có ấy, lẽ ra chăng 
phải là Tánh Có; bởi vì có một Thật, Đức, Nghiệp vậy; ví 
như Tánh Đồng DỊ). Cả hai đều quyết định như nhau. 


4. Cái nhân tương vì với tánh sai biệt của hữu pháp, như 
chính cái nhân “vì có một Thật, có Đức, Nghiệp” này, đối 
với tôn hữu pháp trên đây mà ngầm ý chủ trương Tánh Có 
có tánh cách làm duyên (cho tâm tâm sở duyên biết có 
Thật, Đức, Nghiệp) thời cũng có thể dùng cái nhân này đề 
thành lập cái tôn ngược lại với ngầm ý kia rằng “Tánh Có 
của người chấp chăng phải Tánh Có có tánh cách làm 
duyên (cho tâm tâm sở duyên biết có Thật, Đức, Nghiệp)”. 
Như thế cái Tánh Có có tánh làm duyên cũng bị ngăn đón 
như Thật, Đức, Nghiệp bị ngăn đón. Cả hai đều quyết định 
thành lập như nhau. 


Dụ quả. 
Trước đã nói phân “tợ nhân” nay sẽ nói phân “tợ dụ”. Phân 
này chia làm hai như sau: 


“Dụ đồng pháp tương tợ” có năm thứ; 1. Đồng dụ đối với 
năng lập (nhân) không thành (sưđhanadharmasiddha). 2. 
Đồng dụ đối với pháp sở lập (tôn) không thành 
(sãdhyadharmaäsiddha). 3. Đồng dụ đối với tất cả pháp 
năng lập và pháp sở lập đều không thành 
(ubhayadharmaäsiddha). 4. Đồng dụ không nói lời hợp tác 
(ananvaya). 5. Đồng dụ có nói lời hợp tác lộn ngược 
(viparTtanvaya) 


Dụ dị pháp tương tợ có năm thứ: 1. DỊ dụ không khiến trừ 
hệt sở lập (tôn) (sđjhyavyävrf/a). 2. DỊ dụ không khiên trừ 
hệt năng lập (nhân) (saädhanavyavrfa). 3. DỊ dụ không 


chờ) 


Nhán Minh Luận và NTLDĐ 


khiến trừ hết cả sở lập, năng lập (w„bhayãvyãvr#a). 4. Dị dụ 
không có nói lời cách ly (awyaiireka). 5. DỊ dụ có nói lời 
cách ly lộn ngược (vi2arT†avyafireka). 


Thí dụ: 

I. Đông dụ đối với pháp năng lập không thành, như nói: 
“Tiếng là thường” vì không chất ngại. Những gì không chất 
ngại thời thấy nó là thường, ví dụ như cực vi (vật chất rất 
nhỏ). Nhưng ở nơi cực vị kia “tánh cách thường” là pháp 
của tôn sở thành lập thời có mặt, mà”tánh cách không chất 
ngại” là pháp của nhân năng thành lập thời không có mặt, 
vì các cực vi vốn có tính chất ngại (chứ không phải không 
chất ngại như tiếng) vậy. 


2. Đông dụ đối với pháp sở lập (tôn) không thành. Cũng 
tôn (tiếng thường) và nhân (không chất ngại) như trên, 
nhưng phần ví dụ thời nói: “Ví dụ như cảm giác”. Nhưng 
nơi tất cả cảm giác “tánh cách không chất ngại” là pháp của 
nhân năng thành lập thời có mặt, mà “tánh cách thường 
còn” là pháp của tôn sở thành lập thời không có mặt. Vì tất 
cả cảm giác đều là vô thường (chứ không phải thường như 
tiếng) vậy. 


3. Đồng dụ đối với tắt cả pháp năng lập và pháp sở lập đều 
không thành. Lỗi này lại chia làm hai là “dụ hữu thể” và 
“dụ vô thể”. Cũng với tôn (tiếng thường) và nhân (không 
chất ngại) như trên, nếu nói: “Ví dụ như cái bình”, thế là 
cái dụ hữu thê, đối với cả pháp năng lập và pháp sở lập đều 
không thành. [Zj chú: Vì cái bình là vật hữu thể và là vô 
thường, chứ không phải thường như tiếng, và bình có chất 
ngại chứ không phải không chất ngại như tiếng. Nên ở ví 
dụ cái bình, cả tính không chất ngại (nhân) và tính thường 
(tôn) đều vắng mặt]. Nếu nói: “Ví dụ như hư không”, đối 
với phái không chấp nhận có hư không tổn tại, thời đây 
thành cái dụ vô thể, dụ này đối với pháp năng lập và pháp 


23 


Nhán Minh Luận và NILDĐ 


sở lập đều không thành. [Bj cú: vì hư không đã không thật 
có thời cũng không có tánh cách thường (tôn) và tánh cách 
không chât ngại (nhân) đông với tiêng]|. 


4 Đông dụ không có nói lời hợp tác, nghĩa là, ở chỗ ấy 
không có lời nói phối hợp, như đối với ví dụ cái bình, chỉ 
nói lên sự hiện có mặt của hai pháp năng lập và sở lập. Như 
nói: Ở nơi cái bình thấy có tính bị làm ra (nhân năng lập), 
và tánh vô thường (tôn sở lập). (BỊ chú: Đáng lý khi nêu 
đồng dụ phải có lời phối hợp như vầy: “Nếu vật gì có tánh 
cách bị làm ra, thời thấy nó vô thường, ví dụ như cái bình”, 
nhưng ở đây chỉ nói: nơi cái bình thấy có tính bị làm ra và 
tánh vô thường, nên gọi là vô hợp). 


5i Đông dụ có lời hợp tác lộn ngược, nghĩa là, đúng theo 
quy tắc thời phải nói cái gì bị làm ra đều là vô thường, 
nhưng lại nói lộn ngược rằng các cái vô thường đều bị làm 
Ta. 


Các phẩm loại như thế gọi là đồng pháp dụ tương tợ. 


Dị pháp Dụ tương tợ có: 

IL. Dị dụ không khiển trừ hết sở lập: Cũng với tôn (tiếng 
thường) và nhân (không chất ngại) như trên, riêng phần dị 
dụ, có người nói: “Các cái vô thường, thấy nó có tính chất 
ngại, ví như vật rất nhỏ (cực vi)” là thường và có tánh cách 
chất ngại. Bởi cực vi là thường, nên tánh cách thường của 
tôn sở lập ở nơi nó không khiến trừ hết; còn tính không 
chất ngại của nhân năng lập thời khiển trừ hết. (Öj chứ: 
Trên kia nói tôn “tiếng là thường”, nhân vì có tính không 
chất ngại, thời ở dị dụ phải có tính ngược lại với hai tánh 
đó. Nếu tôn “thường” thời dị dụ phải “vô thường”, nhân “vì 
có tính không chất ngại” thời dị dụ phải là tính chất ngại. 
Nhưng ở đây dị dụ như cực vi, mà cực vi theo họ là thường. 
Cực vi thường thời đồng với tiếng thường, chứ không 


24 


Nhán Minh Luận và NTLDĐ 


ngược lại với tiếng thường. Nói cách khác, ở dị dụ cực vi 
này vân có mặt tánh cách thường của tôn sở lập, nên gọi là 
dị dụ không khiên trừ hêt sở lập). 


2. Dị dụ không khiển trừ hết năng lập (nhân): cũng với tôn 
(tiếng thường) và nhân (không chất ngại) như trên, riêng 
phần dị dụ có người nói “ví như nghiệp”. Ở đây đị dụ 
nghiệp chỉ khiển trừ được sở lập mà không khiển trừ được 
năng lập, bởi kia chủ trương các nghiệp có tính không chất 
ngại. [Bj chú: Trên kia tôn “tiếng thường”, và nhân “vì có 
tính không chất ngại”, thời ở đị dụ phải có tính chất ngại 
mới đúng. Nhưng ở đây nghiệp có tính không chất ngại như 
tiếng. Tánh không chất ngại của tiếng vẫn có mặt ở nghiệp, 
nên gọi là dị dụ nghiệp không khiển trừ hết năng lập 
(nhân) |. 


3. Dị dụ không khiển trừ hết cả sở lập, năng lập: Cũng với 
tôn (tiếng thường) và nhân (không chất ngại) như trên, 
riêng phần dị dụ có người nói “dị dụ như hư không”. Đối 
với phái chủ trương hư không thật có, nó là thường còn, là 
không chất ngại (đồng với tiếng). Như vậy dị dụ như hư 
không, nó không khiến trừ hết sở lập (tiếng thường), và 
năng lập (không có tính chất ngại). 


A4. Dị dụ không có lời cách ly: Cũng tôn (tiếng thường) và 
ni (không chất ngại) như trên, riêng phần dị dụ, có người 

1 “dỊ dụ như cái bình, thấy nó có tánh vô thường và có 
An chất ngại”. (Bị chú: Đúng quy tắc phải nói “các cái có 
tính vô thường thời đều có tính chất ngại, đị dụ như cái 
bình”, nhưng ở đây đã không nói đúng như vậy, mà nói như 
trên, nên gọi là dị dụ không nói lời cách ly). 


5. Dị dụ có nói lời cách ly lộn ngược. Cũng tôn (tiếng 
thường) và nhân (không chât ngại) như trên, riêng dị dụ, có 
người nói dị dụ như cái bình: “Các cái có chât ngại đêu là 


Si» 


Nhán Minh Luận và NILDĐ 


vô thường”. [8 chú: Đúng quy tắc phải nói lời cách ly với 
tôn trước (tôn thường), với nhân sau (nhân vì có tính chất 
ngại). Nhưng ở đây, nói lời cách ly với nhân trước, với tôn 
sau, nên gọi là dị dụ có nói lời cách ly lộn ngược]. 


Những lời nói về tợ tôn, tợ nhân, tợ dụ như vậy, không phải 
là luận thức năng lập đúng đăn. 


Œ. Hiện lượng và Tỷ lượng. 
Hiện lượng Tỷ lượng 
Lại nữa, đề khai ngộ cho chính mình, nên biết chỉ có hai 
lượng là hiện lượng và tỷ lượng. 


Trong đây hiện lượng là trừ phân biệt (kaipnanapodh4). 
[Về sau trong Một giọt lôgic (Myäya-bindu) Pháp Xứng 
cũng theo Trần Na định nghĩa hiện lượng (y„rzfyaksa) là trừ 
phân biệt (kai2anapodha) nhưng kèm thêm từ “phi vọng 
tưởng" (abhräna).] Nếu có chánh trí đối với sự lý các pháp 
sắc, thanh, v.v... có sự phân biệt không vướng các tướng 
danh ngôn, chủng loại, hiện hiện sinh khởi riêng biệt, đó 
gọi là hiện lượng. [Zj chú: Nói hiện lượng chính là chỉ sự 
trừ phân biệt. Song từ phân biệt có nghĩa rất rộng. Ở đây 
nói trừ phân biệt là chỉ cho sự phân biệt không dính mắc 
một bộ phận, chứ không phải hoàn toàn không phân biệt 
như cây đá. Từ phân biệt là một cách gọi khác của từ liễu 
tri, nhận thức. Nếu hoàn toàn trừ phân biệt, tức là không 
liễu tri thời đâu còn gọi là lượng? Nhưng ở đây chỉ sự phân 
biệt không dính mắc một bộ phận, đó là điểm then chốt để 
chỉ rõ sự phân cách giữa hiện lượng và phi hiện lượng. 
Tóm lại, phải là sự phân biệt không vướng mắc một bộ 
phận mới được thành hiện lượng. Nếu sự phân biệt còn 
vướng mắc một bộ phận này thời đó không phải là hiện 
lượng đúng. Cho nên mới dùng ba chữ “trừ phân biệt” để 
định nghĩa từ “hiện lượng”. Nhưng trừ phân biệt là thế nào? 
Đối với gì? không phân biệt dính mắc gì? Đáp: đó là chánh 


26 


Nhán Minh Luận và NTLDĐ 


trí đối với sự lý sắc, thanh, v.v... khởi lên sự phân biệt mà 
không vướng mắc vào danh ngôn và chủng loại, còn sự 
phân biệt vướng mắc vào danh ngôn và chủng loại thời đù 
đối với sự hay lý, sự phân biệt ấy đều là sự phân biệt của 
phi hiện lượng trí. Nhưng sự trừ phân biệt này không phải 
như cây đá, không phải tà vạy, mà là trí. Cho nên trước 
phải rõ về chánh trí rồi sau mới nói trừ phân biệt. Nhưng đã 
không phân biệt, thời tại sao còn gọi là hiện lượng? Đáp: 
Vì chánh trí đối với sự lý sắc, thanh, v.v... hiện hiện khởi 
lên riêng biệt để lượng định. Và khi năm căn hiện trước 
năm trần, năm thức nương theo đó hiện hành (sanh khởi), 
lại tâm và cảnh hiển hiện rõ ràng trong hiện tại, nên gọi là 
hiện hiện. Mỗi thức duyên theo mỗi cảnh của riêng mình, 
như nhãn thức duyên sắc, nhĩ thức duyên thanh v.v... nên 
gọi là biệt chuyên (sanh khởi riêng biệt). Nhưng ở trong 
Nhân minh đây, chỉ căn cứ năm thức và kiến phần của ý 
thức đồng thời với năm thức duyên cảnh, để thuyết minh 
hiện lượng, là điều người bình thường dễ biết và cũng dễ 
sai lầm. Chứ còn nếu nói đến hai phần hiện lượng bên trong 
là tự chứng phần và chứng tự chứng phần của tâm tâm sở, 
và hiện lượng của thức thứ tám, thời người bình thường 
chưa thê hiểu thấu. Huống chỉ nói đến độc đầu hiện lượng 
khi ở trong định và hai hiện lượng trí là trí căn bản và trí 
hậu đắc, thời trừ phi người đã có tu chứng, khó có ai biết 
được. Cho nên trong Nhân minh này không đề cập đến các 
thứ hiện lượng đói]. 


Tỷ lượng là dựa vào các tướng để quán sát nghĩa lý. Tướng 
có ba thứ như trước đã nói (tức ba tướng của nhân). Do ba 
tướng đó làm nhân, mà đối với nghĩa lý được đem so sánh, 
có chánh trí phát sanh, biết rõ chỗ ây có lửa, hoặc vô 
thường v.v... Đó gọi là tỷ lượng. [Ø¡ chú: Dựa vào nhân có 
đủ ba tướng để quán sát nghĩa lý của các pháp, nhờ đó 
chánh trí phát sanh, đó gọi là trí tỷ lượng. Tỷ lượng theo thế 
tục là, nếu thấy chỗ ấy có khói thời biết chỗ ấy có lửa. Tỷ 


Si 


Nhán Minh Luận và NILDĐ 


lượng theo Thắng nghĩa là, nếu thấy vật ấy bị làm ra là biết 
vật ấy vô thường. Ví như nói: “Người kia là người (tôn), vì 
là loài người (nhân), đồng dụ như người này, dị dụ như con 
vật”. Cái nhân “vì là loài người” ở đây có đủ ba tướng: Một 
là có mặt ở tôn hữu pháp “người kia”; hai là có mặt ở đồng 
phẩm dụ “người này”, và ba là không có mặt ở dị phẩm dụ 
“con vật”. Phải dựa vào ba tướng đó để so sánh lượng định 
mà biết rõ sự lý của các pháp. Cho nên mỗi mỗi sự nhận 
thức hằng ngày của người ta về các danh ngôn và chủng 
loại đều phải đo trí tỷ lượng mới có được]. 


Ở trong hai lượng ấy, chánh trí gọi là lượng quả, vì thân 
chứng được tự tướng các pháp. Và vì theo có tác dụng mả 
hiền hiện, cũng gọi là lượng. (j ch: Câu này nói về lượng 
quả. Tướng phân là cảnh bị đo lường. Kiến phần là trí 
năng đo lường. Kết quả của sự đo lường ấy chính là trí. Trí 
hay tuệ là một tâm sở, mà mỗi tâm hay tâm sở đều có ba 
phân. Và tự chứng phần là thật thể năng chứng. Tự chứng 
phần như khi có tác dụng thời hiển hiện ra tướng phần, kiến 
phần, nên tự chứng phần cũng gọi là hiện lượng). 


D. Tợ hiện Tợ tỷ. 
Trí có phân biệt, đối với sự lý hiểu khác đi, gọi là tợ hiện 
lượng (hiện lượng tương tợ), nghĩa là do sự phân biệt so 
sánh mới có các trí phát sinh biết về bình, áo v.v... Vì trí 
kia không trực tiếp nắm được tự tướng của các pháp làm 
cảnh duyên, nên gọi là tợ hiện lượng. (Øj chú: Sao gọi là trí 
có phân biệt? Đáp: Trí phát sanh biết bình, áo v.v... kèm 
theo sự phân biệt về danh ngôn, chủng loại, nên gọi là trí có 
phân biệt. Nó không như năm thức trước biết thắng đến tự 
tướng của sắc, thanh, v.v... Vì đo lường cảnh vật hiện tiền 
không đúng, nên gọi là tợ hiện lượng, và như vậy cũng 
không thành lượng, nên cũng gọi là phi lượng). Nếu trước 
do trí biết về nguyên nhân tương tợ (nguyên nhân không 
chính xác) mà khởi lên các trí biết đến sự lý tương tợ, đó 


28 


Nhán Minh Luận và NTLDĐ 


gọi là tợ tỷ lượng. Nguyên nhân tương tợ có nhiều thứ, như 
trước đã nói. Dùng nó làm nhân để đối với những sự so 
sánh tương tợ mà phát sanh ra trí hiểu biết không đúng đắn, 
nên gọi là tỷ lượng (như nhận lầm mù là khói, rồi lấy khói 
làm nguyên do mà nói chỗ kia có lửa. Thế là từ tợ nhân 
sanh ra tợ trí). 


E. Năng phá Tợ năng phá. 

Lại nữa, nếu chính đáng chỉ bày đúng chỗ lỗi lầm khuyết 
điểm của phía năng lập, thời gọi là năng phá. Nghĩa là 
trước hết chỉ rõ tánh cách khuyết giảm tôn, nhân, hoặc dụ 
của phía năng lập. Thứ nữa, là chỉ chỗ sai lầm của tôn, của 
nhân bất thành, nhân bất định, nhân tương vi, và chỗ sai 
lầm của dụ. Nói lên những lời này, để khai mở liễu ngộ cho 
người tranh hỏi, nên gọi là Năng phá. 


Nếu chỉ bày chỗ sai lầm của phía năng lập một cách không 
đúng thực, thời gọi là Tợ năng phá. Nghĩa là đối với luận 
thức năng lập hoàn toàn đầy đủ mà lại bảo là có khuyết 
giảm, đối tôn không lỗi mà lại nói tôn có lỗi, đối với nhân 
thành tựu mà lại nói nhân bất thành, đối với nhân quyết 
định mà lại nói nhân bất định, đối với nhân không tương vi 
mà lại nói nhân tương vi, và đối với dụ không lỗi mà lại nói 
là dụ có lỗi. Những lời nói như vậy, gọi là Tợ năng phá, vì 
không thể chỉ bày chỗ sai lầm ở tôn của người khác, vì họ 
không lỗi. 


Đề kết thúc và tóm lược sự trình bày như trên nội dung của 
bộ Nhân Minh Nhập Chánh Lý Luận của Thiên Chủ, xin 
nhắc lại đây câu mở đầu bộ luận (Huyền Trang dịch): 
“Năng lập dự năng phá cập tợ, duy ngộ tha. Hiện lượng 
dự tỷ lượng cập tợ, duy tự ngộ. Như thị, tống nhiếp chư 
luận yếu nghĩa”. 

Năng lập là lập thuyết của người lập. Năng phá là bác bỏ 
thuyết của người lập. Hai từ cập ứợ, có nghĩa là năng lập 


29 


Nhán Minh Luận và NILDĐ 


mà sai thời gọi là đØ năng láp, năng phá mà sai thời gọi là 
tợ năng phá. Duy ngộ tha, có nghĩa hai hoạt động năng lập 
và năng phá.cũng đều chỉ nhằm một mục đích là giác ngộ 
người khác. Hiện lượng là nhận thức trực tiếp chủ yêu bằng 
cảm quan, như mắt, tai, mũi, lưỡi, v.v... Tỷ lượng là suy 
diễn mà biết, là cái biết gián tiếp. Hiện lượng và tỷ lượng 
đều có đúng có sal, cho nên mới có các từ cập? /ơ. Cập tợ là 
Tợ hiện lượng và Tợ tỷ lượng chứ không phải là hiện lượng 
và tỷ lượng đích thực, đúng đắn. Nhưng dù sai hay đúng thì 
mục đích của các hoạt động hiện và tỷ lượng đều là tự ngộ, 
giác ngộ cho chính mình. Các ví dụ về hiện lượng sai và tỷ 
lượng sai rất nhiều, như ngồi trên xe hỏa khi tàu bắt đầu 
chạy, chúng ta thấy cây, nhà cửa như là chạy vậy. Hay là 
mắt chúng ta thấy mặt trời mọc, mặt trời lặn, còn trái đất 
chúng ta thấy đứng yên, nhưng tình hình thực tế thì không 
như vậy. Trong sách Phật giáo, có ví dụ quen thuộc, nhìn 
cái dây thừng lại cho là con rắn. Còn ví dụ về Tỷ lượng sai 
thì quá nhiều. Nhìn xa, trên núi có sương mù, cho là khói, 
và suy luận là có lửa. Thấy trời dâm, mây kéo che phủ, suy 
luận là nhất định phải có mưa, nhưng trời vẫn không mưa, 
do có một đợt gió làm tan mây, v.v... Câu cuối cùng trong 
đoạn văn: “Như thị tổng nhiếp chư luận yếu nghĩa”. Ý là 
các hoạt động Chơn năng lập, Tợ năng lập, Chơn năng phá, 
Tợ năng phá, Chơn hiện lượng, Tợ hiện lượng, Chơn tỷ 
lượng, Tợ tỷ lượng, tám nội dung hoạt động này, thâu tóm 
ý nghĩa của hết thảy mọi bộ luận, chứ không riêng bộ luận 
về Nhân Minh. 


Dẫn chứng đoạn văn trên không những để giải thích thế nào 
là Lôgic học Phật giáo, mà gián tiếp còn chỉ ra rằng lợi ích 
cuối cùng của Logic học là tự giác và giác tha, chính là lợi 
ích cao nhất của hàng Bồ tát. Và lợi ích này, nếu thành tựu 
viên mãn, thì nhà Lôgic học sẽ thành Phật. 


30 


Nhán Minh Luận và NTLDĐ 


I. Ba tướng của nhân và thuyết apoha. 
Theo giáo sư B. K. Matilal?, hai khái niệm chủ yếu của 
Nhận thức luận và Lôgic học Phật giáo là thuyết Ba tướng 
của nhân (/zirữpya) và thuyết apoha (= trừ). Tuy thuyết 
Ba tướng được hình thành trước thời Trần Na, nhưng Trần 
Na có công hệ thống hóa nó ảnh hưởng lớn đến những học 
thuyết lôgic về sau. 


Giáo sư Matilal tóm lược Nhận thức luận Trần Na như sau. 
Khi chúng ta lượng đoán một đặc tánh nào đó của một đối 
tượng nào đó căn cứ trên nhận thức của chúng ta về một 
đặc tánh khác nào đó của cùng đối tượng ấy, đặc tánh thứ 
hai [thường được gọi là /4ga hay hefu, “dẫu lượng đoán” 
(inferential sign), “đấu chỉ lý do” (indicator-reason)] phải 
có ba tướng. Tướng thứ nhất gọi là “cái khả lượng” 
(sãdhya; inferable) hay sự kiện phải dẫn chứng để xác định 
hay đặc tánh cần thiết lập như thuộc đối tượng liên hệ. Đối 
tượng liên hệ được gọi là pakga, được phiên dịch là chủ đề 
của đoán án. Giáo sư thuận tiện gọi nó là ĐÓI TƯỢNG 
(OBJECT) hay ĐÔI TƯỢNG chủ trương (intended 
OBJECT). Dùng chữ viết hoa là để phân biệt với lỗi sử 
dụng thông thường từ “đối tượng” (object). Cũng vậy, giáo 
sư gọi “cái khả lượng” là đặc tánh khả chứng và “dấu chỉ 
lý do” là đặc tánh nhân. Trong ngữ cảnh này một ĐÔI 
TƯỢNG đồng phẩm có thể định nghĩa như một đối tượng 
mà đặc tánh khả chứng được tri nhận là thuộc về nó. Và 
theo cách đó một ĐỐI TƯỢNG dị phẩm cũng được định 
nghĩa là một đối tượng mà đặc tánh khả chứng hiển nhiên 
không thuộc về nó. 


Ba tướng của nhân tức của đặc tánh nhân là: (1) Đặc tánh 
nhân phải thuộc về ĐỐI TƯỢNG chủ trương. (2) Nó phải 
thuộc (ít nhất) một ĐÓI TƯỢNG đồng phẩm. (3) Nó phải 
không thuộc bất kỳ ĐÓI TƯỢNG dị phẩm nào. 


j1 


Nhán Minh Luận và NILDĐ 


Thuyết apoha hay thuyết “khiển trử” về nghĩa (“exclusion” 

theory of meaning) có thể hiểu văn tắt như sau. Các từ hay 
phát âm từ đều được xem như những dấu lượng đoán 
(inferential signs), theo nghĩa đối với người nghe, chúng 
trình bày sự nhận thức nghĩa của chúng băng cách khiển trừ 
bất kỳ ĐỎI TƯỢNG dị phẩm nào là nơi mà nghĩa chủ 
trương (mntended meaning) không thuộc. Đặc biệt hơn nữa, 
phát âm những danh từ chung như “bò” hay “nước” trình 
bày cho người nghe một nhận thức nghĩa của chúng, một 
con bò hay nước, không thông qua bắt kỳ tổng tướng khách 
quan nào như tông tướng bò (cowhood) hay tổng tướng 
nước (waterhood) mà thông qua sự khiến trừ các loại bổ túc 
phi-bò (non-cows) hay phi-nước (non-water). Theo thuật 
ngữ hiện đại chúng ta có thê nói rằng theo lôgic Phật giáo, 
sử dụng những từ ngữ tổng quát như vậy không xác nhận 
những thuộc tính chân chính của một sự vật, mà đúng ra, 
phủ nhận giả thiết về hết thảy mọi thuộc tính mâu thuẫn. 
“Đây là con bò” không xác nhận tổng tướng bò của con bò 
mà phủ nhận điều cho rằng bất kỳ thuộc tính nào mâu thuẫn 
với tông tướng bò có thể ghép làm thuộc tính của Chủ thể. 
Thuộc tính mâu thuẫn với tông tướng bò là tổng tướng 
ngựa (horsehood), tổng tướng cây (treehood), v.v... và 
thuộc tính tương hợp với tông tướng bò là tổng tướng động 
vật, tổng tướng sự vật (thinghood), có một màu và một hình 
dáng, có vận động v.v.. . Biểu hiện “bò” trình bày đối 
tượng hay cá thể mà nó muốn nói nghĩa bằng cách phủ 
nhận chỉ những gì mâu thuẫn, chứ không phủ nhận những 
øì tương hợp. 


Trên đây tường thuật lại một cố gắng của giáo sư Matilal 
biểu trưng thô tháp đặc tính của hai thuyết Ba tướng và 
apoha là hai khái niệm chủ yếu của nhận thức luận và lôgic 
học Phật giáo. Sau đây sẽ trình bày phương cách giáo sư 
nương vào tướng cuôi của Ba tướng để dọn đường khai 
triển thuyết apoha và theo nghĩa nào thuyết apoha được sử 


E9) 


Nhán Minh Luận và NTLDĐ 


dụng như một thay thế các tổng tướng khách quan của 
những nhà thực tại luận, như các triệt gia phái Chánh Lý 
(Naiyayika). 


Nói tông quát, chúng ta thường đi đến nhận thức một cái gì 
hay sự thật nào đó trực tiếp thông qua sự nắm bắt hay gián 
tiếp thông qua sự nhận thức một cái gì khác. Nắm bắt trực 
tiếp thường phát sinh thông qua các giác quan, chẳng hạn ý 
thức màu xanh thông qua khả năng thị giác. Chúng ta cũng 
thường trực tiếp ý thức những biến cố bên trong (inner 
epIsodes) như những cơn đau hay ý thức những cơn đau. 
Nhưng chính nhận thức gián tiếp tức nhận thức phái sinh từ 
sự tri nhận các sự vật khác mới làm giàu kho nhận thức của 
chúng ta nhiều hơn. Nếu nhận thức một sự vật dẫn đến 
nhận thức một sự vật khác, chúng ta có thể gọi nhận thức 
thứ hai một biến có của nhận thức qua một dấu hiệu (sign) 
hay một dấu chỉ (indicator) hay “nhân” (evidence). 


Theo quan điểm Phật giáo, chỉ có hai hình thái nhận thức: 
hiện lượng (øzz/yaksa) tức lượng biết trực tiếp đối tượng 
không qua suy đoán, so sánh, phân biệt danh tướng, chủng 
loại, không gắn thêm khái niệm chủ quan và tỷ lượng hay 
tự lượng đoán (zmãna) tức lượng biết bằng so sánh, loại 
suy; do sự kiện đã được biết, được thấy mà suy biết đến 
những sự kiện chưa biết, chưa thấy. Cả hai được xem như 
biến cố thức sinh khởi bên trong chúng ta. Tuy nhiên, theo 
học thuyết Phật giáo, những biến cô như vậy là vô sở đắc 
bởi vì “con người” chỉ là một ' "uân” ” (aggregate; tức năm 
uân) cầu thành bởi những biến cố như vậy cùng nhiều thứ 
khác bên cạnh. Mỗi biến cố thức (awareness-episode) là 
một thành viên riêng biệt của một chuỗi thức (awareness- 
series) nào đó. Vì vậy chúng ta có thể nói mỗi biến có thức 
thuộc một chuỗi thức riêng biệt. Một chuỗi thức chỉ là một 
tràng liên tục biến cố thức riêng biệt tương quan nhân quả 
theo nghĩa sự sinh khởi biến cố sau phụ thuộc biến có 


SE) 


Nhán Minh Luận và NILDĐ 


trước. Có thể nói một cách bóng bẩy, một thức phát sinh 
trong “con người” hay thức là sở hữu của “con người”. 


Với mọi biến cô thức, thức tri nhận phải xác thật (certain). 
Yếu tổ xác thật ấy được cả hai hình thái nhận thức chia sẻ 
—— hiện lượng và phi hiện lượng. Tuy nhiên có hai cách bảo 
đảm tính xác thật ây: trực tiếp và gián tiếp. “Bảo đảm tính 
xác thật” hàm ý tước bỏ hết thảy nghỉ vấn, nghĩa là, tất cả 
khả thể của sai lầm. Luận chứng cho thấy sai lầm len vào 
ngay khi chúng ta cho phép phân biệt hý luận (vikaipa- 
prapafica) thắng thế. Như vậy, phương cách trực tiếp bảo 
đảm tính xác thật là chận ngay không cho phân biệt hý luận 
đáo lai. Dự phòng tốt hơn là trị liệu. Phương cách này có 
thê thực hiện chỉ khi nào đối tượng cảm giác do nhận thức 
cảm quan thuần túy tri nhận không bị tác dụng ô nhiễm của 
phân biệt vọng tưởng. Theo Trần Na, đó chính là hình thái 
nhận thức thứ nhất: cảm giác (sensation) hay hiện lượng 
(sense- -perception; prayaRsa). Mỗi cảm giác như vậy cũng 
tự ngã cảm giác. Do đó, mỗi biến cô cảm giác sẽ có cấu 
trúc “đối tượng cảm giác (percept) - tự ngã cảm giác (self- 
perception)”. Mỗi đối tượng cảm giác là một cá thê đặc thù 
(unique particular). Cá thể đặc thù này không những là nền 
tảng của nhận thức luận mà kỳ thực tối chung nó là nhận 
thức. 


Tuy nhiên còn có phương cách gián tiếp bảo đảm tính xác 
thực. Đây là biện pháp trị liệu thay vì dự phòng. Phân biệt 
hý luận được phép len vào nhưng hết thảy mọi khả thể của 
sai lầm được lần hồi loại bỏ. Một nghi vấn chuyên thành 
một xác thực khi tất cả mọi nền tảng của nghi vấn bị loại bỏ 
hay tiêu trừ. Có thể thực hiện điều này hoặc thông qua sự 
sử dụng một dấu hiệu lượng đoán hay “dấu chỉ ly do” 
(linga), hoặc thông qua một dấu hiệu ngôn ngữ chính xác, 
một biểu hiện, một từ (42). Trong cả hai trường hợp 
chúng ta phải xử lý một khái niệm tổng quát về dấu hiệu. 


34 


Nhán Minh Luận và NTLDĐ 


Chính thông qua con đường của một dấu hiệu mà chúng ta 
cuối cùng đi đến bản thân đối tượng, đến cá thể đặc thù, 
đến tự tướng (particular). Vì chúng ta không trực tiếp cảm 
giác đối tượng cho nên không thê đi theo con đường trực 
tiếp. Chúng ta thực sự cho phép phân biệt hý luận len vào 
và dùng nó để đạt đến tính xác thực cần thiết. 


Làm thế nào một dấu hiệu dẫn đến nhận thức một đối tượng 
sở chỉ (signified object)? Ta có trường hợp không mây hấp 
dẫn nếu chúng ta bảo rằng có một dâu hiệu riêng biệt cho 
mỗi đối tượng riêng biệt, vì vậy khi thấy dấu hiệu thời biết 
ngay đối tượng ở đó. Chẳng hạn, thấy chiếc xe hơi của ông 
bạn tôi đậu trong bãi đậu xe của một hiệu tạp hóa thời tôi 
biết ngay ông ây đang ở trong đó. Nhưng chúng ta sẽ có 
trường hợp hấp dẫn hơn nhiều nếu chúng ta nói đến một 
dấu hiệu tông quát hay một đặc tính tổng quát chia sẻ bởi 
một số cá thể đặc thù. Trong trường hợp trước, chúng ta 
thấy chăng những chỉ dấu hiệu mà còn phải thấy ít nhất một 
lần, cả dấu hiệu và đối tượng sở chỉ cùng tồn tại bên nhau. 
Trong trường hợp sau, chúng ta kết nói dấu hiệu tổng quát 
với một khái niệm tổng quát bao gồm nhiều cá thể đặc thù. 
Thấy hay có được một dấu hiệu đặc thù, chúng ta xét đến 
diện tổng quát của nó và từ diện tổng quát của dấu hiệu 
chúng ta đi đến nhận thức diện tông quát của ĐỐI 
TƯỢNG. Khả năng cầu tạo hay “tưởng tượng” của chúng 
ta dẫn chúng ta đến xa chừng ấy. Nhưng nếu sự kết nối 
giữa những diện tổng quát là đúng (theo cách sẽ nói đến 
sau đây) thời sự nhận thức của chúng ta về một diện tổng 
quát sẽ loại bỏ hết thảy các khả thể đối thủ hay cơ hội sai 
lầm và nhờ vậy chúng ta đạt đến tính xác thực là có một đối 
tượng đặc thù ở đó, một đối tượng bao hàm trong khaí niệm 
tổng quát đó. 


Thế nào là dấu hiệu? Theo Trần Na, bất kỳ đối tượng hay 
đặc tánh nào đêu có thê là dâu hiệu đôi với một đôi tượng 


3Ð 


Nhán Minh Luận và NILDĐ 


hay đặc tánh thứ hai miễn là: (1) nó phải được nhìn thấy 
tồn tại bên cạnh đối tượng hay đặc tánh đó ít nhất một lần, 
và (2) không thấy có "hay không dẫn chứng bất kỳ ví dụ nào 
về “khả thể mâu thuẫn” (contrary possibility). Trường hợp 
khả thể mâu thuẫn là trường hợp dấu hiệu có mặt nhưng 
thiếu vắng đặc tánh sở chỉ liên hệ. Điều kiện đầu gọi là “đề 
nghị tánh khả thể” (suggestion of the possibility), điều 
kiện sau gọi là “khiển trừ khả thể mâu thuẫn (giả thiết)” 
[exclusion of the (supposed) contrary possibility]. Tri nhận 
dấu hiệu dẫn đến tri nhận cái sở chỉ (the signified), với điều 
kiện đạt đến tính xác thực thông qua song quá trình sau 
đây: khả thể được đề nghị sản sinh một ý thức “không xác 
thực” và sau đó khả thể mâu thuẫn bị khiển trừ đem lại tính 
xác thực. 


Trần Na sử dụng thuyết dấu hiệu và sở chỉ nói trên để giải 
thích làm thế nào tỷ lượng (infrence) và phát âm ngôn ngữ 
(linguistic utterance) sản sinh nhận thức một cách gián fiếp. 
Sau đây, sẽ trình bày phương cách giáo sư Matilal mở rộng 
thuyết tỷ lượng của ông để bao gồm thuyết của ông làm thế 
nào phái sinh nhận thức từ ngôn ngữ (language) hay từ 
ngữ (words). Sự mở rộng này tạo ra thuyết apoha nôi tiếng 
của Phật giáo, tức thuyết khiển trừ các khả thể đối thủ, một 
cách giải thích tổng tướng (universals). 


Hiện lượng (perception) cung cấp nhận thức các cá thể đặc 
thù. Nhận thức từ dấu hiệu, nghĩa là, từ lượng đoán hay 
ngôn ngữ, luôn luôn liên quan tổng. quát (the general). 
Chúng ta không thể nhận thức cá thể bằng cách đó. Từ 
nhận thức dấu hiệu lượng đoán, một đám khói, phát sinh 
nhận thức lửa ở chỗ ấy (paksa), nghĩa là, tôi hiểu biết chỗ 
ấy khiển trừ sự nối kết với phi-lửa (non-fire). Đối với loại 
nối kết tổng quát đó nhận thức phi-hiện lượng (non- 
perceptual knowledge) căn cứ trên dấu hiệu không thể xác 
định chính xác hơn. Chăng hạn, chúng ta không thể biết 


36 


Nhán Minh Luận và NTLDĐ 


được loại ngọn lửa riêng biệt nào ở nơi đó bằng đơn giản 
chỉ thấy khói ở chỗ đó, nhưng chúng ta có thể khăng định 
ngọn đôi (nơi chỗ) ít nhất là chẳng không có lửa (nghĩa là, 
đây chăng phải trường hợp ngọn đổi thiếu khuyết lửa). 
Tương tợ như vậy, từ từ ngữ “lửa” (nghĩa là, phát âm từ 
“lửa”) người nghe có một nhận thức về đối tượng được 
tham chiếu chỉ theo một phương cách tổng quát nào đó. 
Người nghe trở nên tri nhận đối tượng được tham chiếu 
chăng phải cái gì đó là phi-lửa. Dấu hiệu “lửa” (từ ngữ) 
chứng nhận một cách đơn giản sự thiếu khuyết nối kết đối 
tượng chủ trương với phi-lửa. Giống như trường hợp sự tri 
nhận khói (dấu hiệu lượng đoán) dẫn đến sự hiểu biết ngọn 
đôi thiếu khuyết nối kết với ngọn lửa nào đó, sự tri nhận từ 
“lửa” dẫn đến đối tượng tham chiếu như khiên trừ phi-lửa. 
Giống như từ đám khói chúng ta không thể biết được ngọn 
lửa riêng biệt nào ở đó, từ từ ngữ “lửa”cũng vậy chúng ta 
không thê biết được một ngọn lửa riêng biệt nào mà chỉ biết 
cái gì đó khiến trừ phi-lửa. Nếu nghĩa (ar:ha) của một từ là 
những gì người nghe tri nhận khi nghe phát âm từ ấy thời 
có thể bảo rằng “lửa” có nghĩa là “khiến trừ phi-lửa” hay 
“những gì khiển trừ phi-lửa”. 


Sau khi nhắn mạnh sự tương tợ giữa hai phương cách, một 
dấu hiệu lượng đoán và một dấu hiệu ngôn ngữ, cung cấp 
nhận thức cái sở chỉ (the signified), Trần Na biện luận cho 
thấy chấp nhận sự tương tợ như thế là rất hợp lý nhằm mục 
đích miễn trừ những tông tướng (universals) khách quan 
của phái Chánh Lý, được xem như những đối tượng bản thể 
luận, khác biệt với những tự tướng (particulars). 


Như nói trên, thuyết apoha là phương cách giải quyết vấn 
đề tổng tướng. Vẫn đề tổng tướng được đặt ra khi hầu hết 
mọi người đều tưởng rằng thế gian này gồm không phải 
những cá thể biệt lập biến đổi liên lĩ mà là những sự vật tự 
tồn cùng chia sẻ với nhau một số tính chất cộng hữu. Các 


Si 


Nhán Minh Luận và NILDĐ 


nhà Chánh Lý giả thiết một đặc tánh được chia sẻ như tổng 
tướng bò (cowhood) hay tổng tướng lửa (firehood) là một 
thực tại riêng biệt có vị trí khả định hay biểu hiện trong một 
tự tướng. Như thế, thời cần giả thiết thêm một quan hệ 
thích đáng cho phép sự biểu hiện một thực tại này trong 
một thực tại khác. Nói cách khác, cần phải có một quan hệ 
khả dĩ cho phép một thực tại, tổng tướng bò, được đặt trong 
một thực tại khác, một con bò. Phái Chánh Lý chủ trương 
có một quan hệ như vậy và gọi đó là sưmavaya, Matilal 
dịch là “inherence”, tạm dịch tiếng Việt là “tùy thể” (tồn tại 
của một thuộc tính nơi bản thể). Quan hệ này kết hợp tổng 
tướng thực tồn (real universals) với tự tướng (particulars). 
Chủ trương này làm phát sinh nhiều vấn đề : phức tạp. Nhằm 
mục đích tránh khỏi những khó khăn do vấn đề tổng tướng 
gây ra, Trần Na-Pháp Xứng đề xuất một giải pháp gọi là 
thuyết apoha, được xem như một lời giải nhận thức luận 
của một vấn đề bản thể luận. Điểm mẫu chốt là chúng ta 
không cần chấp nhận các tổng tướng là những đối tượng 
thực tồn và riêng biệt. Khả năng sử dụng cùng một từ ngữ 
để biểu thị những cá thể khác nhau tiền giả định nhận thức 
hay ý thức của chúng ta về sự tương tợ, giống nhau hay 
một số tính năng được chia sẻ nơi những cá thể đó. Tính 
năng được chia sẻ có thể đơn giản là sự thỏa thuận về 
những gì các cá thể đó không là, hay những loại từ ngữ nào 
không thê áp dụng vào chúng. “Đây là con bò” phủ nhận 
những thuộc tính như vậy. Ở đây, chúng ta nói chuyện theo 
phương thức một lớp bất định rộng lớn vào mỗi cơ hội. 
Con bò là khiển trừ khỏi lớp phi-bò, và hoa sen trăng, khỏi 
cả lớp phi-trắng và lớp phi-hoa sen. Nhưng các lớp bất định 
như vậy (thường gọi là lớp bổ sung) mỗi khi cấu tạo thời 
nương vào dấu hiệu ngôn ngữ riêng biệt (từ ngữ) mà chúng 
ta sử dụng vào mỗi cơ hội. Những lập luận trên đây cho 
thấy khai triển thuyết apoha là phương cách thay thế khả thi 
thuyết tổng tướng thực tồn. 


38 


Nhán Minh Luận và NTLDĐ 


II. Khác biệt giữa Trần Na và Pháp Xứng. 

Trong bài “Dignäga and Dharmakïrti on aøoha”“ giáo sư 
Sh. Katsura đồng ý với Radhika HerzbergerŠ và Richard 
Hayes° không xem Dignäaga và Dharmakirti chia sẻ cùng 
một quan điêm triết học căn bản, mặc dầu theo truyền 
thống họ được xem như thuộc chung học phái nhận thức 
luận và lôgic học Phật giáo. Tham chiếu thuyết apoha họ 
khác nhau như thế nào? 


Trong trường hợp Dignäga, thuyết apoha trở thành một 
thuyết tổng quát về nhận thức khái niệm (phân biệt; 
vikalipa) bao gồm cả tỷ lượng (inference) và nhận thức 
ngôn ngữ (verbal cognition). Dignäaga chủ trương không có 
khác biệt cơ bản giữa tỷ lượng và nhận thức ngôn ngữ tại vì 
một dấu hiệu lôgic (/ga) và một dấu hiệu ngôn ngữ 
(ýabda) vận tác theo phương thức hoàn toàn giống nhau, 
nghĩa là, anyapoha. 


Dignäga rất quan tâm đến vẫn đề quan hệ tất nhiên (không 
tránh được) giữa nga và lingin hay giữa hefu và sadhya. 
Ông nhắn mạnh dấu hiệu lôgic có thê thành tựu sự biểu 
minh chỉ khi nào có một quan hệ tất nhiên giữa /gz và 
lingin. Thuyết về biến hay biến chí (pervasion; vy4píi) 
được ông thi thiết với mục đích biện giải quan hệ tất nhiên. 
Nói cách khác, một sự thể x quan hệ tất nhiên với một sự 
thể y khác chỉ khi nào cảnh giới của x bị biến bởi cảnh 
giới của ÿ. 


Dignãga chưa bao giờ trả lời thỏa đáng câu hỏi làm thế nào 
để thi thiết biến (pervasion). Theo Richard Hayes, hệ nhận 
thức luận và lôgIc học của Dignäga hình như không bị thiên 
kiến giáo nghĩa nào giới hạn. Có thể là vì ông không tự 
cam kết theo bất kỳ loại bản thể luận hay siêu hình học cụ 
thể nào ít nhất khi ông xử lý những đề tài nhận thức luận và 
lôgic trong các tác phẩm Myãyømukha (Nhân Minh Chánh 


39 


Nhán Minh Luận và NILDĐ 


Lý Môn Luận), Pzamanasamuccaya (Tập lượng luận), 

v..., Ông tìm cách xây dựng một hệ lôgic mới không tùy 
thuộc bất kỳ truyền thống nào và được chấp nhận bởi 
những công trình khảo cứu nghiêm túc căn cứ trên kinh 
nghiệm và nhận thức thường nghiệm. 


Theo Dharmakirti, phép biến (vyãpi) của Dignãga tức quan 
hệ giữa /ga (nhân) và szđhya (thuộc tính cần chứng 
minh) không chỉ đơn giản là vấn đề đồng tồn tại hay đồng 
hiện (sahabhava). Quan hệ này phải luôn luôn hiểu là một 
quy luật (miyama) hay “hạn chế” theo đó không có szahya 
thời øeø¿ hay iiäga không xuất hiện. Bởi theo quy luật, 
không có thuộc tính (như lửa chẳng hạn) thời nhân (như 
khói chẳng hạn) không thê xuất hiện, cho nên nhân phải là 
một dấu chỉ (gzaka) thuộc tính (thí dụ: khói sẽ luôn luôn 
là dấu chỉ lửa). Nói ngắn gọn, Dharmakïrti chủ trương có 
một quan hệ tất nhiên giữa nhân và thuộc tính cần 
chứng minh — ông gọi là một svabhãwaprafibandha 
(quan hệ tự nhiên; natural relation). — nhằm đảm bảo tính 
phô biến (universality) của thuyết về quan hệ lôgic của ông. 
Với học thuyết này ông có thể bác bỏ tánh chất quy nạp của 
lôøic Ấn Độ mà Dignaga là đại diện. Rất có thể 
Dharmakrrti là người đâu tiên thiết lập phương pháp diễn 
dịch của lôgic ở Ấn Độ. 


syabhävapratibandha bao .gôm hai mô thức. Một là trường 
hợp “sản sinh từ cái này” (/adwíparfi), ta gọi là mô thức 
nhân quả, hai là trường hợp “đồng quy nhất” (ãdãtmya), 
ta gọi là mô thức đồng quy nhất. Hai mô thức này cung 
cấp cơ sở cho hai mô thức nhân khẳng định (vi?) của 
Dharmakrrti. Theo thứ tự, chúng là kãryahefu, nhân bao 
gồm một hiệu quả hay “nhân hiệu quả”; và svabhãyahefu, 
nhân bao gồm một svabhãva” hay ° "nhân suabhawyd`”. 


40 


Nhán Minh Luận và NTLDĐ 


Như thế, có thể sử dụng một hiệu quả như nhân về nguyên 
nhân của nó hay dùng một svzbjZva như nhân về một 
swabhava._ Tính đáng tin cậy hay tính chính xác 
(avyabhicaära; accuracy) của hai mô thức nhân dựa theo thứ 
tự trên hai mô thức nhân quả và đồng quy nhất của 
svabhävapratibandha. Nghĩa là, một hiệu quả có thể dùng 
làm nhân cho nguyên nhân của nó bởi vì, do quan hệ nhân 
quả, không có một số svzbhãva trong nguyên nhân (như 
lửa) thời một số svabhãva của hiệu quả (như khói) không 
thể xuất hiện. Cũng giống vậy, một svabhãva có thể dùng 
làm nhân bởi vì, do quan hệ đồng quy nhất viện dẫn như 
nhân (như “là ó#mšapđ”, cây Dalbergia Sissoo, tức là cây 
Rosewood tại Ấn độ) bắt buộc phải có mặt svabhãva mà ta 
phải chứng minh (như “là một cây”). Nói cách khác, đối 
tượng của vấn đề không thể là “$¿¿apđ” nếu nó không là 
“một cây”. 


Trở lại vấn đề dị biệt giữa Dignãga và Dharmakïrti, dị biệt 
đầu tiên và quan trọng hàng đầu về thuyết apoha liên quan 
mật thiết với dị biệt cơ bản giữa hai hệ lôgic: lôgIc của 
Dignãga mang theo với nó phương pháp tiếp cận quy nạp 
của lôgiIc truyền thống Ấn Độ, trong khi hệ của 
Dharmakirti có khuynh hướng mạnh mẽ về lôgic diễn dịch 
với thuyết mới về svabhãvapratibandha. Dharmakïrti mạnh 
mẽ chỉ trích tính chất giả định của thuyết về biến của 
Dignäga. 


Về khái niệm svabhãva trong công trình của Dharmakirti, 
từ svabhãva có nghĩa không những là phân biệt (v/ikai?a) 
mà còn là năng lực tác quả (ar/hakriyašakii) của thực tồn. 
Do đó, mặc dâu svabhãvapratibandha giữ vị trí giữa hai 
đối tượng khái niệm, lôgic hay ngôn ngữ, chắc chắn nó 
phản ánh sự thái trong thực tại là kích thích chúng ta cầu 
tạo một quan hệ thiết yếu thuộc loại đó. Nói cách khác, có 
một quan hệ tất nhiên giữa khói và một ngọn lửa trong vũ 


4I 


Nhán Minh Luận và NILDĐ 


trụ ngôn thuyết bởi vì một ngọn lửa có thể sản sinh khói 
trong thế giới hiện thực, và có một quan hệ tương tợ giữa 
“là một ýw4apä' và “là một cây' bởi vì một ýiméapã có thê 
gọi là một cây. Do đó, đối với Dharmakïrti vũ trụ ngôn 
thuyết của các tổng tướng không nhất thiết được mang lại 
tiên nghiệm do bởi tập khí (vasan2) từ vô thủy mà thực ra, 
nó đâm rễ bên chặt trong thế giới hiện thực của năng lực 
tác quả. 


Một đặc điểm quan trọng của nhận thức luận DharmakTrti 
không thấy có trong Dignäga là đặc biệt quan tâm giải thích 
toàn bộ quá trình nhận thức luận bắt đầu với một đối tượng 
ở thế giới bên ngoài, tiếp sau đó là cảm giác đối tượng, 
nhận diện hay phán đoán nó, nhận thức tỷ lượng hay nhận 
thức ngôn ngữ căn cứ trên phán đoán, một ham muốn hành 
động hướng về phía đối tượng cảm giác, một hành động, 
v.v..., và kết thúc với sự hoàn thành thực tế sự ham muốn. 
Như vậy, Dharmakirti quan tâm không những đến nhận 
thức mà còn đến hoạt động của con người kích thích bởi 
nhận thức và nhắm vào một đối tượng nào đó ở bên ngoài 
có khả năng hoàn thành một mục đích của con người. Vì 
vậy, ông ta bắt buộc phải xử lý vấn đề làm thế nào thiết lập 
một sự tương quan giữa cảnh giới cảm giác và cảnh giới 
khái niệm. Trong hệ Dharmakrrti, chính phán đoán cảm 
năng (perceptual judgment) bắc cầu giữa hai cảnh giới đó. 


Theo Sh. Katsura, Richard Hayes một bề nhận xét Dignäga 
giữ “tinh thần bản chất cởi mở và phê phán" của Phật giáo 
cổ điển, và bề kia nhìn Dharmakïrti như kẻ vi phạm một 
tinh thần như vậy bằng cách cương quyết bảo vệ giáo lý 
Phật giáo. Vũ trụ ngôn thuyết của Dharmakirti được tô 
chức chỉnh tề phù hợp với hai quan hệ chủ yếu của nguyên 
tắc Lý do đủ: /œduipadfi và tãdãtmya trong khi vũ trụ ngôn 
thuyết của Dignäga chỉ là một tập thường thức (collection 
of common sense). Toàn bộ hệ thống của Dharmakfrti 


42 


Nhán Minh Luận và NTLDĐ 


đặt cơ sở trên giáo lý Duyên khởi và mọi sự vật đều có 
thể và phải được giải thích bằng vào Duyên khởi. Trong 
cảnh huống này, “svz/2kgsa/a” (tự tướng), cảnh giới cảm 
giác của thực tại cứu cánh, được Dharmakrrti định nghĩa rõ 
ràng bằng cách tiễn dẫn khái niệm năng lực tác dụng theo 
luật nhân duyên (causal efficiency). Với Dharmakirti, tồn 
tại là tồn tại năng lực tác dụng theo luật nhân duyên. Khái 
niệm này không thấy có trong Dignãga. 


Tham chiếu thuyết apoha, DharmakTri nương vào lý 
Duyên khởi để xác định cái gì là anya (cái trái ngược phải 
khiển trừ) trong anyäpoha, khác hắn Dignãga nương vào 
hệ thống phân cấp tổng tướng và tự tướng của ông. 
Dharmakrrti phân biệt hai đối tượng được gọi là phi-dị biệt 
(non-different) khi chúng chia sẻ cùng một kết quả 
(ekakaryara) và chúng dị biệt khi chúng không chia sẻ cùng 
một kết quả (a/awãrya¿ä). Thí dụ: một số phần tử dị biệt có 
thể nhóm lại với nhau và được nhận biết như một cái nồi 
khi chúng có thể tất cả chứa đựng nước; chúng không 
giống những vật dụng chứa đựng khác như cái đĩa, vì cái 
đĩa không chứa đựng nước. Như thế, trong hệ Dharmakirti 
đồng nhất và dị biệt đều được xác định bởi quan hệ nhân 
duyên. 


Như nói trên, Dignäga không chấp nhận quan hệ nhân quả 
như cơ sở của phép tỷ lượng (inference) của ông, trong khi 
Dharmakirti mạnh mẽ nương vào thuyết Duyên khởi, hình 
như nhờ vậy mà DharmakTrti có thể khẳng định sự kết nối 
phô biến giữa hai đối tượng. Có thể xem đó là trường hợp 
Dharmakirti đem giáo lý truyên thống Duyên khởi trang bị 
với học thuyết mới về năng lực tác dụng theo luật nhân 
duyên (causal efficiency) thay thế thường thức của người 
phàm là những gì Dignäga cuối cùng nương cậy trong hệ 
lôgic của ông. Hãy kê đến trường hợp này như dị biệt quan 
trọng khác về thuyết apoha giữa hai nhà luận lý học. 


43 


Nhán Minh Luận và NILDĐ 


Sau đây là một tóm lược những điểm khác biệt chủ yếu về 
giáo nghĩa giữa Dignäga và Dharmakirti. 

() Bản thể luận (ontology): Dignaga không đưa ra một 
định nghĩa minh xác về thực tại, hình như để biểu minh sự 
không cam kết của ông đối với bất kỳ bản thê luận hay hệ 
siêu hình học nảo. Trái lại, DharmakIrti trình bảy định 
nghĩa thực tại nổi tiếng bằng cách tiến dẫn khái niệm 
arthakriyasakii. Hơn nữa, thực tại của ông được đặc trưng 
bởi sát na diệt, một ý niệm không tìm thấy trong Dignãga. 
(2) Nhận thức luận (epistemology): Dignäga không đưa ra 
một định nghĩa về ørzmãna (lượng) nói chung. Sự đóng 
góp của ông trong lĩnh vực này là tiến dẫn thuyết 
svasamvedana (tự tr) và apoha. Định nghĩa pramanụa của 
Dharmakïri là wisamwidim (phi mâu thuẫn) và 
apirvagocara (nhận thức mới), cho phép ông phân loại 
nhiều loại nhận thức một cách có hệ thống. Ông tiễn dẫn 
một loại nhận thức mới, phán đoán cảm năng (perceptual 
judgment), bắc cầu giữa cảnh giới cảm giác và cảnh giới 
khái niệm và giải thích toàn bộ quá trình nhận thức luận 
dẫn tới một hoạt động thiết thực. 

@) Lôgic: Dignäga đặt trung tâm của lôgic trên thuyết Ba 
Tướng (rairupya). Ông là người đầu tiên tiến dẫn Bánh xe 
Lý do (hetucakra) nhằm vẽ ra nhiều quan hệ khả hữu giữa 
một lý do lôgic và một thuộc tính cần được chứng minh. 
Ông là nhà luận lý học Ấn Độ đầu tiên đề ra khái niệm biến 
(vyäpii). Bản chât lôgic Dignäga là quy nạp. Dharmakirti 
hình như tìm cách loại bỏ nhược điểm của phương pháp 
quy nạp của Dignäga. Ông tiến dẫn khái niệm 
svabhavaprafibandha, bao gồm fađufpatfi và tãdãtmya, hầu 
bảo đảm tính chất phố biến của vyäp/i hay avinäbhãva. 
Thuyết Ba Tướng (/rzirzpya) không được xem quan trọng 
và một tập họp ba lý do (#eø) gồm kãrya, svabhãva, và 
anupalabdhi được khai triển. Toàn bộ khung của lôgic 
Dharmakrrti đặt cơ sở trên Lý Duyên Khởi, trong khi 


44 


Nhán Minh Luận và NTLDĐ 


Dignäga bác bỏ Duyên Khởi xem như nền tảng của tỷ 
lượng. Cuối cùng, có một số chủ đề được Dharmakirti đem 
ra bàn luận lần đầu và nỗ lực chứng minh như thuyết sát na 
sinh diệt, chăng hạn. 


IV. Thuyết Sát na sinh diệt 

Theo thuyết sát na sinh diệt, /r¡ „ (duration) là sát na sinh 
diệt nối nhau sinh khởi không có gián đoạn, ương độ 
(extension) là sát na sinh diệt sinh khởi đồng thời và tiếp 
cận nhau, và chuyển động (motion) là sát na sinh diệt sinh 
khởi tiếp cận và tương tục. Không có thời gian và không 
gian nằm riêng ngoài sự vật. Trí phân biệt thường nhìn vào 
sự vật như hiện hữu trong không gian hay qua thời gian, cả 
không gian lẫn thời gian được xem như bình chứa. Sự thật 
là khi tách không gian và thời gian ra khỏi sự vật thời 
chúng không có chút khả năng tác dụng nào cả. Có thể nói 
răng môi sát na sinh diệt là một hạt thời gian, một hạt 
không gian, hay một cảm tính. Nhưng đó là vọng tưởng, 
chứ sát na sinh diệt không có thuộc tính, không tồn tại, và 
không thê phân. 


Ngoài ra, với đặc tính sát na sinh diệt, một vật thể không có 
sự chuyển động mặc dầu sát na sinh diệt sinh khởi tương 
tục bất đoạn cho ta cảm tưởng một vật thể đang chuyển 
động, giống như một dãy đèn lần lượt chuyên ngọn lửa liên 
tục từ đèn này đến đèn kế tiếp cho ta cảm tưởng một ngọn 
lửa đang di động. Chuyển động có nghĩa là khởi lên ở chỗ 
này và biến mất ở chỗ khác. Như thế, hạn kỳ sinh diệt của 
nó tối thiêu là hai sát na. Một sát na khởi lên mà không biến 
mắt thời ý nghĩa sinh diệt trong sát na sẽ không có và vật 
thê không còn là đối tượng của cảm giác nữa. 


Thực ra, không có đối tượng di chuyển mà chỉ có tác dụng 
liên tục. Chính ngay vật thê là chuyên động. Hai sát na sinh 
diệt kê tiệp nhau là hai sát na sinh diệt khác nhau, sát na 


45 


Nhán Minh Luận và NILDĐ 

sinh diệt này biến mất không liên hệ chút nào với sát na 
sinh diệt kế tiếp. Điều này được chứng minh bằng cách 
khảo sát sự rơi của một vật thể. Mọi vật thể đều gồm bốn 
yếu tố, đất, nước, lửa, và gió, mỗi yếu tố biểu trưng một 
thuộc tính. Đất là tính bền bi rắn chắc, nước là kết hợp liên 
hợp, lửa là tính nóng lạnh, và gió là tính động hay nặng 
nhẹ. Nếu vật thê khi nóng khi động, khi đặc khi lỏng đó là 
tùy thuộc vào cường độ năng lượng và điều kiện nhân 
duyên mà yếu tố này hay yếu tô kia trở thành nổi bật. Dưới 
mắt một nhà khoa học thời bốn yếu tố căn bản đó có thể 
xem tương đương với những lực (forces) hay năng lượng tử 
(quanta of energy). Khi một vật thể rơi, tại mỗi điểm không 
gian vả thời gian, tốc độ của vật thê thay đổi, năng lượng tử 
và trọng lượng của vật thê cũng thay đổi. Nghĩa là ta có 
những vật thê khác biệt nhau sau mỗi sát na đang rơi nối 
đuôi nhau chứ không phải cùng một vật thể rơi từ đầu đến 
cuối. 

Về phương diện luận lý học, thuyết sát na có thể dẫn xuất 
từ luật phi mâu thuẫn. Luật phi mâu thuẫn bắt nguồn từ tác 
dụng phân đôi của phân biệt vọng tưởng. Trần Na diễn tả 
thế giới phân biệt vọng tưởng như là một giới vực mà các 
vật thể tập hợp trong đó chỉ liên quan đến luận lý và ngôn 
ngữ mà thôi. Danh từ luận lý học gọi giới vực ấy là vũ trụ 
ngôn thuyết. Do tác dụng của sự vật, tổng tướng sinh khởi, 
rồi duyên tác dụng tâm lý mà tạo ra khái niệm và danh 
xưng về sự vật. Chính qua trung gian của khái niệm và 
danh xưng mà sự vật trở thành đôi tượng của phân biệt 
vọng tưởng. Mỗi khái niệm hay mỗi tên gọi luôn luôn phân 
đôi vũ trụ ngôn thuyết làm hai nhóm đối lập không cân 
nhau. Một nhóm gồm một số tương đối có giới hạn những 
sự vật tương tợ, còn gọi là đồng phẩm và nhóm kia gồm vô 
sỐ những sự vật không tương tợ hay dị phẩm. Sự vật thuộc 
hai nhóm tương đối mâu thuẫn triệt để loại trừ hỗ tương. 
Nghĩa là khi nghĩ đến hay nói đến sự vật của nhóm này tức 
là đã khiến trừ, phủ định tất cả những sự vật của nhóm đối 

46 


Nhán Minh Luận và NTLDĐ 


lập kia. Không có sự vật nào nằm ngoài hai nhóm tương 
phản đó. 

Như vậy, khác với cảm giác đơn thuần trực nhận tự tướng 
tức khoảnh khắc điểm, mọi suy luận đều phân biệt tổng 
tướng bằng sự phân đôi. Sự vật luôn luôn được nhận thức 
hay xác định bằng cách duy nhất là so sánh với tương phản 
mâu thuẫn của nó: “Xanh” có nghĩa là phủ định “không 
xanh”, “không bò” có nghĩa là khiển trừ “bò”. Luật phi 
mâu thuẫn là một hình thức miêu tả sự kiện mọi nhận thức 
bằng tỷ lượng đều phân đôi và tương đối. Tuy nhiên, có 
trường hợp sự vật tuy dị phẩm mà không hoàn toàn mâu 
thuần, chăng hạn như “xanh” và “vàng”. “Vàng” thuộc 
nhóm “không xanh”, nhưng “vàng” chỉ mâu thuần phần 
nào đối với “xanh” mà thôi, vì “vàng” không có nghĩa là 
phủ định “xanh”. Trong trường hợp này, thay vì bảo hai 
màu ấy mâu thuẫn, ta nói chúng si khác. 


Bất cứ gì tồn tại, đều tồn tại cách ly với những sự vật tồn 
tại “khác”. Ý tưởng “cách ly' thuộc các tính năng cơ bản 
của ý tưởng “tồn tại”. Bây giờ, thử hỏi sự vật gì là cái gì đó 
thực sự cách ly với mọi sự vật tồn tại khác, là cái gì đó thực 
sự độc nhất? Đáp: đó là điểm toán học sát na sinh diệt, còn 
gọi là /hực tại điểm (point- -Instant of the reality). Quan hệ 
duy nhất của nó với những tồn thể khác là “sa¡ khác”, sai 
khác về mặt số tự, chứ chăng phải về mặt định tính. 


Luật tánh sai khác phát biểu như sau: “Một sự vật là sai 
khác khi nó kết hợp với những pháp tương vi (viruddha- 
dharma-samsaread anyad vasíu)”. Pháp tương vị là pháp 
mâu thuẫn, trái ngược, hay sai khác. 

Nhưng căn cứ vào yếu tô nào để định nghĩa khái niệm sai 
khác? Có ba yêu tô quyết định sự sai khác: thời gian, không 
gian, và tướng trạng. Thí dụ: Một sự vật ở vào hai thời 
điểm sai khác hay ở tại hai vị trí sai khác theo luật tánh sai 


47 


Nhán Minh Luận và NILDĐ 


khác là hai sự vật sai khác. Cũng theo luật tánh sai khác, 
một sự vật không thể cùng một lần có hai màu sai khác, 
vừa đỏ vừa vàng chăng hạn. Nghĩa là, sự vật khi có tướng 
trạng màu vàng và khi có tướng trạng màu đỏ là hai sự vật 
sai khác. 


Như vậy, mọi thực tại là một thực tại khác. Những gì đồng 
nhất (identical) hay tương tợ (similar) đều không phải là 
thực tại cứu cánh. Thực tại là tự tướng, là vật tự thân, là 
chân đề (svalaksana = paramartha-sai). Hết thảy mọi quan 
hệ (relations) đều được cấu tạo, quan hệ và cấu tạo tương 
đồng. Phi cấu tạo (non-constructed), phi tưởng tượng (non- 
imagined), phi quan hệ (non-related), thực tại cứu cánh 
chính là vật tự thân, là điểm toán học sát na sinh diệt, là 
thực tại điểm. 


Luật tánh sai khác chính là một hình thức phủ định của luật 
phi mâu thuẫn: “Không có vật gì cùng một tướng trạng, tại 
cùng một vị trí, đồng thời sở hữu hai thuộc tính mâu thuẫn 
triệt để loại trừ hỗ tương.” Điểm đáng lưu ý là luật phi mâu 
thuẫn, một luật lôgic Aristotle, hàm chứa một quan hệ có 
thật giữa thực chất và thuộc tính. Phật giáo phản bác quan 
điểm này, cho rằng mọi quan hệ vì kết hợp ít nhất hai hữu, 
nên không hiện hữu riêng biệt đối với các hữu liên hệ, do 
đó không có thật. Lý do: Bất kỳ sự vật gì có thật thời phải 
tự hữu, hiện hữu riêng biệt đối với những sự vật khác. Nếu 
không, thời đối với những hữu khác, nó chỉ là một giả danh 
hay một vọng tưởng. 

Trở lại với thuyết sát na, nêu một sự vật có trương độ, sự 
vật ấy trụ tại ít nhất hai điểm sai khác trong không gian. 
Như thế theo luật tánh sai khác, sự vật ở tại điểm sai khác 
là sự vật sai khác, không cùng một sự vật. Do đó, trương độ 
không có thật. Cũng vậy, sự vật sai khác vào những thời 
điểm sai khác, không cùng một sự vật, cho nên sự tỒn tại 
không có thật. 


48 


Nhán Minh Luận và NTLDĐ 


Đề biện minh cho thuyết sát na, ta cũng có thể phân tích ý 
nghĩa của hai khái niệm có thật và không có thật, hữu và 
phi hữu. Có thật tức là có khả năng tính tác dụng có hiệu 
quả. Tác dụng có hiệu quả có nghĩa là biến chuyền. Bất cứ 
cái gì tuyệt đối không biến chuyên thời cũng tuyệt đối 
không có khả năng tính tác dụng, do đó không có thật. Bởi 
vì không có cách nào khác ngoài cách phát hiện những hiệu 
quả tác dụng của một sự vật để chứng minh sự vật ây có 
thật, cho nên nếu sự vật ây không biến chuyền, không có 
khả năng tính tác dụng có hiệu quả, thời sự vật ấy xem như 
không có thật. 


Một câu hỏi được nêu ra. Khả năng tính tác dụng ấy tồn tại 
lâu đài hay chỉ chớp lên trong khoảnh khắc? Nếu tôn tại lâu 
dài thời tất cả mọi khoảnh khắc gồm trong hạn kỳ sự vật có 
thật đều phải tham gia tác dụng phát sinh hiệu quả. Không 
thể có trường hợp như vậy được vì những khoảnh khắc 
trước không thê chồng chập lên khoảnh khắc cuối cùng để 
tác dụng sinh quả. Vậy tồn tại lâu đài có nghĩa là tĩnh, 
không biến chuyền. Không biến chuyền tức không tác dụng 
sinh quả, do đó không có thật. Mọi sự vật có thật đều có 
khả năng tính tác dụng dẫn khởi khoảnh khắc tiếp theo sau 
hạn kỳ tồn tại của nó. Nó phải tác dụng có hiệu quả tức thời 
hay nó sẽ không bao giờ tác dụng có hiệu quả. Không thê 
có bất cứ cái gì giữa hai trạng thái tĩnh và không tĩnh. Sự 
vật không bao giờ ngưng biến chuyển. Nếu thực chứng 
bằng hiện lượng mà thấy tự tướng bền vững trong cách thế 
hiện hữu của nó thời đó là bằng vọng tưởng ta đã đình lưu 
một dòng nối tiếp của cảm giác trong một khoảnh khắc đề 
nhận thức. 


Phân tích ý nghĩa của khái niệm “có thật” (hữu) như trình 
bày trên cho thấy ba đặc tính, có thật, tác dụng có hiệu quả, 
và biến chuyền, tương quan liên hệ theo /ut đồng quy nhất 
(ãdãrmya), nghĩa là cả ba biểu trưng đặc tính của cùng một 
căn bản hữu pháp. Đó là khoảnh khắc điểm, là thực tại 


49 


Nhán Minh Luận và NILDĐ 

điểm. Bây giờ, thử phân tích ý nghĩa của khái niệm “không 
có thật” (phi hữu). Có nghĩa là hủy diệt, phi hữu là một đối 
tượng hay chỉ là một khái niệm vọng tưởng? 

Trái ngược với Thực tại luận chủ trương phi hữu là một đối 
tượng nằm ngoài sự vật hủy diệt, thuyết sát na cho rằng phi 
hữu không có thật, chỉ là một tên gọi, không một thực tại 
nào tương ứng với danh xưng ấy. Có hai hình thái hủy diệt: 
hủy diệt bằng kinh nghiệm (øradhvzmsa), như dùng búa 
đập vỡ cái bình, và hủy diệt siêu thường tức biến dịch sinh 
tử, nghĩa là sinh khởi và hủy diệt trong từng khoảnh khắc 
như chớp điển, và cứ như vậy liên tục tiếp nối nhau từ vô 
thỉ đến vô chung. Hình thái hủy diệt này nhỏ nhiệm, sâu kín 
khó thấy khó biết, chính là bản thể của thực tại. 
Šãntiraksita, một Đạo sư Tây tạng sống vào giữa thế kỷ 8 
chuyên luận giải các tác phẩm của Pháp Xứng, đã quả 
quyết trong tập sách 7z/asamgraha của ông: “Thực tại 
chính nó có tên gọi là húy diệt, nghĩa là, thực tại cứu cánh 
chỉ tổn tại trong khoảnh khắc”. Nó không sinh khởi do 
nhân như bị cái búa đập. Thực tại hủy diệt tự nó hiện khởi, 
vì nó có tánh năng động. Không thể chia thực tại ra thành 
phần phi hữu nối tiếp theo sau phần hữu. Diệt và sinh đồng 
thời câu khởi trong chớp nhoáng, nếu không thời hủy diệt 
tánh đâu có nhiếp thuộc nghĩa bản thê của thực tại. Bởi thế 
hữu và phi hữu chỉ là hai danh xưng khác nhau của cùng 
một tự thể. 


Như vậy, sự tạo cái bình từ đất sét và sự tan vỡ của nó 
thành từng mảnh đều là những thuộc tính mới, nghĩa là 
những khoảnh khắc điểm được sự chú ý phát hiện từ một 
thực tại luôn luôn biến chuyền. Không có sự tồn tại hay 
tĩnh chỉ trong quá trình biến chuyền đó. Tôn tại hay tĩnh chỉ 
đều do vọng tưởng phân biệt mà tưởng như là có. Trong 
những khoảnh khắc kế tiếp sau không có gì sót lại từ những 
khoảnh khắc trước. Các khoảnh khắc đều gián đoạn, mỗi 
khoảnh khắc, nghĩa là mỗi sự vật vô thường hủy diệt ngay 


50 


Nhán Minh Luận và NTLDĐ 


trong khi sinh khởi, bới vì nó không tồn tại trong khoảnh 
khắc kế tiếp. Do đó mà nói răng mọi sự vật biểu tượng 
chính tánh hủy diệt của nó. Nêu có cái gì trong khoảnh 
khắc trước tồn tại trong khoảnh khắc kế tiếp, thời như vậy 
là nó sẽ tồn tại mãi mãi, tại vì nó sẽ tồn tại trong khoảnh 
khắc thứ ba và các khoảnh khắc theo sau giống như đã tồn 
tại qua đến khoảnh khắc thứ hai. Tĩnh chỉ có nghĩa là 
thường trụ, vĩnh viễn không biến mắt. Nếu thực chất có, nó 
sẽ thường trụ. Nếu thực chất không có, như theo chủ trương 
của thuyết sát na, sự hữu bắt buộc phải tức thời, thoáng qua 
trong một khoảnh khắc điểm. Không có thực chất thường 
trụ với thuộc tính biến chuyền, nghĩa là thực tại không thể 
phân chia thành thực chất và thuộc tính. Nó bất khả phân 
và tức thời. 

Vì sự hữu là hủy diệt thường xuyên cho nên sự hữu tương 
tục hiển hiện, nghĩa là đương thê hủy diệt và biến chuyên, 
không cần một nhân hủy diệt nào cả. Các thành tố của sự 
hữu tự động biến mắt, không đòi hỏi một duyên tố phụ nào 
đề dẫn khởi sự biến chuyển, và sự biến chuyển này tự nó 
diễn tiễn không bao giờ ngưng. Toàn bộ nhân và duyên của 
mọi biến có nhất định dẫn đến kết quả là biến có ấy, vì toàn 
bộ có mặt cho nên không cần thêm cái gì khác, do đó toàn 
bộ nhân và duyên chính là biến cố kết quả. Cũng như vậy, 
tự thân các sự vật là hoại diệt, cho nên không cần nhân nào 
khác để hủy diệt hay để biến chuyển. Do đó, /c tại cứu 
cánh được miêu tả chẳng những có khả năng tính tác dụng 
có hiệu quả, mà còn có đặc tính hoại diệt hay hủy diệt. 
Khái niệm biển chuyển thật ra là một hệ quả của khái niệm 
hủy diệt. Biến chuyển có nghĩa là gì? Hoặc là một sự vật 
được thay thế bởi một sự vật khác, hoặc vẫn cùng một sự 
vật không thay đổi nhưng điều kiện hay thuộc tính của nó 
thay đối, nghĩa là trở thành một thuộc tính khác. Thuyết sát 
na không chấp nhận định nghĩa thứ hai. Thực tại đâu có thể 
phân chia thành thực chất và thuộc tính như vậy được. 


hội 


Nhán Minh Luận và NILDĐ 


Thực tại không thể ví như cái nhà thường trụ được thuộc 
tính xem như khách qua đường tạm dừng chân nơi quán 
trọ. Nếu thực chất có thật và riêng biệt thuộc tính, hóa ra 
thực chất đó không có thuộc tính. Nếu thuộc tính có thật và 
riêng biệt với thực chất, thời thuộc tính có tánh cách tuyệt 
đối không là của một thực chất nào. Thật ra, thực chất và 
thuộc tính là hai khái niệm tương đãi tương thành, do thức 
biến, không phản ảnh thực tại. Phẩm V và Phẩm VI 7; rụng 
huận đả phá sự phân chia thực tại thành thực chất và thuộc 
tính là những tự thể độc lập riêng biệt và có yếu tính quyết 
định, vì không thể nào ráp hợp chúng lại với nhau một cách 
thỏa đáng trên phương diện thời tính, luận lý, và bản thể 
học. 


Thuyết sát na đồng ý với định nghĩa thứ nhất. Tại vì sự biến 
chuyên xảy ra trong từng khoảnh khắc, cho nên sự vật được 
thay thế trong từng khoảnh khắc, như vậy có nghĩa là tự 
thân của sự vật là hoại diệt, là hủy diệt. 


Th. Stcherbatsky có nêu lên và chỉ ra sự sai lầm về một 
điểm sai lệch quan trọng của hệ thống triết học Bergson đối 
với giáo lý Phật.” “Bergson so sánh bộ máy nhận thức của 
chúng ta với một máy chiếu phim, máy này tái tạo một vận 
động từ những bắt động tức những hình chụp lẹ (snapshots) 
từng khoảnh khắc điểm. Đó chính là quan điểm của triết 
học Phật giáo. Ông viện dẫn ý kiến của Descartes cho rằng 
tồn tại là một sự sáng tạo liên tục đổi mới. Ông cũng viện 
dẫn võng luận của Zénon chủ trương “một mũi tên bay là 
bất động, bởi vì nó không thể có thời gian để bay, nghĩa là, 
chiếm cứ ít nhất hai vị trí kế tiếp, trừ phi ít nhất hai thời 
khoảnh cho phép." Như vậy là hoàn toàn khác với điều Thế 
Thân (Vasubandhu) nói với chúng ta rằng không có vận 
động, bởi vì (trong thời khoảnh kê tiếp) vật không còn tồn 
tại nữa. Hay Šãntiraksita nói rằng trong thời khoảnh thứ hai 
không có một tí gì của thời khoảnh ngay trước đó lưu lại. 
Nhưng theo Bergson tính tức thời ấy là một cấu tạo do tài 


>5 


Nhán Minh Luận và NTLDĐ 


chế tạo của tư tưởng của chúng ta. Ông ta nghĩ rằng mọi nỗ 
lực nhằm “tái tạo chuyên biến từ những trạng thái” đều vô 
tích sự, bởi vì 'mệnh đề phát biểu sự cấu tạo vận động từ 
bất động là hoang đường.” Tuy nhiên, như chúng ta biết, 
khi bị thách thức giải thích sự cấu tạo vận động từ bất 
động, người đệ tử học Phật trỏ vào khoa thiên văn toán học, 
khoa này cũng cầu tạo sự liên tục của vận động bằng vào 
một số vô hạn những bất động. Bộ máy nhận thức của 
chúng ta không chỉ là một máy chiếu phim mà còn là một 
toán học gia tự nhiên. Quả vậy, ngay cả khi sự liên tục 
được chấp nhận, các giác quan cũng chỉ có thể khêu ra 
những cảm giác tức thời (imnstantaneous sensatlons), và 
công việc tái tạo sự liên tục là phận sự của lý trí. Bergson 
nghĩ rằng, nêu mũi tên rời điểm A để rơi xuống tại điểm B, 
vận động AB của nó đơn thuần và bất khả phân. Một vận 
động đơn nhất đối với Bergson là “hoản toàn một vận động 
giữa hai sự dừng (stops)°. Nhưng theo giáo lý Phật, nếu có 
sự dừng thời chỉ có trong trí tưởng tượng. Vận động phổ 
quát (universal movement) không bao giờ dừng. Cái thông 
thường gọi là một sự dừng chỉ là một thời khoảnh chuyên 
biến, mệnh danh là “sản sinh một thời khoảnh dị loại 
(vijãtiya-ksana-utpäda)°. Nói ngắn gọn, theo giáo lý Phật, 
thời tục (duration của Bergson) là một cấu tạo, cảm giác 
tức thời là thực, ngược với Bergson, thời tục là thực, thời 
khoảnh là tiết điện trong thời tục do tưởng tượng cấu tạo.” 


V, Duyên khởi. 
Thuật ngữ “ørafya-samuipada` (Dependent OrIgination; 
Duyên khởi) có nghĩa là mỗi một sát na sinh diệt của thực 
tại sinh khởi lệ thuộc vào một tổ hợp các sát na sinh diệt mả 
nó nhất thiết phải là phần tử kế tiếp, nó sinh khởi hỗ tương 
y tồn vào “một toàn bộ nhân và duyên” (a totality of causes 
and conditions), nguyên nhân trực tiếp của nó. Theo trên, 
thuyết sát na diệt được xem như nền tảng trên đó toàn bộ hệ 
thống Phật học được xây dựng. Thuyết Duyên khởi chỉ là 


hà 


Nhán Minh Luận và NILDĐ 


một phương diện khác của thuyết sát na diệt. Quả vậy, thực 
tại, xét như thực tại cứu cánh, quy giản về các sát na diệt 
của khả năng tính tác dụng có hiệu quả (efficiency), và các 
sát na diệt này sinh khởi hỗ tương y tồn những sát na diệt 
khác là nhân của chúng. Chúng sinh khởi, hay tồn tại, chỉ 
khi nào chúng có khả năng tác dụng có hiệu quả, nghĩa là, 
chừng nào ngay chúng là những nhân. Bắt cứ gì tồn tại là 
một nhân, øhân và tốn tại đồng nghĩa; nhận xét đó được 
phát biểu trong câu yã bhữứh saiva kriyã, là một cách ngôn 
thường được dẫn dụng. Hỏi: “Hết thảy mọi (thật) lực đều 
tức thời. (Nhưng) làm thế nào một sự vật (hoàn toàn) không 
có thời tục (duration), (thế mà vẫn có thời gian) sản sinh 
một cái gì đó? Trả lời: “(Đó là vì cái mà ta gọi) “tồn tại” 
(existence) không gì khác hơn là khả năng tính tác dụng có 
hiệu quả (efficiency), và đúng cái khả năng tính ấy có tên 
gọi là nhân sáng tạo (creative cause). Chính như tồn tại 
(thật) chỉ là một sát na diệt, một nhân (thật) cũng chỉ là một 
sát na diệt, không gì khác hơn là sát na diệt tồn tại. Nói 
khác, tồn tại là năng động, chứ không tĩnh tại, và gồm một 
chuỗi sát na diệt hỗ tương y tồn, nghĩa là, chúng đều là 
nhân. 


Như thế, thuyết Duyên khởi của Phật giáo là một hệ quả 
trực tiếp của thuyêt sát na sinh diệt phổ biến. Một sự vật 
không thể đươc sản sinh bởi một sự vật khác hay bởi một ý 
chí cá nhân, bởi vì những sự vật hay cá nhân khác đều là 
những tồn thể tức thời. Chúng không có thời gian để sản 
sinh bất cứ gì. Ngay cả hai khoảnh khắc của thời tục chúng 
cũng không được phép. Như không có vận động thật bởi vì 
không có thời tục, cũng không có sản sinh thật bởi vì không 
có thời gian cần cho sự sản sinh. Ý niệm thực tiễn về vận 
động hàm ý “một kết nối hai thuộc tính đối lập mâu thuẫn, 
chẳng hạn, tồn tại và bất tồn tại (being and not being) của 
cùng một sự vật tại cùng một vị trí”. Ý niệm thực tiễn về 
duyên khởi cũng giống vậy, hàm ý sự đồng thời tồn tại của 


54 


Nhán Minh Luận và NTLDĐ 


hai sự vật, một trong chúng thao tác hay tác động sản sinh 
sự vật kia. Nhân và quả phải đồng thời tổn tại, ít nhất trong 
một khoảng thời gian, hầu tác động của một sự vật trong đó 
có hiệu quả trên sự vật kia. Theo triết gia duy thực (the 
realist), quá trình thợ gồm sản sinh một đồ gốm và cái đồ 
gốm làm ra đồng thời tồn tại. Trái với những ý niệm thực 
tiễn nói trên, theo Phật giáo, không có sự phân biệt giữa 
quá trình sản sinh và đồ gốm sản xuất. Thợ gốm chỉ là một 
chuỗi sát na diệt. Kế tiếp theo sau là một sát na diệt khác 
biểu hiện cái đồ gốm làm ra. Sự tiến hành các quá trình như 
vậy trong thế giới là phi nhân (impersonal), không Ngã nào 
chi phối sự tiến hành đó. Vì vậy, nhân không còn tồn tại 
khi quả đã được sinh. Quả tiếp ngay sau nhân nhưng nó 
không sản sinh bởi nhân. Có thê nói, nó sinh khởi từ không 
(abhitvad bhavafi), bởi vì không thê có được một sự đồng 
thời tồn tại cua nhân và quả. 


Nhân cũng như quả thực ra không làm gì cả. Chúng “vô 
lực”, “thất nghiệp” („izvyäpãram eva). Chớ nói “một nhân 
“sản sinh” cái gì đó” vì nói như thế chỉ là một ân dụ 
(metaphor; »aiakgana), chỉ là biểu hiện thông thường theo 
quy ước (sankeí). Nói đúng phải là “quả phát sinh là do 
- . khởi một sự vật như thế này thể nọ nhờ duyên phối 
” (tat tad ašritya uípadyafe). Vì quả vụt hiện ra ngay 
sau àu khi nhân hiện hữu nên không có gián cách nào giữa 
chúng để một tác động có thể xảy ra và vì vậy, không có sự 
vật nào được sản sinh. Chỉ cần tôn tại là nhân tác động. Do 
đó, nếu hỏi cái øì là cái gọi là thao tác của một nhân sản 
sinh quả của nó và cái gọi là sự phụ thuộc của quả vào nhân 
của nó thời trả lời: sự phụ thuộc của quả vào nhân của nó là 
sự kiện nó luôn luôn theo sau sự có mặt của nhân đó và cái 
gọi là thao tác của nhân là sự kiện nhân luôn luôn đứng 
trước quả của nó. Nhân là bản thân sự vật, là vật tự thân 
(the thing 1tself), tách rời mọi mở rộng vả mọi gia lực tác 
động (vasfu-matram vilaksana-vyapara-rahitam hetuh). 


P 


Nhán Minh Luận và NILDĐ 


Các công thức Duyên khởi. 

Có ba cách phát biểu ý nghĩa của từ ngữ “Duyên khởi". 
Theo cách đầu, “cái này có, cái kia có” (asmin asti idam 
bhavaíi). Cách _phát biểu thứ hai: “Thật sự không có sản 
sinh, chỉ có hỗ tương y tồn” (prafitya tat samuipannam 
noipannam tat svabhävafah). Cách thử ba nói: “Hết thảy 
mọi yếu tố đều vô lực” [forceless; ?zvyãparãh (akimecir- 
karäh) sarve dharmäh]. Công thức đầu có tánh cách bao 
quát bảo rằng quả hiện khởi khi các điều kiện này kia hội 
đủ, thay đổi điều kiện dẫn đến thay đôi kết quả. Nghĩa lý và 
hàm ý của tất cả công thức vừa nêu cốt nhằm mục tiêu phủ 
nhận và thay thế các lý thuyết đương thời ở Ấn độ mà Phật 
giáo buộc phải đương đầu. Đáp lại học thuyết của ba phái, 
Samkhya, duy thực (Realism) và duy vật (Materialism), 
Phật giáo xác định sự vật sinh khởi “không từ tự Ngã, 
không từ tha Ngã và không tạp loạn vô chương một cách 
ngẫu nhiên. Thật ra, chúng không được sản sinh, chúng 
sinh khởi tùy thuộc các nguyên nhân của chúng.” Mọi sinh 
khởi đều tuân theo các luật nhân duyên nghiêm ngặt. 


Thuyết duyên khởi nói trên là một hệ quả trực tiếp của 
thuyết Vô bản thể (No-Substance theory; anãma-väda), 
thuyết này thừa nhận thực tại tối hậu là không thời tục (no 
duration), không mở rộng (no extension), chỉ là một dòng 
liên tục và đầy dẫy yếu tố tiệm thệ (evanescent elements) 
xuất hiện theo đúng các luật nhân duyên. 


Duyên khởi và thực tại tương đồng. Thực tại là năng 
động, không có sự vật nảo tĩnh. “Những gì ta gọi là tồn tại, 
không bao giờ chán lặp lại, luôn luôn là một hành động.” 
(saffaiva vyaprtfih) .Do đó, bất cứ gì thực sự tồn tại đều là 
một nhân. Hành động và thực tại là hai từ ngữ khả hoán. 
Duyên khởi là động (kmetic; calah .... praffya- 
samutpädah). Tồn tại thực không gì khác hơn là khả năng 


56 


Nhán Minh Luận và NTLDĐ 


tính tác dụng có hiệu quả (effciency; artha-kriyä-kariftva = 
paramartha-sat). 


Theo trên, có hai thực tại, một, trực tiếp và một, gián tiếp. 
Một, tối hậu và thuần túy, đó là thực tại của sát na sinh diệt 
(point-instanft). Thực tại kia là một thực tại đi kèm sát na 
sinh diệt đó, nó hỗn hợp với một hình ảnh được cấu tạo bởi 
khả năng tưởng tượng phong phú của chúng ta. Đó là thực 
tại của đối tượng thường nghiệm. Do đó, cũng có hai quan 
hệ nhân quả, một tối hậu và một thường nghiệm. Một là 
khả năng tính tác dụng có hiệu quả của sát na sinh diệt, một 
là khả năng tính tác dụng có hiệu quả của đối tượng thường 
nghiệm đi kèm sát na sinh diệt đó. Vì tồn tại tự nó là hiệu 
năng nhân quả (causal efficacy; artha-kriya-samartha) cho 
nên nhân và sự vật là hai cách nhìn khác nhau đối với cùng 
một thực tại. 


Như thế, có hai quan hệ nhân quả, một thực tồn tối hậu, 
một thực tồn tùy duyên hay thường nghiệm. Cũng có hai 
thực tại, thực tại siêu nghiệm của sát na sinh diệt và thực tại 
thường nghiệm của một sự vật với thời tục hạn chế. Khi có 
người phản đối bảo rằng nếu quan hệ nhân quả là tưởng 
tượng thời nó không thể thực tôn, Dharmottara giải thích: 
“Đúng, nhưng mặc dầu những chuỗi tồn tại gồm những đối 
tượng có thời tục không phải là thực tại, thành viên 
(santãnina) của chúng tức các sát na sinh diệt đều là /c 
tại...” (vasíu-bluia). “Khi một quả được sản sinh, chúng ta 
không thể nghiệm chính ngay duyên khởi như riêng biệt 
với quả. Nhưng sự tồn tại của một quả thực tồn tiền giả 
định sự tồn tại của một nhân thực tồn, do đó, một cách gián 
tiếp, quan hệ nhân quả tất nhiên cũng là một thực tôn”, 
nghĩa là, quan hệ nhân quả thường nghiệm là tùy duyên 
thực tổn. 


57 


Nhán Minh Luận và NILDĐ 


Vô hạn nguyên nhân. 

Một điểm đặc biệt của thuyết duyên khởi là một sự vật tự 
riêng một mình nó không bao giờ sản sinh được bất cứ thứ 
gì. Nó phải kết hợp với nhiều yếu tổ khác đề quả xuất hiện. 
Điểm đặc biệt đó được tóm tắt trong công thức: “Không cái 
gì đơn độc đến từ đơn độc/ Từ một toàn thể vạn sự phát 
sinh./ (na kimcid ekam ekasmat, nãpy ekasmad anekam, 
hay là ma kiữmcidi cham ckasmat samagryah 
sarvasainbhavah.) Toàn thể ở đây bao gồm những nhân và 
duyên. Quan hệ nhân quả vì vậy được xem như một quan 
hệ nhiều-một. Một biến cố hiển hiện bảo đảm sự có mặt 
toàn thể những nhân và duyên của nó. Thật vậy, quả ngay 
nó không gì khác hơn là sự hiện diện của toàn thể nhân của 
nó. Nếu hạt giống và nêu những lượng cần thiết không khí, 
đất, nhiệt và độ âm đều có mặt trong nó, tất cả yếu tố khác 
không can nhiễu, thời mầm non đã có ở đó rồi. Quả không 
vượt quá và ở trên sự có mặt toàn thể các nhân của 
nó.(sahakari-sakalyam na prapfer afiricyaíe). Toàn thể đó 
bao quát “nhán fông quái” (general cause), nghĩa là, nhân 
tối hậu của biến cô xuất hiện vào thời khoảnh đó chính là 
điều kiện của vũ trụ vào một thời khoảnh cho, hay có một 
quan hệ bắt biến giữa trạng thái của vũ trụ vào bất kỳ tức 
thời nào và sự biến đổi sản sinh trong bất kỳ bộ phận nào 
của vũ trụ vào tức thời đó. 


Vì vậy dùng tỷ lượng đề nhận thức tồn tại của nhân khi một 
biến cố diễn ra an toàn hơn là dùng tỷ lượng để nhận thức 
khả thể của sự xuất hiện quả từ tồn tại của nhân của nó. Sự 
tựu thành quả luôn luôn có thể bị phá hoại bởi một biến cố 
không thê dự tri. 


VỊ. Một giọt lôgïc (Nyãäya-bindu). 
Nguyên tắc Lý do đủ là Nguyên lý Duyên khỏi. 
Trong Lời Dẫn Nhập tập sách A Survey of Buddhist 
ThoughtŸ (Một Tổng quan về Tư tưởng Phật giáo), giáo sư 


58 


Nhán Minh Luận và NTLDĐ 


Alfred R. Scheepers thuật lại như sau sự việc ông khám phá 
nguyên tắc Lý do đủ của Lelbniz không gì khác hơn là Lý 
Duyên khởi của Phật giáo”. 


“Dần dần càng ngày càng đông người tin chắc chung cùng 
cái bất khả thể (the impossible) — một cái máy thông 
minh, một mâu thuẫn giữa hai hạn từ — có thể là cái khả 
thể (the possible). Vậy bây giờ hãy xem thông minh và máy 
móc, trí năng và giải thuyết, trùng hợp. Như thế, thử hỏi 
những gì khả dĩ xem như nguyên tắc tiềm tại bên dưới cái 
thống nhất đó? Nguyên tắc ấy đã được hình thành nhiều thế 
kỷ trước đây do bởi một người mà tư tưởng đối với tôi rất 
lôi cuốn, hâp dẫn từ khi tôi nghe nói đến. Chính người ấy 
đã dọn đường cho lôgIc tượng trưng hiện đại, và cho máy 
tính, ... Tên của người ấy là Leibniz, và ông ấy phát minh ý 
niệm ở bên dưới cái thống nhất đó: nguyền tắc Lý do đủ. 


Nguyên tắc ây đến từ đâu? Thiên tài? Gợi ý tìm nguyên tắc 
ấy từ Phật giáo là do Whitehead. Tôi mất một thời gian dài 
khắc khoải, tỉnh thần khốn đốn nghiêm trọng trước khi tình 
huống hoàn cảnh khiến tôi làm theo lời khuyến cáo đó. 
Nhưng cuối cùng trong Phật giáo tôi đã tái phát hiện 
nguyên tắc Lý do đủ, bây giờ gọi là “Lý duyên khởi 
(prattyasamutpäda). Tôi vân còn không chắc sự xuất hiện 
của nguyên tắc đó trong những nền văn hóa và thời đại 
khác nhau như vậy liệu có phải là một sự trùng hợp. Dẫu 
sao, Leibniz sinh sống sau thời kỳ các thủy thủ Bồ đào nha 
và Hà lan đã tìm được đường đến phương Đông. Họa sĩ 
Rembrandt đã sao lại các mô hình thu nhỏ của Ấn Độ và 
Leibniz có đủ hiểu biết về Trung Hoa để ngưỡng mộ văn 
hóa và tư tưởng của họ. Tôi hoản toàn mù tịt bản chất và 
phạm vi chính xác của sự hiểu biết của Leibniz. Tuy nhiên, 
không có vẻ như không thể bằng cách nào đó Leibniz đã 
nhặt nguyên tắc Lý do đủ từ văn hóa và tư tưởng Trung 
Hoa. Tóm lại, phát biểu nguyên tắc Lý do đủ là có-điều- 


59 


Nhán Minh Luận và NILDĐ 


kiện, và văn hóa và tư tưởng Trung Hoa có thê là điêu kiện. 


Khi thông diễn lịch sử Phật giáo... .... tôi có gắng tìm một 
quan điểm từ đó các dữ liệu tuồng như ăn khớp với nhau 
tạo thành một toàn bộ mạch lạc, thậm chí đến mức thư triển 
ý nghĩa đã được thiết định của các hạn từ. Nhưng nhờ vậy, 
lịch sử Phật giáo trở nên rất trong sáng dễ hiểu hơn bao giờ 
hết. Chúng ta nhận thấy chưa bao giờ có những dị biệt lớn 
về tư kiến, và nhũng ý niệm cơ bản của Phật giáo nguyên 
thủy phát triển trong suốt lịch sử cho đến hiện nay chăng 
bao giờ bị bỏ rơi. Chúng được cho thêm chi tiết, tinh chỉnh, 
biến cải ít nhiều, và trên hết, được khoát vào trong thuật 
ngữ luôn luôn sai khác. Tuy nhiên, chúng vẫn không ngừng 
giữ lại cách suy lý bẩm sinh, lôgic của nguyên tắc Lý do 
đủ, một nguyên tắc hiện nay là nguyên nhân của một cuộc 
cách mạng khoa học lớn.” 


Sự tương đồng giữa hai nguyên tắc, Lý do đủ của Leibniz 
và Lý Duyên khởi của Phật giáo như nói trên được thuyên 
giải trong Buddhist Logic tập I của Th. Stcherbatsky. Danh 
từ 8uddhist Logic được Th. Stcherbatsky dùng để gọi tên 
hệ thống Nhán mình luận tức hệ thống nhận thức luận và 
lôgic của Trần Na (Dignãga) và Pháp Xứng (DharmakrrtI), 
được sáng tạo khoảng giữa hai thế kỷ thứ 6 và thứ 7 tại Ấn 
Độ. Trong cuốn Buddhist Logic tập L bộ Nyäãya-bindu 
(Chánh Lý Nhất Trích Luận, Việt dịch: Một giọt lôgic) của 
Dharmakrrti được trình bày qua hai phần, nhận thức luận và 
lôgic học với sớ giải của Dharmottara (Pháp Thượng). Phần 
dịch Anh ngữ bộ Nyaya-bindu và sở giải của Dharmottara 
được trình bày trong cuốn 8uđdjisĩ Logic tập II. 


A. Nhận thức luận Nyäya-bindu!9. 
Mục đích và phạm vì của lượng luận (prãmanya-vada) 
Phật giáo. 


60 


Nhán Minh Luận và NTLDĐ 


Khởi đầu thuyết trình về Nhân minh luận, để minh định 
mục đích và phạm vi của khoa nhận thức và luận lý do 
Ngài chủ trương, Pháp Xứng tuyên bố: “Mọi hành động 
thành công là nhờ trước đó nhận thức đúng, vì vậy chúng ta 
bắt đầu khảo sát điều đó.” Mục đích của con người hoặc là 
tích cực hoặc là tiêu cực, là cái gì đó hoặc mong muốn hoặc 
không mong muốn. Hành động có mục đích (rawrífi = 
arfha-kriya) là hành động nhằm đạt điều mong muốn và 
tránh điều không mong muốn. Nhận thức đúng (szmyag- 
Jñana = pramana) là nhận thức thành công, nghĩa là, đưa 
đến một quyết tâm (a resolve) hay một phán đoán 
(judgment; ađhyavasãya = ni$eaya) dẫn tới một hành động 
thành công (successful action; øurusãrtha = siddhì). 


Vấn đề căn bản của lượng luận là ứính đáng tin cậy 
(reliability) của nhận thức của chúng ta về những hiện 
tượng tâm thức xuất hiện trước hết thảy mọi hành động có 
mục đích. Lượng luận khảo sát những nguôn cội của nhận 
thức, cảm giác, phản xạ, quan niệm, phán đoán, suy lý của 
chúng ta và cũng bao hàm một học thuyết rất tường tế về 
tam đoạn luận (syllogIsm; tha lượng đoán) và vê những lỗi 
lôgic. Do đó, lượng luận đụng độ với vấn đề thực tại của 
đối tượng nhận thức và công hiệu (efficacy) của tư lượng 
khái niệm (conceptual thought). Một số câu hỏi được đặt 
ra: Thực tại là gì? Tư lượng là gì? Chúng tương quan với 
nhau như thế nào? Thế nào là thuần thực tại (sa/ã-mã#ra)? 
Thế nào là thuần tư lượng (&øi2anä-marra)? Thế nào là 
công hiệu tác quả (causal efflcacy; arfha-kriya-samartha)? 


LôgIc của lượng luận chỉ nghiên cứu / /ưởng suy lý 
(discursive thought), tức là những nhận thức xem như 
nguồn cội khả xác định của các hành động có mục đích. Tư 
tưởng suy lý được chia thành ba phần chính đề cập theo thứ 
tự các vấn đề /z¡ nguyên (origin), mô thức (forms) và biểu 
hiện bằng lời nói (verbal expression) của nhận thức. Ba chủ 


61 


Nhán Minh Luận và NILDĐ 


đề chính đó được gọi là cđm quan lượng đoán (sense- 
perception), /# /ượng đoán (inference) và íha lượng đoản 
hay fđm đoạn luận (syllogism). Chúng liên quan đến cảm 
năng (sensibility) xem như nguồn chủ yếu của nhận thức 
ngoại tại (external reality), đến ứrí năng (intellect) xem như 
nguồn sản sinh các mô thức của nhận thức ấy và đến /zm 
đoạn luận (syllogism) xem như biểu hiện đầy đủ bằng lời 
nói quá trình nhận thức. Vì thế tư tưởng suy lý bao gồm cả 
lượng luận (epistemology) và lôgic hình thức (formal 
logic). 


Thử nghiệm về sự thật. 

Nhưng thê nào là 'một nguồn nhận thức đúng”? Một nguồn 
nhận thức đúng là không mâu thuần với kinh nghiệm 
@ramanam avisamvadi). Trong cuộc sống. thường ngày, 
nếu có một người nói lên sự thật và về sau nếu kinh nghiệm 
luôn luôn cho thấy chắng bao giờ có điều 8Ì xây ra trái 
ngược với lời người ây nói, thời người ấy có thê được xem 
như là một nguôn nhận thức đúng hay nói cách khác, người 
Ấy là chánh trí kiến. Trong khoa học cũng vậy, chúng ta có 
thể gọi một nguồn nhận thức đúng, hay nói đơn giản hơn, 
nhận thức đúng, mọi nhận thức không bị kinh nghiệm phản 
chứng gây mâu thuẫn phi lý, bởi vì nhận thức đúng không 
gì khác hơn là một nhân của hành động có mục đích thành 
tựu (purusa-artha-siddhi-karana). Nhận thức đúng là nhận 
thức có khả năng đem lại kết quả. Những điều nhận thức 
đúng đều có năng lực tác dụng theo luật nhân duyên Nhận 
thức đúng tác động trên chúng ta khiến chúng ta hành động 
và đạt một mục tiêu. Nghĩa là, đạt đến một điểm, cái điểm 
từ đó phát xuất hành động của chúng ta. Đó là một điểm 
của thực tại có tác dụng hiệu quả (efficient reality; ar/ha- 
kriyä-ksamam vasfu) và hành động đạt đến điểm ấy là hành 
động có mục đích thành tựu. Như thế, một kết nối được 
thiết lập giữa lôgic của nhận thức của chúng ta và công 
hiệu thực tế (practical efficacy). Nhận thức đúng là nhận 


62 


Nhán Minh Luận và NTLDĐ 


thức có công hiệu (efficaclous knowledge; øzänpakam 
jnanam pramanam). 


Ngoài đặc tính kinh nghiệm không bị mâu thuẫn phản bác, 
còn có đặc tính nhận thức là một nhận thức mới 
(anadhigata-artha-adhiganfr = prathamam avisarnvađi), trì 
nhận vật thể chưa từng được nhận thức. Sự tri nhận bắt đầu 
ngay ở sát na đầu tiên của quá trình nhận thức, sát na hiện 
tại, khi tia sáng nhận thức vừa mới châm lên. Nhận thức trì 
cửu là tái nhận thức (recognition; pratyabhijna). Nó chỉ là 
sự lặp lại trong các sát na kế tiếp cái chớp nhận thức đầu 
tiên. Yếu tố nhận thức của tâm thức của chúng ta bị giới 
hạn bởi sát na đầu tiên đó, khi lần đầu tiên ta tri nhận sự có 
mặt của đối tượng. Kế tiếp sau đó là thao tác tổng hợp của 
trí năng cầu tạo mô thức, hay hình ảnh, của đối tượng. Sự 
cấu tạo ấy do trí tưởng tượng phong phú (kalpanä = 
vikaijpa) thực hiện chứ không phải là một nguồn cội của 
nhận thức. Nó là /á¡ nhận thức chứ không phải là nhận thức 
(savikalpakam apramaiam). 


Phật học xem đối tượng như những sát na, như những 
chuỗi biến cỗ và phân biệt nghiêm cách các cảm quan với 
trí năng. Các cảm quan nắm bắt, trí năng cầu tạo. Vì vậy, 
sát na đầu tiên luôn luôn là sát na cảm giác, có khả năng 
châm ngòi hành động của trí năng tạo nên một tổng hợp các 
sát na, y chiếu những quy luật riêng của nó. Nếu một đối 
tượng được cảm giác, kế tiếp sát na cảm giác đầu tiên là 
một hình ảnh sinh động (v1vid image; sphuƒ£abha). Tóm lại, 
nhận thức ø0z nhận thức mới, không phải tái nhận thức, mà 
chỉ là một sát na và sát na đó là nguồn cội thực của nhận 
thức, hay nguồn cội của nhận thức đạt tới thực tại cứu cánh 
của đối tượng. 


Nhưng nhận thức theo Phật giáo, ngay chính nó là không 
đáng tin cậy, có thê phạm sai lâm. Nó trở thành đáng tin 


63 


Nhán Minh Luận và NILDĐ 


cậy chỉ khi nào được thử nghiệm bởi một thao tác kế tiếp 
của tâm thức. Công hiệu tức khả năng tính tác dụng có hiệu 
quả của nó chính là thử nghiệm của nhận thức đúng. Nhận 
thức đúng là nhận thức có công hiệu. Nêu một ý niệm phát 
sinh, như vậy không đủ để ý niệm đó là đúng và phù hợp 
với thực tại. Ở giai đoạn này nhận thức hoàn toàn không 
đáng tin cậy. Nhưng về sau, khi căn nguyên của nó được 
khảo sát, khi phát hiện có sự phù hợp với kinh nghiệm, khi 
tính công hiệu được xác nhận, chỉ khi ây ta mới có thể 
xướng lên rằng ý niệm đó biểu tượng sự thật. Về mặt biểu 
hiện bằng lời nói, nó phải được thử nghiệm bởi tính đáng 
tin cậy của người phát âm những từ liên hệ. 


Tưởng cũng nên biết qua quan điểm đặc biệt của Phật giáo 
về kinh nghiệm, căn cứ trên ý niệm tổng quát về duyên 
khởi (praf4ya-samufpada). Có cắc cảm quan (senses) và có 
các dữ kiện cảm quan (sense-data). Có các hình ảnh và có 
quan hệ hỗ tương giao thiệp giữa chúng. Có các cảm giác 
(sensations) và có các quan niệm (conceptions) và có một 
sự điều hợp (sđrupya; coordination) giữa chúng. Nếu 
muốn, ta có thể xem quan niệm là nguôn cội (pramana) của 
sự nhận thức của chúng ta về một đối tượng cụ thể ở trong 
tầm mmứỨc của nó. Nhưng nó cũng là kết quả đến từ nguôn 
cội ấy. Nguồn cội và kết quả đều cùng một thực tế [/đ eva 
(pramänam)_... pramäãna-phalam]. Sự điều hợp một đối 
tượng với hình ảnh của nó và hình ảnh ấy không phải là hai 
sự vật khác nhau. Chúng cùng một sự vật nhưng được nhìn 
dưới hai khía cạnh khác nhau. Chúng ta có thê tưởng tượng 
quan hệ điều hợp ấy như một thứ nguồn cội của nhận thức 
của chúng ta, nhưng cũng có thể chấp nhận quan hệ điều 
hợp ấy như một thứ kết quả. Dị biệt đó chỉ là một dị biệt 
quy gán giữa một nguồn cội của nhận thức và nội hàm của 
nó khi chúng được nhìn theo quan điểm ấy. Thật ra, thứ 
công cụ đó của nhận thức và thứ kết quả nhận thức đó đều 
cùng một sự vật. 


64 


Nhán Minh Luận và NTLDĐ 


Nói đơn giản, quan hệ điều hợp chăng qua là một công cụ 
dùng đề bắc cầu kết hợp sát na bất định của cảm giác thuần 
túy với sự câu tạo xác định của lý tính, giống như thuyết 
niệm thức (schematism) của Kant tìm cách giải thích làm 
thế nào để có thể quy nhập kinh nghiệm cảm quan (trực 
quan cảm tính) vào các phạm trù (những khái niệm thuần 
túy của trí năng). Theo Phật giáo, tất cả chỉ là kinh nghiệm 
duyên khởi, một quá trình-quả. 


Hai thực tại. 

Trong học phái Trần Na và Pháp Xứng hai từ Tôn đại 
(Existence) và 7ực rại (Reality) đều có nghĩa là thực tại 
cứu cánh (ultimate reality) và có thê hoán chuyên Tôn tại, 
tồn tại thực, tồn tại cứu cánh không gì khác hơn là khả 
năng tính tác dụng có hiệu quả (efficlency; artha-kriya- 
sãmarthya-laksanam vastu paramärtha-sat). Bất kỳ thứ gì 
có khả năng làm nhân tác dụng có hiệu quả đều thật. Cái 
không có khả năng tính ấy là không thật, một hư cấu. Tồn 
tại, thực tại, thực tồn và sự vật là tên của những phát sinh 
do khả năng tính tác dụng có hiệu quả. Tất cả chúng đều 
đối lập với hư cấu. Là hư cấu thuần túy hay sản phẩm của 
tưởng tượng, hết thảy mọi dấu vết sản phẩm của tư tưởng 
đều là hư cấu, không phải. là thực tại cứu cánh. Chỉ hiện tại, 
“ở đây” (here), “bây giờ” (now), “cái này” (this) là thực. 
Những gì đã qua đều không thật, những gì chưa đến đều 
không thật, những gì tưởng tượng, văng mặt, tâm thức, khái 
niệm, tổng quát, mọi phô biến, dù cụ thể hay trừu tượng 
đều không thật. Tất cả bố cục và tất cả quan hệ đều không 
thật nếu xem như đứng riêng các hạn từ liên hệ. Thực tồn 
cứu cánh chỉ vào khoảnh khắc hiện tại của khả năng tác 
dụng có hiệu quả. 


Bên cạnh cái thực tại cứu cánh hay trực tiếp ấy còn có một 
thực tại khác, gián tiệp, có thê xem như một thực tại vay 


6S 


Nhán Minh Luận và NILDĐ 


mượn, thứ cấp. Khi một hình ảnh được đối tượng hóa và 
đồng nhất hóa với một điểm của thực tại bên ngoài thời nó 
được quy gán một thực tại. Từ cách nhìn đặc biệt â Ấy, các 
đối tượng được phân biệt thành bản thê thực và không thực, 
thuộc tính thực và không thực. Thí dụ: một con bò là một 
bản thể thực; Thượng Đế, Linh hồn, và Vật chất là bản thê 
không thực; màu xanh là một thuộc tính thực; không biến 
đổi và vĩnh cửu là thuộc tính không thực. Những hư cấu 
của tâm thức chúng ta là hoàn toàn không thực. Chúng chỉ 
là những từ vô nghĩa, chẳng hạn, hoa đốm trên trời, ảo ảnh 
trong sa mạc, sừng thỏ, con của một đàn bà không mang 
thai, v..V... 


Những đối tượng ấy là tưởng tượng thuần túy, chỉ là những 
từ ngữ, không có chút thực tại khách quan nào ở đẳng sau. 
Trực tiếp đối nghịch chúng là thực tại thuần túy trong đó 
không có chút câu tạo tưởng tượng nào. Giữa hai thứ đó, 
chúng ta có một thế giới một nửa tưởng tượng, tuy bao gồm 
những hình ảnh cấu tạo, nhưng được thi thiết trên một nền 
tảng vững chắc của thực tại khách quan. Đó là hể giới hiện 
tượng. Như thế là có hai thứ tưởng tượng, một thuần túy, 
một hỗn họp với thực tại, và có hai thứ thực tại, một thuần 
túy, và một hỗn hợp với tưởng tượng. Một thứ bao gồm 
toàn những sát na sinh diệt (point-instants; ks# = 
svalaksana) chưa có vị trí xác định trong thời gian, chẳng 
có vị trí xác định trong không gian, cũng chăng có phẩm 
chất cảm tính. Đó là /bực tại cứu cánh hay thuần túy 
(paramärtha-sai; chân đề). Thứ thực tại kia bao gồm những 
hình ảnh được đối tượng hóa, được chúng ta phú cho với 
một vị trí trong thời gian, một địa điểm trong không gian, 
và với hết thảy mọi thứ phẩm chất cảm tính và trừu tượng. 
Đó là /ực tại hiện tượng hay thường nghiệm (saiméw†fi-sat; 
thế tục đề). 


66 


Nhán Minh Luận và NTLDĐ 


Hai thực tại nói trên là của luận gia Phật giáo, một thực tại 
cứu cánh hay tuyệt đối phản ánh trong một cảm giác thuần 
túy, và một thực tại thường nghiệm hay có-điều kiện phản 
ánh trong một hình ảnh được đối tượng hóa. 


Bất kỳ nơi nào có một nối kết gián tiếp với thực tại 
(paramparyena vastu-prafibandhah) chúng ta có một kinh 
nghiệm không bị phản bác (artha-samvada), mặc dầu kinh 
nghiệm ấy là một vọng tưởng trên quan điểm của thực tại 
cứu cánh. Thậm chí một tự lượng đoán (mference; tỷ 
lượng) chính xác là một vọng tưởng (bhrãntam anumanam) 
trên quan điểm ấy, dầu là chính xác. Nó chỉ thật một cách 
gián tiếp, chứ không trực tiếp. 


Tính phân đôi của một nguồn nhận thức. 

Phù hợp với tính phân đôi của thực tại như nói trên, một 
thực tại trực tiếp, cứu cánh hay siêu nghiệm và một thực tại 
gián tiếp hay thường nghiệm, một nguôn nhận thức cũng có 
tính phân đôi giông vậy. Một nguôn nhận thức hoặc là trực 
tiếp hay gián tiếp, hoặc có nghĩa một nguồn của thực tại 
cứu cánh nhận thức hay một nguồn của thực tại có-điều 
kiện nhận thức. Nguồn trực tiếp là cđm giác (sensation), 
nguồn gián tiếp là guan niệm (conception). Nguồn đầu là 
một phản ánh thụ động (ørzíibJhãsa), nguồn sau là một 
phản ánh có-điều kiện (#ajpanä). Nguồn thứ nhất nắm bắt 
đối tượng (grhnđii), nguồn thứ hai tưởng tượng 
(vikalipayari) cùng một đối tượng. Chớ quên theo quan 
điểm Phật giáo về nhận thức thời từ “nắm bắt” mô tả sự tùy 
thuộc của cảm giác vào đối tượng của nó tùy thuận ý niệm 
tương hỗ y tồn của duyên khởi chứ không phải theo nghĩa 
hiện thực, con người năm bắt. Chữ nắm bắt được dùng để 
phân biệt khoảnh khắc nhận thức đầu tiên với sự cấu tạo 
hình ảnh của đối tượng được nắm bắt tiếp ngay sau. Một 
khoảnh khắc đơn độc là một cái gì độc đáo, cái gì đó không 
chứa sự tương tợ bất kỳ đối tượng nào khác. Bởi thế nó 


67 


Nhán Minh Luận và NILDĐ 


không thể biểu thị và không thể nói được. Thực tại cứu 
cánh không thê nói được (anabhilapya). 


Khi đề cập tính phân hai của thực tại Dharmottara đồng 
thời hàm ý tính phân đôi của một nguồn nhận thức. Ông 
nói: “Đối tượng nhận thức quả thật phân đôi, được năm bắt 
ngay tức khắc và thực hiện một cách minh xác. Mặt thứ 
nhất là diện thực tại xuất hiện trực tiếp trong khoảnh khắc 
đầu tiên. Mặt thứ hai là mô thức của nó, được cấu tạo trong 
một thống giác riêng biệt. Những gì tri nhận trực tiếp và 
những gì quan niệm gián tiếp quả thật là hai sự vật khác 
nhau. Những gì được cảm giác năm bắt ngay tức khắc là 
chỉ một khoảnh khắc. Những gì được quan niệm riêng biệt 
luôn luôn là một dây chuyền các khoảnh khắc được tri nhận 
trong một cấu tạo căn cứ trên một cảm giác nào đó.” 


Ngay từ thời Trần Na, các nhà Phật học đồng ý với phái 
Thắng Luận chỉ chấp nhận hai nguồn khác nhau của nhận 
thức, hiện lượng (perception) và tỷ lượng (imference). 
Chứng bằng lời nói và luận chứng theo phép loại suy (by 
analogy) được bao hàm trong tỷ lượng. Sự hàm ý 
(implication) không gì khác hơn là một cách phát biểu khác 
cùng một sự kiện. Tuy nhiên, mặc dầu cả hai Phật học và 
Thắng Luận đều chấp nhận chỉ có hai nguồn nhận thức 
khác nhau, nhưng hai nguồn ấy được định nghĩa với những 
đặc tính rất khác biệt. Có thể nói một cách tổng quát, trong 
hệ thống Phật học sự khác biệt có tánh cách câp tiễn, hiện 
thực, và về sau thường được gọi là siêu nghiệm. Những gì 
được các cảm quan tri nhận thời không bao giờ được tỷ 
lượng nhận thức, và những gì được tỷ lượng tri nhận thời 
không bao giờ được các cảm quan nhận thức. Khi một ngọn 
lửa hiện diện trong tầm nhìn của thị giác thời đối với một 
nhà duy thực (realist) đó là trường hợp nhận thức cảm quan 
(sense-perception). Khi cũng ngọn lửa â ấy ở ngoài tầm nhìn 
của thị giác và sự tồn tại của nó chỉ được tri nhận gián tiếp 


68 


Nhán Minh Luận và NTLDĐ 


đo bởi tri nhận một ít khói, thời ngọn lửa được nhận thức 
bằng tỷ lượng. Đối với các nhà Phật học trong hai trường 
hợp đó, một được nhận thức bằng cảm quan và một bằng tỷ 
lượng. Trường hợp sau xem tỷ lượng đồng nghĩa với trí tuệ 
(intellect), với một nguồn nhận thức phi cảm tính. Nhận 
thức hoặc cảm tính hay phi cảm tính, hoặc trực tiếp hay 
gián tiếp. Trong mọi nhận thức có một cốt lõi cảm tính và 
một hình ảnh do trí tuệ cầu tạo, một bộ phận là cảm tính, bộ 
phận kia là trí tính, có thể nhận thức bằng trí tuệ 
(intelligibility). Bản thân sự vật được nhận thức bằng giác 
quan, quan hệ và đặc tính của nó đều do trí tưởng tượng, 
một chức năng của trí tuệ, cấu tạo. Giác quan chỉ nhận thức 
sự vật trơ trụi, bản thân sự vật, không bao quát hết thảy mọi 
quan hệ và đặc tính tổng quát của nó. 


Phần lôgic hình thức trong lôgic Phật học đề cập theo quan 
điểm hiện tượng hai nguôn nhận thức hay hai cách lượng 
biết nói trên. Giới hạn chúng không thể vượt quá là kinh 
nghiệm, tức kinh nghiệm cảm tính. Những gì siêu cảm tính, 
những gì vượt quá giới hạn của thế giới thường nghiệm đều 
không thê nhận thức. 


Lý do phân biệt hai cách lượng biết. 

Theo trên, có hai nguồn nhận thức hoàn toàn riêng biệt. 
Một, phản ánh của thực tại cứu cánh vả nguồn kia là sản 
năng cấu tạo hình ảnh trong đó thực tại cứu cánh xuất hiện 
trong thế giới hiện tượng. Nhưng thuyết Phật học còn có 
một nghĩa khác không cân xét đến thực tại cứu cánh. Theo 
quan điểm hiện tượng, có hai nguồn hay phương pháp nhận 
thức, hiện lượng và tỷ lượng. Với hiện lượng, hình ảnh đối 
tượng được nhận thức trực tiếp, nghĩa là, một cách sinh 
động (viýaaabha). Với tỷ lượng, nó được nhận thức gián 
tiếp, nghĩa là, một cách mơ hồ (asphuƒa), hay trừu tượng, 
xuyên qua tướng của nó. Trong trường hợp đầu, chức năng 
của nhận thức trực tiếp chiếm ưu thế, hình ảnh sinh động. 


69 


Nhán Minh Luận và NILDĐ 


Trong trường hợp sau chức năng trí tính chiếm ưu thế, hình 
ảnh mơ hô và trừu tượng. 


Trên quan điểm thường nghiệm, nghĩa là, không đứng trên 
quan điểm chân lý tối hậu, thuyết Phật học đáng được gọi 
là một thuyết “hỗn hợp” (a “mixture” theory), bởi vì trong 
đời sống thường ngày không tìm đâu ra một dị biệt giữa hai 
nguồn của nhận thức trong điều kiện thuần túy không hỗn 
hợp. Muốn phân cách riêng biệt chúng thời phải siêu việt 
mọi kinh nghiệm thế tục, vượt quá hết thảy mọi thao tác 
tiềm thức và ý thức của trí tuệ, và giả thiết một sự dị biệt 
ngoài thế lan, mắt trần không thê thấy được, một dị biệt 
siêu nghiệm, một dị biệt tuy không được chúng ta sát giác 
trực tiếp, nhưng thực tại cứu cánh không có-tương bội tất 
phải thuyết phục chúng ta chấp nhận. Hiểu theo nghĩa đó 
thuyết Phật học trở thành một thuyết giới hạn “được giải 
quyết” (a theory of “settled” limits) giữa hai nguồn nhận 
thức. Như vậy, toàn thể sự trình bày triết học Trần Na có 
thể xem như một sự khai triển đơn thuần nguyên tắc căn 
bản đó. 


Đã biết không thê phân biệt hai cách lượng biết trên thực tế 
thời tại sao cần phải phân biệt chúng làm gì? Phân biệt 
bằng cách nào? Bởi vì nhận thức hiện lượng là một thứ 
nhận thức đơn thuần, không bị chỉ phối bởi tập tục, truyền 
thống, và tư dục nên có thắm quyền tối thượng, là chứng lý 
vững chắc nhất. Cho nên cần phải phân cách với tỷ lượng, 
một lỗi nhận thức bằng trí năng liễu biệt, Chủ thể luôn luôn 
ly cách với đối tượng. Tỷ lượng tự nó không có thâm 
quyền. Nó không được mâu thuẫn với chứng lý hiện lượng. 
Tuy nhiên, chính nhờ tỷ lượng mà hiện lượng được phát 
biểu. Sự khác biệt giữa hiện lượng và tỷ lượng giúp ta nhận 
chân giới hạn của sự hiểu biết thông tục. Giới hạn đó là ta 
không thể dùng luận lý thế gian để siêu quá kinh nghiệm 
trực quan của cảm giác. Ta sẽ hỏi: Như thế thời làm sao 


70 


Nhán Minh Luận và NTLDĐ 


giải thích được chủ trương đại ngã đạo đức, lý tưởng giải 
thoát, thuyêt y nghiệp luân hôi, hay ý nghĩa Niệt bản, tât cả 
các vân đê ây đêu siêu quá cảm giác? 


Đối với các vấn đề siêu quá cảm giác, lập trường và lời dạy 
của đức Phật rất rõ ràng chính xác. Chăng hạn như đoạn 
kinh sau đây: 

“Này các tu sĩ! Đừng bao giờ chấp nhận lời dạy của ta chỉ 
vì đo lòng tôn kính! Hãy để cho các bậc có học phân tích 
lời dạy của ta như thể vàng được công nhận sau khi đốt, 
cắt, và chà xát." [Theo Th. Stcherbatsky, Buddhist Logic,tu 
sĩ Tây tạng nói trích đoạn này trong Kinh Ghana Sutra. 
Nhiều tác giả khác nói dẫn trích từ bài kệ 
Jñanasarasamuccaya] 


Trong lời phát biểu, đức Phật muốn ám chỉ đốt vàng là trực 
tiếp kiểm chứng, tức là dùng giác quan trực quán nội dung 
của lời Phật dạy. Chà xát là gián tiếp kiểm chứng, tức là 
dùng suy luận phân biệt nội dung của lời Phật dạy. Cuối 
cùng cắt chia thành mảnh vụn là để thấy rõ không có mâu 
thuẫn nào trong nội dung của lời Phật dạy. Theo lối giải 
thích như vậy thời có tất cả ba loại sự vật Phật nói đến: hiện 
có, hiện vắng, và siêu nghiệm. Nếu hiện có, thời phải trực 
quán như thử vàng bằng cách đốt. Nếu sự vật hiện văng và 
nếu có dấu hiệu gì của nó hiện hữu thời phải dựa vào dấu 
hiệu mà suy luận kỹ càng như thử vàng bằng cách chà xát. 
Trong trường hợp sự vật siêu nghiệm như các vấn đề siêu 
quá cảm giác nêu ra trong câu hỏi trên thời phải suy luận 
minh định tính chất phi mâu thuẫn của nó. Ngay cả trong 
trường hợp này dù có kinh văn đáng tin cậy đề cập sự vật 
siêu nghiệm, ta vẫn phải suy luận để nhận chân sự vật như 
thật chứ nhất thiết không tin tưởng vào kinh văn. Nói tóm 
lại, tính phi mâu thuẫn (non-contradiction) là chứng lý tối 
hậu của thực tại và chân lý. 


7 


Nhán Minh Luận và NILDĐ 


Thật ra, chúng ta sở hữu một nguồn nhận thức phi cảm tính. 
Đó là trí năng (understanding). Nhưng nguồn đó không trực 
tiếp, không độc lập, không thể vượt quá kinh nghiệm cảm 
tính. Vì vậy mọi sự vật siêu cảm tính đều bất xác định 
(amiscita). Mọi câu tạo trong cảnh giới phi cảm tính đều 
biện chứng, nghĩa là, tự mâu thuẫn (self-contradictory). 
Một lần nữa xin nhắc lại: Phi mâu thuẫn là thử nghiệm tôi 
chung về thực tại và sự thật. 


Mặc dầu tất cả sự nhận thức của chúng ta bị giới hạn trong 
cảnh giới kinh nghiệm khả hữu, chúng ta cần phân biệt giữa 
nhận thức thường nghiệm đó và những điều kiện tiên 
nghiệm (a priori conditions) khả thể của nó. Sự khu phân 
nghiêm cách giữa cảm năng và trí năng như hai nguồn 
nhận thức độc đáo dẫn ngay đến giả thiết cảm năng thuần 
túy, đối tượng thuần túy và lý tính thuần túy (hay trí năng) 
[#uddham pratyaksam, šsuddha-arthah, suddha kalpanadl. 
Chúng là những sự vật không được mang lại trong kinh 
nghiệm, nhưng chúng không mâu thuẫn, thậm chí chúng 
cần thiết như những điều kiện tiên nghiệm của toàn bộ nhận 
thức của chúng ta, toàn bộ này sụp đồ nếu không có chúng. 


Do đó chúng ta cần phân biệt giữa đối fượng siêu hình và 
đổi tượng siêu nghiệm. Đối tượng siêu hình là những đối 
tượng “không thê xác định cả về mặt địa điểm nơi chúng 
tọa lạc, cả về mặt thời gian khi chúng tồn tại, cả về mặt tính 
chất cảm năng mà chúng sở hữu” . Đối tượng siêu nghiệm, 
trái lại, khả xác định về sự hiện diện của chúng trong môi 
một chút nhận thức của chúng ta, bởi vì chúng là điều kiện 
cần đối với khả thể của nhận thức thường nghiệm nói 
chung, nhưng tự chúng chúng không thể biểu tượng trong 
một hình ảnh cảm tính, nghĩa là, không thể thủ đắc chúng 
bằng nhận thức. Sự vật siêu hình hay siêu nghiệm đều là 
khái niệm được cấu tạo, tuy nhiên chúng là ảo giác, biện 
chứng và mâu thuẫn. Chăng hạn, vật tự thân hay tự tính là 


đàu 


Nhán Minh Luận và NTLDĐ 


sự vật siêu nghiệm, chẳng những thực tồn (ksaqasya= 
paramartha-saía), mà chính là thực tại (sanfãninah = 
ksanah = svalaksanuani = vasfu-bliiah), mặc dầu không 
được mang lại trong một khái niệm, bởi vì yếu tính của nó 
là phi khái niệm. 


B. Lôgïic học. 

LôgIc của Nhân minh học chỉ nghiên cứu / fởng suy lý 
(discursive thought), tức là những nhận thức xem như 
nguồn cội khả xác định của các hành động có mục đích. Tư 
tưởng suy lý được chia thành ba phần chính đề cập theo thứ 
tự các vấn đề /z¡ nguyên (origin), mô thức (forms) và biểu 
hiện bằng lời nói (verbal expression) của nhận thức. Ba chủ 
đề chính đó được gọi là cđm quan lượng đoán (sense- 
perception), ứ lượng đoán (nference) và /ha lượng đoán 
(syllogism). Chúng liên quan đến cảm năng (sensibility) 
xem như nguôn chủ yêu của nhận thức ngoại tại (external 
reality), đến #í năng (intellect) xem như nguồn sản sinh 
các mô thức của nhận thức ấy và đến /ba jượng đoán 
(syllogism) xem như biểu hiện đầy đủ bằng lời nói quá 
trình nhận thức. Vì thế tư tưởng suy lý bao gồm cả nhận 
thức luận (epistemology) và lôgIc hình thức (formal logIc). 


BI. Cảm quan lượng đoán (0?za£yaksa) 

Theo các nhà Phật học, vật tự thân của sự vật, những gì yếu 
tính của nó là, chúng ta không bao giờ có thể biểu hiện 
được. Chúng ta chỉ biết đến những quan hệ của nó mà thôi. 
Những định nghĩa về các yếu tính đều vô ích vì chúng đâu 
có tồn tại. Tất cả nhận thức khái niệm của chúng ta và của 
ngôn ngữ, của hết thảy mọi sự vật có thê định danh và của 
tất cả danh xưng đều có tính năng đặc trưng là biện chứng 
(dialectical). Mọi từ hay mọi khái niệm đều tương quan với 
đối ứng của nó và đó là cách định nghĩa duy nhất. Chẳng 
hạn chúng ta không thê nói những gì là màu “xanh” nhưng 
có thể chia tất cả mọi màu ra xanh và phi xanh. Đến lượt 


se 


Nhán Minh Luận và NILDĐ 


nó, phi xanh có thể chia ra nhiều màu căn cứ trên cùng 
nguyên tắc nhị phân. Như thế, tất cả mọi định nghĩa của 
chúng ta đều là những phân loại, theo một quan điểm đặc 
biệt nào đó (a?eksa-vasai). Chúng ta đặc trưng sự vật được 
định nghĩa bằng phủ định. Chẳng hạn, những gì là màu 
xanh, chúng ta không thể biết. Nhưng chúng ta có thể chia 
tất cả các màu thành xanh và phi-xanh. Đến lượt nó, phi- 
xanh có thê chia ra thành nhiều thứ màu căn cứ trên cùng 
nguyên tắc nhị phân. Như thế, xanh được định nghĩa là bất 
phi-xanh, và ngược lại, phi-xanh được định nghĩa là bất 
xanh. 


Những gì là tự thân nhận thức, chúng ta sẽ không bao giờ 
biết được. Nhưng chúng ta có thể chia nó ra thành trực tiếp 
(sãksã?) và gián tiếp (paroksa). Trực tiếp là bất gián tiếp và 
gián tiếp là bất trực tiếp. Toàn bộ khoa học nhận thức luận 
được xây dựng trên cơ sở đó của một dị biệt trên nguyên 
tắc giữa một nhận thức trực tiếp và một nhận thức gián tiếp. 
Chúng ta có thể gọi nguồn trực tiếp của nhận thức là cảm 
năng và nguồn gián tiếp là trí năng, nhưng các từ ngữ đó có 
nghĩa cảm năng là bắt trí năng và trí năng là bất cảm năng. 


Sau khi xướng lên chỉ có hai loại nhận thức mà Dignäaga 
theo quy ước gọi là hiện lượng và tỷ lượng, ông quay qua 
hiện lượng và bảo rằng nguồn nhận thức này là “phi câu 
tạo”, tức muốn nói nó là trực tiếp, hay bất gián tiếp. Tên 
Phạn ngữ của tỷ lượng là aumïng — có một anumana- 
vikalpna và một prafyaksa-vikalpa, nhưng đối chiếu với 
nvkalpaka = kalpnana-apodha (vô phân biệt thời 
anumäna là đại biểu của vikaipa (phân biệt. Danh tự 
anumäna đã nói lên tỷ luợng là nhận thức gián tiếp. Sự tồn 
tại của sự vật chỉ có thể nhận thức bằng hiện lượng hay 
bằng tỷ lượng, không bằng cách nào khác. Như thế, theo 
thuyết nhận thức, chúng ta nhận thức được sự vật chỉ khi 
nào thiết lập những gì là trực tiếp không chứa một chút nào 


74 


Nhán Minh Luận và NTLDĐ 


của gián tiếp và những gì là gián tiếp không chứa một chút 
nào của trực tiếp. Nói khác, chỉ khi nào thiết lập những gì 
là cảm năng thuần túy (pure sensibility; sư⁄đdham 
pratyaksam = nirvikalpakam; tịnh hiện lượng) và những gì 
là trí năng thuần túy (pure understanding; ýwddhã kaipanä). 


Thật là sai lầm khi định nghĩa cảm quan lượng đoán là 
nhận thức do các giác quan sản sinh, hay do một vật tác 
dụng kích thích trên các giác quan. Bởi vì như vậy là không 
đếm xỉa đến tính năng nhất ban của mọi nhận thức thực là 
một nhận thức mới, nhận thức cái gì đó mới, chứ không 
phải đái nhận thức (re-cognition). Và đó chỉ là khoảnh khắc 
đầu tiên của mọi nhận thức. /iện lượng chỉ là khoảnh khắc 
đâu tiên. Những khoảnh khắc kế tiếp, khi tác ý khởi dậy, 
thời hiện lượng không còn nữa. Hiện lượng có riêng chức 
năng, có riêng đối tượng và nguyên nhân của nó. Chức 
năng của nó là đem đối tượng trình diện giác quan bằng 
phương cách nhận thức. Đối tượng của nó là tự tướng 
(svalaksana), vì chỉ đơn độc tự tướng là đối tượng thực, 
thực và công hiệu, khả dĩ sản sinh một kích thích trên giác 
quan. Nguyên nhân hay một trong những nguyên nhân, lại 
một lần nữa, là tự tướng. Tính năng nhất ban của tất cả 
nhận thức là một trong các nguyên nhân sản sinh nó đồng 
thời là đối tượng của nó. 


Làm thế nào để xác định chức năng chính xác của hiện 
lượng? Chức năng này gồm sự phát tín hiệu về sự hiện điện 
của một đối tượng trong tầm mức nhận thức, một hiện diện 
đơn thuần không có gì khác. Tiếp ngay sau, một chức năng 
khác, do một cơ quan khác thao tác, cấu tạo hình ảnh của 
đối tượng đó. Vì vậy, đặc tính nổi bật của hiện lượng là bắt 
cấu tạo. Đó là hiện lượng thuần túy. Đáng lý phải gọi đó là 
cảm giác thuần túy, cốt lỗi cảm tính của hiện lượng. Như 
thế, có một phân biệt nghiêm cách giữa chức năng của hiện 
lượng và chức năng của tưởng tượng sản sinh. Chức năng 


Mộ 


Nhán Minh Luận và NILDĐ 


trước chỉ ra sự hiện điện của đối tượng, chức năng sau cầu 
tạo hình ảnh của đối tượng đó. Định nghĩa hoàn chỉnh hiện 
lượng phải kê đến sự phân biệt nghiêm cách ấy: Hiện lượng 
là một nguồn nhận thức có chức năng phát tín hiệu về sự 
hiện diện đối tượng trong tầm mức nhận thức, kế tiếp là sự 
cầu tạo hình ảnh của đối tượng đó. Chung cùng, Phật học 
định nghĩa hiện lượng một cách rất đơn giản: hiện lượng là 
cảm giác kế tiếp bởi khái niệm, bởi vì khái niệm không gì 
khác hơn là hình ảnh trong một bối cảnh đặc biệt. Nhằm 
chứng minh cảm giác thuần túy là một thực tại, 
Dharmakirti đề nghị một thử nghiệm theo phương pháp nội 
quán (introspection). 


Tính năng đặc trưng thứ hai của hiện lượng là không chứa 
bất kỳ vọng pháp nào (abhrana). Quả vậy, hiện lượng có 
thể xem như một nguồn nhận thức đáng tin cậy (pramana) 
với điều kiện nhận thức do cảm giác sản sinh không biểu 
tượng một vọng tưởng. Tuy nhiên, từ “vọng tưởng” không 
đơn nghĩa. Có nhiều loại vọng tưởng. Có một vọng tưởng 
siêu nghiệm (siêu vọng; zmukhya-vibhrama) theo đó hết 
thảy mọi nhận thức thường nghiệm là vọng tưởng, và một 
vọng tưởng thường nghiệm (prafibhäsik? bhrantih) có ảnh 
hưởng chỉ trên một số trường hợp đặc biệt nhận thức sai 
lâm. 


Không toàn tri toàn năng (omniscient) như Phật và Bồ tát 
để nhận thức trực tiếp mọi sự vật, chúng ta nhận thức trực 
tiếp chỉ khoảnh khắc đầu tiên của sự vật từ đó trí tuệ thao 
tác cầu tạo hình ảnh của đối tượng. Như thế, hết thảy mọi 
hình ảnh đều là vọng tưởng siêu nghiệm, không phải là 
những thực tại cứu cánh. Khi thêm “phi vọng tưởng” vào 
định nghĩa hiện lượng là trừ phân biệt của Dignäga, 
Dharmakïrti muốn chỉ ra rằng với cảm giác thuần túy 
chúng ta liên hệ trực tiếp với thực tại cứu cánh, với vật tự 
thân, hoàn toàn khác biệt với những gì kế tiếp theo sau — 


76 


Nhán Minh Luận và NTLDĐ 


hình ảnh, khái niệm, phán đoán và tỷ lượng — đi chuyển 
chúng ta vào thế giới thường nghiệm, nhân tạo, chủ quan. 
Thông diễn như vậy, “phi vọng tưởng” có nghĩa là phi chủ 
quan, phi cấu tạo, phi thường nghiệm, siêu nghiệm, thực 
tồn cứu cánh. Do đó, tính năng đặc trưng thứ hai của hiện 
lượng hầu như đồng nghĩa với tính năng đặc trưng thứ nhất. 
Cảm giác thuần túy là thụ động hay “phi cấu tạo”, vì thế nó 
phi chủ quan, thực trên phương diện siêu nghiệm, phi vọng 
tưởng. Tóm lại, Dignãga và Dharmakïrti thi thiết hai yếu tô 
dị tính trong lôgic học Phật giáo, một là cảm giác thuần túy 
phi cấu tạo, và hai là một tông hợp cấu tạo hay khái niệm. 
Thêm vào đó, thuyết nội quán cùng với thuyết về hình ảnh 
và danh xưng, tất cả tạo nên tính năng đặc trưng của lượng 
luận Phật giáo. 


B2. Phán đoán (adhyavasay4). 

Chuyển biến từ cảm giác thuần túy qua khái niệm. 

Phật học phân biệt nghiêm cách giữa hai cảnh giới, thực tại 
cứu cánh và thế giới tưởng tượng thường nghiệm. Thực tại 
cứu cánh là vật tự thân, là điểm toán học sát na sinh diệt, 
phi câu tạo, phi tưởng tượng, phi quan hệ. Trong đó, không 
thời tục và không mở rộng, không phẩm tính và không vận 
động, không tổng tướng, không riêng lẻ cụ thể, v.v... Về 
phía kia, trong thế giới tưởng tượng thường nghiệm, có một 
thời gian tưởng tượng, một không gian được câu tạo, đa tạp 
sản phâm của trí tưởng tượng: phẩm tính, vận động, tông 
tướng, tự tướng, v.v... Hai cảnh giới này, thực tại siêu 
nghiệm phi tưởng tượng và thực tại tưởng tượng hay 
thường nghiệm, hoàn toàn không giống nhau. 


Giữa chúng, không có kết nối nào khác ngoại trừ lực tác 
dụng theo luật nhân duyên (causal efficlency). Các sát na 
sinh diệt là những điểm có khả năng tính tác dụng có hiệu 
quả, có năng lực kích thích trí năng cấu tạo trong trí tưởng 
tượng những hình ảnh hư huyễn mà người phàm cho là 


Tới 


Nhán Minh Luận và NILDĐ 


thực. Ở đây, hiệu quả hoàn toàn khác biệt nguyên nhân. 
Theo lý Duyên khởi, một cảm giác sinh khởi khi cho một 
điểm thực tại và một ý thức thụ nhận. Hình ảnh tương ứng 
cũng vậy, nó sinh khởi tùy thuộc một khoảnh khắc của thực 
tại khách quan và một khoảnh khắc cảm giác. 


Một số các nhà Phật học tìm cách lấp đầy lỗ hồng giữa cảm 
giác thuần túy và hình ảnh sinh khởi tương ứng. Như thế là 
họ tìm cách tái lập sự thống nhất của nhận thức mà chính 
họ đã hủy hoại băng cách giả định một sự phân biệt cấp 
tiến giữa hai nguôn nhận thức, cảm năng và trí năng. Giải 
pháp của vấn đề cơ bản này sẽ đồng thời bắc cầu qua vực 
thắm chia cách hai thực tại cứu cánh và thường nghiệm. Và 
vì thực tại không gì khác hơn là khả năng tính tác dụng có 
hiệu quả và trí tưởng tượng cấu tạo không gì khác hơn là 
lôgic, cho nên giải pháp đề cập đây cũng sẽ thiết lập một 
liên kết giữa lôgic và hiệu năng của nó. Sau đây sẽ trình 
bày vấn đề cơ bản nói trên về mặt tâm lý. 


Tiến trình hoạt động tâm lý khởi đầu từ lúc cảm giác trực 
nhận sự hiện hữu của vật tự thân trong tầm nhận thức. Tiếp 
đến là sự thành lập một hình ảnh của nó, rồi hình ảnh ây 
được khái niệm hóa. Cuối cùng là phán đoán, sự quyết định 
đồng nhất khái niệm với vật tự thân nhằm tạo nên sự lượng 
biết. 


Hiện lượng có tác dụng là cảm tri sự có mặt của một vật thể 
trong tầm nhận thức. Tự tướng, tức vật tự thân (thing-in- 
1self), đối tượng của hiện lượng, chỉ có tác dụng trong sát 
na hiện tại, cho nên còn gọi là thực tại điểm (point-instant 
of reality), không thể hình dung và nắm bắt bằng tri thức 
thường nghiệm được. Nói theo Duy thức thì thực tại điểm 
có thê xem như là hữu chất tánh cảnh, hiện tướng của các 
pháp căn cứ trên tinh thể của thức (vô chất tánh cảnh). 
Dharmakïrti cho biết có thể dùng đề thể nghiệm cảm giác 


78 


Nhán Minh Luận và NTLDĐ 


đơn thuần và hiện phương pháp nội quan (sva-samvedana) 
quán thực tại điểm. Tiếp ngay sau sát na tri giác hiện tại là 
sát na tác ý (mãnasa-pratyaksa). Trên phương diện nhận 
thức, sát na tác ý vẫn còn có tính cách bất khả tư nghì và 
bất khả thuyết. Nhưng sát na tác ý là điểm khởi đầu của 
phân biệt. Trí giác phân biệt sinh khởi đúng vào lúc trực 
giác hoàn tắt nhiệm vụ cảm nhận đối tượng. Vào thời điểm 
bắt đầu phân biệt này, thực tại điểm, tức tự tướng, phân 
ngay làm đôi. Một bên là Chủ thể cảm thọ và bên kia là 
hình ảnh của tự tướng, đối tượng và nguyên nhân của cảm 
thọ. Những gì cảm thọ sẽ làm duyên cho ý chí hành động 
(cefana; tư) sinh khởi và đối tượng nhận thức trở nên có 
tính cách đáng ưa thích hay không đáng ưa thích. Do tác 
dụng tổng hợp của tầm (wửrka; sự quan sát thô) và tứ 
(vicara; sự quan sát tế), tuệ hiện khởi [tuệ đây là tâm sở 
biệt cảnh tuệ, có nghĩa sự đoan chắc, sự cho rằng mình biết, 
chớ không phải là tuệ của trí tuệ giải thoát], vọng tưởng 
phân biệt tô điểm hình ảnh thành khái niệm, và định danh 
cho khái niệm vừa được thi thiết. Ngay sau đó, phán đoán 
đồng nhất khái niệm với thực tại điểm trong một phán đoán 
cảm năng (perceptual judgment; phán đoán của cảm giác) 
theo mô dạng của câu nói: “Đây là con bò”. Chữ “Đây” chỉ 
vào tự tướng hay vật tự thân, thực tại điểm mà tri thức 
thường nghiệm không thể hình dung và nắm bắt. Từ ngữ 
“con bò” chỉ vào tổng tướng, một khái niệm có tên gọi, 
được phán đoán đồng nhất với thực tại điểm. Phán đoán là 
một quyết định tổng hợp thống nhất hai phần khác biệt, đưa 
đến dạng thức “cái này là cái ấy” (fad eva idam; this is 
that). Cái này là đơn thuần, đặc thù, không nói lên được. 
Cái ấy là vọng tưởng đa thù, tổng quát, phát biểu đễ dàng. 


Phán đoán của cảm giác là tác động cơ bản của trí năng. 
Hết thảy mọi thao tác của trí năng có thể tóm thu lại trong 
các phán đoán. Trí năng vì vậy có thê định nghĩa như khả 
năng phán đoán, nhưng tác động cơ bản của nó là tác động 


79 


Nhán Minh Luận và NILDĐ 


được bao gồm trong định nghĩa phủ định của hiện lượng 
(kalpanapodha; hiện lượng là trừ phân biệt). Nó là phán 
đoán cảm năng theo mô dạng của câu “Đây là con bò”. Vì 
yếu tố “đây” (/dam:4), cốt lõi cảm tính, được đặc trưng bởi 
Sự quy chiếu vật tự thân, cho nên một phán đoán cảm năng 
có thê dùng công thức “x = a” để biểu hiện. Chữ x biểu 
trưng thực tại điểm xem như một ấn số, chữ a thay thế khái 
niệm xây dựng bằng vọng tưởng phân biệt dựa trên hình 
ảnh của thực tại điểm. Đông nhất thức “x = a” mô tả sự 
đồng nhất hai sự thể hoàn toàn dị biệt là thực tại điểm đặc 
thù và khái niệm tổng quát. Như thế, phán đoán là một tác 
động của trí tuệ thống nhất cảm giác và khái niệm nhằm 
tạo nên sự lượng biẾt. 


Xét riêng từng vế, x riêng, a riêng, thời chả có về nào đủ 
khả năng hay bao hàm nhận thức. Chỉ sự thống nhất hai yếu 
tố trong phán đoán của cảm giác mới là nhận thức thật sự. 
Phía trực giác x cho ta nhìn thấy vật thể có khả năng tác 
quả (ar£ha-kriya-šsakfi), dị biệt cá tính (asadrýa), không thể 
bày tỏ bằng ngôn ngữ (4øbđasyãvisaya), và có thê thấy biết 
mà không cần đến ngôn ngữ hay khái niệm. Phía khái niệm 
a cho ta thấy biết đặc tính của vật thể là cọng tướng 
(sãmãnya-laksana) chung cho và đồng thời hiện hữu nơi 
mọi cá thể đồng loại, không có vị trí nhất định trong thời 
gian và không gian, cân đến tưởng tượng, ngôn ngữ, hay 
luận lý để phô bày và miêu tả. Tóm lại, phán đoán có thể 
xem như là sự quy chiếu một khái niệm về với vật tự thân 
liên hệ, đem một sự thể có thê phát biểu thành lời qui hợp 
về với một sự thể không thê bày tỏ bằng ngôn ngữ. 


Trên đây, từ ađhyavasaya được phiên dịch là “phán đoán” 
cũng thường được dịch là một quyết định, hay một hành 
động ý chí. Đặc biệt hơn, nó là một quyết định liên quan 
đến sự đồng nhất hóa hai sự vật (ekavadhyavasaya). Như 
thế, phán đoán cảm năng là một quả quyết về sự giống 


S0 


Nhán Minh Luận và NTLDĐ 


nhau giữa hai sự vật hoản toàn khác biệt. Đó là một tổng 
hợp đem lại với nhau hai phần tuyệt đối không giống nhau. 
Trong một phán đoán như vậy, thực tại điểm được phú cho 
một vị trí trong một chuỗi thời gian tương ứng các sát na 
diệt; nó được cài đặt trong thời gian cụ thể và trở thành một 
bộ phận của một đối tượng tương tục (saw/ãna). Do một 
tổng hợp đặc biệt các sát na sinh diệt liên tiếp, nó trở thành 
một thân mở rộng và một lần nữa, do một tổng hợp đặc biệt 
các khoảnh khắc đó, có được tất cả những cảm tính và 
phẩm tính khác của nó, nó trở thành một tổng tướng 
(samanya-laksana = ekafva-adhyavasaya). 


Nhưng thế nào là phán đoán? Hỏi như vậy trong khi bàn 
luận về thực tại của thế giới bên ngoài có nghĩa là hỏi hành 
động ý chí nào khiến ta quyết định phải đồng nhất một hình 
ảnh với một sát na diệt của thực tại bên ngoài? Nhà Phật 
học trả lời: “Phán đoán có nghĩa là tạo trong trí tuệ một ý 
niệm”. Cả tự lượng đoán và cảm quan lượng đoán đều chứa 
phán đoán, nhưng một tự lượng đoán xử lý các khái niệm 
một cách trực tiếp. Trong bản chất nó là một hoạt động 
khái niệm. Cảm quan lượng đoán hay phán đoán cảm năng 
là hoạt động khái niệm gián tiếp bởi vì chính cảm giác là 
nguyên nhân sinh khởi một khái niệm. Bây giờ, nếu một 
phán đoán ngoàải sự việc là một phán đoán, nghĩa là, một 
quyết định, còn là một hoạt động khái niệm, thử hỏi nghĩa 
chính xác của từ “khái niệm" là gì? Trả lời: Khái niệm có 
nghĩa là tưởng tượng, hay cấu tạo một đối tượng trong 
tưởng tượng. Đối tượng khái niệm là một đối tượng tưởng 
tượng. Tưởng tượng có hiệu quả sẽ đem lại sự (hồng nhát 
trong dị biệt, tổng hợp một đa tạp thời gian, nơi chốn và 
điều kiện trong một thống nhất giả tưởng. Biểu thức của 
tổng hợp này là phán đoán “cái này là cái kia” (ad eva 
zđam). Hệ quả: không có dị biệt cơ bản, một mặt, giữa một 
phán đoán cảm năng và một khái niệm, và mặt kia, giữa 
một khái niệm, một hình ảnh, tưởng tượng sinh sản và một 


S1 


Nhán Minh Luận và NILDĐ 


ý tưởng nhất ban (nhất ban trái ngược với đặc biệt). Như 
vậy, khái niệm đặc biệt, hình ảnh đặc biệt hay ý tưởng đắc 
biệt đêu không tôn tại. 


Hoạt động khái niệm trực tiếp tác dụng khi hình thành một 
phán đoán cảm năng. Điều này thấy rõ nhờ thông qua dấu 
chỉ của nó: khả năng bày tỏ băng ngôn ngữ. Khái niệm có 
thể phát biểu thành lời, cảm giác không thể bày tỏ bằng 
ngôn ngữ. Như thế, khái niệm bao gồm mọi tư tưởng có 
khả năng bày tỏ bằng ngôn ngữ và loại bỏ cảm giác thuần 
túy mà nội dung không thể bày tỏ bằng ngôn ngữ. Do đó, 
thuộc tính (predicate) trong loại phán đoán bình thường 
luôn luôn là một khái niệm. Trái với thuộc tính có khả năng 
bày tỏ bằng ngôn ngữ, Cử zhể như Chủ thể thuần túy luôn 
luôn không thê bày tỏ bằng lời. Nếu tất cả tư duy thu gọn 
chỉ gồm toàn phán đoán và tất cả phán đoán đều là phán 
đoán cảm năng, trực tiếp hay gián tiếp, nhận thức của 
chúng ta có thê đặc trưng như đem một sự thể có thể phát 
biểu bằng lời quy hợp với một sự thể không thể bày tỏ bằng 
ngôn ngữ, hay như sự quy chiếu một khái niệm về với vật 
tự thân liên hệ. Tóm lại, một phán đoán, hay nhận thức, là 
tưởng tượng với một sự quy chiếu khách quan về thực tại 
và như vậy, tức là luôn luôn quan liên quy chiếu cái gì đó 
có thể phát biểu bằng lời về cái gì đó không thê bày tỏ bằng 
ngôn ngữ. 


B3. Tự lượng đoán (svãr(hãnumaãng). 

Phán đoán và tự lượng đoán. 

Vì hết thảy mọi nhận thức thực tại thu gọn chỉ gồm toàn 
phán đoán, nghĩa là, thông diễn cảm giác trong khái niệm, 
và vì có thể phân biệt hai loại nhận thức, trực tiếp và gián 
tiếp, cho nên cũng có thê phân biệt hai loại phán đoán, trực 
tiếp và gián tiếp. Phán đoán trực tiếp là hiện lượng, phán 
đoán gián tiếp là tỷ lượng. Hiện lượng là một tổng hợp giữa 
một cảm giác và một khái niệm, tỷ lượng là một tổng hợp 


S2 


Nhán Minh Luận và NTLDĐ 


giữa một cảm giác và hai khái niệm. Hiện lượng gồm hai 
hạn từ, tỷ lượng gồm ba. Hiện lượng thu gọn trong dạng 
thức “đây là màu xanh” hay “đây là khói”. Tỷ lượng thu 
gọn trong dạng thức “đây là khói sản sinh bởi lửa”, hay “có 
lửa, bà vì có khói”. Khói được cảm tri, phán đoán “đây là 
khói” là phán đoán cảm năng và trực tiếp. Lửa ân, phán 
đoán “ở đây có lửa” là suy đoán và gián tiếp. Hết thảy mọi 
sự vật có thể chia thành cảm tri và phi cảm tri. Nhận thức 
một phi cảm tri thông qua một cảm tri gọi là tự lượng đoán 
(nference). Đó là một nhận thức gián tiếp, một nhận thức 
đối tượng thông qua “dầu lượng đoán” của đối tượng. Đối 
tượng ân có một dấu lượng đoán, và dấu đó là dấu lượng 
đoán (hay đặc tính) của một điểm thực tại. Tự lượng đoán 
là nhận thức một điểm thực tại như có sẵn dấu lượng đoán 
đôi, dấu lượng đoán của dấu lượng đoán của nó. Trong một 
phán đoán cảm năng chúng ta nhận thức đối tượng X thông 
qua dấu tượng trưng (symbol) của nó là khái niệm A. Trong 
một tự lượng đoán, chúng ta nhận thức đối tượng X thông 
qua dấu tượng trưng đôi (double symbol) của nó là A và B. 


Dấu tượng trưng A và B hỗ tương quan hệ như nhân và 
quả. Khi một trong chúng, như A chăng hạn, được nhận 
thức, thời sự nhận thức B nhất định theo sau. Gọi X là căn 
bản hữu pháp (Substratum) của phẩm tính (Qualities) A và 
B, hay Chủ thê (Subject) của cả hai thuộc tính (Predicates) 
ấy. Vì Chủ thể luôn luôn một dạng (the same) cho nên 
không cần biểu hiện; trong trường hợp này hai phẩm tính A 
và B biểu tượng toàn bộ tự lượng đoán. Phán đoán tuồng 
như gồm có hai khái niệm mà thôi, chúng tương quan như 
nhân (reason) và hệ quả (consequence), nhân là nền tảng tất 
nhiên đề hệ quả thành thuộc tính (predicate). 


Trong trường hợp này, tự lượng đoán trở thành một phán 
đoán vê đi đôi (judgment of concomitance; vyãgøfi = 
sahacarya = avinabhava). Lôgic An Độ xem tự lượng đoán 


83 


Nhán Minh Luận và NILDĐ 


và phán đoán về đi đôi trong cơ bản chỉ là “một nhận thức”, 
ví như nhận thức lửa chăng hạn, như lượng đoán thông qua 
nhân (dâu lượng đoán hay dâu chỉ lý do). 


Phán đoán “lửa sản sinh khói” hay “bất cứ nơi nào có khói 
thời có lửa”, hay “không có lửa thời không có khói”, cũng 
như những phán đoán “$mšapa là một cây”, hay “xanh là 
một mảu”, “bò là một động vật”, đến nay là những nhận 
thức cái thực tồn và có một chiếm hữu trong thực tại, cần 
phải thu gọn trong dạng “có một ngọn lửa ở đây, bởi vì có 
khói”, “đáy là xanh, xanh là một màu”, “đáy là một cây, 
bởi vì nó là một #/w„šapđ”, “đáy là một động vật, bởi vì nó 
là con bò”, v.v... Nếu không có yếu tố “cái này” (this) hay 
“ở đây” (here), hoặc biểu hiện hay hiểu ngầm, thời chúng 
chẳng phải là những nhận thức thực tại. 


Tuy nhiên, không phải nhận thức nào gồm ba hạn từ, một 
trong đó là căn bản hữu pháp của hai hạn từ kia, cũng là 
một tự lượng đoán. Chỉ khi nào hai hạn từ kia hỗ tương 
quan hệ thời nhận thức mới biểu tượng một tự lượng đoán. 
Phán đoán “Có một đồi có lửa” tuy gồm ba hạn từ nhưng 
chúng không tương hỗ quan hệ, nên không thể là một tự 
lượng đoán. Trái lại, phán đoán “Ở đây có lửa bởi vì có 
khói” là một tự lượng đoán bởi ví khói nhất định được biểu 
tượng tương quan với nhân của nó là lửa. 


Cả hai cách lượng đoán, phán đoán và tự lượng đoán, đều 
quy hợp khái niệm về với vật tự thân. Tuy vậy, tự lượng 
đoán khác biệt với phán đoán vì tự lượng đoán có chứa một 
lý do để giải thích sự quy hợp về với vật tự thân. Thí dụ: 
Khi tổng hợp kết liên một thực tại điểm với hình ảnh của 
một ngọn lửa không nhìn thấy, thời phải giải thích lý đo tại 
sao thực hiện một sự quy hợp như vậy. Lý do là vì thấy 
khói. Khói là sự tướng bên ngoài của sự có lửa, bởi vậy kết 
luận có lý do chính đáng. 


S4 


Nhán Minh Luận và NTLDĐ 


Theo trên, tự lượng đoán là nhận thức sự vật bằng phương 
pháp suy luận chưa chuyển đạt thành ngôn ngữ. Tuy quy 
hợp một sự thể có thê bày tỏ bằng lời về với thực tại điểm 
bất khả ngôn thuyết, nhưng kỳ thật tự lượng đoán chưa 
truyền đạt chia sẻ sự hiểu biết với chung quanh. Nếu được 
phát biểu thời mô dạng phát biểu tự lượng đoán gồm có ba 
ngôn từ: Chủ thê tức vật tự thân, thuộc tính, và nhân hay lý 
do, có tác dụng kết nối nhân quả hai ngôn từ kia lại với 
nhau. 


Cấu trúc căn bản của tự lượng đoán. 
Có thể tóm thâu cấu trúc căn bản của tự lượng đoán trong 
ba ngôn từ: 
Chủ thể là Thuộc tính bởi vì Nhân 
Thí dụ điển hình của loại tự lượng đoán này là: 
Đồi (Chủ thể) là nơi có lửa (thuộc tính) bởi vì có 
khói (nhân). 


Ba ngôn từ lượng đoán gồm có Chủ thể lôgic 
(sadhyadharmm hay paksa); thuộc tính - lôgic 
(sãdhyadharma); và nhân lôgic hay dấu chỉ lý do (he 
hay /zga). Chủ thể và Thuộc tính hợp lại tạo thành “mệnh 
đề” (pratijjñä hay paksa): “Chủ thể là Thuộc tính” 


Chủ thể (szdhyadharmin hay paksa; logical Subject) có thê 
là vật tự thân hay là một phâm tính. Nếu là vật tự thân thời 
Chủ thê luôn luôn là một thực tại điểm, không có tên đề 
gọi, mà chỉ có thể dùng những từ như đây, cái này, cái Ấy, 
thay thế để tiện dụng khi phát biểu. Mọi thi thiết vọng 
tưởng phân biệt đều thành lập trên căn bản vật tự thân. Nếu 
là một phẩm tính, thời đó là một khái niệm suy từ vật tự 
thân, dùng làm căn bản hữu pháp cho sự lượng đoán kế 
tiếp. Như thế, phẩm tính Chủ thể hiện thân như một vật thể 
để thay thế vật tự thân. Thí dụ: Trong mệnh đề 'Ở đây có 


S5 


Nhán Minh Luận và NILDĐ 


lửa, bởi vì có khói”, Chủ thể “Ở đây' biểu tượng vật tự thân. 
Trong mệnh đề “Núi có lửa, bởi vì núi có khói”, Chủ thể 
“Núi là khái niệm suy từ vật tự thân. Nó còn là căn bản 
hữu pháp của “khói' và “lửa”. Trong trường hợp này, Chủ 
thể là một phức thể, bao gồm một địa điểm đặc biệt hiện 
thấy và một phần không thấy phải suy đoán mới thấy. Chữ 
“đây” chỉ vào phần hiện thấy. Chủ thể của một tỷ lượng 
biểu tượng một căn bản hữu pháp (substratum), một thực 
tại nằm bên dưới, trên đó được ghép một khái niệm tương 
ứng với thuộc tính. Đôi khi Chủ thể được miêu tả như gồm 
một phần trực tiếp hiện thấy và một phần không hiện thấy, 
cần phải suy đoán mới thấy. Trong mệnh đề “Ở đây có lửa 
bởi vì có khói”, phần phải suy đoán này là thực tại điểm có 
biểu tướng lửa. Vật tự thân hay Chủ thể không bao giờ giữ 
vai trò thuộc tính của bất cứ một vật thể nào khác. 


Thuộc tính (sứđhyadharma; logical Predicate), còn gọi là 
probandum hay hệ quá lôgic (sadhya), biểu tượng cái 
phẩm tính của Chủ thể nhờ suy luận (infrence) mà biết. 
Tuy được phát biểu bằng một danh từ (lửa), nhưng ở đây, 
đối với Chủ thể nó là một phẩm tính, phẩm tính lửa 
(fireness) của Chủ thê tại một nơi được cho. Cùng với Chủ 
thể, phẩm tính này biểu tượng “đối tượng” nhận thức thông 
qua tỷ lượng (zøumeya). Theo Dharmottara, đối tượng 
nhận thức thông qua tỷ lượng có thể là (1) căn bản hữu 
pháp (đharmin) của phẩm tính ta có ý định nhận thức; (2) 
căn bản hữu pháp cùng với phẩm tính đó (đharma); hay (3) 
đơn độc phẩm tính ấy, khi quan hệ giữa nó với nhân lôgic 
được xét dưới khía cạnh trừu tượng, chẳng hạn, mệnh đề 
“bất cứ chỗ nào có khói, thời chỗ ấy có lửa”, hay chính xác 
hơn, “bất cứ chỗ nào có phẩm tính khói (smokeness), thời 
chỗ ấy có phẩm tính lửa (fireness)°. Dignäga nhận xét: “Hết 
thảy mọi quan hệ lượng đoán đều căn cứ trên một quan hệ 
vật chất-tánh chất, do trí năng của chúng ta cấu tạo 
(buddhy-arudha); nó không biểu tượng thực tại cứu cánh.” 


S6 


Nhán Minh Luận và NTLDĐ 


Quả vậy, nhân cũng như hệ quả lôgIc phải được xem như 
những phâm tính câu tạo bởi căn bản hữu pháp thực tại cứu 
cánh của chúng. 


Lý do hay Nhân (he/u hay i2ga) là một phẩm tính hay một 
dấu chỉ của Chủ thể. Nó được tách riêng thuộc tính và biểu 
tượng bộ phận quan trọng nhất của tỷ lượng. Phát biểu 
thông thường không nhắc đến Chủ thể, vì thế tỷ luợng xuất 
hiện dưới dạng thức một phán đoán về sự đi đôi 
(concomitance), chỉ còn lại hai ngôn từ đi đôi là nhân và 
thuộc tính, như “ýimš§apã là một cây”, “có khói nghĩa là có 
lửa', hay “khói là lửa sinh ra. 


Một trong các định nghĩa tỷ lượng được xem như cơ bản 
nhất vì trình bày tính năng tối đặc sắc của tỷ lượng là nhận 
thức cái tổng quát (the general), trong khi đối tượng của 
cảm quan lượng đoán luôn luôn là cái đặc thù (the 
particular). Mở đầu trước tác vĩ đại của ông, Pramana- 
samuccaya (Tập lượng luận), Dignaäga xác nhận chỉ có hai 
nguồn nhận thức, hiện lượng (ørzíyaksa) và tỷ lượng 
(anumana), và tương ứng với hai nguồn ấy chỉ có hai thứ 
đối tượng nhận thức, tự tướng (the particular; svyaÏaksana) 
và tổng tướng (the universal; sđmãnyalaksana). Tông 
tướng được nhận thức bằng tỷ lượng, trong khi tự tướng 
được nắm bắt bởi giác quan. 


Theo Dharmottara tự lượng đoán hay tỷ lượng có một đối 
tượng tưởng tượng, thí dụ, một ngọn lửa tưởng tượng, như 
đối tượng của nó, bởi vì tỷ lượng là nhận thức một sự vật 
không thấy, không thể nắm bắt, chỉ có thể tưởng tượng. 
Nhưng phương cách của nó là quy chiếu đối tượng tưởng 
tượng đó về một điểm thực tại. Như thế, kết quả cuối cùng 
cũng giống như trường hợp hiện lượng, nhận thức một 
điểm thực tại thông qua một dấu tượng trưng. Khác nhau là 
ở chỗ với hiện lượng, nhận thức năm bắt cái đặc thù và câu 


S7 


Nhán Minh Luận và NILDĐ 


tạo dấu tượng trưng. Với tỷ lượng, nhận thức năm bắt dấu 
tượng trưng và câu tạo cái đặc thù. Theo nghĩa đó, chỉ cái 
tông quát mới là đối tượng của tỷ lượng và cái đặc thù mới 
là đối tượng của hiện lượng. Theo các nhà Phật học, cả hai 
khác biệt nói trên gom lại là “một nhận thức”, biểu tượng 
một tổng hợp “cảm giác và phi cảm giác, khái niệm và phi 
khái niệm, tưởng tượng và phi tưởng tượng.” Nói cách 
khác, nhận thức bao hàm một cốt lõi cảm năng và một giải 
thích bởi trí năng. 


Về chiều sâu, dị biệt giữa hiện lượng và tỷ lượng không 
khác gì dị biệt giữa cảm năng và trí năng. Chúng ta nghe 
nói có hai nguồn nhận thức, hiện lượng và tỷ lượng. Nhưng 
với ý nghĩ thâm sâu thời hai nguồn nhận thức là nguồn cảm 
giác và nguồn phi cảm giác. Tỷ lượng không phải là suy 
đoán một mệnh đề hay phán đoán từ hai mệnh đề hay từ hai 
phán đoán khác. Tỷ lượng là một phương pháp nhận thức 
thực tại bắt nguồn từ sự kiện nó sở hữu một nhân, một dấu 
chỉ lý do (he; hay nga). Những gì thực sự được nhận 
thức bằng tỷ lượng là cái điểm thực tại xét như sở hữu một 
dấu tượng trưng xác định. Thí dụ: một ngọn núi như sở hữu 
một ngọn lửa không thấy, phải suy đoán. Bởi vì tỷ lượng 
được biểu tượng như một nguôn nhận thức cho nên chúng 
ta gặp phải vấn đề dị biệt giữa một nguồn và kết quả của 
nó, giữa lượng (nhận thức lượng biết đối tượng; pramaãna) 
và lượng quả (kết quả sự lượng biết; pramana-phala). 
Lượng là quá trình nhận thức và lượng quả là tỷ lượng. 
Theo các nhà Phật học, đây là một quá trình-quả (product- 
process), không phân biệt quá trình tác động và quả thu đạt 
bởi quá trình tác động đó. Quả thu đạt còn được gọi là một 
quy định (determination) của quá trình. 


Ba tướng của Nhân. 
Mặc dâu không có phân biệt giữa lượng và lượng quả, giữa 
phán đoán cảm năng và phán đoán trí năng (tỷ lượng hay tự 


S8 


Nhán Minh Luận và NTLDĐ 


lượng đoán) bởi vì cả hai cung cấp một sự quy chiếu khách 
quan cho những khái niệm của chúng ta, tuy nhiên vẫn có 
một dị biệt: tỷ lượng sử dụng lý do lôgic để biện minh cho 
một tác động quy chiếu như vậy. Chăng hạn, khi hợp nhất 
một sát na sinh diệt cho với hình ảnh của một ngọn lửa 
không trực tiếp trông thấy, chúng ta có lý do làm như vậy, 
bởi vì chúng ta trông thấy khói. Khói là một dấu chỉ lý do 
của sự có lửa và biện minh cho kết luận. 


Sự sử dụng lý do để biện minh, hay Nhân, là một tính năng 
ưu việt chỉ ra sự khác biệt giữa phán đoán cảm năng và trí 
năng. Tuy nhiên, trong cả hai trường hợp, nhận thức là một 
phép nhị phân. Trong chừng mực nó là chức năng, không 
phải của cảm giác thụ động mà của trí tuệ cấu tạo, nhận 
thức là một tác động nhị phân. Nó luôn luôn bắt đầu chia 
đối tượng của nó ra hai phần, phần đồng và phần dị. Với 
phần đồng, nó luôn luôn thao tác theo phép thỏa thuận và 
với phần dị, theo phép bắt đồng, tức là, theo phương pháp 
hỗn hợp Thỏa thuận và Bắt đồng. Nếu một trong hai phép 
được biểu hiện thời phép kia cũng được hiểu rõ. Khi cần 
chứng nghiệm và phát biểu chính xác thời biểu hiện cả hai 


phép. 


Thế nào gọi là đồng phẩm hay dị phâm trong một tỷ lượng? 
Dharmottara định nghĩa một đối tượng đồng phẩm với đối 
tượng nhận thức trong tỷ lượng khi nào nó sở hữu chung 
một phẩm tính, phâm tính này không gì khác hơn là thuộc 
tính lôgic. Thí dụ: “Mệnh đề: Âm thanh là Vô thường; 
Nhân: Do tác động mà có.” Âm thanh là Chủ thể, Vô 
thường là một thuộc tính của âm thanh. Đồng phẩm là 
những sự vật gì có phẩm tính vô thường như âm thanh. 
Chăng hạn, bình, bàn, v.v... có chung phẩm tính vô thường 
như âm thanh. Phẩm tính chung vô thường là thuộc tính, là 
sự vật cần chứng minh (ørobandum), bởi vì chừng nào tỷ 
lượng chưa kết luận thời nó chưa được chứng minh. Vô 


S9 


Nhán Minh Luận và NILDĐ 


thường là một phẩm tính, bởi vì sự tổn tại của nó là có-điều 
kiện, điều kiện đó là căn bản hữu pháp. Như vậy, nó là một 
phẩm tính phái sinh, được khẳng định là một thuộc tính. 
Tuy nhiên, cần phân biệt những sự vật vô thường mà không 
do tác động mà có, như sắm, sét, mưa, gió, V.V..., nghĩa là 
không liên quan đến nhân (Do tác động mà có). Theo trên, 
không một đặc thù nào có thể xem như một thuộc tính lôgIc 
vì thuộc tính lôgic luôn luôn là một tổng tướng (universal).. 


Dị phẩm là toàn bộ sự vật khác có phẩm tính phi vô 
thường. Như thế, tất cả những sự vật có tính “thường” đều 
gọi là đị phẩm. Trong chúng, phẩm tính vô thường có thể 
vắng mặt, hoặc có sự hiện diện của cái gì đó sai khác, hay 
của cái gì đó mâu thuẫn. Như thé, vắng mặt, sai khác và 
mâu thuần tạo thành những trường hợp dị phẩm. 


Quan hệ giữa Nhân lôgic một mặt với Căn bản hữu pháp 
của tỷ lượng và mặt khác với Đồng phẩm và Di phẩm được 
phát biểu dưới dạng ba quy tắc của Vasubandhu (Thế 
Thân) được Dignäga và Dharmakrrti thừa nhận. Chúng tạo 
thành thuyết nổi tiếng “Ba Tướng của Nhân lôgic” được 
truyền thụ trong các trường phái Phật giáo và bị hầu hết các 
trường phái khác của các nhà lôgic họcÂn Độ bác bỏ. 


Sau đây là dạng thức phát biểu Ba tướng của Nhân theo 
Dharmakirti. Ông thêm từ “tất nhiên” và áp dụng tính năng 
đặc sắc của tiếng Phạn trong việc sử dụng từ “just” (eva) 
ghép với copula hay với thuộc tính nhằm phát biểu chính 
xác hơn. 


Nhân 
1. tất nhiên có mặt trong toàn thê Chủ thẻ. 
2. tất nhiên có mặt chỉ trong các Đồng phẩm, mặc dầu 
không phải trong toàn thể của chúng. 
3. tất nhiên vắng mặt trong toàn thê của các Dị phẩm. 


90 


Nhán Minh Luận và NTLDĐ 


Hay có thê phát biểu rất vắn tắt như sau: 
I. Trong toàn bộ Chủ thể. 
2. Chỉ trong Đồng phẩm. 
3.. Chẳng bao giờ trong Dị phẩm. 


Quan điểm của Dharmakirti về Quan hệ. 

Theo trên, tỷ lượng gồm (1) một kết nối tất nhiên giữa hai 
khái niệm hay hai sự kiện và (2) quy chiếu hai khái niệm 
hay hai sự kiện ấy về một điểm thực tại khách quan. Với 
cách hiểu tỷ lượng như vậy, vấn đề Quan hệ trở nên rất 
trọng yếu, bởi vì tỷ lượng không gì khác hơn là tương hỗ 
quan hệ giữa hai sự kiện và sự quy chiếu tất nhiên chúng về 
một điểm thực tại. Thuyết Ba tướng của Nhân giải quyết 
vấn đề tương hỗ quan hệ giữa ba ngôn từ lượng đoán của tỷ 
lượng. Chúng là những điều kiện hình thức mà mọi nhân 
lôgic nhất định phải thỏa mãn. Tuy nhiên, nhiều thắc mắc 
xuất hiện, như tương hỗ quan hệ là gì, chính ngay quan hệ 
có thực hay không, thực giông như những đối tượng hỗ 
tương quan hệ, hay được thêm vào các đối tượng bởi trí 
tưởng tượng sinh sản của chúng ta. 


Theo các nhà Phật học, quan hệ là thực tại tùy duyên, 
không phải thực tại cứu cánh. Thực tại cứu cánh là phi 
quan hệ, phi tương đối, là Tuyệt đối. Quan hệ là một cấu 
tạo của trí tưởng tượng của chúng ta, không có gì thực tế. 
Theo Dharmakïrti, /éø kếi (conjunction) hay quan hệ 
(relation) tất nhiên có nghĩa là /ờy /zôc (dependence). Một 
quan hệ theo nghĩa “tùy thuộc” không thể là cái gì đó thực 
tồn một cách khách quan. Không có gì thực ngoài sát na 
sinh diệt (point-instant). Sát na sinh diệt cũng là một 
nguyên nhân, một nguyên nhân cứu cánh, chỉ độc nhất nó 
là phi quan hệ và độc lập đối với mọi cái khác. 


Hai cách tùy thuộc. 
9] 


Nhán Minh Luận và NILDĐ 


Tý lượng không liên quan chút nào đến thực tại cứu cánh, 
cơ sở của thượng tầng kiến trúc các quan hệ trên đó tỷ 
lượng được xây dựng. Thực tại cứu cánh là phi tương đối 
và độc lập; đối ứng của nó, thực tại thường nghiệm hay 
tưởng tượng, là tương hỗ quan hệ và tương hỗ y tồn. Tuy 
nhiên, một „an hệ không phải là sự ngầu nhiên hai sự kiện 
đồng thời có mặt, mà đúng ra, khử cái này có mặt thời nhất 
định cái kia có mặt. Do đó, trong mọi quan hệ tất nhiên, 
một phần là tùy thuộc và phần kia là phần vào đó phần kia 
tùy thuộc. Một phần buộc vào phần kia. Mọi tỐn tại thường 
nghiệm đều là tôn tại tùy thuộc. 


Chỉ có hai cách theo đó một sự kiện A có thể tùy thuộc B, 
một sự kiện khác. Sự kiện A có thể là một bộ phận hay là 
quả của sự kiện B. Không có trường hợp nào khác. Sự phân 
chia này căn cứ trên nguyên tắc nhị phân, và luật triệt tam 
không cho phép giả định một trường hợp thứ ba. Từ nhận 
thức như vậy ta có hai cách lý luận hay lượng đoán. Một, là 
căn cứ trên quy luật mà ta gọi là Đồng quy nhất (Identity; 
tãdãtmya), một trong hai phía quan hệ tất nhiên là một bộ 
phận của phía kia. Cả hai phía có chung một hệ quy chiếu 
khách quan. Dị biệt giữa chúng là thuần túy lôgïc. 


Cách lượng đoán thứ hai căn cứ trên quy luật mà ta gọi là 
Nhân quả (Causation; tadutpatti). Mọi quả tất cần tiền giả 
định sự tồn tại của nhân của nó. Sự tồn tại của nhân có thê 
suy đoán từ quả liên hệ. Nhưng ngược lại, quả không thể 
dự đoán từ nhân của nó một cách tất yếu tuyệt đối. Vì có 
những tình huống không thể dự tri làm trở ngại sự nhân 
sinh quả. 


Thí dụ về lượng đoán theo cách thứ nhất: 
Đây là một cây, 
Bởi vì nó là một ýmšapä, 
Tất cả ýữm4apäs đều là cây. 


92 


Nhán Minh Luận và NTLDĐ 


Một thí dụ khác: 

Âm thanh là vô thường, 

Bởi vì nó được tạo tác tùy ý muốn, 

Bất cứ cái gì được tạo tác tùy ý muốn đều vô 
thường. 


Vô thường và tạo tác tùy ý muốn là hai đặc tính khác nhau 
cùng quy chiều về chung một điểm khách quan là âm 
thanh. Cũng giống vậy, ýmáapã và cây quy chiếu về chung 
một thực tại. DỊ biệt giữa chúng là dị biệt về khiến trừ 
(yavrfii-bheda). Cây khiển trừ tất cả phi cây, ýmšapä 
khiển trừ thêm tất cả cây không phải 4wýapz. Nhưng cả 
hai hạn từ quy chiếu cùng một sự vật thực. Do đó ta có thể 
nói chúng tương quan thông qua quy luật Đồng quy nhất, 
hay bởi một hệ quy chiếu khách quan đồng nhất. 


Thí dụ về lượng đoán theo cách thứ hai: 
Ở đây có lửa, 
Bởi vì có khói, 
Không có khói mà không có lửa. 


Khói và lửa không tương quan bởi luật Đồng quy nhất bởi 
vì chúng có hệ quy chiếu khách quan khác nhau. Chúng 
quy chiếu VỀ, hai điểm thực tại khác nhau nhưng tất nhiên 
hỗ tương y tồn. Vì nhân quả không gì khác hơn là Duyên 
khởi hay hỗ tương y tồn, cho nên không thê có quan hệ hỗ 
tương y tồn nào khác Duyên khởi. Tùy thuộc, nếu không 
đơn giản là lôgic, thời là Duyên khởi. Căn cứ trên một nhị 
phân, sự phân chia nói trên, căn cứ trên Đồng quy nhất và 
trên Nhân quả, là hoàn toàn lôgIc. 


Trong trường hợp Đồng quy nhất, thuộc tính là một bộ 
phận của Chủ thể và như tuồng được chiết ra từ đó bằng 
phép phân tích. Trong trường hợp Nhân quả, thuộc tính 


93 


Nhán Minh Luận và NILDĐ 


không phải là một bộ phận mà là phần thêm vào Chủ thể và 
phát hiện chỉ bằng thể nghiệm. 


Những gì gọi là phán đoán tông hợp luôn luôn là thực 
nghiệm. Những gì gọi là phán đoán phân tích luôn luôn là 
suy lý thuần túy. Trí năng được sử dụng nhằm hai mục 
đích, hoặc thuần túy lôgIc vả cốt đem trật tự và hệ thống 
vào trong các khái niệm của chúng ta, hoặc thực nghiệm và 
gồm sự thiết lập các quan hệ nhân quả bằng quan sát và 
thực nghiệm. Theo Dharmottara, luật Nhân quả là một khái 
niệm quen thuộc trong sinh hoạt cộng đồng. Nó được xem 
như phái sinh từ kinh nghiệm về nhân bất cứ nơi nào quả 
hiện diện, và từ kinh nghiệm tiêu cực về sự khiếm diện của 
quả khi nhân của nó khiếm diện. Luật Đồng quy nhất cơ sở 
của phán đoán phân tích không phải là một khái niệm quen 
thuộc. Do đó, Dharmakïrti định nghĩa nó như sau. Đồng 
quy nhất là một lý do để diễn dịch một thuộc tính khi Chủ 
thể tự nó đơn độc cũng đủ cho sự diễn dịch ấy. Nghĩa là, 
khi thuộc tính là một bộ phận của Chủ thể. Đó là loại thuộc 
tính sở hữu đặc tính tồn tại hễ nơi nào sự tồn tại của nhân 
được xác định. Thuộc tính bất khả phân ly với nhân (và có 
thê phân tích suy diễn từ đó) là thuộc tính mà sự hiện diện 
tùy thuộc chỉ sự tốn tại của nhân, và không tùy thuộc điều 
kiện nào khác ngoại trừ chỉ sự tồn tại của sự kiện cầu tạo 
nhân. 


B4. Tha lượng đoán (parãrthãnumaãng). 

Định nghĩa. 

Mục đích của lôgic học Phật giáo là nghiên cứu những 
nguồn nhận thức hầu phát hiện trong thế giới được nhận 
thức những yếu tố của Thực tại cứu cánh và phân cách 
chúng với những yếu tố của Tưởng tượng được thêm vào 
theo với quá trình nhận thức. Tha lượng đoán không phải là 
một nguồn nhận thức. Nó gồm những mệnh đề dùng để 
truyền tri thức có sẵn cho người khác. Bởi thế mới gọi là 


94 


Nhán Minh Luận và NTLDĐ 


tha lượng đoán. Tha lượng đoán là nhân sản sinh một tỷ 
lượng trong đầu óc của người nghe. Do đó, nó được định 
nghĩa: “Một tha lượng đoán gồm sự truyền Ba tướng của 
Nhân cho người khác.” Những thí dụ sau đây cho thấy sự 
khác biệt giữa ba loại tự lượng đoán và ba loại tha lượng 
đoán. 


Tự lượng đoán. 
1.Âm thanh là vô thường 
Bởi vì được tạo tác tùy thích, như bình, v.v... 
Đây là tự lượng đoán căn cứ trên Đồng quy nhất hai khái 
niệm “vô thường" vả “tạo tác”. 


2.Có lửa trên đôi 

Bởi vì có khói, như trong bếp, v.v... 
Đây là tự lượng đoán căn cứ trên Quan hệ Nhân quả giữa 
hai sự kiện. 


3.Không có bình ở chỗ này 

Bởi vì không thấy cái bình nào, như không thấy hoa đốm 
trên trời. 
Đây là tự lượng đoán căn cứ trên Phủ định. 


Tha lượng đoän. 
Ba loại tha lượng đoán tương ứng có dạng thức như sau. 
1.Bất cứ những gì được tạo tác tùy thích đều vô thường, 
chẳng hạn như bình, v.v... 

Và âm thanh là như vậy. 
2.Bất cứ nơi nào có khói, thời phải có lửa, như trong bếp, 
W.V:o: 

Và có khói như vậy trên đồi. 
3.Bất cứ khi nào chúng ta không nhận thấy một sự vật, 
chúng ta phủ nhận sự có mặt của nó, chẳng hạn như chúng 
ta phủ nhận hoa đốm trên trời. 


95 


Nhán Minh Luận và NILDĐ 


Và nơi đó chúng ta không nhận thấy cái bình nào, mặc dầu 
tât cả điêu kiện đê nhận thây nó đêu được thực hiện. 


Theo trên, tha lượng đoán gồm hai thành phần, một quy tắc 
tổng quát bao gôm dụ và một ứng dụng vào một trường hợp 
riêng lẻ bao gôm kết luận. Quả vậy, so với tam đoạn luận 
của Aristotle, trong mọi tha lượng đoán cũng như trong mọi 
tự lượng đoán điểm chính là sự hỗ tương quan hệ tất nhiên 
giữa hai hạn từ như được biểu hiện trong đại tiền đề. Điểm 
thứ hai là ứng dụng quy tắc tổng quát vào một trường hợp 
đặc biệt. Đó là mục đích chân chính của một tự lượng đoán, 
nghĩa là, nhận thức một đối tượng căn cứ trên dấu chỉ lý do 
của nó. 


Quy tắc tổng quát thiết lập một quan hệ hỗ tương y tồn giữa 
hai hạn từ được gọi là kêt nôi bât khả phân ly 
(avinabhäva = ananfariyakatvra = avyabhicära = vyapfi). 


Ứng dụng vào một ví dụ riêng lẻ được gọi là sự định tính 
chất của Chủ thể bởi sự kiện kết nói bất khả phân ly 
(paksa-dharmatä, hay ngắn gọn, paksa). Biểu hiện tha 
lượng đoán theo dạng công thức: 


Nhân sở hữu Thuộc tính 
Chủ thê sở hữu Nhân + Thuộc tính 


Tóm lại, thành phần của tha lượng đoán không sai khác với 
Ba tướng của Nhân, nhưng thứ tự thay đôi: 


1.Chỉ trong Đồng phẩm 


2.Chẳng bao giờ trong Dị phẩm Ƒ_ F Kêtnôi bât khả phân ly 


3.Trong toàn bộ Chủ thể = Ứng dụng 


96 


Nhán Minh Luận và NTLDĐ 


Tha lượng đoán và Phép Quy Hạp. 

Theo Dignäga, cần phát biểu riêng rễ đồng dụ và dị dụ đề 
hiển thị sự kiện nhân sở hữu hai điều kiện khác (kết nối bất 
khả phân ly), ngoài điều kiện có mặt trong toàn bộ Chủ thẻ. 
Không được phân ly với đại tiền đề, ví dụ không phải là 
một thành phần riêng rẽ. Nó có sẵn (nherent) trong quy 
tắc tổng quát và thực ra, nó đồng nhất với quy tắc tổng 
quát. 


Quả vậy, tha lượng đoán không chỉ công thức hóa một lập 
luận diễn dịch, mà còn là một chỉ dẫn phép Quy nạp luôn 
luôn đứng trước phép Diễn dịch. Quy tắc tông quát, hay đại 
tiền đề, được thi thiết từ rất nhiều sự kiện riêng lẻ, cụ thê cá 
biệt mang danh là “ví dụ”, quy nạp lại thành một tổng quát 
hóa (generalization). Một ví dụ là một sự kiện riêng lẻ bao 
hàm trong nó quy tắc tổng quát. Không có ví dụ thời không 
có quy tắc tổng quát; các sự kiện riêng lẻ không được xem 
như ví dụ nêu chúng không bao hàm quy tắc tổng quát. 
Như thể, ví dụ và quy tắc tông quát, hay đại tiền đề, trong 
thực tế, xem như tương đồng. 


Đề tránh Quy nạp không hoàn chỉnh, các dụ phải cả đồng 
lẫn dị. Khi không tìm ra được đồng dụ hay dị dụ, thời 
không thể kết luận, kết quả chỉ có thể là một lỗi. 
Dharmakrrti không thuận theo phái Chánh Lý xem dụ như 
một thành phần riêng rẽ của Tha lượng đoán, như một tiền 
đề, và gán cho nó một định nghĩa. Ông bảo không cần thao 
tác như vậy, bởi vì nếu Nhân lôgic được định nghĩa đúng 
đắn thời định nghĩa những gì dụ phải là cũng đồng thời 
được cho, không thê phân ly thành định nghĩa riêng rẽ. 


Nhân lôgic là cái gì đó có mặt chỉ trong Đồng phẩm và 
chẳng bao giờ có mặt trong Dị phẩm. Hai trạng thái Đồng 
phẩm và Dị phẩm tương quan với Nhân. Ngay khi Nhân 
được xác định, chúng cũng được xác định bởi quan hệ giữa 


97 


Nhán Minh Luận và NILDĐ 


chúng và Nhân. Dharmakïrti giải thích như sau: “Yếu tính 
của Nhân nói chung được chúng tôi định nghĩa là có mặt 
chỉ trong Đồng phâm và chẳng bao giờ có mặt trong Dị 
phẩm. Hơn nữa, chúng tôi xác định (vin trên nội hàm của 
chúng) Nhân nhân quả (= tổng hợp) và Nhân phân tích phải 
được hiền thị theo thứ tự như một quả (từ đó sự tồn tại của 
nguyên nhân tất nhiên của nó được suy diễn) và như một 
thuộc tính tất nhiên cộng tồn, chỉ mình nó cũng đủ để suy 
diễn (hệ quả). Một khi Nhân được biểu tượng như vậy, lúc 
ấy bảo cho biết, chẳng hạn, 1) bất cứ nơi nào có khói, thời 
cũng có lửa, như trong bếp, v.v...; không có khói mà không 
có lửa, như (trong ao và trong tất cả) các đị phẩm; 2) hễ nơi 
nào có sự sản sinh, thời có thay đôi, như cái bình, v.v...; 
nếu cái gì đó không thay đổi, thời nó chẳng phải là một sản 
phẩm, như Không gian. ... (Các tính năng tổng quát) là l) 
suy diễn nhân quả sự Ản tại một nguyên nhân nhất định 
phải đi theo sự có mặt của quả, và 2) cái tính chất được 
phân tích suy diễn tất nhiên sẵn có trong sự kiện biểu tượng 
nhân phân tích. Hiển thị điều đó không khác hiên thị những 
gì một ví dụ là, vì yếu tính của nó bao gồm không cái gì 
khác.” 


Tha lượng đoán nhân quả và giả định. 

Theo Dharmakirti, Tất cả lý lẽ, luận cứ khẳng định của 
chúng ta đều đặt cơ sở trên hai nguyên tắc lớn, nguyên. tắc 
Đồng quy nhất và nguyên tắc Nhân quả. Đồng quy nhất ở 
đây có nghĩa là đồng nhất của thực tại nền táng của hai khái 
niệm. Hai khái niệm này thống nhất bởi đồng nhất của hệ 
quy chiếu khách quan của chúng. Một khái niệm không 
phải là một hư cấu của tưởng tượng thuần túy; nó là chân 
tri thức chừng nào nó sở hữu một hệ quy chiếu khách quan. 
Ta có thể phát biểu hai nguyên lý trên như sau: tất cả kết 
nối lôgIc của hai khái niệm đặt cơ sở hoặc trên đồng nhất 
của cùng một hệ quy chiếu khách quan, hoặc trên quan hệ 
tương hỗ y tồn giữa hai hệ quy chiếu khác nhau của chúng. 


98 


Nhán Minh Luận và NTLDĐ 


Hệ quy chiếu khách quan của hai khái niệm tương hỗ y tồn 
có thể hoặc là cùng một hệ hay, nếu không cùng một hệ, 
thời gồm hai hệ khác nhau, nhưng tất nhiên hỗ tương y tồn. 
Šiméapä nhất định là một cây, không có thể là một phi cây, 
bởi vì nếu không phải là một cây thời nó không phải là 
chính nó. Theo luật mâu thuẫn của Phật giáo, nếu các tính 
chất hay khái niệm không tương thích, chúng không thể 
đồng nhất. Đồng quy nhất là một luật lôgic giữa hai khái 
niệm, nhưng đồng thời cũng là một luật về thực tại, thực tại 
chúng đang là. 


Bây giờ, thử hỏi thế nào là yếu tính của luật Nhân quả? 
Công thức của nó là “cái này tồn tại, cái kia hình thành”. 
Đây là một luật về sự tùy thuộc tất nhiên của mọi thực tại 
điểm vào những thực tại điểm tức thời trước nó. Biểu thức 
của nó là một Phán đoán Giả định (Hypothetical 
Judgment). Vì với mọi thực tại điểm tương ứng một khái 
niệm và thực tại điểm chỉ được nhận thức thông qua một 
khái niệm, cho nên phải có giữa những khái niệm tương 
ứng với thực tại một quan hệ lôgIc tương tợ mối quan hệ 
thực giữa những thực tại điểm mà chúng tương ứng với. 
Khói sản sinh bởi lửa, nghĩa là, có một quan hệ nhân quả 
giữa một chuỗi các khoảnh khắc bất đoạn, một phần của nó 
quy nhập khái niệm lửa, và phần kế tiếp thống nhất với 
khái niệm khói. 


Tuy nhiên, quan hệ lôgic của những khái niệm đó ngược 
hướng quan hệ thực giữa những thực tại điểm tương ứng. 
Bởi vì lôgic có nghĩa là tất yếu và một nguyên nhân không 
nhất thiết phải có quả theo sau. Cái gì đó luôn luôn có thể 
xuất hiện ngăn cản sự sản sinh một quả. Nhưng ngược lại, 
quan hệ ngược hướng thời đặc trưng bởi tất yêu. Một quả 
nhất thiết là quả của một nguyên nhân. Nó không tồn tại 
nếu nó không phải là một quả và không thể là một quả nếu 


99 


Nhán Minh Luận và NILDĐ 


nó không phải là quả tất nhiên của nguyên nhân của nó. Do 
đó, luật lôgic Duyên khởi thực sự là luật vê Quả, 
Dharmakrrti gọi là tỷ lượng “thông qua Quả”. 


Theo nghĩa đó, luật lôgic Duyên khởi ngược hướng luật 
thực Duyên khởi. Một nguyên nhân (cause) không phải là 
một nhân (lý do; reason). Nguyên nhân không phải là một 
lý do đủ để dự đoán quả. Ngược lại, quả là một lý do đủ để 
khẳng định một cách không thể chối cãi sự tồn tại nguyên 
nhân của nó trước đó. Mọi sự vật sẽ không là một sự vật 
nếu nó không là quả của một sự vật khác. 


Luật Lý do đủ là luật Duyên khởi. 

Giáo sư Christoph Sigwart cho rằng Leibniz đã sai lầm khi 
phối hợp luật Mâu thuẫn (law of Contradiction) với luật Lý 
do đủ (law of Sufficient Reason) xem như chỉ có hai luật đó 
là hai nguyên tắc lớn của hết thảy mọi lý lẽ, mọi luận cứ 
của chúng ta. Theo ông, luật Lý do đủ của Leibniz không gì 
khác hơn là luật Duyên khởi và thật sai lầm khi phối hợp 
luật lôgic Mâu thuẫn với Duyên khởi là một luật thực, chứ 
không lôgIc. 


Bây giờ, hãy tìm hiểu lý do Sigwart khẳng định luật Lý do 
đủ của Leibniz là luật Duyên khởi. Theo DharmakfTrti, luật 
Lý do đủ của Phật giáo gồm hai nguyên tắc lớn, Đồng quy 
nhất và Nhân quả, là luật phổ biến của hết thảy mọi lý lẽ 
hay luận cứ của chúng ta. Luật này còn mang nhiều tên, 
như tên đơn giản, Nhân (hefu), hay tên luật Ba tướng của 
Nhân (triripa-linga). Công thức của nó như nói trên là I) 
Trong toàn bộ Chủ thể, 2) Chỉ trong Đồng phẩm, 3) Chẳng 
bao giờ trong Dị phẩm. Nó còn có tên “awvaya-vyatireka”, 
một song trình tự “ly” và “hợp”, một loại tỷ lượng trong đó 
nhân (øe/) đồng có mặt hay đồng văng mặt với szđhya 
(điểm tranh luận; probandum). Hai hình thể (ñgures) 
anvaya (hợp tác pháp) và vyafireka (ly tác pháp) tương ứng 


100 


Nhán Minh Luận và NTLDĐ 


với tướng thứ hai và thứ ba của Nhân: Chí trong Đồng 
phâm và Chăng bao giờ trong DỊ phâm. 


Duyên khởi được biểu hiện như một phán đoán giả định, 
“cái này tồn tại, cái kia hình thành". Cũng thế, luật Lý do đủ 
của Phật giáo được biểu hiện như một phán đoán giả định 
hay một Tha lượng đoán giả định. anvaya-vyafireka của 
luật này tương ứng với modis ponens và modus tollens của 
Tha lượng đoán giả định hôn hợp (Mixed Hypothetical 
Syllogism)!!. Vì luật phố biến Lý do đủ của Leibniz cũng 
được thực hiện trong những diễn dịch căn cứ trên Đồng quy 
nhất và trên Nhân quả, chúng ta có thể xác nhận hết thảy 
mọi luận cứ hay lý lẽ của chúng ta đặt nền tảng trên hai 
nguyên tắc lớn đó. Và tha lượng đoán Duyên khởi tương 
đồng với luật phô biến Lý do đủ của Leibniz. 


Chú thích 


!. Chương I này được G/S Phạn ngữ Lê Tự Hý hiệu đính. 

?S. R. Bhatt and Anu Mehrotra. Buddhist Epistemology. Greenwood 
Publishing Group, Inc. CT. 2000. “There are several works composed 
by himm (S. R. Bhatt) in this area, among which “Pramana Samuccaya” 
and “Nyaäya Praveša" are most Important. “Pramäna Samuccaya” 1s not 
available In Its complete form, even though some of Its chapters have 
been restored from Tibetain and other sources. However “Nyãäya 
Praveša” 1s avallable to us in 1s full form. An attempt has been made 
here to translate 1t in English for the benefit of English language 
readers.” Page x. 

3. Bimal Krishna Matllal & Robert D. Evans. Buddhist Logic and 
EpIstemology. Published and printed by D.K. Printworld (P) Ltd. 2012. 
*I.B. K. Matilal. Buddhist Logic and Epistemology”. PpI-39. 

*. www3.nccu.edu.tw/~96154505/06-3.pd Shöryũ Katsura. Dignäga 
and DharmakfTrti on apoha. 

”, Radhika Herzberger. Bhartrhari and the Buddhists — An Essay in the 
development of Fifth and Sixth Century Indian Thought. — 1986. 
Dordrecht etc. 

5. Richard P. Hayes. Dignäga on the Interpretation of Signs. — 1988. 
Dordrecht etc. 


101 


Nhán Minh Luận và NILDĐ 


7. Th. Stcherbatsky. Buddhist Logic Vol. I. Pp. 117-118. 

Hồng Dương NVH. Tư tưởng Phật giáo trong triết học Gilles 
Deleuze. Trang 230-231. 
Š_ Alfred Robert Scheepers. A Survey of Buddhist Thought: Highlights 
of Buddhist Philosophy. Published by Olive Press (NZL). 2012. 
?. “Slowly more and more people get convinced that maybe, after all, 
the Impossible — for being a confradiction 1n terms, v1z. an mtelligent 
machine — 1s possible. Now then, let Intelligence and mechanics, 
understanding and explanation, coincide, what may then be the 
underlying primciple of thís unity? This primeciple was formulated 
already centuries ago by a man who kept fascinating me with hIs 
thought since I heard of him. He was the one who paved the way for 
modern symbolic logic, and for the computing machine, ... His name 
was Lelbniz, and he coimed the Idea behid 1t all: the prmciple of 
sufficienf reason. 


Whence did this prineiple come? Genius? The hínt to search for 1t in 
Buddhism I got from Whitehead. lt took a long time of severe mental 
trouble before cIrcumstances made me take up that advice. But finally 
in Buddhism I rediscovered Leibniz's prineiple of sufficlent reason, 
now called “the primciple of dependent origimnatlon” (prafftya 
samutpäda). I am still not sure whether the appearance of this principle 
1n such different cultures and times 1s a coincidence. After all, Leibn1z 
lived after the Portuguese and Dutch seafarers had found therr way to 
the East. The painter Rembrandt had already copied Indian miniatures, 
and Leibniz knew enough of China to admrre 1s culture and thought. I 
am 1m the dark as to the exact nature and extent of his knowledge, but 1 
does not seem Impossible that somehow he picked 1t up from it the 
pmnciple of sufficlent reason. In short, the statement of the principle by 
LeIbn1z may 1(self be conditioned by 1......... 


In Interpreting the history of Buddhism ... I try to find a standpoInt 
from which the data seem to fit together Into a coherent whole, even to 
the point of stretching the “established” meaning of terms. But then, the 
history of Buddhism becomes more lucid than ever. We see that there 
never have been major differences of opinion, and that the basic 1deas 
of early Buddhism have developed throughout history until the present 
time without ever having been abandonned. They have been elaborated, 
refined, slightly modified, and above all, clothed In ever different 
terminology. But they always retained the same Inner logic, that of the 


102 


Nhán Minh Luận và NTLDĐ 


prncIple of sufficlent reason, a principle that 1s now causing a major 
scienfific revolution.” 
!°. Thuật ngữ dùng gọi Nhận thức luận là øramaãnya-vada (lượng luận). 
Tiếng Anh gọi nhận thức luận là epistemology, hay theory of 
knowledge, được định nghĩa là một ngành triết học nghiên cứu nguồn 
cội, bản thể, phương pháp và giới hạn của nhận thức. 
! Modus ponens: (1) IfPthenQ (2)P (3) Therefore, Q. 

Modus tollens: (1) IÝP thenQ_ (2)NotQ_ (3) Therefore, not P. 


103 


Nhán Minh Luận và NILDĐ 


104 


Chương II: Spinoza và Nguyên tắc Lý do đủ 
I1. Spinoza: Triết gia hiện đại đầu tiên 


II. Ethics (Luân Lý Học) 
A. Dẫn nhập : 
B. Phân I: Tôn tại, Bản thê, 
Thượng Đé, Tự nhiên 
C. Phần 2: Tâm, Thân, Kinh nghiệm 
và Tri thức 
D. Phần 3-5: Về sự Cứu Rỗi 
(On Salvation) 


II. Phương thức hiểu biết Spinoza: NTLDĐ 
E. NTLDĐ: một chủ đê của Ethics 


105 


Spinoza và NTLDĐ 


106 


Spinoza và NTLDĐ 
Spinoza và Nguyên tắc Lý do đủ 


I. Spinoza: Triết gia hiện đại đầu tiên 
Spinoza (1632-77) là một triết gia của thế kỷ 17 cũng như 
Descartes hay Hobbes. Hume, Kant hay Rousseau là triết 
gia của thế kỷ 18. Triết gia hai thế kỷ này cùng quan tâm 
đến một số đề tài chung: —sự tồn tại tất nhiên của Thượng 
Đề; -bản thân tự nhiên của kinh nghiệm; -bản thân tự 
nhiên của các bản thể; —vai trò của lý tính trong tri thức; — 
quan hệ tâm thân; và -vấn đề tự do. Tùy theo quan điểm về 
các đề tài đó, triết gia hai thế kỷ 17 và 1§ được chia ra hai 
phái. Họ là những nhà duy lý hay duy nghiệm tri thức? Họ 
là những nhà duy vật hay duy tâm thực tại? Một trường hợp 
điển hình: Spinoza được xem như một nhà duy lý và duy 
vật, nghĩa là, một người tin lý tính là thành phần chính yếu 
của tri thức chúng ta về một thế giới hoàn toàn vật chất. 


Những phân biệt đó không giúp ích gì nhiều. Spinoza được 
gọi là một duy lý gia bởi vì tri thức hợp lý được đặt ở trung 
tâm hệ thống của ông. Nhưng nếu gọi ông là một duy lý gia 
thời chúng ta bỏ quên sự ông cường điệu rất lớn kinh 
nghiệm và khả năng của thân xác. Trong lúc Spinoza tin 
chân tính được tri nhận thông qua lý tính, ông cũng tin tri 
thức hợp lý không thể đạt được nếu không có kinh nghiệm 
và thí nghiệm. #/Jics! cho thấy Spinoza vừa là một duy 
nghiệm gia vừa là một duy lý gia. 


Một nhãn hiệu khác thường được đặt trên Spinoza là “vô 
thần' (atheist). Điều này làm chúng ta sẽ rất ngạc nhiên khi 
bắt đầu đọc #/ics, bởi vì phần đầu dành riêng cho chứng 
minh sự tồn tại và bản thân tự nhiên của Thượng Đề. 
Chừng nào SpInoza bác bỏ sự tồn tại của Thượng Đề của 
chủ nghĩa hữu thần (theism), một Thượng Đề nhân hình, có 
ý hướng, cần phải sợ, tôn thờ và vâng lời, thời ông quả là 
một nhà vô thần. Thực ra Spinoza tin vững chắc vào 


107 


Spinoza và NTLDĐ 


Thượng Đề theo một nghĩa khác: một Thượng Đề đồng 
nhất với tự nhiên. Bởi thế ông được gắn nhãn hiệu một nhà 
phiếm thần (pantheist; người tin Thượng Đề ở khắp mọi 
nơi) và một nhà tin Thượng Đề tồn tại nơi vạn vật 
(panentheist). 


SpInoza cấp tiễn trong siêu hình học, nhận thức luận và 
luân lý học của ông, cấp tiến theo hai nghĩa, tách biệt và 
đảo lộn chủ lưu triết học đương thời. Ông tích cực đả phá 
quan điểm về triết học, tôn giáo và chính trị của một nhóm 
ưu tú đang năm giữ quyền lực trong xã hội ông đang sống, 
bởi vì ông tin rằng xã hội của ông đã sai lầm nghiêm trọng 
về cả ba mặt đó. Vì vậy, quan điểm cấp tiến triết học của 
Spinoza cùng một lúc song song với quan điểm cấp tiến tôn 
giáo và chính trị của ông là nguyên cớ ông bị trừng phạt 
năm ông 23 tuổi (1656): lưu vong (bị trục xuất khỏi cộng 
đồng Amsterdam và doanh nghiệp gia đình, buộc phải sông 
nơi nào khác và phải tự lo cuộc sông trong thế giới), kiếm 
duyệt (tác phẩm bị cắm phổ biến) và phỉ báng (định kiến, 
hận thù và bạo lực từ đương cục Cơ đốc giáo). 


Những khó khăn như vậy, đối với Spinoza, chỉ là những gì 
Spinoza muốn: ông tự do quay lưng lại với đời sống con 
buôn và chú trọng vào triết học. Ông bây giờ thành lập một 
cộng đồng mới bao gồm những phần tử trí thức, những 
chính trị gia cấp tiễn và những nhà bất đồng chánh kiến tôn 
giáo tại Leiden và the Hague. H. A. Wolfson tuyên bố 
SpInoza là triết gia hiện đại đầu tiên, một danh tước thường 
dành cho Descartes. Ở đây, từ “hiện đại” không hiểu như 
một khái niệm thời gian mà là một hình dung từ mô tả một 
phong cách làm triết học. Quả vậy, Spinoza cắt đứt liên hệ 
với truyền thống tôn giáo như một nguồn thông tin và chỉ 
dựa vào những phuơng tiện tự nhiên để đạt đến tính chân 
triết học. Theo Wolfson, Spnoza là triết gia đầu tiên kế từ 


106 


Spinoza và NTLDĐ 


Philo Judaeus thành công dứt hắn với truyền thống tôn giáo 
và đáng được danh tước “triệt gia hiện đại đâu tiên". 


Đời sống và Việc làm 

Baruch Spinoza sinh tại Amsterdam ngày 24 tháng II năm 
1632 trong một gia đình thương gia Do Thái gôc Bồ Đào 
Nha (Portugal), nhưng di tản đến Hà Lan (Netherlands) một 
xứ khoan dung hơn về mặt tôn giáo. Vào Hạ năm 1656 ông 
vĩnh viễn bị cấm không được đến các giáo đường Do Thái, 
với lý do là có những tư kiến khả ố và tham gia vào các 
hoạt động đáng ghét. Sự cắm chỉ có thê là do quan điểm (và 
hành vi?) phi chính thống của ông nhưng có lẽ là kết quả 
đặc biệt đến từ phản ứng bất khuất của ông đối với những 
cáo buộc chống ông”. Từ đó ông đổi tên Do Thái Baruch 
sang tên tiếng Latin Benedictus. 


Ông có một cuộc sống khiêm tốn với nghề mài kính làm 
kính mắt hay chế tạo kính hiển vi cho đến khi qua đời năm 
1677 vào tuổi 45, do bệnh phối, có lẽ là hậu quả của sự thở 
bụi thủy tính bay ra những khi ông mài kính. Nhìn theo một 
khía cạnh, Spinoza có đời sống khuôn mẫu của một triết gia 
ân dật: sống một mình, không bao giờ kết hôn, tài sản 
không bao giờ sở hữu và tách mình khỏi những lo lắng vật 
chất hằng ngày. Tuy nhiên, ông có một niềm tin mạnh mẽ 
vào năng lực của cộng đồng, và duy trì liên lạc VỚI Các 
nhóm triết gia và tự do tư tưởng gia địa phương và quốc tế. 
Đời sống của Spinoza quả là nỗ lực canh đại hợp lý tính và 
đức hạnh mà triết học của ông giới thiệu cho những người 
khác. 


Tác phẩm của Spinoza 
Spinoza cho ấn hành chỉ hai tác phẩm khi còn sống: 
Nguyên tắc của Triết học Descartes và Tư tưởng Siêu hình 
học (Prineiples of Cartesian Philosophy and Metaphysical 
Thougis (1663) và Thân học Chính trị Luận 


109 


Spinoza và NTLDĐ 


(Theological-Political Treatise (1670)). Các tác phẩm khác 
trong đó có E///cs chỉ được bạn bè ông cho ân hành sau khi 
ông qua đời. 


Trì hoãn việc ấn hành Z/Jcs là do Spinoza nỗi tiếng với 
Thân học-Chính trị Luận. Tác phâm này kết hợp một phần 
nghiên cứu phê phán kinh Thánh (Bible) và phê phán 
đương cục tôn giáo với một phần bênh vực dân chủ tự do, 
tánh khoan dung và tự do phát biểu. Qua Thần học-Chính 
trị Luận, Spinoza tuyên bô phá hủy toàn bộ hệ thống tín 
ngưỡng xác lập về quyền uy chính trị và tôn giáo. Đó là 
nguyên nhân gây phẫn nộ lên án và phản đối mãnh liệt, 
ghép SpInoza vào tội vô thần, phạm thượng, và phủ định 
linh hồn. Khắp châu Âu Spinoza được biết như một tác giả 
nguy hiểm và phá hoại của một tập sách bị cắm phô biến. 


Spinoza và Luân lý học 
Một lý do hiển nhiên đề trình bày sơ lược tập Eih¿cš (Luân 
lý học) trước khi bàn đến Nguyên tắc Lý do đủ (viết tắt: 
NTLDĐ) của Spinoza là tuy chỉ có hai lần cam kết của 
Spinoza về NTLDĐ nhưng cả hai lần đều xuất hiện rõ ràng 
trong E//cs. Một lần ở trong Phần 1 của tập #/h¡cs, mệnh 
đề 11, chứng minh lần 2 (viết tắt: Ip11d2): “Với mỗi sự vật 
thời phải được chỉ định một nguyên nhân hay lý do, cho cả 
hai, tồn tại và ph tồn tại của nó.” (For the exIstence or non- 
exIstence of everything there must be a cause or reason). 
Lần thứ hai xuất hiện trong 1a2 (Phần 1 của E/i¡cs, tiên đề 
2): “Những gì không thể khái niệm thông qua một cái khác 
thời phải khái niệm thông qua tự bản thân.” (That which 
cannot be concerved through another must be conceived for 
1self). Ngoài ra, #//7cs là công trình của cả một cuộc đời, 
bàn rộng nhiều vấn đề liên quan hầu hết các lĩnh vực chính 
của triết học: siêu hình học, thuyết tri thức, triết học về tâm, 
triết học về tâm lý học, triết học về luân lý, triết học về 
chính trị, và triết học về tôn giáo. Thuận hợp NTLDĐ, 


110 


Spinoza và NTLDĐ 


Spinoza giải thích tồn tại và bản thân tự nhiên của Thượng 
Đề, quan hệ thân tâm trong một con người, tự do vả quyết 
định luận, tính chân, mục đích luận, các quy luật của tự 
nhiên, đam mê, đức hạnh và hạnh phúc, nghĩa vụ chính trị, 
trạng thái thiện và xấu, ác, bản sắc cá nhân, vĩnh hằng, bất 
tử, và — nếu chừng ấy chưa đủ — ý nghĩa của đời sống. 
Spinoza vạch ra cho chúng ta một đề án về đạo làm người 
theo phương thức tối hảo, căn cứ trên một sự lĩnh hội sâu 
sắc về bản thân tự nhiên của thực tại cho bất cứ ai có thể 
đạt được. Ông dẫn chúng ta vào một hành trình bộc lộ chân 
tính những gì chúng ta là và vị trí của chúng ta trong vũ trụ. 
Lĩnh hội chân tính bản thân của chúng ta là cơ sở cho các 
quan hệ nhân tế tích cực, chân tri thức khoa học và tô chức 
chính trị tốt. 


Spinoza có thể dẫn đường chúng ta suy nghĩ khác về bản 
thân và đời sống của chúng ta, về tự nhiên, về Thượng Đề, 
về tự do và về luân lý học. Như vậy, lý do tốt nhất để tìm 
hiểu Zz#ics có lẽ vì đó là cuốn sách có thể làm biến đổi đời 
sông của chúng ta. 


H. Ethics (Luân Lý Học) 
A. Dẫn nhập. 
Ethics của Spinoza là một công trình nghiên cứu phong phú 
và phức tạp về siêu hình học, nhận thức luận và luân lý học. 
Đó là một trong số các sách triết học khó hiểu nhất, nhưng 
đồng thời cũng là một trong số các sách triết học lý thú 
nhất. E/Jics biêu hiện một đoạn tuyệt hoàn toàn và triệt để 
với di sản triết học thời Trung cô vẫn còn xâm nhập thế 
giới triết học thế kỷ 17. Do nghiên cứu Descartes, Spinoza 
nhận thấy rất cần kiến lập một triết học hoản toàn mới, một 
triết học cắt hắn đường dây buộc chặt triết học vào tôn giáo 
và cung cấp một giải thích nhất quán và đúng về vị trí của 
COn người trong thế ĐIỚI. Nếu thực hiện được, hạnh phúc 
con người sẽ có thê đạt tới thông qua những nỗ lực và thiết 


II 


Spinoza và NTLDĐ 


bị của riêng cá nhân. hs rốt cuộc là một tập sách được 
thiết kế hầu dạy chúng ta làm thế nào để sống hạnh phúc 
ngay trong đời này; đó cũng là mục tiêu triết học xưa kia 
của người Hy Lạp. 


Ethics có hai tính năng phong cách đáng lưu ý. Một, trong 
trang tên sách mở đầu #/jJics, Spinoza nói cho độc giả biết 
sách được viết một cách hình học (*E/hica ordine 
geometrico demonsfrafa”): các mệnh đề trong triết học 
Spinoza được trình bày và chứng minh gần như hình học, 
với những định nghĩa và tiên đề bố trí rõ ràng và bản thân 
chứng minh phát triển từng bước. Hai, thuật ngữ của 
SpInoza là từ vựng quen thuộc của Aristotle-Descartes như 
“bản thể” (substance), “cách thái (mode), “nhân” (cause), 
“tư tưởng" (thoupht), “mở Tông” (extension), v..v... É/ics 
có lẽ là luận văn thuần triết học đầu tiên trình bày các kết 
luận của nó một cách nhất trí và đầy đủ theo kiểu tiên đề, 
đúng theo mô hình của phương pháp giả thiết-diễn dịch mà 
Aristotle đề nghị như mô hình cho một thuyết khoa học. 
Cho tới Spinoza chỉ có hình học Euclide là một ví dụ về mô 
hình ấy và sau đó vài thập niên, mới có Isaac Newton là 
người chủ trương và thực hành phương pháp giả thiết-diễn 
dịch đó. 


Wolfson quả quyết Spinoza lựa chọn phương pháp hình 
thức-tiên đề (formal-axiomatic method) căn cứ trên lý do 
văn học và giáo dục học. Ông nhắc đến đa số kết luận của 
SpInoza được trình bày theo một phong cách phi hình thức 
(nformal), phi tiên đề (nonaxiomatic) trong tập Luận văn 
ngăn (Short Treatise). Tuy nhiên, có thể cùng những lý do 
vê phong cách như thế biểu hiện động cơ triết học. Chắng 
hạn, nêu Spinoza chọn phương pháp hình học bởi tại tính 
chất rõ ràng và hiển nhiền của các chứng minh trong hình 
học Euclide mà ông muốn mô phỏng trong công trình 
nghiên cứu của ông, điều này nói cho chúng ta biết “rõ ràng 


112 


Spinoza và NTLDĐ 


và hiển nhiên" là những đức tính và yêu cầu triết học, chứ 
không chỉ văn học. Spinoza thực sự tin rằng các ý niệm rõ 
ràng và hiển nhiên đều đúng, tự hiển nhiên đúng. Ông 
không bao giờ từ bỏ niềm tin kiên định và không thể lay 
chuyên vào sự kiện tính chân trụ trong các ý niệm rõ ràng 
và hiển nhiên mà con người có được, và những ý niệm đó 
màu mỡ đủ dễ sản sinh một hệ thống triết học hoàn chỉnh, 
nếu không tối hảo, thời cũng là một hệ triết học có tính 
chân. Bằng cách sử dụng phương pháp hình học, Spinoza 
muốn bày tỏ với độc giả đó là phương thức làm triết học 
thích hợp, vì triết học là một khoa học căn cứ trên các định 
nghĩa rõ ràng và tỉnh xác. trên các tiên đề tự hiển nhiên, và 
trên các luận chứng hữu hiệu. Theo SpInoza, chớ bao giờ 
khởi đầu làm triết học bằng cách trình báo những nghi cá 
nhân hay bày ra những “nghi siêu hình học” để đạt đến tin 
chắc như Descartes. Làm như thế chỉ dẫn đến một ngõ cụt 
triết học: nghi sinh nghi. Tuy nhiên, những ý niệm rõ ràng 
và hiển nhiên không thể nghi đuợc; và vì thế mà Spinoza 
khởi đầu E/Hics theo phương thức bố trí các ý niệm như 
định nghĩa và tiên để. Với Spinoza, nghi là không thê có 
được. Từ đó, ta thấy ngay phương pháp của Spinoza là triết 
học của ông. 


Nhìn vào từ vựng của Spinoza, tất ngạc nhiên thấy “triết gia 
hiện đại đầu tiên' tuy đã cắt hắn đường dây buộc chặt triết 
học vào truyền thống tôn giáo mà vẫn sử dụng thuật ngữ 
truyền thống. chứ không sáng tạo một ngôn ngữ triết học 
mới. Một triết học mới đáng lý phải có một từ vựng mới. 
Nhưng nếu xét kỹ thời thuật ngữ truyền thống vân có cái 
lợi là giúp Spinoza tranh luận với những người tiền nhiệm 
của ông trên một nguyên cớ chung và với một ngôn ngữ 
chung. Spinoza thật sự muốn từ bỏ quá khứ triết học của 
ông. Ông dùng ngôn ngữ triết học của những người tiền 
nhiệm biến nó chống lại họ, bằng cách chỉ rõ nếu các từ 


113 


Spinoza và NTLDĐ 


ngữ họ sử dụng được thông hiểu rõ ràng và tư lượng nhất 
quán thời sẽ kéo ra những kêt luận khác hăn. 


Viết và Đọc Erhics 
Một lý do khó đọc È¡/cs là vì Spimoza sử dụng “phương 
pháp hình học" (the geometrical method), không việt thành 
đoạn (paragraphs) của văn xuôi, mà viết thành definitions 
(định nghĩa), axioms (tiên đề), propositions (mệnh đề) và 
demonsfrations (chứng minh). 


Tại sao dùng phương pháp hình học mặc dầu Spinoza công 
nhận là rườm rà? Trình bày mệnh đề theo phương pháp 
hình học là một cách thường dùng để trình bày biểu tượng 
triết học vào thời Ấy. Nó cho phép triết gia dựng lên một 
mạng lưới tương hỗ quan hệ, mỗi mệnh đề có thể chứng 
minh thông qua tham khảo các mệnh đề trước đó. Mỗi 
mệnh đề được giải thích đầy đủ, ngay tại đó và sau đó. Nếu 
không thê thông hiểu làm thế nào một mệnh đề là hợp lý, 
Spinoza sẽ nói cho biết chính xác những mệnh đề nào trước 
đó cần phải trở lại hầu chứng minh điều đó. Quả là một 
phương pháp viết rất minh bạch và hữu hiệu. 


Spinoza có một lý do khác nữa để dùng phương pháp hình 
học: đó là một quan hệ quan trọng giữa nó và đường lối 
lĩnh hội của người đọc. Z/ics được thiết kế với mục đích 
giúp người đọc phát triển cách suy lý. Vì vậy nó khác với 
những bản văn triết học viết bằng văn xuôi. Nó không phải 
là một bình luận về thực tại nhằm giải thích vê tính chân. 
Đúng hơn, nó là một diễn tập triển khai tính chân thông qua 
tư lượng sống động của người đọc. 


Eihics là triết học như hoạt động và tính năng. Khi đọc nó 
chúng ta có cảm tưởng như bị cuốn vào một vận động nào 
đó của tư tưởng và lĩnh hội chân tính thông qua hoạt động 
mả Spinoza kéo chúng ta vào trong đó. Người đọc bị lôi ra 


114 


Spinoza và NTLDĐ 


khỏi vị trí thông thường ở ngoài và đem vảo lập thành một 
bộ phận sinh hoạt của bản văn. Đó là một lý do vì sao 
Ethics rât khó đọc, nhưng cũng vì sao khiên đọc say sưa. 


Bản văn của Spinoza không nói cho chúng ta về tính chân 
theo thê văn kế chuyện, nó nhằm mục đích thu hút chúng ta 
vào tư lượng sống động, tri nhận tính chân cho chính mình 
và như vậy tức là xây dựng sự lĩnh hội hợp lý cho riêng 
chúng ta. Mục đích ấy thực hiện cách tốt nhất là bằng 
phương pháp hình học, đòi hỏi chúng ta hiểu ý niệm như 
chúng theo gót những ý niệm khác một cách lôgic. Với 
Spmnoza, trật tự lôgic đó là trật tự của chân trí năng (true 
understanding: sẽ thấy trong Phần 1). Mỗi khi chúng ta 
thực hiện một chứng minh, tư tưởng của chúng ta chốt chặt 
vào trật tự chân trí năng đó. 


Trong Z/j¡cs, chúng ta sẽ gặp các thành phần sau đây: 

e Dợfiniiions (Định nghĩa) cho biết ý nghĩa của các từ 
khóa. 

e Axioms (Tiên đề) cho biết các tính chân cơ bản, hiển 
nhiên. 

e_ Proposifions (Mệnh đề) — những điểm mà Spinoza 
luận cứ nhằm chứng minh. 

e Coroliaries (Hệ quả) là những mệnh đề tức thì theo 
sau những mệnh đề mà chúng phụ thêm. 

e©_ Lemma (Bộ đề) là những mệnh đề đặc biệt tương 
quan với thân vật lý (chỉ xuất hiện trong Phần II). 

e_ Posiulaíes (Định đề) là những giả định về nhân thể 
suy ra từ kinh nghiệm thông thường. 

e©  Schola (BỊ chú): những nhận xét giải thích các 
mệnh đề. Trong bị chú, Spinoza bình luận về các 
chứng minh của ông, cho ví dụ, nêu lên và đáp lại 
các ý kiến phản đối và đưa ra những nhận xét rất 
thú vị về tín ngưỡng và tập tục của quần chúng. 


115 


Spinoza và NTLDĐ 


Viết tắt. 
Sau đây là những ví dụ về phương thức viết tắt tiêu chuẫn 
khi tham chiếu các đoạn trong E/jies. 

3p15dem = chứng minh mệnh đề 15 của Phần 3. 

2pI 1c = hệ quả của mệnh đề 1 1 của Phần 2. 

Ip15s = bị chú của mệnh đề 15 của Phần I. 

2al =tiên đề 1 của Phần I. 

4dI = định nghĩa thứ nhất của Phần 4. 

L7dem quy chiếu chứng minh bồ đề 7 trong tất cả các bổ 
đề (tất cả chúng đều theo sau mệnh đề 13 của Phần 2). 

Post. 3 quy chiếu định đề thứ 3 (tất cả chúng đều theo sau 
mệnh đề 13 của Phần 2). 
Khi đang bàn đến những gì trong một Phần, chẳng hạn 
Phần 3, thời không cần nêu số Phần khi viết tắt. Ví dụ p17 
có nghĩa là mệnh đề 17 trong Phần đang xem xét. Nhưng 
nếu trong Phần đang xem xét bàn đến những gì trong một 
Phần khác, thời phải nêu số Phần đó. 

No 


B. Phần 1: Tôn tại, Bản thể, Thượng Đế, Tự nhiên. 
Một trong các lý do khó hiểu thông suốt Phần 1 là vì phần 
này liên quan đến bản thê học (ontology), học thuyết về tồn 
tại. Trước khi hiểu được những gì sự vái là, cần phải hiểu 
những gì tôn tại là. Spinoza tin rằng cần khởi đầu với tồn 
tại bỏi vì tồn tại không phải là một khái niệm trừu tượng, 
mà là nguyên cớ (ground) cụ thể của mọi hiện thực. Chỉ 
một lần hiểu được những gì tồn tại là, thời chúng ta có một 
cơ sở đúng để hiểu đối tượng, quần chúng, ý niệm và vũ 
trụ. 


Ý niệm cơ bản của SpInoza là “tân tại là một, tổn tại tương 
đương với Thượng Đề và tất cả hữu thể riêng lẻ chúng ta 
kinh nghiệm đều là các “cách ứhái” của tồn tại do tồn tại 
biến thái và vì vậy, chúng là những “cách thái? của Thượng 


116 


Spinoza và NTLDĐ 


Đề. Đó là tất cả những gì Spinoza tìm cách thuyết phục 
chúng ta trong Phân 1. 


Đúng hơn, mục tiêu của Spinoza trong Phần I là thuyết 
phục chúng ta đừng sai lầm hiểu theo quan điểm thông 
thường Aristotle-Descartes về một thế giới bao gồm vô số 
bản thê riêng lẻ, một số là tâm, số khác là thân, khả thể tồn 
tại của chúng là do một Thượng Đề nhất thiết phải tỒn tại. 
Spinoza thực hiện mục tiêu này bằng cách để chúng ta 
khám phá nếu chúng ta khởi đầu với những định nghĩa tốt 
(good deñnitions) về những từ như bản thể (substance), 
thuộc tính (attribute) và Thượng Đề (God), thời những từ 
này không đi đến khái niệm về thực tại của Descartes hay 
Aristotle. Thay vào đó, chúng ta sẽ tiến hành nghiên cứu 
thông qua các mệnh để (proposiions) và luận cứ 
(arguments) của Spinoza để đi đến chán khái niệm về thực 
tại: một bản thể đơn nhất tương đương với Thượng Đề. 


Định nghĩa (Definitions). 

Đó là lý do vì sao Spinoza khởi đầu Phần 1 với định nghĩa. 
Nếu chúng ta sử dụng các thuật ngữ như bản thể và thuộc 
tính nhằm hiểu thực tại một cách chân chính, thời trước hết 
phải hiểu rõ những thuật ngữ ấy. Khi nhìn vào các định 
nghĩa trong Phần 1, chúng ta có thê tự hỏi: các định nghĩa 
có đúng (có tính chân) hay không? Câu trả lòi của SpInoza 
là: Điều đó tùy thuộc vào những gì chúng ta cho là tính 
chân. Định nghĩa có thê là những miêu tả chính xác các sự 
vật thực, như trong định nghĩa của một động vật có vú. 
Trong trường hợp này, định nghĩa đúng theo nghĩa nó trùng 
hợp với những gì là thật. Một cách khác, định nghĩa là 
những giải thích rõ ràng về phương thức chúng ta hiểu một 
số thuật ngữ như thế nào, như khi chúng ta định nghĩa một 
bán kính từ bản thân tự nhiên của một hình tròn. Tính chân 
của định nghĩa này không cốt ở sự trùng hợp với những 
hình tròn và bán kính hiện hữu. Định nghĩa của một bán 


117 


Spinoza và NTLDĐ 


kính là đúng (có tính chân) bởi vì nó hoàn toàn được giải 
thích bởi bản thân tự nhiên của hình tròn, bất luận hình tròn 
nào hiện hữu hay không. Cũng. giống vậy, “định nghĩa” của 
môt kiến trúc sư về một ngôi đền là đúng (có tính chân) khi 
nó được hiểu đầy đủ và đúng cách từ những nguyên tắc vật 
lý học cơ bản, bất luận nó thực sự được xây dựng lên hay 
không. 


Như vậy, điều quan trọng không phải các thuật ngữ được 
định nghĩa có liên quan đến thực tại hay không, mà những 
ý niệm về chúng được thiết tưởng tốt như thế nào. Spinoza 
tin các định nghĩa của ông đều đúng (có tính chân), và hơn 
nữa, ông tin chúng tương ứng hoàn toàn với thực tại. 
Nhưng không phải sự tương ứng của các định nghĩa với 
thực tại làm chúng có tính chân. Thực ra, /ính chân nội tại 
của các ý niệm ở đằng sau các định nghĩa mới làm các định 
nghĩa thực tồn. Tính chân nội tại ấy chúng ta chỉ thấu hiểu 
chừng nào đọc xong tập #/Jics. Bây giờ, Spinoza yêu cầu 
chúng ta tín nhiệm chấp nhận — vì mục đích luận chứng — 
biết rằng nếu chúng ta theo dõi luận cứ của ông, tính chân 
nội tại của các ý niệm và thực tại sẽ hiển hiện. 


Spinoza định nghĩa các ý niệm mà chúng ta tưởng đã hiểu 
biết là nhằm làm rõ sự hiểu biết của chúng ta về các ý niệm 
đó, cho thấy những khái niệm của chúng ta về bản thể, 
thuộc tính, cách thái và Thượng Đề không rõ ràng và nhất 
trí như chúng ta tưởng. Bây giờ hãy bàn đến một số định 
nghĩa với nhiều chỉ tiết. 


di phát biểu: “Thông qua ứự kỷ nguyên nhân (cause of 
itself) tôi hiểu thê tính của nó liên quan đến tôn tại, hay bản 
thân tự nhiên của nó không thể thiết tưởng ngoại trừ như 
tồn tại. Spinoza muốn nói rằng một cái gì đó mà tự kỷ 
nguyên nhân thời thực hiện chính ngay sự tồn tại của nó. 
Một cách lôgic, nó tất nhiên phải tồn tại rồi mới mang lại 


118 


Spinoza và NTLDĐ 


sự tồn tại của chính nó. Nó tồn tại “trước” (prior) sự tồn tại 
của ngay chính nó. Một hữu thê tự kỷ nguyên nhân nhiên 
hậu không thể không tồn tại. Bản thân tự nhiên của nó 
không thể khái niệm như không tồn tại. Nói khác, bản thân 
tự nhiên của nó là tôn tại; thể tính của nó liên quan đến tồn 
tại. 


Sự tổn tại của “tự kỷ nguyên nhân" phải mang tính tích cực 
vĩnh viễn. Tại vì nếu sự vật đó phải tồn tại “trước” sự tôn tại 
của chính nó, thời không thể là trường hợp nó “khởi đầu? 
bất cứ lúc nào nó là nguyên nhân của sự tồn tại của nó 
(khởi đầu làm nhân cho sự tồn tại của nó đòi hỏi nó đã tồn 
tại rồi, điều này đòi hỏi nó đã làm nhân cho sự tỒn tại của 
nó, và vân vân). Nó cũng không thê “chấm dứt” làm nhân 
cho sự tồn tại của nó và tiếp tực tồn tại. Sự vật đó phải vĩnh 
hằng, chẳng những theo nghĩa tồn tại mãi mãi, mà còn theo 
nghĩa mãi mãi mang lại sự tồn tại của nó. Thẻ tính của “tự 
kỷ nguyên nhân" là tồn tại, tồn tại như hoạt động không 
ngừng hiện thực hóa (actualising) chính nó. Nó tồn tại như 
cả năng lực làm nhân cho sự hiện thực hóa của nó và quả 
hiện thực của năng lực làm nhân của chính nó. 


Bây giờ đọc d3: 'Thông qua bản fhể (substance) tôi hiểu 
những gì là tự (bản) thân [in 1self] và được khái niệm 
thông qua bản thân [through itself|.” Định nghĩa này bao 
hàm hai cách trình bày: theo phương thức bản thê luận và 
theo phương thức khái niệm. Khi bảo rằng một sự vật (B) 
là “trong” (“in”) một sự vật khác (A) thời đó là theo 
phương thức bản thể luận, muốn nói B lệ thuộc A theo bản 
thể luận. Sự lệ thuộc bản thể luận (ontological dependence) 
là một ý tưởng siêu hình trừu tượng. Tuy nhiên, có thể cho 
một ví dụ để minh họa: quan hệ giữa một khuôn mặt và 
một nụ cười. Về điện bản thể luận, khuôn mặt cơ bản hơn 
nụ cười. Có thể có những khuôn mặt không có nụ cười, 
nhưng không thể có những nụ cười mà không khuôn mặt. 


119 


Spinoza và NTLDĐ 


Khuôn mặt là nên tảng của nụ cười. Nụ cười lệ thuộc khuôn 
mặt theo bản thê luận. Hay nói theo thuật ngữ của SpInoza, 
nụ cười là “trong” (“in”) khuôn mặt. 


Tiếp tục nói thêm về ví dụ khuôn mặt và nụ cười, chúng ta 
nên lưu ý đến điều này: Đề tư lượng một nụ cười, ta phải tư 
lượng một khuôn mặt. Quả vậy, nụ cười chẳng qua là một 
biến thái của khuôn mặt. Muốn khái niệm một nụ cười tất 
nhiên phải khái niệm một khuôn mặt. Đó là một loại quan 
hệ theo phương thức khái niệm. 


Trở lại với định nghĩa bản thể, ý tưởng siêu hình trừu tượng 
“lệ thuộc bản thể luận" còn gọi là “lệ thuộc lôgic” (logical 
dependence). Những gì là “1n Itself' (tự bản thân hay tự 
thân) lệ thuộc lôgic “itself' (bản thân). Những gì “in 
another” (tự một sự vật khác) lệ thuộc lôgIc “another” (một 
sự vật khác): sự vật khác đó là trước nó trong bản thân tự 
nhiên (prior 1n nature to 11). 


Bản thể là / ¿hân (tự mình), có nghĩa là, một bản thể lệ 
thuộc duy chỉ bản thân (chính mình) mà thôi, cho sự tồn tại 
của nó. Cũng giống vậy, khái niệm về một bản thể không 
hình thành từ khái niệm của một sự vật khác. Một bản thể 
không hiểu được xuyên qua khái niệm của cái gì khác, mà 
chỉ được khái niệm thông qua bản thán mà thôi. Một bản 
thể không đòi hỏi gì vượt quá nó để tồn tại và một sự hiểu 
biết đúng về nó không đòi hỏi gì bên ngoài khái niệm về 
bản thân bản thể. Nói cách khác, một bản thê là những gì 
độc lập và tự tồn về cả hai mặt, bản thể luận và nhận thức 
luận. 


Bây giờ nhảy qua d5: “Thông qua cách fhái (mode) tôi hiểu 
các kích động của một bản thê, hay những gì là tự một sự 
vật khác xuyên qua đó nó cũng được khái niệm." Trong 
khi một bản thể là / hân, một cách thái là ứự một sự vật 


120 


Spinoza và NTLDĐ 


khác. Tồn tại của một cách thái lệ thuộc lôgIc tồn tại của 
một sự vật khác trước nó, và cách thái chỉ có thể hiểu được 
đúng (có tính chân) xuyên qua khái niệm về sự vật khác 
đó. Nghĩa là, để cho một cách thái tồn tại, và để cho nó 
được khái niệm, một cái gì khác đã phải được tồn tại và 
được khái niệm. Cách thái được định nghĩa như “các kích 
động của một bản thể”, tức là, những thuộc tính khả biến 
của một bản thể. Vì thế, với tính trước cách thái về mặt 
lôgic, tồn tại là một bản thể, và một cách thái lệ thuộc bản 
thể cả về mặt tồn tại của nó và về mặt nó được khái niệm. 
Trong Phần I, hai từ “cách thái” và “kích động” mà Spinoza 
sử dụng có thể thay thế cho nhau. Cách thái là một cách 
thái của bản thể hay những kích động của nó: đó là những 
thuộc tính khả biến lệ thuộc bản thể cả về mặt bản thể luận 
và nhận thức luận. 


Từ d1, d3 và d5, chúng ta hiểu những gì là một bản thê 
thông qua định nghĩa cơ bản nhất của nó. Một bản thể, đơn 
giản, là những gì trước, và độc lập đối với các cách thái của 
nó. Theo định nghĩa cơ bản nhất, một bản thể là tồn tại 
thuần túy, bất định. Tôn tại thuần túy, bất định ấy tồn tại và 
được khái niệm. Các nguyên tắc đầu tiên của thực tại là có 
tôn tại và có sự khái niệm tôn tại. Một bản thê lệ thuộc chỉ 
bản thân cho sự tồn tại của nó, điều này gợi ý mạnh mẽ nó 
là “tự kỷ nguyên nhân", hoạt động không ngừng làm nhân 
cho sự tồn tại của nó. Nếu sự gợi ý ấy đúng thời tồn tại nói 
chung (being as such) là năng lực hiện thực hóa bản thân. 


Bây giờ cần xét đến định nghĩa d4 của (huộc tính 
(attribute), một khái niệm rất khó thông hiểu: “Thông qua 
thuộc tính, tôi hiểu những øì trí tuệ nhận thức bản thể, như 
cấu tạo thê tính của nó.” Spinoza muốn nói các thuộc tính 
là những đường lối khác nhau theo đó một bản thể có hể 
được nhận thức. Trí tuệ có thể nhận thức đúng một bản thể, 
nhưng không phải như tồn tại thuần túy, bất định. Trí tuệ 


121 


Spinoza và NTLDĐ 


luôn luôn nhận thức một bản thể øz một trong những 
thuộc tính của nó. Một thuộc tính là bản thân của bản thể, 
như được nhận thức theo một cách nào đó. 


Đề làm sáng tỏ vấn đề, hãy theo quan điểm của độc giả ở 
thế kỷ 17 tin rằng thế giới tràn đầy các bản thể như được 
định nghĩa trong d3, và các bản thể ấy có thể được nhận 
thức bởi trí tuệ. Nhưng đúng ra, những gì chúng ta nhận 
thức không phải là bản thể nói chung (substance as such). 
Nghĩa là, với kinh nghiệm cảm quan và tư lượng chúng ta 
không bao giờ nhận thức “tồn tại' thuần túy, trần truồng. 
Thật ra, chúng ta nhận thức tồn tại như một trong hai loại: 
hoặc như thân, hoặc như tâm. Chúng ta nhận thức bản thể 
như sự vật mở rộng và như sự vật f tưởng. Descartes hiểu 
mở rộng và tư tưởng là thuộc tính cơ bản của các bản thẻ. 
Nhưng Spinoza không đồng ý. Đối với ông, mở rộng và tư 
tưởng không phải là thuộc tính của một bản thể, mà là hai 
“đường lối?” khác nhau theo đó một bản thể có thể được 
nhận thức. Mở rộng và tư tưởng là hai biểu thức 
(expressions) của thê tính của bản thê (như Spinoza đề cập 
trong p10s). Các thuộc tính là những đường lối theo đó thể 
tính của một bản thể được biểu hiện và nhận thức. Vì trí tuệ 
tất yêu nhận thức bản thê øzz một hay nhiều thuộc tính của 
nó, cho nên chớ có nghĩ thiếu mạch lạc về một bản thể 
không có một thuộc tính. 


SpInoza chứng minh mở rộng và tư tưởng là hai trong các 
thuộc tính của bản thể. Thuộc tính (attributes) không phải 
là thuộc tính (properties) của một bản thê và không thê tách 
biệt với bản thể. Các thuộc tính cấu tạo những gì bản thể 
tồn tại như (what the substance exists as). 


Bốn định nghĩa trên (tự kỷ nguyên nhân, bản thể, thuộc tính 
và cách thái) là những khôi xây dựng của bản thê học của 


122 


Spinoza và NTLDĐ 


Spinoza, rất cần để triển khai hệ thống tư tưởng của 
SpInoza trong những phân kê tiêp sau đây của Ehics. 


Axioms (Tiên đề). 

Sau các định nghĩa là bảy tiên đề, tức là, những nguyên tắc 
lôgic căn bản của Spinoza. Spinoza xem chúng là những 
tính chân hiển nhiên, vĩnh hằng. Ví dụ: “Bất cứ sự vật gì 
tồn tại, nó tồn tại tự thân hay tự một sự vật khác” (a1)Ÿ: bất 
cứ sự vật gì có sự tồn tại thời hoặc là một bản thê độc lập 
về mặt bản thê học, hoặc là một cách thái lệ thuộc về mặt 
bản thể học. Spinoza nghĩ rằng tiên đề này, và tất cả các 
tiên đề khác, đêu là những phát biểu cơ bản được chấp nhận 
không tranh cãi về quan hệ lôgic. 


Một số tiên đề như a3 và a4 nhìn đặc biệt kỳ lạ. a3 bảo rằng 
'từ một nguyên nhân xác định được mang lại, một kết quả 
tất nhiên theo kế tiếp; và, mặt khác, nếu không một nguyên 
nhân xác định được mang lại thời không thể nào một kết 
quả khả dĩ theo kế tiếp.'? Nói khác, mọi quả đều có một 
nhân xác định, trước quả về mặt lôgic. Nghĩa là, đầu tiên, 
mọi quả đều có một nhân, và thứ đến, mọi quả lệ thuộc 
nhân của nó: tồn tại của quả lệ thuộc tồn tại của nhân về 
mặt lôgic. Cũng giống vậy, tri thức về quả lệ thuộc tri thức 
về nhân của nó (a4)!0, Ví dụ: nước là nhân của mưa. Mưa 
lệ thuộc nước, lệ thuộc về cả khía cạnh tồn tại của nó và 
khía cạnh hiểu biết đúng về nó: không có tồn tại của mưa 
nếu không có tồn tại của nước trước đó, và chúng ta không 
thể biết hoàn toàn những gì là mưa nếu không biết những øì 
là nước. Tồn tại của và tri thức về quả (mưa) lệ thuộc tồn 
tại của và tri thức về nhân (nước). 


Một ý nghĩa quan trọng của a3 là, cho, một nhân xác định 
cụ thể, quả của nó /át nhiên theo kế tiếp. Khi nước tồn tại 
theo phương thức bao hàm tất cả mọi quy định tất yếu cho 
mưa, mưa sẽ tất yếu theo kế tiếp. Một ý nghĩa quan trọng 


123 


Spinoza và NTLDĐ 


của a4 là hiểu cái gì đó một cách đúng (có tính chân) tức là 
hiểu biết nó theo kế tiếp nhân của nó như thế nào. Nếu phải 
hiểu biết mưa một cách đúng, chúng ta phải hiểu biết mưa 
theo kế tiếp bản thân tự nhiên của nước như thế nào. 
Spinoza tin rằng quả quan hệ lệ thuộc nhân của chúng và 
được triển khai từ những nhân ấy. Cách hiểu siêu hình học 
quan hệ nhân quả như vậy tuy xa lạ đối với chúng ta bây 
giờ, nhưng rất quen thuộc vào thế kỷ 17 so với mô hình 
thường nghiệm nhân quả hiện nay. Vì vậy, SpInoza phát 
biểu a3 và a4 như tiên đề, kỳ vọng sự công nhận của hết 
thảy các độc giả của ông. 


Bây giờ chúng ta sẵn sàng xét đến các propositions (mệnh 
đề). Mỗi mệnh đè, cùng với chứng minh của nó, là một 
luận cứ cho một điểm cụ thể, với sự kiến tạo và kết hợp các 
mệnh đề hình thành những nghị luận hồ (vòng cung nghị 
luận; argumentative arcs). [Toàn bộ cuốn sách có thê xem 
như một vòng cung lớn, bao gồm nhiều vòng cung nhỏ 
hơn]. Chúng ta sẽ nghiên cứu vòng cung vươn ra từ p1 đến 
p14, trong đó Spinoza tìm cách thuyết phục chúng ta rằng 
có một bản thể và một mà thôi, và bản thê đó là Thượng 
Đê. 


Mệnh đề 1 - 5 

Trong giai đoạn đầu của luận cứ, Spinoza tìm cách chứng 
minh không thể có hai hay nhiều hơn bản thê của cùng một 
thuộc tính. Nghĩa là, không thể có nhiều bản thể chia sẻ 
cùng thuộc tính “tư tưởng" (thought) hay nhiều bản thê chia 
sẻ cùng thuộc tính “mở rộng" (extension). Hãy theo dõi 
Spinoza thực hiện như thế nào và tại sao nỗ lực ấy có ý 
nghĩa. 


p1 phát biểu rằng một bản thẻ là trước những kích động của 
nó (= các cách thái của nó)!!. Theo Spinoza, hiển nhiên là 
như vậy theo các định nghĩa, bởi vì các cách thái lệ thuộc 


124 


Spinoza và NTLDĐ 


bản thể cho tồn tại của chúng, trong khi bản thể chỉ lệ thuộc 
bản thân. Bản thê phải trước các cách thái của nó vê mặt 
lôgic cũng như vê mặt bản thê học. 


p2 bảo rằng hai bản thể có thuộc tính khác nhau thời không 
có gì chung giữa chúng'?. Chúng là hai hữu thể tách biệt 
được nhận thức theo hai đường lỗi khác nhau. Mỗi bản thể 
tồn tại độc lập và được khái niệm độc lập, vì thế tồn tại của 
bản thể này không “liên quan' đến tồn tại của bản thể kia, 
và khái niệm về bản thể này không “liên quanˆ đến khái 
niệm về bản thê kia. Chúng khác biệt về mặt bản thê học và 
về mặt nhận thức luận. Vì tồn tại của chúng không tương 
hỗ giao thiệp và khái niệm về chúng không tương hỗ giao 
thiệp cho nên hai bản thể đó không thể quan hệ nhân-quả 
theo nghĩa được mô tả trong a3 và a4 (p3). 


Trong p4 chúng ta được biết có hai cách phân biệt bản thê 
này kia: hoặc được phân biệt bởi tồn tại như thuộc tính 
khác nhau, hoặc được phân biệt bởi có những kích động 
khác nhau (các cách thái)!“. Đó là vì thực tại bao gồm 
không gì khác hơn là các bản thể (như thuộc tính của 
chúng) và những cách thái của các bản thể, vì vậy, không 
có cách nào khác để phân biệt được chúng. 


Vào thời bấy giờ (thế kỷ 17) lý lẽ thông thường khả dĩ chấp 
nhận những định nghĩa và tiên đề của Spinoza và pI-4, 
không thách đấu thế giới quan của ông. Nhưng với p5 mọi 
chuyện biến cách bởi vì Spinoza thực hiện bước đột phá 
lớn đầu điên nhắm vào quan điểm thông thường. Ông luận 
chứng rằng trong tự nhiên không thê có hai hay nhiều hơn 
bản thể cùng một thuộc tính [p5]!Ÿ. Điểm này rất có ý nghĩa 
bởi vì nếu Spinoza đúng, thời không thể có nhiều bản thể tư 
tưởng (tâm thức con người; human minds) hay nhiều bản 
thể mở rộng (thân xác; bodies), như Descartes tin tưởng. Vì 


125 


Spinoza và NTLDĐ 


đây là một vân đê tôi quan trọng nên chúng ta cân nhìn vào 
pŠ trong một sô chi tiết. 


p5 giải đáp câu hỏi: Liệu có thể có nhiều hơn một bản thể 
cùng một thuộc tính không? (Can there be more than one 
substance of the same attribute?). Descartes nghĩ rằng có 
thể có nhiều bản thể cùng một thuộc tính. Đề kiểm thử 
quan điểm của Descartes ta xem xét ba bản thể A, B và C 
được miêu tả trong hình I. 


Hinh 1 


@.@.› 


Bản thể A và B chia sẻ cùng một thuộc tính (Mở rộng) 
nhưng khác nhau về phía cách thái. Bản thể B và C (riêng 
€ có thuộc tính Tư tưởng) có thuộc tính khác nhau, và cũng 
khác nhau về phía cách thái. 


Bây giờ đến lúc xem xét cách chứng minh p5. Nếu có hai 
hay nhiều hơn bản thể khác biệt, chúng có thể được phân 
biệt hoặc bằng vào sự khác biệt các thuộc tính của chúng 
hoặc bằng vào sự khác biệt các cách thái của chúng [p4|. 
Hãy lần lượt luận cứ với mỗi cách tùy chọn đó. 


Theo tùy chọn thứ nhất, giả thiết hai bản thê được phân biệt 
nhau bằng vào sự khác biệt các thuộc tính của chúng, như 
B và C trong Hình 1. Trong trường hợp này, hai bản thể có 
thuộc tính khác nhau và có thể phân biệt. Nhưng nếu các 
thuộc tính khác nhau là phương thức đ„y nhát đề phân biệt 
các bản thể, thời hai bản thể cùng một thuộc tính (A và B) 
không thê phân biệt được. Chúng đều là tồn tại thuần túy, 
bất định, được nhận thức như mở rộng. Không có cách nào 
khác đề phân biệt A và B, vì vậy, chúng phải là cùng một 
bản thể. Do đó, chỉ có duy nhất một bản thể là cùng một 
thuộc tính. 


126 


Spinoza và NTLDĐ 


Đến lượt tùy chọn thứ hai, hãy xét xem liệu A và B có thê 
được phân biệt bằng vào sự khác biệt các cách thái của 
chúng không. Trong trường hợp này, Spinoza bảo rằng 
chúng ta chỉ nói đến sự khác biệt các cách thái, chứ không 
nói đến sự khác biệt bản thể. Sự kiện các cách thái khác 
biệt nhau không có nghĩa là các bản thê phân biệt nhau. Bởi 
vì bản thể là trước các cách thái của nó [pI], và bản thể 
được hiểu biết thông qua bản thân tự nhiên của nó (through 
1tself), chứ không thông. qua các cách thái của nó [d3]. 
Muốn so sánh các bản thê nói chung, chúng ta phải đặt các 
cách thái qua một bên và xét đến các bản thể tự thân. Khi 
chúng ta bỏ qua mọi biểu hiện trên bề mặt và xét đến các 
bản thể tự thân, A và B không thể phân biệt nhau, vì vậy 
chúng phải cùng một bản thể. Do đó, chỉ có duy nhất một 
bản thể cùng một thuộc tính. 


Mọi thứ đó trở nên dễ hiểu nếu chúng ta nhớ rằng các thuộc 
tính là những gì bản thể tôn tại như (what the substance 
exIsts as). Hai bản thể chia sẻ cùng một thuộc tính tồn tại 
như, và được nhận thức như, cùng một sự vật. Các thuộc 
tính không thể lấy đi hầu bộc lộ hai bản thể khác nhau ở 
bên dưới, bởi vì bản thể mà không có thuộc tính thời chỉ là 
tồn tại thuần túy, bất định. Một thuộc tính là quy định cơ 
bản nhất của tồn tại. Hai bản thể cùng một quy định cơ bản 
không thể phân biệt được. Vì vậy, chúng cùng một sự vật. 
Không thể có nhiều bản thể chia sẻ chung một thuộc tính. 


Vấn đề với p5. 

Vấn đề thứ nhất xuất phát từ luận cứ của Spinoza cho rằng 
hai bản thê cùng một thuộc tính trong thực tế chỉ là một bản 
thể duy nhất. Câu hỏi là: Liệu có được hai bản thể cùng 
một thuộc tính đứng cạnh nhau, như A và B trong Hình I 
hay không? 


127 


Spinoza và NTLDĐ 

Câu trả lời là không; lý do đơn giản là các bản thể không ở 
trong không gian. Với SpInoza, không gian không phải là 
một dụng cụ chứa đựng cho các bản thể, mà là một cách 
thái của bản thể. Nếu nó là một dụng cụ chứa đựng cho bản 
thể, tồn tại của nó sẽ độc lập đối với bản thể. Như thế có 
nghĩa là bản thân của không gian là một bản thể mà các bản 
thể khác lệ thuộc, một điều mâu thuẫn với d3. Các bản thể 
đều /rước không gian, vì vậy, không thể xem như có vị trí 
trong không gian. Bởi thế cho nên không thê có hai bản thể 
“trùng lặp” cùng một thuộc tính đứng cạnh bên nhau. Nếu 
chúng ta có thể tưởng tượng hai bản thể chia sẻ chung một 
thuộc tính, tức là thực sự nghĩ đến một bản thê. 


Một vấn đề khác là có thật Spinoza đã nhảy một cách bất 
hợp pháp từ kết luận “hai bản thể cùng một thuộc tính 
không thể được phân biệt này kia` sang qua sự khăng định 
rằng “hai bản thể cùng một thuộc tính không thê đặc ¿Jù'? 


Với Spinoza, hai phát biểu ấy không khác nhau. Không 
phải chỉ đơn thuần là trường hợp những con người như 
chúng ta không thể phân biệt bản thể này với bản thê kia. 
Về mặt lôgic, không thể làm như vậy. Đơn giản là không 
có nguyên cớ (grounds) nào khác cho tính đặc thù của các 
bản thể ngoài sự chúng có những thuộc tính đặc thù. Nếu 
hai bản thể chia sẻ một thuộc tính, tất nhiên chúng không 
đặc thù. 

Nếu chúng ta chấp nhận p5 — và Spinoza nghĩ rằng chúng 
ta phải chấp nhận — thời thế giới quan của chúng ta tất yếu 
biến cách. Bây giờ nó được hình dung như trong Hình 2. 

Hình 2 


@©® €) 


Một Tôn tại Mở rộng Một Tồn tại Tư tưởng 


128 


Spinoza và NTLDĐ 


Mệnh đề 6 — 14 

Với p5, Spinoza cho thấy không thể có nhiều bản thể chia 
sẻ thuộc tính “Tư tưởng hay nhiều bản thể chia sẻ thuộc 
tính “Mở rộng?. Bởi vì không thể có hai hay nhiều hơn bản 
thể cùng một thuộc tính, nên chỉ có thể có một bản thể Tư 
tưởng và một bản thê Mở rộng. Từ sự kiện khả dĩ có nhiều 
bản thể như có các thuộc tính khác nhau chúng ta suy ra có 
thể có được nhiều bản thể. Mục tiêu của các mệnh đề p6-14 
là chứng minh chỉ có duy nhất một bản thê với /ứấ? cả các 
thuộc tính, và đó là Thượng Đế. 


Chúng ta hãy tiếp tục tưởng tượng có ít nhất hai bản thể 
như trong Hình 2. p6 bảo rằng vì các bản thể ấy không có 
gì chung — suy cho cùng, các thuộc tính của chúng khác 
nhau có nghĩa là chúng có những thể tính khác nhau — 
chúng không thê tương hỗ sinh khởi.!5 Theo p5, vì mọi bản 
thể có một thuộc tính dị biệt, không có bản thể nào có thể 
làm nhân cho một bản thê khác. Vì vậy, một bản thể phải là 
'tự kỷ nguyên nhân" (cause of 1tself), nguyên nhân cho 
chính mình (itself; bản thân tự nhiên). Chúng ta đã có cảm 
tưởng ấy khi đọc dI và d3, nhưng Spinoza chứng minh điều 
đó trong p7. Như tự kỷ nguyên nhân, thể tính của bản thể 
tất yêu liên quan đến tôn tại, hay nói cách khác, chức năng 
của bản thân tự nhiên của một bản thê là tồn tại [p7]. Bản 
thể là cả nhân và quả của bản thân. Nó là năng lực mang lại 
tồn tại riêng của nó, là hoạt động hiện thực hóa bản thân. 


Spinoza tiếp tục luận chứng mọi bản thê nhất thiết vô hạn 
[p8]!°. Để cho một sự vật là hữu hạn, nó cần phải hạn chế 
bởi cái gì khác cùng một bản thân tự nhiên [d2]!?: một thực 
vật bị ngăn cản tăng trưởng vô cùng lớn, hay sông đài vô 
hạn, bởi những sự vật vật lý khác hạn chế nó. Nhưng một 
bản thể không thể hạn chế bởi cái gì khác cùng một bản 
thân tự nhiên, bỏi vì không có hai bản thể cùng một bản 
thân tự nhiên [p5]. Do đó, một bản thể không thê hữu hạn; 


129 


Spinoza và NTLDĐ 


nó phải vô hạn trong tồn tại của nó. Hơn nữa, theo [p7] bản 
thể là vô hạn. Chức năng của bản thân tự nhiên của bản thể 
là tồn tại: thể tính của nó bao hàm tôn tại. Nhưng tỒn tại 
hữu hạn liên quan đến một sự phủ nhận tỒn tại — tại một 
điểm nào đó, sự vật hữu hạn chấm dứt tồn tại. Nhưng thể 
tính của bản thê liên quan đến tồn tại. Nó không liên quan 
đến sự phủ nhận tồn tại. Bản thể là tồn tại vô hạn hay tự 
hiện thực hóa vô hạn: Nó là “một khẳng định tuyệt đối của 
tồn tại." [p8s1 9. 


Ngang đây SpInoza tạm ngưng, thừa nhận những khó khăn 
của những gì ông vừa chứng minh xong. Những chứng 
minh p7 và p8 tự chúng không khó, nhưng những ý niệm 
mà Spinoza triển khai là thật khó. Bây giờ có lẽ là lần đầu 
tiên chúng ta thấy các sự vật hữu hạn thông thường trong 
thế giới không thể là bản thể. Và chúng ta thấy các bản thể 
không có khỏi đầu, không có chấm dứt (vô thủy vô chung) 
trong thời gian và không có sự hạn chế trong không gian, 
khác hăn các sự vật thông thường. 


Spinoza nhắc nhở chúng ta tính chân của p7 liên hệ mật 
thiết với bản thân của bản thể. Nếu chấp nhận có một tồn 
tại nào đó độc lập về mặt bản thê học, thời sau đó phải chấp 
nhận tồn tại là tự kỷ nguyên nhân và tất yêu tồn tại. Nếu 
chịu chấp nhận điều đó, thời cũng phải chấp nhận các sự 
vật thông thường trong thế giới không phải là những bản 
thể độc lập về mặt bản thê học, mà là những cách £hái hữu 
hạn của bản thể. 


Đến nay chúng ta xét xem các bản thê mà mỗi một trong 
chúng chỉ có một thuộc tính. Nhưng trong p9 và pI0, 
Spinoza cho biết một bản thể có thể có nhiều hơn một 
thuộc tính, và quả vậy, càng nhiều “thực tại hay tồn tại” một 
sự vật có, càng nhiều thuộc tính thuộc về nó.?! Nói cách 
khác, nếu một bản thể có cảng nhiễu tôn tại, thời có cảng 


130 


Spinoza và NTLDĐ 


nhiều những gì nó là. Có thể có hai, ba hay nhiều hơn 
đường lối nhận thức những gì nó là. Nghĩa là, một bản thê 
có thê có hai, ba hay nhiều hơn thuộc tính biểu hiện những 
gì nó là. Quả vậy, một bản thê có thể có các thuộc tính vô 
hạn”?, vô hạn đường lối theo đó thục tại, hay tồn tại của nó 
được biểu hiện Và theo d6:” [“Thông qua Thượng Đệ, tôi 
hiểu Tồn tại tuyệt đối vô hạn, điều. đó có nghĩa là, bản thể 
bao gồm các thuộc tính vô hạn, mỗi một trong chúng biểu 
hiện thể tính vĩnh hằng và vô hạn.'], một bản thể của các 
thuộc tính vô hạn sẽ là Thượng Đề. Điều này dẫn đến 
chứng minh của Spinoza về sự tồn tại của Thượng Đề trong 
pII. 


p11: Tắt yếu tồn tại của Thượng Đế. 

“Thượng Đề, hay một bản thể bao gồm những thuộc tính vô 
hạn, mỗi một trong chúng biểu hiện thể tính vĩnh hằng và 
vô hạn, tất yếu tồn tại."[pl li Chứng minh của Spinoza rất 
ngắn gọn: nêu chúng ta nghĩ rằng có thê khái niệm Thượng 
Đề không tồn tại, thời sau đó, theo a7?, thể tính của Ngài 
không liên quan đến tồn tại. Nhưng p7 chứng minh rằng 
chức năng của bản thân tự nhiên của bản thể là tồn tại, bởi 
vì bản thê là tự kỷ nguyên nhân. Thật quá vô lý khi bảo 
rằng thê tính của một bản thể của những thuộc tính vô hạn 
không liên quan đến tồn tại. Bởi vì Thượng Đề là bản thê 
đó (theo d6), Thượng Đề tất yếu tồn tại. 


Điểm đáng lưu ý trong chứng minh của Spinoza ở đây là 
ông không luận cứ từ khái niệm về Thượng Đề để đi đến 
tồn tại của Ngài. Ông luận chứng răng một bản thể của 
những thuộc tính vô hạn không thê không tôn tại. Thượng 
Đề được định nghĩa như một bản thể bao gồm những thuộc 
tính vô hạn, mỗi một trong chúng biểu hiện thể tính vô hạn 
[d6]. Như vậy có nghĩa Thượng Đề là tồn tại thuần túy, 
được nhận thức n mọi thuộc tính có được. Mỗi một trong 
số vô hạn các thuộc tính biểu hiện một số lượng vô hạn thể 


131 


Spinoza và NTLDĐ 


tính. Vì vậy, Thượng Đế gồm có mọi cách tồn tại biểu hiện 
bản thân, và mọi cách tồn tại có thể nhận thức được, đến 
mức vô hạn. Mọi bản thể nhất thiết tồn tại [p7], nhưng 
Thượng Đề tất yếu tồn tại theo một cách đặc biệt: Ngài tất 
yếu tồn tại như zmọì cách mà tồn tại có thể được biểu hiện. 
Spinoza nghĩ rằng chúng ta không thể khái niệm đúng đắn 
bản thể đó không tồn tại, bởi vì bản thể đó là ểôn tại nói 
chung. Lý do: Nếu bản thể nói chung đó không tồn tại, thời 
sẽ không có tồn tại và không có cấu tưởng bất cứ điều gì. 


Một cách khác để hiểu chứng minh của Spinoza là xem xét 
lại những gì đã được chứng minh về bản thể. Một bản thể 
không phải là một “sự vật”, mà là năng lực hiện thực hóa 
chính tổn tại của nó. Một bản thể của một thuộc tính hiện 
thực hóa bản thân một cách vô hạn [p8], nhưng chỉ øz một 
loại tồn tại: như sự vật mở rộng, chăng hạn. Vì thế, một bản 
thể của duy nhất một thuộc tính không hiện thực đối với hết 
thảy mọi thuộc tính khác. Nhưng một bản thể của các thuộc 
tính vó hạn có một lượng vô hạn thực tại, tồn tại và năng 
lực. Nó hiện thực hóa bản thân như vô hạn loại tồn tại đối 
với mọ¡ thuộc tính. Không có thuộc tính nào mà bản thê 
không hiện thực hóa bản thân như. Một bản thể của những 
thuộc tính vô hạn là một năng lực vô hạn hiện thực hóa bản 
thân bằng mọi cách khả hữu. Nếu bản thể đó không hiện 
thực, nó không phải là năng lực hiện thực hóa ấy. Vì vậy, 
một bản thể của những thuộc tính vô hạn là tắt yếu hiện 
thực. Thể tính của nó liên quan đến tồn tại, không chỉ về 
mặt lôgic mà cả về mặt hiện thực. 


Biết chứng minh theo p1 là khó hiểu cho nên Spinoza đưa 
ra ba chứng minh khác để thay thế. Nhưng kỳ thật chúng 
không dễ hiểu hơn chứng minh nguyên bản. Nói ngắn gọn, 
Spinoza luận cứ rằng chúng ta không thể khái niệm tính 
không tồn tại của Thượng Đề bởi vì không thể khái niệm 
tính không tồn tại của ứồn ứzi. Thượng Đé, hay bản thể của 


132 


Spinoza và NTLDĐ 


những thuộc tính vô hạn, là tồn tại nói chung, được biểu 
hiện bằng vô hạn cách đến mức vô hạn. Đó là lý do tại saO 
“không có tồn tại mà chúng ta biết chắc chăn hơn tồn tại 
của một Tôn tại TẤT đối vô hạn, hay hoàn hảo, điều đó có 
nghĩa là, Thượng Đế” [p11s]?° Thượng Đề là “hoàn thành", 
nghĩa là, tồn tại của Ngài bao gồm tất cả tồn tại hiện có. Đó 
là điều Spinoza muốn nói khi dùng từ ngữ “hoàn hảo” 
(perfection) trong phần cuối của pI 1s. 


Mệnh đề 12 - 14. 

p14 là mệnh đề quan trọng tiếp theo đưa chúng ta đến điểm 
cuối của vòng cung nghị luận. Sau hai mệnh đề p12 và p13 
trong đó Spinoza chứng minh một bản thể không thể phân 
chia, ông bảo rằng “ngoại trừ Thượng Đề, không có bản thể 
có thể được hay được khái niệm.?” Nói cách khác, Thượng 
Đề, hay ứôn tại nói chung, là bản thể duy nhất chúng ta có. 
Chúng ta sẽ hiểu ngay vì sao như vậy khi đọc kỹ lời giải 
thích của pI1. Thượng Đề là một bản thể của những thuộc 
tính vô hạn, mỗi một trong chúng biểu hiện thê tính vô hạn. 
Nếu có một bản thể khác với Thượng Đề, nó sẽ phải có ít 
nhất một thuộc tính . Nhưng thuộc tính đó sẽ phải là một 
trong số các thuộc tính vô hạn liên hệ đến thể tính của 
Thượng Đề. Theo p5, không có hai bản thể cùng một thuộc 
tính có thể tồn tại. VÌ vậy suy ra ngoại trừ Thượng Đề, 
không có bản thể có thể được hay được khái niệm. 


Nói cách khác, mỗi thuộc tính liên hệ đến chỉ duy nhất với 
một bản thể.[p5]. Thượng Đế có /á: cả các thuộc tính, Vì 
thế Thượng Đề là một và chỉ một bản thể. Thượng Đề là 
tồn tại vô hạn được biểu hiện theo mọi cách khả hữu. 
Không có “tồn tại” nào khác mà một bản thê khác sẽ “là'. 


Theo trên, Spinoza đã chứng minh thực tại bao gồm một 
bản thê, Thượng Đê, và Thượng Đê ây là tôn tại vô hạn với 
thê tính vô hạn. Thượng Đê là bản thán tồn tại (God 1s 


133 


Spinoza và NTLDĐ 


being 1tself), và vì lẽ đó không thể suy ra Thượng Đề như 
không tồn tại về mặt lôgic. Nếu chúng ta tưởng tượng 
Thượng Đề như không tôn tại, chúng ta không tư tưởng vê 
Thượng Đề một cách nhất trí (consistently). Không thể nào 
không tin vào tồn tại hay hoài nghi về tồn tại. Tổn /ại là, và 
tồn tại được biểu hiện theo vô hạn cách. Thượng Đề là tồn 
tại tư tưởng, Thượng Đề là tồn tại mở rộng và Thượng Đề 
cũng là tồn tại như mọi thuộc tính khác. Điều này được 
phát biểu trong hai hệ quả của p14. Trong tự nhiên, chỉ có 
một bản thể tuyệt đối vô hạn [p14c1]. Do đó, các sự vật tư 
tưởng và các sự vật mở rộng — những tâm và thân hằng 
ngày — không phải là bản thê hay tồn tại độc lập [p14c2]?° 


pl4cl gợi ý Thượng Đề là “trong Tự nhiên'. _Nhưng 
Thượng Đề là bản thê tuyệt đối vô hạn, Thượng Đế không 
thể trong hay lệ thuộc Tự nhiên. Điều Spinoza muốn nói ở 
đây là khắp tự nhiên chỉ có duy nhất một bản thể, và đó là 
Thượng Đề. Nói cách khác, Thượng Đề /ức Tự nhiên. Điều 
này được biểu hiện trong một câu nổi tiếng: “Zổn ứại vĩnh 
hằng và vô hạn đó chúng ta gọi là 'Deus, sive Natura), 
Thượng Để, tức Tự nhiên” [IV Pref. trong ấn bản tiếng 
Latin]?? Theo đó, chúng ta hiểu thực tại là một bản thể, 
Thượng Đé, tồn tại như những thuộc tính vô hạn. Tóm lại, 
sự kết hợp ý niệm về một tồn tại tuyệt đối vô hạn và ý niệm 
về bản thể dẫn đến định nghĩa của Thượng Đế. Spinoza 
đồng nhất hóa Thượng Đề với (những thuộc tính trong đó 
được ghi) những quy luật của tự nhiên (laws of nature). 
Nghĩa là, ông đồng nhất hóa Thượng Đề với Tự nhiên, 
không khái niệm như toàn thể sự vật, mà khái niệm như 
những nguyên tắc tổng quát mà Thượng Đề kiến lập nhằm 
xây dựng hay bảo tồn công trình của Ngài. 


Tính nhân quả và Tự do của Thượng Đề. 
Quan điêm cho răng tât cả thực tại là móội tôn tại được gọi 
là nhât nguyên luận (monism). Các phân tiêp theo đây đê 


134 


Spinoza và NTLDĐ 


cập những hàm ý của thuyết nhất nguyên và chỉ cho thấy vì 
sao Spinoza được xem như một nhà nhất nguyên. Một hàm 
ý xem tất cả hữu thể, kế cả chúng ta và sự vật quanh chúng 
ta là những phần của một tồn tại đơn nhất. Vì theo pI3 
không thê có “lỗ hỗng' hay phân chia trong bản thể, cho 
nên chúng ta phải là những phần //ên fực của bản thê đó. 
Tuy là 'những phần của Thượng Đề” chúng ta không giống 
như sách là những phần của một thư viện hay như tế bào là 
những phần của thân xác chúng ta. Một thư viện không tồn 
tại không sách và thân chúng ta không tồn tại không tế bào 
của nó. Nhưng Thượng Đề quả là tồn tại trước tất cả các sự 
vật hữu hạn trong thế giới và là nguyên nhân của tồn tại của 
chúng. Nói cách khác, các sự vật hữu hạn không phải là cầu 
phần của Thượng Đề. Đúng hơn, tồn tại vô hạn của Thượng 
Đề làm nhân và biểu hiện bản thân như một SỐ VÔ hạn sự 
vật. Đó là điều Spinoza muốn nói khi ông bảo rằng “bất cứ 
gì tồn tại, thời tồn tại trong Thượng Đé. [p15]?? Chớ nên 
quên nghĩa của chữ “ong' (“in') ở đây: trong Thượng Đề 
có nghĩa là lệ thuộc Thượng Đề về mặt bản thể học. Tất cả 
những gì tồn tại lệ thuộc Thượng Đề cho sự tồn tại của nó, 
và không có gì có thể tồn tại mà không có Thượng Đế. 
Cũng vậy, không có gì có thể được khái niệm mà không có 
Thượng Đế. Các sự vật hữu hạn thường ngày đều là cách 
thái của Thượng Đé. Hết thảy sự vật trong vũ trụ, kế cả 
chúng ta, đều là những kích động, hay thuộc tính 
(properties) hữu hạn có thể biến đổi, của Thượng ĐÓ, tức 
Tự nhiên. 


Theo p1ó6, các cách thái vô hạn phát sinh từ bản thân của 
Thượng Đề với fính tất yếu: “từ tính tất yêu của bản thân 
Thượng Đề, vô cùng nhiều sự vật phải đến từ trong vô cùng 
nhiều cách thái." [p1I6]°! Theo Spinoza, “tính tất yếu của 
bản thân của Thượng để" là những gì tất yếu sinh khởi từ 
thể tính của Thượng Đề. Thẻ tính của Thượng Đề là vô hạn 
và có một lượng vô hạn tồn tại. Vì vậy, tất yêu chứ không 


135 


Spinoza và NTLDĐ 

phải một cách ngẫu nhiên mà các cách thái sinh khởi từ đó. 
Điều ấy dễ hiểu nếu chúng ta nhớ rằng Thượng Đề không 
phải là một sự vật, mà là hoạt động hiện thực hóa tỒn tại 
của Ngài. Thượng Đề là năng lực hiện thực hóa thể tính của 
Ngài, là năng lực “triển khai” những cách thái tất yếu phát 
sinh từ thể tính của Ngài. Do đó, Thương Để là nguyên 
nhân của tất cả các sự vật như của bản thân. 


Điều nói trên có một hàm ý quan trọng: “Thượng Đề một 
mình là một nguyên nhân tự do. [pI7c2]Ÿ Trở lại đ7, 
chúng ta thấy những gì tự do “tồn tại do tính tất yếu của 
một mình bản thân tự nhiên, và được quyết định hành động 
bởi một mình bản thân.” [d7]? Thượng Đề là tự do theo 
nghĩa Thượng Đề là nguyên nhân và bản thân quyết định. 
Thượng Đề là tự do bởi vì Thượng Đề hành động do bởi 
tính tất yếu của bản thân tự nhiên riêng của Ngài. 


p18 nói rõ hơn về thuộc tính (properties) của tự kỷ nguyên 
nhân, của Thượng Đế: “Thượng Đề là nguyên nhân nội tại, 
chứ không phải ngoại lai, của tất cả sự vật.`[p1§]?* Thượng 
Đề phải là nguyên nhân của tất cả sự vật, là một điều hiển 
nhiên. Đó là do sự kiện tất cả sự vật đều trong Thượng Đề 
và đều được khái niệm thông qua Thượng Đề (xem ba hệ 
quả của pI6).[plI6cl-3ƑŸ Tưởng nên biết trái ngược 
Descartes khái nệm Thượng Đề như một sáng tạo gia, cách 
ly với sự vật được sáng tạo, Thượng Đề hành động trên một 
bản thể khác ở bên ngoài Ngài, Spinoza không khái niệm 
Thượng Đế như một sáng tạo gia theo nghĩa đó. Với 
Spinoza, không thể nào Thượng Đế /ác động trên cái gì 
khác Thượng Đé, hay sáng tạo cái gì tách biệt với Ngài, bởi 
vì không có gì khác ngoài Thượng Đề. Như thế, Thượng 
Đề không phải là một “nguyên nhân ngoại lai”. Tính nhân 
quả của Thượng Đề về các cách thái là sự hiện thực hóa 
ngay bản thân riêng của Ngài. Các cách thái do Ngài là 
nguyên nhân lưu lại “trong” Ngài. Vì thế, mới nói đó là một 


136 


Spinoza và NTLDĐ 


“nguyên nhân nội tại”. Tính nhân quả của Thượng Đề là nội 
tại theo nghĩa kết quả của tính nhân quả của Thượng Đề lưu 
lại “trong” Ngài và là một phần của Ngài. Các cách thái là 
những phương thức thê tính của Thượng Đề biểu hiện bản 
thân [p25c]?5, giống như những nét mặt mà chúng ta vì một 
lý do nào đó tạo trên khuôn mặt của chúng ta. 


Ý niệm về tính nhân quả nội tại được bọc trong ý tưởng về 
Thượng Đề như 'tự kỷ nguyên nhân”. Những gì là tự kỷ 
nguyên nhân bao gồm cả nguyên nhân của bản thân và kết 
quả của bản thân. Là nguyên nhân của bản thân, Thượng 
Đề là năng lực tự hiện thực hóa — bản thể. Là kết quả của 
bản thân, Thượng Đề là những gì được hiện thực hóa — các 
cách thái. 


Bởi vậy cho nên Spinoza bảo rằng “Thượng Đề phải được 
gọi là nguyên nhân của tất cả sự vật theo cùng một nghĩa 
khi Ngài được gọi là nguyên nhân của chính Ngài. 
[p25s]?7 Sự phân biệt trong Thượng Đề giữa nguyên nhân 
phát sinh và kết quả phát sinh, giữa năng lực hiện thực hóa 
và kết quả hiện thực hóa của năng lực Ấy, được biểu hiện 
trong p29s như là dị biệt giữa Nafuza nafurans và Nafura 
naturata. Nafura nafurans, tự nhiên xem như chủ động, chỉ 
vào Thượng Đề như tự kỷ nguyên nhân, như bản thê hành 
động tự do. Na/uza nafurafa, tự nhiên xem như thụ động, 
chỉ vào Thượng Đề như kết quả của bản thân, như các cách 
thái được phát sinh và quy định. 


Có một sự tranh cãi về vẫn đề chúng ta là những thuộc tính 
(properties) có hữu trong Thượng Đề hay những kết quả mà 
Thượng Đề là nguyên nhân. Thực ra, chúng ta là cả hai. Là 
cách thái, chúng ta là thuộc tính (properties) của bản thê, và 
là kết quả, chúng ta sinh khởi do bản thể. Chúng ta là 
những biểu thức hữu hạn và có thê biến đổi của Thượng Đề 
như mở rộng, và Thượng Đề như tư tưởng. 


137 


Spinoza và NTLDĐ 


Tắt yếu và Túc mệnh luận (Necessity and Determinism). 
Nửa thứ hai của Phần I trình bày cả toàn thê đặc trưng của 
túc mệnh luận của Spinoza và chỉ tiết các phương thức theo 
đó bắt cứ sự vật gì hữu hạn cá biệt được tính nhân quả 
mang lại. Từ Determinism thường Việt dich là thuyết Định 
mệnh, hay Quyết định luận, Ở đây cụm từ Túc mệnh luận 
trích từ Nguyên Thủy Phật Giáo Tư Tưởng Luận của 
Kimura Taiken, HT. Thích Quảng Độ Việt dịch, Chương T: 
Nhân Quả Quan về Nguyên Lý Thế Giới, I. Thế Giới Quan 
Đương Thời, được dùng đề phiên dịch chữ Determinism là 
do tác giả nhận thấy một sự tương đồng giữa Determinism 
của Spinoza và Túc mệnh luận ở thời đại Phật. Sau đây là 
đoạn văn đề cập ba thế giới quan đặc trưng nhất, theo như 
Phật nói, trong đó Túc mệnh luận là một. 


“Thế giới do đâu mà có, tồn tại ra sao và liên tục như thế 
nảo là câu hỏi đã được đặt ra từ nghìn xưa, kể từ khi có 
loài người. Đối với vấn đề này, các nhà tư tưởng Ấn Độ 
ở thời đại Phật đã đưa ra nhiều giải thích tưởng không có 
gì là lạ cả. Chăng hạn như 62 ý kiến trong kinh Phạm 
Động chủ yêu cũng là đáp án được đề Ta để giải quyết 
vấn đề này. Nhưng, theo như Phật nói, nếu kể đến những 
thế giới quan có đặc trưng nhất thời bấy giờ thì có thê 
chia ra ba loại sau đây: một là Túc Mệnh Luận (Túc nhân 
luận); hai là Thần Ý Luận (Tôn hựu luận), ba là Ngẫu 
Nhiên Luận (Vô nhân vô duyên luận), đó là ba luận 
thuyết mà Phật, đặc biệt khi nói về nguyên nhân của khổ, 
vui, thường đề cập đến và gọi là ba luận thuyết của ngoại 
đạo. 


Thứ nhất, Túc Mệnh Luận cho rằng vận mệnh của người 
ta tất cả đều do nghiệp ở kiếp trước quy định chứ hậu 
thiên không thê làm gì biến cách được. Khi khoáng 
trương chủ trương ấy thành thế giới quan thì thế giới này 


138 


Spinoza và NTLDĐ 


cũng chỉ vận hành theo con đường đã được quyết định 
bởi quy luật vĩnh viễn của bản thân cá nhân: đó là thế 
giới quan có tính cách quyết định luận. Nếu nói về người 
đại biểu cho chủ trương này ở thời đại Phật thì phải kể 
đến Makkhaligosala, vì, cứ xem trong kinh Sa Môn Quả, 
ý kiến của ông này cho rằng tất cả mọi vận hành đều 
được quyết định bởi quy luật tự nhiên trong đó không 
thừa nhận có năng lực của người hay của vật. Một thứ tự 
nhiên chủ nghĩa do các nhà Thời tiết luận chủ trương từ 
thời đại A-Thát-Bà-Phệ-Đà đến thời đại Long Thụ, Đề 
Bà cũng có thê được kể vào loại này. 


Thứ hai, Thần ý luận chủ trương tất cả đều nhờ vào ý chí 
của thần mà sống còn. Thuyết này lấy Bà La Môn Giáo 
làm trung tâm và dĩ nhiên là chủ trương của các phái hữu 
thần luận đương thời. Và, như đã nói ở trên, lúc đó chính 
là thời đại nhân Phạm Thiên là vị nhân cách thần tối cao 
và tuyệt đối. Thần ý ở đây cũng chỉ là ám chỉ ý chí của 
Phạm Thiên. 


Sau hết, Ngắm nhiên luận cho rằng tất cả chỉ là kết quả 
tình cờ chứ chẳng có nhân duyên chỉ hết, đó là thế giới 
quan có tính cách máy móc, không thừa nhận có bất cứ 
một quy luật hay lý pháp nào. Trong phái Lục Sư, chủ 
trương của Purana Kãssãpa, nếu được đổi thành thế giới 
quan thì cũng thuộc loại này, nhất là duy vật luận của 
Ajitakesa Kambali mới chính là đại biểu cho chủ trương 
này. 


Nhưng, Phật đã có thái độ như thế nào đối với những 
luận thuyết trên đây? Theo Phật thì cả ba thuyết trên đều 
là cực đoan, đều có những khuyết điểm riêng, do đó, trên 
thực tế, lập trường tuy có khác, nhưng chúng đều giống 
nhau ở điểm kết luận là phủ nhận nỗ lực của con người 
và trách nhiệm của cá nhân. Vả lại, như trên đã nói, nếu 


139 


Spinoza và NTLDĐ 


cho vận mệnh và hành vi của con người đều có quy luật 
thì nhận xét theo điểm này, ba thuyết trên sẽ đưa đến kết 
luận như thế nào? Bây giờ thử nhận xét về thuyết thứ 
nhất và thứ hai. Hai thuyết này cho rằng tất cả đều do quy 
định siêu nhân, như vậy, họa, phúc, thiện, ác và phạm vi 
đạo đức cũng là hoạt động thuộc một quy luật nhất định, 
cá nhân hoàn toàn không có trách nhiệm gì cả. Đến 
thuyết thứ ba thì, nhận xét về mặt biểu điện, tuy trái 
ngược với hai thuyết trên, nhưng cũng lại giống hai 
thuyết trên ở điểm phủ nhận trách nhiệm đạo đức cá 
nhân. Tại sao? Vì thuyết này cho tất cả đều là ngẫu 
nhiên thì thiện, ác cũng ngẫu nhiên mà họa, phúc cũng 
ngầu nhiên chứ không do một hành vi cố gắng nào của 
CON n8ười. 


Như vậy, dù cho luận lý của chúng có hoàn chỉnh đi nữa 
nhưng, trên cơ sở kiến lập đạo đức, những thuyết đó 
không có một chút ích lợi gì cho nhân sinh. Nhưng, đẳng 
này, về mặt lý luận cũng lại có nhiều điểm bất hợp lý, 
cho nên người ta không thê thừa nhận các thuyết ấy; đó 
là thái độ phê phán của Phật đối với các luận thuyết kể 
trên. Nhưng, theo chỗ tôi biết, thái độ phê bình của Phật 
không phải đứng về phương diện lý luận mà thường đứng 
về mặt thực tiễn để công kích những thuyết ấy. Bởi thế, 
nếu lấy nền tảng nhân sinh quan mà Phật tìm cầu làm 
nguyên lý của thế giới thì thật không mâu thuẫn gì với 
thế giới hiện tượng cả, không những thế, nó còn tăng 
thêm giá trị đạo đức và tôn giáo của nhân sinh. Nếu thế 
giới quan nào mà trong đó không bao gồm sự hoạt động 
tinh thần của con người thì thế giới quan ấy là bất hợp lý, 
sẽ bị bác bỏ; đại khái đó là điểm lập cước của Phật.” 


Tính tất yếu nhân-quả (Causal necessity). 
Thượng Đê tức Tự nhiên, bản thê tự kỷ nguyên nhân, là 
nguyên nhân hữu hiệu nguyên thủy và phô biên của mọi sự 


140 


Spinoza và NTLDĐ 


vật khác. Bởi vì theo a3 (“từ một nguyên nhân xác định 
được mang lại, một kết quả tất nhiên theo kế tiếp”) nguyên 
nhân đòi hỏi phải có kết quả, nghĩa là, Thượng Đề là duyên 
cớ tất phải có và đòi hỏi phải có của mọi sự vật khác. Như 
Spinoza nói trong pló, “từ tính tất yếu của bản thân 
Thượng Đề, vô cùng nhiều sự vật phải đến từ trong vô cùng 
nhiễu cách thái.” Bất cứ sự vật øì có trong vũ trụ, hoặc 
trong số các đặc trưng tổng quát nhất của tự nhiên hoặc 
trong số các sự vật cá biệt, sự vật ây phải tồn tại như nó là 
đòi phải có nguyên nhân, tức thì bởi bản thân của Thượng 
Đế/Tự nhiên/Bản thể hay bất tức thì bởi Thượng Đế/Tự 
nhiên/Bản thê cùng với các kết quả kế cận hơn của bản thẻ. 


Thông thường, tính tất yếu nhân quả được phân biệt với 
tính tất yêu lôgic hay tuyệt đối. Nói một quả tất yêu đến từ 
nhân của nó là một chuyện, nói sự kết nối giữa hai hạng 
mục là tất yêu lôgIc là một chuyện khác. Thứ nhất, tính tất 
yêu lôgic tuồng như cái gì đó chủ yếu để giữ khoảng giữa 
hai mệnh đề, chứ không phải giữa hai sự vật. Thứ hai, các 
quan hệ nhân quả dường như chỉ tất yếu, với những gì có 
thể gọi là tính tất yếu tự nhiên hay tính tất yếu căn cứ trên 
các quy luật. Nếu một sự vật trong tự nhiên là nhân của một 
sự vật khác, đó là tại vì tự nhiên vận hành như thế, hay bởi 
vì những quy luật tự nhiên ra lệnh hai hạng mục phải tương 
quan như vậy. 


Spinoza tin rằng các nhân đòi hỏi tất yếu phải có quả của 
chúng với cùng một loại tất yếu theo đó các tiền đề trong 
một luận cứ có giá trị đưa đến kết luận của chúng, hay tất 
yếu theo đó một tính chân toán học đến từ một tính chân 
toán học khác. Do đó, theo SpInoza, nếu một sự vật là nhân 
của một sự vật khác, thời tuyệt đối tất yêu sự vật này đến từ 
sự vật kia. Trong chứng minh pló, ngay sau khi xác nhận 

“từ tính tất yếu và. bản thân Thượng Đế, vô cùng nhiều sự 
vật phải đến sau”, Spinoza đồng nhất hóa phương thức theo 


141 


Spinoza và NTLDĐ 


đó sự vật đến từ bất cứ bản thân nào của Thượng Đề với 
phương thức theo đó các thuộc tính (properties) tất yêu đến 
từ thể tính hay định nghĩa của một sự vật. Mỗi thuộc tính 
(attribute) là một bản thân hay biểu hiện một thể tính vô 
hạn. Các cách thái của thuộc tính ấy đến từ bản thân hay 
thể tính ấy cùng một độ của tính tất yếu lôgic theo đó ba 
góc đến từ bản thân hay thể tính của một tam giác.[p17s1Š 
Như vậy, thậm chí nếu cần phải nhắn mạnh một sự thái đòi 
hỏi một sự thái khác chỉ vì các quy luật tự nhiên nói nó 
phải như thế thời Spinoza sẽ thừa nhận lý lẽ đó nhưng sau 
đó sẽ đáp lại rằng tự nhiên và những quy luật của nó ngay 
chúng đều tuyệt đối tất yếu, và vÌ vậy, bắt cứ sự vật gì đến 
từ chúng cũng phải tuyệt đối tất yếu. 


Bây giờ Spinoza nói đến trường hợp có rất nhiều bình luận 
gia hiểu sai lời ông phát biểu p33s1: “Một sự vật được gọi 
là tất yếu hoặc vì do nƠI thể tính hoặc vì do nơi nguyên 
nhân của nó. Bởi vì tồn tại của một sự vật tất yếu đến từ 
hoặc thê tính và định nghĩa của sự vật, hoặc một nguyên 
nhân hiệu quả được mang lại.”?? Hiểu sai vì lầm tưởng phát 
biểu của ông phân biệt hai loại tính tất yếu: lôgic hay siêu 
hình học và quan hệ nhân quả. Thật ra, Spinoza đơn giản 
giải thích có hai phương thức theo đó cái gì đó trở thành 
đòi phải có nguyên nhân: hoặc ở “bên trong”, do nơi thê 
tính của nó (phương thức theo đó Thương Đề hay bản thể 
và những thuộc tính của Ngài là tất yếu), hoặc ở “bên 
ngoài”, do nơi các điều kiện ở trước (phương thức theo đó 
mọi sự vật khác là tất yêu). Bản thân của tính tất yêu trong 
hại trường hợp giống nhau, và là tuyệt đối. Spinoza viết 

“nếu con người thông, hiểu rành mạch trật tự toàn thể của 
Tự nhiên, họ sẽ thấy tất cả sự vật đều tất yếu đúng như các 
sự vật được xử lý trong Toán học.”'° Một hệ quả quan 
trọng của cách giải thích sự tất yếu theo đó sự vật đến từ 
Thượng Đề tức Tự nhiên là trong vũ trụ không có ngẫu 
nhiên hay tùy duyên. Nếu Leibniz bảo rằng đó là thế giới 


142 


Spinoza và NTLDĐ 


tối hảo trong tất cả thế giới khả hữu, thời Spinoza đáp lại 
ngay đó là thê giới đuy nhát khả hữu. 


Cách thái vô hạn. 

Spinoza phân biệt những gì đến từ Thượng Đề và những 
thuộc tính của Ngài ức :Jhì (không qua trung gian) và Đá 
fức (hì (qua trung gian). Sự phân biệt đó là then chốt để 
hiểu biết cấu trúc vũ trụ của Spinoza, đặc biệt là trạng thái 
của những sự vật vô hạn và hữu hạn và những quan hệ 
năng động chỉ phối chúng. _Spinoza luận cứ cho thấy đến từ 
những thuộc tính, cơ sở tất yêu, vô hạn và vĩnh hằng của 
Tự nhiên, là một số đặc trưng cũng vô hạn vả tất yêu của vũ 
trụ. Một số trong đó đến như một loại quả tự khởi, vĩnh 
hằng, và không thê tách biệt từ quyền năng của một mình 
Thượng Đề tức Tự nhiên; đó là những quả đầu của Tự 
nhiên. Số đặc trưng khác đến từ Tự nhiên chỉ bằng cách kết 
hợp với những quả đầu đó. Chúng cũng tất yếu và vĩnh 
hằng; nhưng khác với những quả đầu, chúng không đến từ 
một mình bản thê và những thuộc tính của nó. 


Spinoza khẳng định trong p21-23'! có hai phương thức, /ức 
thì và bất tức thì, theo đó cái gì đó đến từ hay được phát 
sinh bởi những thuộc tính của Thượng Đế. p2l phát biểu 
rằng “tất cả sự vật nào đến từ bản thân tuyệt đối của bắt cứ 
thuộc tính nào của Thượng Đề thời luôn luôn phải tồn tại 
và là vô hạn, hay là, vĩnh hằng và vô hạn thông qua cùng 
thuộc tính đó.” p22, trái lại, nói rằng “bất cứ gì đến từ một 
thuộc tính nào đó của Thượng Để trong chừng mực nó 
được biến cách bởi một sự biến cách tất yếu tồn tại thông 
qua cùng thuộc tính ấy và là vô hạn, cũng phải tất yếu tồn 
tại và là vô hạn.” p23 bàn đến cùng một tình huống nhưng 
theo chiều ngược lại: “mọi cách thái tất yếu tồn tại và là vô 
hạn phải tất yếu đến từ hoặc bản thân tuyệt đối của một 
thuộc tính nào đó của Thượng Đé, hoặc một thuộc tính nảo 


143 


Spinoza và NTLDĐ 


đó, được biên cách bởi một sự biên cách tât yêu tôn tại và 
là vô hạn.” 


Cụm từ “cách thái vô hạn” (Infnite modes) được dùng để 
chỉ những sự vật tất yếu và vô hạn nói trên đến từ những 
thuộc tính của Thượng Đế, dù chúng đến từ bản thân tuyệt 
đối của bản thân thuộc tính, hay theo sau thuộc tính trong 
chừng mực nó được biến cách bởi cái gì đó. Các cách thái 
vô hạn nào tức thì đến từ bản thân tuyệt đối của một thuộc 
tính được gọi là “cách thái vô hạn tức th” (mmedliate 
infinite modes). Những cách thái vô hạn nào đến từ một 
thuộc tính chỉ trong chừng mực nó đã được biến cách bởi 
một cách thái nào đó (nghĩa là, bởi một cách thái vô hạn 
tức thì) thời được gọi là “cách thái vô hạn bất tức thì" 
(mediate Infinite modes). 


Các cách thái vô hạn tức thì (chủ đề của p2l) bao gồm 
những gì tức thì và tất yếu tạo thành hay dẫn khởi bởi bản 
thân tuyệt đối của mỗi thuộc tính. Chúng là những nguyên 
tắc phổ biến và căn bản nhất chỉ phối tất cả những sự vật 
khác thuộc về diện của vũ trụ biểu tượng bởi thuộc tính. 
Theo Steven Nadler, Spinoza đề nghị “/r/ fuệ tuyệt đối vô 
hạn" (absolutely infinite intellect) của Thượng Đề như một 
ví dụ về cách thái vô hạn tức thì của thuộc tính Tư tưởng, 
tức là, tập hợp vô hạn và vĩnh hằng các ý niệm đầy đủ cầu 
tạo bởi hoạt động tư lượng vô hạn của Thượng Đề về các 
thể tính vĩnh hằng của sự vật.'“ Các ý niệm của trí tuệ vô 
hạn cấu tạo đồng thời (a) một tri thức vĩnh hằng các thể 
tính vĩnh hằng của sự vật trong tất cả những thuộc tính 
khác (có thê gọi đó là chiều “ngang” của nó) và (b) các thể 
tính vĩnh hằng của các ý niệm hiện hữu hay tâm của thuộc 
tính Tư tưởng (chiều “dọc” của nó). Cách thông diễn như 
vậy phù hợp với sự kiện Spinoza muốn nói cả cách thái vô 
hạn tức thì của thuộc tính Tư tưởng như “ý niệm của 


Thượng Đế” (God”s idea; p21) và nhận định “trí tuệ vô hạn 
144 


”» 


Spinoza và NTLDĐ 


Ấ»» 


và vĩnh hằng của TU Đề 
hay tâm vĩnh hằng.*! 


như một tập hợp các ý nệm 


Mặt khác, Spinoza đề nghị “vận động và ngưng nghữ 
(motion and rest) như một ví dụ về cách thái vô hạn tức thì 
của thuộc tính Mở rộng. Theo Steven Nadler, Spinoza giải 
thích bản thân Mở rộng là nguyên nhân của vận động, đúng 
như phương thức theo đó bản thể và những thuộc tính của 
nó là nguyên nhân nội tại và tức thì của cách thái tổng quát 
nhất của nó. Trong thuộc tính Mở rộng, quyền năng của 
Thượng Đề hay bản thể được tức thì biểu hiện như vận 
động (đúng như quyền năng đó được tức thì biểu hiện trong 
Tư tưởng như tư lượng). 


Hiểu cách thái vô hạn tức thì như trên dẫn khởi một câu hỏi 
then chốt. Spinoza nhấn mạnh (trong Phần Hai) vấn đề có 
một song hành giữa hai thuộc tính. Những gì có tính chân 
trong một thuộc tính thời phải có tính chân trong tất cả 
những thuộc tính khác. Như thế sẽ làm chúng ta nghĩ rằng 
nêu cách thái vô hạn tức thì của Tư tưởng là được câu tạo 
bởi toàn thể các ý niệm vĩnh hằng, hay (giống nhau) các thê 
tính của các tâm, thời cách thái vô hạn tức thì của Mở rộng 
sẽ phải được cấu tạo bởi toàn thể các thân vĩnh hằng, hay 
các thê tính của các thân. Nhưng trong ý tưởng bản thân 
của “vận động và ngưng nghỉ”, tìm đâu ra được một đa 
dạng (diversity) các thân-thể tính (body-essences) tương 
ứng với đa dạng các ý niệm-thê tính (idea-essences) của Tư 
tưởng? Câu hỏi đó không có trả lời của Spinoza. 


Vấn đề ý nghĩa của các cách thái vô hạn bất tức thì giống 
như vấn đề ý nghĩa của các cách thái vô hạn tức thì không 
có một chút giải thích nào trong #///cs. Tuy nhiên, trong 
Lá thư 64 gửi cho Schuller, Spinoza cung cấp duy chỉ một 
ví dụ đơn nhất về một cách thái vô hạn bắt tức thì: “bô mặ/ 
của toàn vũ frụ” (facles totius unIversl; the face of the 


145 


Spinoza và NTLDĐ 


whole universe), nhưng không nói rõ là của Tư tưởng hay 
của Mở rộng. Nếu rốt cuộc chúng ta muốn biết những gì 
mỗi một cách thái vô hạn là, điều chắc chắn có thể nói là 
trong số đó, ở dưới cùng, là thế giới các sự vật hiện hữu. 
Tập hợp vô hạn các thân và tập hợp vô hạn các ý niệm hay 
tâm tạo thành cái hiện hữu (= tồn tại hiện thực) trong thời 
gian, sẽ là cách thái tối thấp trong các cách thái vô hạn bất 
tức thì đến từ mọi sự vật khác bên trong mỗi thuộc tính. Đó 
là giai đoạn cuối cùng của cái mà các học giả gọi là “dòng 
thác” các kết quả đến từ Thượng Để tức Tự nhiên.' 


Cách thái hữu hạn. 
Sự xem xét nội hàm của các cách thái vô hạn cuối cùng dẫn 
chúng ta đến cảnh giới của các cách thái hữu hạn. Nói tổng 
quát, các cách thái hữu hạn là những sự vật đặc thù. Chúng 
bao hàm cả những thể tính vĩnh hằng riêng lẻ của các sự vật 
đặc thù (theo cách thông diễn ở trên, đó là những gì tìm 
thấy trong các cách thái vô hạn tức thì) và những sự vật đặc 
thù hiện hữu (tìm thấy trong các cách thái vô hạn bất tức 
thì). Thành phần đầu được gọi là các cách thái hữu hạn 
vĩnh hằng, và thành phần sau, các cách thái hữu hạn tồn tại 
mang tính thời tục (durational) hay mang tính thời gian 
(temporally). [Spinoza định nghĩa “thời tục” (duration) như 
sự kéo đài tồn tại vô hạn (2d5)“] Đặc biệt hơn nữa là khi 
SpInoza sử dụng câu “sự vật đặc thù” (particular things) 
hay “sự vật cá biệt” (singular things), hoặc nói đến một 
“phương thức chắc chắn và xác định (a certain and 
determinate way)” trong đó một thuộc tính của Thượng Đề 
được biểu hiện, ông có thể muốn nói hoặc là những thể tính 
của các thân và tâm riêng lẻ hoặc những thân và tâm hiện 
hữu trong tự nhiên. 


Những cách thái hữu hạn trong thuộc tính Mở rộng —- diện 
vật chât của vũ trụ — đêu là những thân riêng lẻ. Những 
cách thái hữu hạn trong thuộc tính Tư tưởng — diện tâm linh 


146 


Spinoza và NTLDĐ 


của vũ trụ — đều là những ý niệm hay tâm. Chúng là tất cả 
cách thái bởi vì chúng là “trong” (¡) bản thể đúng theo 
phương thức chúng ta quy định tất cả sự vật là “trong” 
Thượng Đề theo SpInoza: chúng thuộc Thượng Đề tức Tự 
nhiên như những kết quả nội tại của Tự nhiên. “Sự vật đặc 
thù không gì khác hơn là những kích động của những thuộc 
tính của Thượng Đềé, hay những cách thái nhờ đó các thuộc 
tính của Thượng Đề được biểu hiện theo một phương thức 
chắc chắn và xác định” (Ip25c)'®. Mọi sư vật, dù bất cứ 
loại gì, đều là trong Tự nhiên, nghĩa là, một phần nội tại 
phát sinh của Tự nhiên. Không có gì, ngay cả con người, 
đứng ngoài hệ thống nhân-quả của Tự nhiên. Bất luận gì 
tồn tại, thời tồn tại trong Tự nhiên và được phát sinh bởi 
những nguyên tắc của Tự nhiên. 


Hơn nữa, bởi vì chuỗi các cách thái hữu hạn của bất cứ bản 
thân thuộc tính nào là một cách thái vô hạn của thuộc tính 
đó, đến từ những nguyên nhân vô hạn, nghĩa là, chuỗi các 
bản thân của cách thái hữu hạn là vô hạn. Tức là, trong mỗi 
chuỗi có một số vô hạn các cách thái hữu hạn. Các tâm 
trong Tư tưởng cấu thành một chuỗi vô hạn, cũng như các 
thân trong Mở rộng. Không có tâm đầu hay thân đầu: mọi 
tâm có một chỗ trong một chuỗi vô hạn các tâm và mọi 
thân có một chỗ trong một chuỗi vô hạn các thân. 


Trong hệ thống Spinoza các cách thái vô hạn có một vai trò 
tác dụng nhân-quả trọng yếu trên các cách thái hữu hạn. 
Không có các cách thái vô hạn thời các sự vật đặc thù sẽ 
không ở trong trạng thái chúng đang là. Các bản thân và 
quy luật phái sinh từ Mở rộng và Tư tưởng đều cần thiết 
trong việc giải thích theo thứ tự các thân và các ý niệm/tâm 
đặc thù. Hơn nữa, nguyên nhân đầy đủ của bất cứ sự vật 
hay biến có đặc thù nào trong thực tế phải nằm trong một tô 
hợp các điều kiện tiền đề (antecedent conditions) và những 
bản thân và quy luật liên kết những điều kiện tiền đề đó với 


147 


Spinoza và NTLDĐ 


những, kết quả của chúng. Ví dụ: Một mình bản thân của 
vật chất và những quy luật về vận động không đòi một cửa 
số bị ném một quả bóng phải vỡ tan. Cần có thêm một số 
sự kiện như độ cứng và vận tốc của quả bóng ném vào, rồi 
đòi hỏi phải biết đến cánh tay ném quả bóng đó, rồi sức 
mạnh của người có cánh tay ném quả bóng, v..v..., đến vô 
cùng tận. 


Có một vấn đề quan trọng mà Spinoza không hề quan tâm 
đến trong #/ics: Làm thế nào để suy diễn một đa thể 
(plurality) các cách thái hữu hạn từ một điểm khởi đầu vô 
hạn duy nhất và đơn giản? Ta thử cắt nghĩa thái độ của 
SpInoza như sau. Với Spinoza, vũ trụ các cách thái hữu hạn 
là được cho (given). Kinh nghiệm bảo cho chúng ta biết có 
những sự vật hữu hạn trong thế giới chung quanh ta. Vấn 
đề không phải là tìm cách diễn dịch cái đa thể đó, mà là xác 
định những gì chính xác là trạng thái bản thể học của các sự 
vật hữu hạn đó. Nghĩa là, như chúng ta biết từ kinh nghiệm 
(sự kiện được mang lại) rằng có những sự vật hữu hạn, và 
chúng ta biết do diễn dịch từ các mệnh đề (propositions) 
của Z/jics, Phần 1 (sự kiện được mang lại) răng có những 
sự vật vô hạn, bây giờ làm thế nào để kết nói những sự vật 
hữu hạn lên với những nguyên nhân vô hạn của chúng và 
“hoàn thành” chuỗi giải thích? Nhưng cách tiếp cận như 
vậy gây ra nhiều rắc rối: ngay bản thân của sự tồn tại của 
một đa thể các sự vật hữu hạn không được xác định vả 
không được giải thích. Và như thế sẽ là đi ngược với chủ 
nghĩa duy lý nhân-quả của SpIinoza. 


Ghép chung tất cả những gì nói trên, chúng ta có được bức 
tranh siêu hình học sau đây. Thứ nhất, có Thượng Đề tức 
Tự nhiên như một toàn bộ, một vũ trụ năng động, tất yêu 
tồn tại, vĩnh hằng và vô hạn. “Những quả tất yếu và vĩnh 
hằng thứ nhất của Thượng Đề tức Tự nhiên — những quả 
này đều nội tại vì chúng giống như mọi sự vật khác đều ở 


148 


Spinoza và NTLDĐ 


trong Tự nhiên — có thể tùy theo ta chọn cách thông diễn 
những cách thái vô hạn tức thì nảo, hoặc những chuỗi vô 
hạn các thể tính không mang tính thời gian của sự vật, hoặc 
những bản thân và quy luật nói chung. 


Quả thứ hai tất yếu và vĩnh hằng của Thượng Đề tức Tự 
nhiên, qua trung gian của quả thứ nhất, là thế giới các sự 
vật hiện hữu. Bản thân của thế giới này vô hạn và vĩnh 
hằng đứng bên ngoài thời gian hay thời tục, bao gồm những 
tồn thê hữu hạn và có thê biến đổi, chúng là những ví dụ cụ 
thể hóa trong thời gian của những thể tính và quy luật. 


Đặc biệt hơn nữa, đến từ những nguyên tố căn bản nhất và 
tuyệt đối tất yếu của Tự nhiên —- những thuộc tính của 
Thượng Đề (nghĩa là, những nguyên tắc phổ biến nhất của 
Tự nhiên), hợp một cùng với quyền năng năng động trọng 
yếu tức bản thân của Thượng Đề tức Tự nhiên — đầu tiên là 
những thể tính vĩnh hằng và những quy luật của thân (trong 
diện vật chất của Tự nhiên) và những thể tính vĩnh hằng và 
những quy luật của tâm (trong Tư tưởng). Đến từ những 
điều đó, đến lượt, theo thứ tự, một chuỗi vô hạn các thân 
hiện hữu (lần nữa, bên trong diện vật chất của Tự nhiên) và 
một chuỗi vô hạn các tâm hiện hữu (bên trong Tư tưởng). 


Vũ trụ mà SpInoza miêu tả rõ ràng là một vũ trụ triệt để 
mang tính quyết định. Mọi sự vật, không có ngoại lệ, đều 
được quy định theo luật nhân-quả đúng như nó là; và khi 
các nguyên nhân của nó được mang lại, thời không có sự 
vật nào có thể ở trong trạng thái khác với như nó là. Ngay 
sau khi thiết lập hai chiều, hữu hạn và vô hạn, của quan hệ 
nhân quả [p26 và p28]“5, Spinoza kết luận, với p29', rằng 
không có tùy duyên trong vũ trụ: không có cho bản thân 
của vũ trụ, và không có cho bất cứ sự vật gì trong đó. 


149 


Spinoza và NTLDĐ 


“Trong tự nhiên, không có gì là tùy duyên, tất cả sự vật đều 
được quyết định từ tính tất yếu của bản thân Thượng Đề 
phải tồn tại và sản sinh một quả theo một phương thức nào 
đó.” Không có gì thoát khỏi những quyết định của các quá 
trình nhân-quả của Tự nhiên. Điều này đúng với tất cả biền 
có vật lý học, và cũng đúng với tất cả biến cố tư lượng bao 
hàm hết thảy mọi ý niệm và ý nguyện sinh khởi trong đầu 
óc con người. Mọi niềm tin vào tùy duyên là chỉ do ngu 
dốt, năm bắt không đầy đủ trật tự của Tự nhiên. 


SpInoza không những tin mọi sự vật (bất luận là vô hạn hay 
hữu hạn) đều do quan hệ nhân-quả quyết định phải tồn tại 
như chúng là và mang lại những quả như chúng thực hiện, 
mà còn tin trật tự nhân-quả của Tự nhiên tất phải như nó là 
chứ không thể nào khác. Như vây, Spinoza chủ trương 
mạnh mẽ cả túc mệnh luận vẻ tất yếu luận. Vì tất yếu nhân- 
quả được Spinoza đồng nhất hóa với tất yếu lôgic, cho nên 
không những các thể tính và quy luật của các sự vật là một 
quả mang tính tất yếu tuyệt đôi hay lôgic của Tự nhiên, mà 
thế giới các sự vật hiện hữu cũng như vậy. Bản thân của thế 
giới tự nhiên, một quan cảnh quen thuộc thường nghiệm 
của thân và tâm như một toàn bộ, đối với Spmnoza là vĩnh 
hằng, vô hạn và tất yếu, chỉ vì nó là quả tất yêu của một tồn 
tại vĩnh hằng, vô hạn và tất yếu. Trạng thái của nó được 
mang lại như một cách thái vô hạn bắt tức thì, chuỗi các sự 
vật hữu hạn phải “đến từ hoặc bản thân tuyệt đối của một 
thuộc tính nào đó của Thượng Đề, hoặc thuộc tính nào đó, 
được biến cách bởi một sự biến cách tất yêu tồn tại và là vô 
hạn.” [p23] Và như Spinoza nói (p21 và p22), “tất cả sự vật 
nào đến từ bản thân tuyệt đối của bất cứ thuộc tính nào của 
Thượng Đề thời luôn luôn phải tồn tại và là vô hạn, hay là, 
vĩnh hằng và vô hạn thông qưa cùng một thuộc tính.” Và 
trái lại, “bất cứ sự vật nào đến từ một thuộc tính nào đó của 
Thượng Đề, chừng nào nó được biến cách bởi một sự biến 
cách, thông qua cùng một thuộc tính, tất yếu tồn tại và là vô 


150 


Spinoza và NTLDĐ 


hạn, thời cũng phải tất yếu tồn tại và là vô hạn.” Khác với 
tất yêu lôgic của bản thê và những thuộc tính của nó (hay 
Natura nafurans) là tất yếu “vì lý do thê tính của nó” đặc 
trưng của một tồn tại “ự bản thân” độc lập tự tồn 
(uncaused being), tất yếu lôgic của các cách thái vô hạn là 
một tất yếu “vì và tự do do các nguyên nhân của nó.” 
Những sự vật này (kế cả “bộ mặt của toàn vũ trụ”) không 
thể trở nên khác với hiện trạng của chúng, chỉ vì chúng 
được tất yếu quyết định bởi cái gì đó, tự và cho bản thân, 
không thể trở nên khác với hiện trạng của nó. Mọi sự vật 
diễn ra ứá/ phải xảy ra, không những chỉ vì các nguyên 
nhân của chúng đã diễn ra (như thế đơn giản chỉ là túc 
mệnh luận), mà ngay chính các nguyên nhân của chúng z4 
phải diễn ra. 


Nói khác, với Spinoza không có những thế giới khả hữu 
nào khác thế giới hiện thực. Tính tất yếu chỉ phối vũ trụ 
không có gì ít hơn tính tất yếu tuyệt đối tìm thấy được 
trong số các tính chân của toán học. Đó là một kết luận ông 
không ngần ngại công khai tuyên bố. Như đã nói trong 
đoạn trên, trong “Ti ứưởng siêu hình học” (Metaphysical 
Thoughts), phụ lục của tập “Các Nguyên tắc của Triết học 
Descartes” (Cartesian Prineiples of Philosophy), công trình 
duy nhất được xuất bản dưới tên ông khi ông còn sống, ông 
khẳng định “nếu con người thông hiểu rành mạch trật tự 
toàn thể của Tự nhiên, họ sẽ thấy tất cả sự vật đều tất yếu 
đúng như các sự vật được xử lý trong Toán học.” 


C. Phần 2: Tâm, Thân, Kinh nghiệm và Tri thức. 
Phần 2 của E/hics được gọi là 'Vê Bản thân và Nguôn gốc 
của Tâm" (On the Nature and Origin ofthe Mind). Spinoza 
chú trọng vệ bản thân của tâm và nguồn gốc của nó, tức là, 
về nguôn gốc nhân-quả của Thượng Đế/Bản thể. Chủ yếu 
là về tâm hữu hạn quan hệ với Thượng Đề như thế nào. 
Một khi hiểu biết quan hệ căn bản đó thời chúng ta bắt đầu 


151 


Spinoza và NTLDĐ 


thực sự hiểu biết bản thân của thân, bản thân của kinh 
nghiệm và tri thức khả dụng cho chúng ta. 


Như thế, Phần 2 bao hàm nhận thức luận (epistemology), 
hay học thuyết về tri thức. Nhưng hơn nữa, Phần 2 còn luận 
bàn về các thân, và bao gồm những học thuyết về vật lý 
học, cá tính, cảm giác, kinh nghiệm và ký ức. Trong phần 
này, các yếu tố duy nghiệm trong tư tưởng của Spinoza 
cũng nỗi bật như các yếu tố duy lý. Ông chứng minh thuyết 
sóng đôi (parallelism) của ông và tìm cách thuyết phục 
chúng ta răng tư tưởng không phát sinh hành động, phần 
lớn tri thức của chúng ta là do tưởng tượng, các đối tượng 
vô hồn đều có tâm và chúng ta không có nội tại tự ngã. Sau 
đây, chúng ta sẽ lần lượt xét xem các đề mục Spinoza luận 
bàn theo thứ tự chúng xuất hiện trong sách. 


Những øì là một Ý niệm? 

Giống như Phần 1, Spinoza khởi đầu Phần 2 với các định 
nghĩa và các tiên đề. Ngay bây giờ chúng ta sẽ chú trọng 
đến hai định nghĩa: dl, trong đó SpInoza định nghĩa “thân” 
(body) như một cách thái biểu hiện thể tính của Thượng 
Đề, chỉ cần Ngài được xem như một sự vật mở rộng”, và 
d3, trong đó Spinoza định nghĩa “ý niệm''?: “Thông qua ý 
niệm, tôi hiểu đó là một khái niệm về tâm do tâm hình 
thành bởi vì nó là một sự vật tư lượng.` Giải thích: Tôi nói 
khái niệm chứ không phải nhận thức, bởi vì từ nhận thức 
dường như chỉ rõ tâm (thụ động) chịu sự tác động của đối 
tượng. Nhưng khái niệm đường như biểu hiện một tác động 
của tâm. (IID3) 


Như chúng ta biết, mô hình vũ trụ của Spinoza bao gồm 
những cách thái hữu hạn như những “biểu điện đặc trưng" 
(surface features) của Thượng Đế/bản thể. Các cách thái 
hữu hạn đó là biểu hiện của tồn tại của Thượng Đề n# tồn 
tại mở rộng, hay như tỒn tại tư tưởng. d1 xác nhận các cách 


152 


Spinoza và NTLDĐ 


thái biểu hiện thể tính của Thượng Đề như tôn tại mở rộng 
là những thân vật lý, đúng theo cách thông diễn khoa học 
về vũ trụ của Spinoza: các thân vật lý được quy định thông 
qua hoạt động tiếp diễn của Thượng Đề như những quy luật 
về vận động và ngưng nghỉ. 


Như thế, các tâm hữu hạn là biểu thức của Thượng Đề như 
tồn tại tư tưởng. Tuy nhiên, trong khi đl tham chiếu các 
thân hữu hạn, thời d3 không tham chiếu các tâm hữu hạn. 
d3 tham chiếu “tâm của Thượng Đé', nghĩa là, Thượng Đế 
là một sự vật tư lượng (a thinking thing). Chỉ một mình 
Thượng Đề là một sự vật tư lượng (tất cả tâm khác đều là 
cách thái của tư tưởng), vì vậy, “tâm” được tham chiếu 
trong d3 là Thượng Đế/bản thể, được xem như một sự vật 
tư lượng. Xin nhớ rằng khi nói “Thượng Đề là một sự vật tư 
lượng”, chúng ta không đề cập một sự vật tĩnh tình cờ tư 
lượng, mà theo cách hiểu biết của chúng ta về Thượng Đề 
như là hoạt động vô hạn tự hiện thực, chúng ta muôn nói 
rằng một trong số các phuơng thức vô hạn mà Thượng Đề 
tồn tại, là Thượng Đề là hoạt động tư lượng. 


đ3 nói rằng ý niệm là những khái niệm hình thành bởi hoạt 
động của Thượng Đề. Nói như vậy không có nghĩa Thượng 
Đề “sáng tạo ý niệm phân ly với Ngài (xem Ip18). Ý niệm 
được nội tại dẫn khởi bởi hoạt động của Thượng Đề và lưu 
lại như một phần của Thượng Đề. Nhưng những gì là một ý 
niệm? SpInoza nói rõ trong Giải thích d3, một ý niệm là 
hoạt động của chính ngay bản thân của tư tưởng (khái 
niệm), là một tác động của tâm. Nó là hoạt động của 
Thượng Đề như sự vật tư lượng. Nhưng Thượng Đề như sự 
vật tư lượng /à hoạt động tư lượng. Như thế thời không thật 
có một dị biệt giữa íâm của Thượng Đề và ÿ niệm của 
Thượng Đé: cả hai cụm từ đó cùng quy chiếu về Thượng 
Đề như hoạt động tư lượng nói chung. 


153 


Spinoza và NTLDĐ 


Ý niệm của T hượng Để tự hiện thực hóa nữ những cách 
thái tư tưởng hữu hạn và vô hạn. Các cách thái tư tưởng 
hữu hạn, vì vậy, biểu hiện ý niệm của Thượng Đề như là 
một phương thức chắc chắn và xác định: chúng là những ý 
niệm hữu hạn, hay những tâm hữu hạn. Phần sau sẽ đề cập, 
mọi tâm là một ý niệm; một tâm hữu hạn không gì khác 
hơn là một cách thái hoạt động tư lượng xác định. Tâm hữu 
hạn/ý niệm là những biểu thức của thể tính của Thượng Đề 
như tư tưởng, giống như các thân hữu hạn là biểu thức của 
thể tính của Thượng Đề như mở rộng. 


Như vậy, chớ nghĩ rằng một ý niệm là một hình ảnh hay 
biểu tượng. Một ý niệm cũng chắng phải là một mệnh đề 
hay một sự kiện. Hơn nữa, nghĩa của ý niệm của Spinoza 
khác hắn nghĩa của từ ấy đối với Descartes, Locke, Hume 
hay Kant. Với SpInoza, một ý niệm là một hoạt động của tư 
tưởng; ý niệm về một cái gì đó là hoạt động khái niệm tích 
cực về sự vật đó; và có một ÿ niệm là tham dự hoạt động tư 
lượng của Thượng Đế. 


Thuộc tính Tư tưởng và Thuộc tính Mở rộng. 

Trong Phần 1, chúng ta nghiên cứu với tiền đề tư tưởng và 
mở rộng là hai trong số các thuộc tính vô hạn của Thượng 
Đề. Bây giờ trong Phần 2 này Spinoza chứng minh giả định 
tiền đề ấy là hợp lý, bởi vì “tư tưởng là một thuộc tính của 
Thượng Đế" (2pl)'° và 'mở rộng là một thuộc tính của 
Thượng Đế: (2p2)”!. Tư tưởng của chúng ta và cảm giác 
của thân phải được khái niệm thông qua thuộc tính nào đó 
của Thượng Đề vì chúng là những cách thái của bản thể. Vì 
tư tưởng chỉ có thể khái niệm được một cách lôgic thông 
qua tư lượng, và vì cảm giác của thân chỉ có thể khái niệm 
được một cách lôgIc thông qua mở rộng, tư tưởng và mở 
rộng tất phải là thuộc tính của Thượng Đễ. 


154 


Spinoza và NTLDĐ 


Một số câu hỏi được đặt ra. Trước hết, SpInoza cho rằng 
không thể chối cãi “con người tư lượng" và “chúng ta nhận 
thức một thân nảo đó bị kích động bằng nhiều cách” (a2 và 
a4)? Spinoza không coi trọng mối nghi của Descartes về 
sự tồn tại của thân hay hoài nghi luận của Descartes về bản 
thân của cảm giác của thân. Tại sao Spinoza quả quyết cảm 
giác (sensation) là bằng chứng thuyết phục về sự tồn tại của 
các thân vật lý và do đó, thuộc tính mở rộng? Ở đây chú 
trọng đến những gì là nguyên nhân thông qua đó các cảm 
giác tồn tại và được khái niệm. Nguyên nhân ấy phải là 
Thượng Đề, và tất phải Thượng Đề n# một thuộc tính nào 
đó. Có thể nào Thượng Đề như thuộc tính tư tưởng? Rõ 
ràng tư tưởng của chúng ta về những cảm giác ấy liên quan 
đến thuộc tính tư tưởng. Nhưng Spinoza đề nghị ngay bản 
thân của các cảm giác ấy liên quan đến một cái gì đó không 
thể dẫn khởi thông qua tư tưởng thuần túy và không thê 
hiểu biết thật sự thông qua tham khảo một mình tư tưởng. 
Nếu có một sinh vật chỉ tư lượng và không có hiện thể vật 
lý, thời sinh vật đó sẽ không những không thể cảm thấy 
cảm giác, mà còn không thể ;iểu biết cảm giác. Như vậy, 
cảm giác được dẫn khởi và khái niệm thông qua cái gì đó 
khác với tư tưởng thuần túy: /ðộc tính mở rộng. 


Mặt khác, theo SpInoza, tư tưởng có thể là một quá trình 
vật lý. Nguyên nhân của tư tưởng không thê là Thượng Đề 
như thuộc tính mở rộng, bởi vì hoạt động tư tưởng tất phải 
khái niệm thông qua hoạt động tư lượng. Bảo rằng tư tưởng 
được khái niệm thông qua chỉ một mình mở rộng là phi lý 
bởi vì “khái niệm' tất phải liên quan đến tư tưởng. Như vậy, 
về bất cứ cái gì được khái niệm, tư tưởng phải là một thuộc 
tính của Thượng Đế. 


Theo trên, Spinoza có thể bị chỉ trích duy trì một nhị 
nguyên luận (tư tưởng và mở rộng) không minh giải và 
không nhât trí với nhât nguyên luận của ông (Thượng 


155 


Spinoza và NTLDĐ 


Đế/bản thể). Chúng ta nghĩ rằng, nhằm giải đáp chí trích, 
SpInoza sẽ nói tồn tại quả thật liên quan đến một cặp đôi 
(duality) căn bản (không có nghĩa là nhị nguyên) bất khả 
minh giải. Tại trung tâm bản thể học của SpInoza, có một dị 
biệt cơ bản giữa # ứzởng và các biểu thức khác của tồn tại. 
Bản thê /ồn ứại, và bản thể được khái niệm (1d3); một cặp 
đôi giữa tồn tại và tư tưởng là một phần của bản thân của 
Thượng Đế/bản thê. Tư tưởng dị biệt với những thuộc tính 
vô hạn khác của Thượng Đề ở chỗ tất cả những thuộc tính 
khác đó phải được khái niệm thông qua tư tưởng. Cặp đôi 
ấy không kinh động nhất nguyên luận của Spinoza, vì 
Thượng Đế/bản thể là mới, bất luận biểu hiện các thuộc 
tính của Thượng Đề theo phương thức nào. Cặp đôi bao 
gồm sự kiện một trong các thuộc tính vô hạn của Thượng 
Đề - thuộc tính tư tưởng — đặc thù đối với tất cả các thuộc 
tính khác, và chỉ một mình nó là có một quan hệ nhận thức 
với tất cả thuộc tính khác. 


Thuyết sóng đôi (Parallelism). 

Vì quyền năng tư tưởng của Thượng Đề (giống như quyền 
năng hoạt động mở rộng của Ngài) là vô hạn, cho nên, 
trong “Thượng Đê? é”, tất phải có những ý niệm về thể tính tự 
thân (quyền năng) và đích xác những ý niệm về mọi Sự vật 
tất yếu đến từ nó. (2p3) Những ý niệm đến từ quyền năng 
tư tưởng của Thượng Đề cũng như các sự vật mở rộng đến 
từ quyền năng hoạt động mở rộng của Thượng Đế. 


Trong 2p5 và 2p6”?, Spinoza nhấn mạnh các sự vật mở 
rộng không dẫn khởi các ý niệm, các ý niệm không dẫn 
khởi sự vật mở rộng. Ngược lại, toàn bộ chuỗi vô hạn các ý 
niệm (cách thái của tư tưởng) được dẫn khởi bởi quyền 
năng vô hạn của Thượng Đề biểu hiện thông qua thuộc tính 
tư tưởng. Toàn bộ chuỗi vô hạn các sự vật mở rộng (cách 
thái của mở rộng) được dẫn khởi bởi cùng chung quyền 
năng vô hạn của Thượng Đề biểu hiện thông qua thuộc tính 


156 


Spinoza và NTLDĐ 


mở rộng. Các cách thái của mỗi thưộc tính được dẫn khởi 
bởi Thượng Đê chỉ cân Ngài được xem thông qua thuộc 
tính mà chúng là cách thái. 


Cách hiểu như trên dẫn tới những mệnh đề quan trọng nhất 
của Ethics: “Trật tự và kết nối (ordo et connexio) của các ý 
niệm tương đồng trật tự và kết nói của các sự vật.”(2p7)** 
Đó chính là học thuyết sóng đôi của Spinoza. Gọi tên như 
thế là vì chúng ta có thể khái niệm hai chuỗi quan hệ nhân 
quả, tâm và vật (nghĩa là, chuỗi có trật tự các cách thái của 
thuộc tính tâm và chuỗi có trật tự các cách thái của thuộc 
tính mở rộng), diễn tiến song hành, tương ứng từng điểm 
một. Với mọi ý niệm tương ứng chính xác một cách thái 
mở rộng. Với mọi cách thái mở rộng (mọi đối tượng vật lý 
trong thế giới) tương ứng chính xác một cách thái tư tưởng. 
Với mọi sự vật mở rộng, có một ý niệm của sự vật đó. 


Ngang đây, cần ngừng lại để xét xem hai nghĩa gây nhằm 
lẫn của câu ý niệm của một sự vá). Một mặt, nó có nghĩa ý 
niệm hay cách thái của tư tưởng trong chuỗi các ý niệm đôi 
ứng với sự vật mở rộng trong chuỗi song hành các sự vật 
mở rộng. Nhưng mặt khác, theo thông dụng thường 
nghiệm, nó có nghĩa một ý niệm về sự vật, tức là, ý niệm 
mà sự vật là nội dung chủ tâm (intentional content) của nó. 
Ý niệm của một cây gỐ lim cụ thể (theo nghĩa đó) là ÿ niệm 
về cây gỗ lim _đó. Spinoza khi nói có một “ý niệm của một 
sự vật” với mỗi sự vật mở rộng hàm ý cả hai nghĩa. Ý niệm 
của cây là ý niệm tương quan song hành với đối tượng vật 
lý cây. Nhưng theo SpIinoza nó cũng là ý niệm có cây đó là 
nội dung chủ tâm. Như thể, ¿huyết sóng đôi là một thuyết 
gây hiểu lâm, không nên thường xuyên sử dụng. Chúng ta 
tưởng như đang nói đến hai chuỗi sự vật đặc thù diễn tiến 
song hành, nhưng kỳ thật chỉ có một chuỗi cách thái được 
biểu hiện theo hai cách khác nhau. (2p7s)°Š Do đó, cây và ý 
niệm của cây không phải là hai cách thái khác nhau, mà là 


157 


Spinoza và NTLDĐ 


một cách thái được khái niệm thông quá hai thuộc tính khác 
nhau. Cây là một cách thái mở rộng. Ý niệm của cây là môt 
cách thái tư tưởng — nó là một tư lượng (một tư tưởng, một 
ý niệm) của cây. Trong thực tế, cả hai chỉ là một cách thái 
của bản thể, được biểu hiện theo hai phương thức. 


Tâm như ý niệm của thân. 

Trong 2p11°5, Spinoza soạn sửa thiết lập những gì là /đm 
người. Vì không có gì tồn tại ngoài bản thể và những cách 
thái của những thuộc tính, tâm đặc trưng bởi tư lượng tất 
phải bao gồm những cách thái của thuộc tính tư tưởng (tức 
ý niệm). Thông quá một quá trình loại trừ, Spinoza thiết lập 
tâm người tất phải là một sự vật hiện hữu (hiện tồn tại) hữu 
hạn. Tâm người không thể là ý niệm của một sự vật vô hạn, 
bởi nếu nó như thế thời rất phi lý (2a1)'” vì nó sẽ là vô hạn 
và sẽ luôn luôn tồn tại đo bởi tính tất yếu của tự thân (its 
own nature). Nó cũng không thể là ý niệm của cái gì đó 
không tồn tại (hay ý niệm không hiện hữu). Vì thế, nó tất 
phải là ý niệm của một sự vật hữu hạn hiện hữu: 2p13 nói 
rõ đó là ý niệm của thân người đang hiện hữu. ° Tâm là 
một ý niệm và ý thê (/đeaumn) của ý niệm đó là thân. 


Giải thích tâm như trên giúp giải quyết một số vấn đề nan 
giải. Chăng hạn, vấn đề kết hợp tâm và thân. Spinoza cho 
thấy không cần dẫn nhập một tương tác không thể giải 
thích giữa vật lý và phi vật lý để giải thích quan hệ hai mặt 
giữa tâm và thân. Một mặt, tâm và thân tương đồng, vì 
chúng là hai phương thức theo đó một sự vật — một cách 
thái của bản thể — được biểu hiện. Mặt khác, về phương 
diện nhận thức luận, có một quan hệ giữa chúng, vì tâm, 
như ý niệm của thân, là tri thức thân. 


Theo ngôn ngữ thông thường, rất chướng tai khi nghe nói 
là trí thức cái gì đó của tâm. Chúng ta thường nói có tri 
thức cái gì đó của tâm. Đây là một trong những trường hợp 


158 


Spinoza và NTLDĐ 


mà Spinoza cho rằng ngôn ngữ thông thường dẫn chúng ta 
lạc lỗi, vì nó dường như tiền giả định có cái gì đó — có lẽ 
một cơ chất hay khả năng cơ bản — là tâm và “có” những ý 
niệm và từ đó, tri thức. Theo Spinoza, ý niệm của chúng ta 
không có cơ chất hay cơ sở ở bên dưới ngoại trừ quyền 
năng tư lượng của Thượng Đề mà những ý niệm cấu thành 
tâm của chúng ta là một biểu thức hữu hạn. Tâm người 
không phải là một khả năng của trí năng, cũng không phải 
là một dụng cụ chứa đựng. Trái lại, nó /2 ý niệm, ý niệm 
không hiểu như hình ảnh mà như những phương thức hữu 
hạn theo đó Thượng ĐỀ tư lượng. Tôi không có một tâm 
hay không có những ý niệm, cũng như không có một thân. 
Đúng hơn, tôi là một thực thể vật lý phức tạp (một thân 
người) và một tâm tức ý niệm phức tạp của thân đó. 


Spinoza ngưng luận bàn về tâm để quay qua giải thích 
nhiều hơn về thân vì hiểu biết bản thân của thân chính xác 
hơn sẽ giúp hiểu biết tâm chính xác hơn. Ông sẽ nói rõ 
những gì là thân và thân tác động như thế nào. Đây là vấn 
đề của thuộc tính mở rộng và những quy luật chi phối các 
cách thái của thuộc tính đó. 


Khoa học các thân mở rộng. 

Tất cả sự vật vật lý có chung một số đặc tính do bởi sự kiện 
chúng là những cách thái mở rộng. Đặc tính quan trọng 
nhất là sự kiện chúng vận động hay ngưng nghỉ(A1, A2) 
Quả vậy, Spinoza chủ trương những gì phân biệt thân này 
với thân khác là một dị biệt ở mức độ vận động và ngưng 
nghỉ, chóng và chậm, chứ không phải đối với bản thê. 
(L1)? Vin vào 1p28® Spinoza xác nhận “một sự vật riêng 
lẻ, hay một sự vật hữu hạn và có một tồn tại xác định, 
không thể tồn tại và được quy định tác động trừ phi nó 
được quy định tồn tại và tác động bởi một nguyên nhân 
khác cũng hữu hạn và có một tồn tại xác định; và lần nữa, 
nguyên nhân này không thê tồn tại và được quy định tác 


159 


Spinoza và NTLDĐ 


động trừ phi bởi một nguyên nhân khác cũng hữu hạn và 
được quy định tồn tại và tác động, và vân vân đến vô cùng 
tận.” Từ đó ông phái sinh nguyên tắc quán tính: “... một 
thân chuyển động giữ nguyên chuyển động cho đến khi 
được một thân khác quyết định phải ngừng; và ... một thân 
đứng yên giữ nguyên sự đứng yên cho đến khi được quyết 
định chuyển. động bởi một thân khác.” (L3Cor)°' Trong 
đoạn đầu Phần 3 của Eihics, ta sẽ thấy rõ tầm tuyệt đối chí 
quan trọng của nguyên tắc quán tính này trong hệ thống 
luân lý học của SpInoza. 


Spinoza cung cấp cho chúng ta một lối giải thích các sự vật 
vật lý, tức những cách thái hữu hạn của thuộc tính mở rộng, 
khả dĩ áp dụng đồng đều cho các vật rất nhỏ, cho cơ thể con 
người, cho các hệ sinh thái, cho hành tinh như một toàn thể 
và cho các tinh vân thiên văn. Chúng ta loài người là một 
phần của tự nhiên, và như vậy, có thể được mô tả cùng 
chung những phạm trù và tuân theo cùng chung những quy 
luật như tất cả các phần còn lại của tự nhiên. Thân của 
chúng ta rất xuất sắc đầy năng lực sinh tồn — duy trì chỉnh 
thể hữu cơ — thông qua hết thảy mọi loại tương tác với môi 
trường. 


Cuối cùng, Spinoza đề ra sáu định đề5? tóm tắt một số sự 
kiện rất căn bản về thân người và những tương tác giữa nó 
VỚI môi trường. _Chăng hạn, thân người là một cách thái 
phức hợp bao gồm đa số các cách thái phức hợp của các 
bản thân tự nhiên khác nhau, lỏng, cứng và mêm (Post. | & 
2). Thân bị kích động bởi nhiều sự vật ở bên ngoài và đến 
lượt nó, nó có thể di chuyển các sự vật đó đây và bằng 
nhiều cách gây hiệu quả trên các sự vật ở bên ngoài nó 
(Post. 3 & 6). Sau cùng, hầu sinh tồn, thân cần dinh dưỡng 
và nuôi dưỡng từ các sự vật chung quanh nó — thức ăn, 
nước và không khí để thở (Post. 4). 


160 


Spinoza và NTLDĐ 


Tri thức nhân loại (I) — Iraginafio 

a) Cảm quan lượng đoán và Ký ức. 

Tâm người là ý niệm phức tạp của thân người. Đó là cách 
SpInoza giải thích những gì một tâm là, và cùng với cách 
ông giải thích các thân hỗn hợp phức tạp, cắt nghĩa do đâu 
tâm của tôi khác biệt tâm người khác. Cũng do cách giải 
thích tâm như vậy mà ông xây dựng cơ sở của thuyết tri 
thức nhân loại (human knowledge), cùng với thuyết vô tri 
và thác ngộ (ignorance & error) của ông. 


Như một kết quả của thuyết sóng đôi/đồng nhất, tâm người 
bao hàm ý niệm của bất cứ gì diễn ra trong thân người, 
nghĩa là, tâm nhận biết những gì diễn ra trong thân. 
(2p12)°3 Bởi thân không ngừng tương tác với những sự vật 
chung quanh, và vì vậy, bị kích động bởi những sự vật đó, 
tâm không ngừng nhận biết những biến đổi trong thân 
người do các tương tác gây ra. Thân người, cực kỳ phức tạp 
và tô thành bởi nhiều phần, có khả năng bị kích động theo 
rất nhiều cách khác nhau, mỗi một cách trong đó sẽ được 
tâm nhận biết. (2p14)®t 


Với các học thuyết nói trên Spinoza đã khôn khéo đặt nền 
móng cho cách ông giải thích cảm quan lượng đoán (sense- 
perception). Sự vật trong thế giới sản sinh những biến đổi 
trong thân chúng ta, và tâm chúng ta (các ý niệm phức tạp 
của thân chúng ta) do đó, bao hàm những ý niệm của các 
biến đổi đó (nghĩa là, nhận biết những biến đổi đó). Dùng 
ngôn ngữ hiện đại hơn, chúng ta có thể nói các tác nhân 
kích thích (stimuli) từ môi trường va chạm các cơ quan cảm 
giác của chúng ta và sản sinh những biến đổi trong các cơ 
quan đó và trong óc. Những biến đổi đó được ghi vào ý 
thức chúng ta. 


Nói chung, theo SpInoza, chúng ta nhận biết sự vật bằng 
cách ghi lại trong tâm chúngta những biên đôi dân khởi 


lóI 


Spinoza và NTLDĐ 


trong thân chúng ta bởi các tác nhân kích thích. Spinoza gọi 
toàn thê quá trình ghi lại trong tâm sự hiện diện của một cái 
gì đó thông qua một biến thái của thân hay óc là “zưởng 
tượng) (Imaginafio). “... chúng ta sẽ gọi những kích động 
của thân người, ý niệm của chúng biểu tượng những thân ở 
bên ngoài như thê trước mắt chúng ta, những “hình ảnh? 
(images) của sự vật, mặc dầu chúng không sao lại hình 
dạng sự vật. Và khi tâm coi sự vật theo phương thức đó, 
chúng ta sẽ nói tâm “zưởng tượng" (imagine).” (2p17S)® 
Hình ảnh là dấu vết ghi lại trong óc trong quá trình lượng 
đoán, nhưng chúng không phải là tranh vẽ. 


2p18° cung cấp Spinoza một cách giải thích ký ức 
(memory) và nói rộng ra, cái phần của tâm lý con người 
khả dĩ cắt nghĩa bằng nguyên tắc kết hợp (principle of 
association). Nếu chúng ta trong quá khứ kinh nghiệm hai 
sự vật cùng một lúc, thời sau đó, bất cứ khi nào một trong 
chúng được tưởng tượng, chúng ta sẽ lập tức nhớ lại vật 
kia. Mỗi một chúng ta chuyển từ một tư tưởng này sang 
qua một tư tưởng khác là tùy thuộc những loại kinh nghiệm 
nào chúng ta có trong quá khứ. 


Sau đây, SpInoza sẽ đề cập một loại kết hợp khác giữa 
những ý niệm tuân theo một trật tự khác — không phải trật 
tự ngẫu nhiên của các sự vật chúng ta thường kinh nghiệm, 
mà là trật tự của trí tuệ, giống nhau trong tất cả chúng ta. 


b) Ý niệm của ý niệm. 

Trong ba mệnh đề 2p20-2p225”, Spinoza bất ngờ khẳng 
định ngoài các ý niệm của những cách thái mở rộng còn có 
những ý niệm của những ý niệm đó. Theo ông, ý niệm của 
một ý niệm (iđea ideae) tương quan với ý niệm bậc nhất 
đúng như ý niệm bậc nhất tương quan với cách thái mở 
rộng mà nó là một ý niệm. Sự khác biệt chính yếu là sự 
kiện ý niệm bậc nhất và ý thể (/đearưm) của nó là những 


162 


Spinoza và NTLDĐ 


cách thái của những thuộc tính khác nhau, trong khi ý niệm 
và idea ideae cả hai đều là cách thái của tư tưởng: “ý niệm 
của tâm và ngay chính tâm là một và cùng một sự vật được 
khái niệm trong một và cùng một thuộc tính, nghĩa là, tư 
tưởng ... ý niệm của ý niệm không gì khác hơn là mô thức 
của ý niệm chừng nào được xem như một cách thái tư 
lượng không tương quan với đối tượng.” (2p21S)5 


Hai đặc trưng của thuyết ý niệm của ý niệm đáng lưu ý. 
Thứ nhất, nhờ sự tồn tại của ¿đea ideae SpInoza có thể nói 
đến ý thức chúng ta có về một số đặc tính nội tại của chính 
ngay bản thân của những ý niệm. Điều này chứng minh 
tầm quan trọng của chương trình cải tiến trí tuệ bởi nó giúp 
chúng ta có khả năng nhận thức tính sung túc hay bất túc 
nội tại của một số ý niệm. Thứ đến, thuyết ý niệm của ý 
niệm cho phép hệ tư tưởng của ông dung nạp kinh nghiệm 
phản tư tự ý thức. Cuối cùng, không những tôi nhận biết 
phương thức theo đó thân của tôi bị kích động bởi các sự 
vật khác, mà còn nhận biết sự tôi nhận biết điều đó. Một 
khía cạnh tích cực của thuyết ¿đea ideae là chấp nhận tự ý 
thức mà không cần đến một tự ngã thực. Các ý niệm rất dễ 
nhận biết giữa chúng với nhau, nhưng không đòi hỏi điều 
kiện phải có một tự ngã nhận biết dễ dàng các ý niệm. 


c) Thể tính và Tồn tại. 

Theo thuyết kinh nghiệm của Spinoza, sự vật bên ngoài 
kích động và lưu lại dấu vết trên thân chúng ta, và ý niệm 
của những sự vật đó kích động và lưu lại hình ảnh trong 
tâm chúng ta. Vì thân chúng ta bất khả phân ly với thế giới 
vật lý, chúng ta thường xuyên trải nghiệm; và vì chúng ta 
thủ đắc kinh nghiệm chỉ thông qua thân, tri thức thường 
nghiệm các sự vật khác cũng luôn luôn liên quan đến bản 
thân tự nhiên của thân chúng ta. Dường như các kinh 
nghiệm là đặc trưng tất yếu của sự chúng ta tồn tại, ngăn 
chúng ta không có được tri thức thuần túy, khách quan, hay 


163 


Spinoza và NTLDĐ 


xác định, hoặc là vê sự vật bên ngoài, hoặc ngay thân 
chúng ta. 


Sau đây là những gì chúng ta chưa hiểu biết. Nếu sự ràng 
rịt tất yếu của chúng ta trong thế giới vật lý ngăn chúng ta 
không có được tri thức trực quan, thuần túy thân chúng ta, 
thời làm sao tâm nhận thức mọi sự vật diễn ra nơi thân 
cũng có thê đúng (2p12)? Mặt khác, nếu tâm là ý niệm của 
thân (2p13), và nếu tâm có tri thức mọi sự vật diễn ra nơi 
thân (2p12), sau đó, tại sao chúng ta hiểu biết rất ít những 
gì thực sự diễn ra trong thân chúng ta? Dường như có một 
sự phân biệt giữa tri thức thân đúng và hoàn chỉnh của tâm 
ở một mức độ và sự hiễu biết thân thường nghiệm và phiến 
diện của tâm ở mức độ khác. 


Quả vậy, tâm chúng ta tồn tại ở hai 'mức độ' đặc thù. 
Trong /hể tính của tâm, tâm là ý niệm đúng và hoàn chỉnh 
của thân chúng ta. Nhưng trong tôn tại hữu hạn của tâm, 
tâm là bộ phận ý thức của sự bị kích động của thân chúng 
ta. Mức độ đầu là ý niệm của Thượng Đế trong trí tuệ vô 
hạn; ở đây tâm không phải là một cách thái hữu hạn, mà là 
một phần của một cách thái vô hạn. Vì vậy, thể tính của 
tâm chúng ta là một phần của trí tuệ vô hạn và là ý niệm 
đặc thù và hoàn chỉnh của thân chúng ta, như được mô tả 
trong 2p12. Nhưng khi nó được biểu hiện như một cách 
thải hữu hạn hiện thực (actually existing finite mode), tâm 
chúng ta được biểu hiện cùng với các cách thái hữu hạn 
khác mà chúng ta thường xuyên tương tác với. Ở đây 
Thượng Đề tích cực khái niệm tâm chúng ta cùng với “một 
số lớn ý niệm khác” (2pI9Dem)®9. 


Theo quan điểm của Thượng Đé, mỗi ý niệm được khái 
niệm đặc thù. Nhưng những tâm hữu hạn của chúng ta đều 
được khái niệm cùng với nhiều ý niệm khác, nghĩa là, tư 
tưởng của chúng ta tất yếu ràng rịt với những ý niệm khác 


164 


Spinoza và NTLDĐ 


đó. Tâm chúng ta, trong sự tồn tại hữu hạn của nó, tất yếu 
ràng rỊt với những ý niệm của các sự vật bên ngoài. Nói 
theo Spinoza, tâm chúng ta bị “nhằm lẫn' với chúng. 


Hai “mức độ” đặc thù của Tâm nói trên, /hể ứính và tôn tại 
hữu hạn, có thể xem tương đương với hai khái niệm đồng 
thể và dị thể được nói đến trong môn Duyên khởi tương do, 
môn đầu tiên trong bốn môn của Chương Pháp giới duyên 
khởi, trong /oa Nghiêm kinh Minh pháp Phẩm Nội lập 
Tam bảo chương”? 


d) Tri thức Sung túc và BẤt túc. 

Nhận thức luận SpiInoza liên quan đến hai khía cạnh: trí 
năng có tính chân như nó tổn tại trong trí tuệ vô hạn của 
Thượng Để và trí năng phiến diện của cách thái hữu hạn 
luôn luôn bị gò bó bởi kinh nghiệm và hình ảnh. Đó là sự 
phân biệt quan trọng của Spinoza giữa ír¡ thức sung túc và 
bất túc. Thông qua 2d4”! Spinoza định nghĩa một ý niệm 
sung fúc (adequate 1dea) là một ý niệm, “chừng nảo nó 
được xét xem tự bản thân, không quan hệ với đối tượng, có 
tất cả thuộc tính (properties), hay dấu hiệu nội tại của một ý 
niệm có tính chân.” Như thế, những gì là một ý niệm đúng 
(có tính chân)? Một ý niệm đúng là hoạt động tư lượng của 
Thượng Đề, và tất cả ý niệm đều đúng chừng nào chúng là 
của Thượng Đề. (2p32)”?. Mỗi ý niệm trong trí tuệ vô hạn 
là một ý niệm đúng cử một đối tượng nào đó (xem 1a6). 
Tuy nhiên không phải sự tương ứng của các ý niệm với một 
đối tượng làm chúng đúng. Đúng hơn, chính tính chân nội 
tại của các ý niệm cho phép chúng ta hiểu biết sự tương 
ứng giữa ý niệm và đối tượng. (2p43S)”°. Spinoza cho ví 
dụ sau đây làm sáng tỏ điều vừa nói trong tập Luận về sự 
cải tiến trí tuệ (Tractatus de intellectus emendatione; viết 
ri TIE) của ông. 


165 


Spinoza và NTLDĐ 


“Nếu một kiến trúc sư khái niệm một tòa nhà theo phương 
thức thích đáng, mặc dầu một tòa nhà như vậy chưa bao giờ 
tồn tại cũng chưa từng mưu tính tồn tại, tuy nhiên, tư tưởng 
của ông ấy là một tư tưởng đúng (có tính chân), và tư tưởng 
vẫn như thế cho dù tòa nhà tồn tại hay không. Mặt khác, 
nếu có ai đó bảo, chẳng hạn, Peter tồn tại, dẫu trong lúc ây 
không biết Peter tồn tại, tư tưởng ấy là sai, hay là, nếu bạn 
thích, không đúng, đối với người phát biểu, mặc dầu Peter 
thật sự tồn tại. Câu “Peter tồn tại là đúng chỉ đối với ai biết 
chắc Peter tồn tại. (TIE)° 


Những ví dụ như thế thuyết minh thuyết tính chân của 
Spinoza khác biệt các thuyết hiện đại hơn như thế nào. 
Chúng ta thường có khuynh hướng cho rằng sự phát biểu 
“Peter tồn tại” là đúng nêu và chỉ nêu Peter tồn tại, và người 
phát biểu có một niêm tin chân thực mặc dầu người ấy 
không biết Peter tồn tại. - Nhưng đối với Spinoza, sự phát 
biểu ấy là không đúng nếu do một kẻ nào đó phát biểu mà 
thiếu sự hiểu biết đúng về sự tồn tại của Peter. Sự phát biểu 
“Peter tồn tại” là đúng nếu và chỉ nếu ý niệm sự tồn tại của 
Peter được hiểu biết hoàn toàn và đúng. Tính chân không ở 
nơi quan hệ giữa sự phát biểu và sự kiện, mà đúng hơn, ở 
nơi khái niệm ý niệm sống động của trí tuệ vô hạn. Bởi vậy 
cho nên tại sao sự toàn khái niệm một tòa nhà của kiến trúc 
sư là đúng, bắt kế tòa nhà hiện thực hay không. 


Một ý niệm sung túc là một ý niệm được hiểu. biết hoàn 
toàn và đúng: chính hoạt động của tư tưởng là cần và đủ để 
hiểu biết hoàn toàn ý niệm. Ý niệm sung túc về bất cứ sự 
vật nào phải bao hàm một sự hiểu biết các nguyên nhân của 
nó vả sự quy định nó thông qua tính tất yếu của bản thân tự 
nhiên của Thượng Đề (Ip29)75. Ý niệm đúng của chúng ta 
về Thượng Đề bao hàm khái niệm tự kỷ nguyên nhân của 
Thượng Đề và sự tồn tại tất nhiên của Ngài (Ip11). Một ý 
niệm đúng về một cách thái hữu hạn bao hàm một toàn khái 


1ó6 


Spinoza và NTLDĐ 


niệm về những nguyên nhân quy định nó. Ý niệm sung túc 
không do chúng ta câu tạo; chúng tồn tại trong trí tuệ vô 
hạn, và khi hiểu biết một cách sung túc, đó là do hoạt động 
tư lượng đúng của trí tuệ vô hạn. 


Vì tâm người (A) là một phần của trí tuệ vô hạn, mỗi tâm 
người tự thân là một ý niệm sung túc, nghĩa là, khái nệm 
thân người sống động, hoàn toàn và đúng. Vì thế, trong thê 
tính của chúng ta, chúng ta có một sự hiểu biết sung túc bản 
thân của chúng ta. Nhưng chừng nảo chúng ta là những 
cách thái hữu hạn, tâm người (B) không hoàn toàn đạt thấu 
trí năng sung túc của thân của chính nó. Đúng hơn, tâm hữu 
hạn có một tri thức phiến diện, hay bất túc, thân của chính 
nó và giống như vậy, tri thức bất túc các thân khác mà nó 
tương tác với. Trong trí tuệ vô hạn, mọi ý niệm sung túc 
được hiểu biết một cách rõ ràng và rành mạch, đặc thù đối 
với các ý niệm sung túc khác. Tuy nhiên, khi chúng được 
biểu hiện như tất cả đều là ý niệm hữu hạn thời chúng 
nhằm lẫn với nhau, làm cho chính chúng ta hiểu biết cùng 
những ý niệm ấy một cách phiến diện và mơ hồ, nghĩa là, 
bát túc. 


Vì tồn tại hữu hạn tất yêu liên quan đến “nhằm lẫn' với các 
sự vật khác, chúng ta không có tri thức sung túc sự vật bên 
ngoài, của chính thân hay tâm chúng ta (2p24 - 29)”7. Bởi 
thế, chúng ta không có toàn tri thức các nguyên nhân hay 
tính tất yêu của sự vật, cũng không có tri thức sung túc thời 
tục tồn tại của sự vật (2p30 — 31)7°. Nghĩa là, theo quan 
điểm hữu hạn của chúng ta, “tất cả sự vật hữu hạn đều tùy 
duyên và hủ hóa” (2p3le). Ý tưởng sự vật tùy duyên là một 
sự hiểu biết thực tại bá: ức, vì trong tự nhiên thực sự 
không có gì là tùy duyên (1p29). 


Nói như thế không có nghĩa là tất cả tri thức bất túc đều 
hoàn toàn không đúng, mà có nghĩa, tri thức bât túc là 


167 


Spinoza và NTLDĐ 


không chắc (uncertain). Các ý niệm bất túc đều là những 
phân đoạn (fragments) của những ý niệm sung túc, đầy đủ. 
Như thế, mọi ý niệm bất túc liên quan đến một chút tính 
chân. Nhưng mọi ý niệm bất túc cũng liên quan đến sự 
thiếu (privation) tính chân và do đó, tính giả (falsity) 
[2p35]7. Tính giả không có tồn tại xác thật (2p33)#°. Nó 
đơn giản là bất toàn và nhằm lẫn mà tất cả các ý niệm liên 
quan đến khi chúng được hiểu biết một cách bất túc. Vì 
vậy, câu “Peter tồn tại”, khi do ai đó phát biểu mà không 
biết Peter tổn tại, là giả chỉ theo nghĩa câu đó được hiểu 
một cách bất túc. Người phát biểu không có một trí năng 
đúng về sự tồn tại của Peter. Nhưng khi có thời niềm tin 
không chắc sẽ trở thành tri thức đúng. 


Với Spinoza, không thể có một ziểm tin đúng (true belief) 
mà chăng phải là /¡ ức (knowledge). Hoặc chúng ta có 
một niềm tin không chắc, do đó liên quan đến tính giả, hoặc 
có một tri thức đúng. Lỗi lầm là một diện cố hữu của sự là 
một cách thái hữu hạn. Chừng nào chúng ta trải nghiệm và 
tưởng tượng, tất nhiên chúng ta mắc lỗi lâm. 


Tri thức nhân loại (2) — Lý tính và tri thức trực quán. 

a) Ý tưởng cộng đồng. 

 r nói răng có một số sự vật “chung cho tất cả sự vật 
.. bình đẳng trong toàn bộ và trong một bộ phận của tất 

cả Sử vật”. Những sự vật Ấy, vì chung cho tất cả, nên không 

cấu tạo thể tính của bất kỳ sự vật đặc thù và riêng lẻ nào 

(2p37)8! và quan trọng hơn hết, chỉ có thể khái niệm sung 

túc mà thôi (2p38)””. Vì được nắm bắt sung túc, cho nên 

bất kỳ ý niệm bổ sung nào đến từ chúng một cách lôgic 

cũng sẽ được hiểu biết sung túc (2p40)Ÿ°. 


Thông qua các mệnh đề trên, Spinoza cung cấp cơ sở cho 
thuyết của ông về oại trí thức thứ hai”. Học thuyết xoay 
quanh ý tưởng có một số sự vật “chung cho tât cả sự vật và 


168 


Spinoza và NTLDĐ 


.. bình đẳng trong toàn bộ và trong một bộ phận của tất cả 
sự vật”. Spinoza gọi ý niệm các sự vật chung ây là “ý tưởng 
cộng đồng', và lý tính (reason; tri thức loại hai) bắt đầu với 
những ý niệm Ấy. Theo thuật ngữ dùng trong Phần 1, chúng 
ta có thể nói rằng các ý tưởng cộng đông bao hàm những ý 
niệm của thuộc tính mở rộng, và những cách thái vô hạn và 
vĩnh hằng tức thì hay bắt tức thì đến từ thuộc tính. 


b) Ba loại tri thức. 

Trong 2p40s2 Spinoza tóm lược hai loại nhận thức ông đề 
cập lâu nay và gợi ý một loại thứ ba. Ông gọi loại ở cấp 
thấp nhất “tri thức loại thứ nhất, ứ kiến hay imaginatio'. 
Nó bao gồm cảm quan lượng đoán (sense-perception) và tri 
thức chúng ta thu được từ ngôn ngữ và dấu hiệu. Loại tri 
thức tưởng tượng “... bị cắt xén, nhằm lẫn và vô trật tự đối 
với trí tuệ”, và không thể tin cậy. 


Mặt khác, loại tri thức thứ hai (/ý fính; reason) căn cứ trên 
các ý tưởng cộng đồng và trên “những ý niệm sung túc 
những thuộc tính (properties) của sự vật” (2p40s2)°Ý, nhưng 
SpInoza không nêu rõ những thuộc tính nảo. 


Ngoài hai loại nhận thức trên Spinoza cho hay còn có loại 
thứ ba, gọi là “r7 £hức frực quan” (intuitive knowledge), 
được mô tả một cách quá bí hiểm và trừu tượng: “... loại tri 
thức này tiến hành từ một ý niệm sung túc của thể tính 
thực, ở ngoài tâm, của một số thuộc tính (attributes) của 
Thượng Đề, sang qua tri thức sung túc của thể tính các sự 
vật”. Loại tri thức thứ ba này có một đặc tính chung với 
loại thứ hai. Những gì chúng ta nhận thức thông qua lý tính 
hay trực quan là đúng (có tính chân) và chúng ta thực sự 
biết điều ấy. Tri nhận sự vật gì đó bằng lý tính hay trực 
quan tức là tri nhận nó như nó đến từ những phương thức 
tối căn bản theo đó Thượng Đế/Tự nhiên diễn biến. Tức là 
tri nhận sự vật như một biểu thức của quyền năng hoạt 


169 


Spinoza và NTLDĐ 


động của Thượng Đề (nafura nafurans) và như một bộ 
phận của trật tự tự nhiên (0afu„za nafuraía). Trì nhận theo 
phương thức đó — nhập trong quan hệ nhân quả — tức là tri 
nhận nó như nó tôn tại trong Thượng Đé. Tức là tri nhận nó 
như Thượng Đề tri nhận nó, bởi vì nói một ý niệm sung túc 
trong tâm tôi tức là nói ý niệm tồn tại trong Thượng Đề 
chừng nào Thượng Đề cấu tạo tâm tôi (2plle). Loại tri 
thức này tiết lộ cho chúng ta những gì là chân tri, và tính 
sung túc của nó cung cấp tiêu chuẫn cho những gì được 
xem như tri thức. Trong một đoạn văn nôi tiếng trong 
2p43s, Spinoza bảo răng: “Như ánh sáng làm cả chính nó 
và đen tôi rõ ràng, cũng vậy, tính chân là tiêu chuẩn cho 
chính nó và cho tính sai.”8 


Loại tri thức thứ hai (lý tính) tri nhận sự vật như chúng là, 
sẽ xem sự vật như tất yếu, chứ không như tùy duyên 
(2p44)°5. Spinoza giải thích sở dĩ có khuynh hướng xem sự 
vật như tùy duyên là do sự biến cách thình lình và sự lung 
lay của tưởng tượng. 


Cuối cùng, trong 2p44c2, Spinoza nói một câu bất hủ: “Bản 
thân tự nhiên của lý tính nhận thức sự vật dưới một mô 
thức vĩnh hằng nào đó.Ÿ”? Tất cả sự vật có thể được hiểu 
biết như đến từ bản thân tự nhiên vĩnh hằng của Thượng Đề 
với tính tất yếu phi thời gian, đặc tính của lôgic và toán 
học. Lý tính cung cấp quan điểm phi thời gian ây theo đó 
sự vật khả dĩ xuất hiện trong ánh sáng của vĩnh hằng. 


Ly tính có thể tiết lộ sự vật như chúng tồn tại trong Thượng 
Đề chỉ vì nó căn cứ trên những ý tưởng cộng đồng phản 
ánh phương thức theo đó Thượng Đề diễn biến phi thời 
gian và khắp mọi nơi. Chúng ta biết rằng ý tưởng cộng 
đồng bao hàm ý niệm của thuộc tính mở rộng. Quả vậy, ý 
niệm của bất kỳ sự vật gì tất yếu liên quan tới ý niệm của 
thuộc tính mà nó là một cách thái. Đến lượt thuộc tính, nó 


170 


Spinoza và NTLDĐ 


là những gì trí tuệ nhận thức như cấu tạo thể tính của 
Thượng Đề. Vì vậy, là con người, chúng ta có khả năng có 
tri thức loại hai, hay lý tính, điều đó chứng minh tâm người 
có tri thức thể tính vô hạn và vĩnh hằng của Thượng Đề 
(2p45 - 47)!3. 


D. Phần 3 - 5: Về sự Cứu Rỗi (On Salvation). 

Một khi biết được tính chân về tự nhiên (Phần 1) và về 
chúng ta như năng tri (Phần 2), chúng ta có thể đi bước 
khảo cứu cuối cùng là xác định những gì tri thức sung túc — 
đặc biệt của Thượng Đề và của mối quan hệ giữa chúng ta 
với Ngài — có thể thực hiện đối với hạnh phúc của chúng ta. 
Hạnh phúc ấy, hay sự chúc phúc (blessedness) bao gồm 
“trong tri thức cua một mình Thượng Đế, nhờ đó chúng ta 
được dắt dẫn hành động chỉ theo sự khuyên bảo của tình 
yêu và lòng cung kính mà thôi (2p49s)””. Hạnh phúc, đức 
hạnh và tự do đều giống nhau: Cuối cùng, chúng bao gồm 
trong, hay tùy thuộc chặt chẽ vảo, tri thức trực quan. Đó là 
những kết nối đề cập cuối Phần 2 nay cần phải làm cho 
sáng tỏ bằng cách nghiên cứu sự liên kết tri thức với yếu tố 
năng động-kích động trong con người — năng lực của tri 
thức sung túc kiềm chế những rung động (emotions). Nhằm 
xác định năng lực của trí thức sung túc kiềm chế những 
rung động thời trước hết cần hiểu biết bản thân tự nhiên và 
nguôn gôc của các rung động (Phần 3). Thứ đến, cần có 
một nhãn quan thấu suốt tình cảnh nô lệ không thể tránh 
khỏi của con người mà lý tính không thể khắc phục một 
cách dễ dàng (Phần 4), và sau cùng, cho thấy rằng một cuộc 
sống tư đo, thông qua tri thức trực quan, không hoàn toàn 
là bất khả (Phần 5). 


Đề trả lời câu hỏi những gì tri thức sung túc có thể thục 
hiện đòi hỏi sự khảo cứu một loại đấu tranh quyền lực 
trong con người giữa những ảnh hưởng “bên ngoài” 
(“external" ¡influences), biểu hiện trong các đam mê 


171 


Spinoza và NTLDĐ 


(passions; rung động thụ động), và “nội lực” (mnternal force) 
mang hình thức tư tưởng sung túc và rung động tích cực. 
Như thế, luân lý học của Spinoza theo nghĩa hẹp đòi hỏi 
trong bước đầu sự hiểu biết thể tính hiện thực của con 
người như một øăng lực tự biểu hiện trong rung động và 
ham muốn (Phần 3). Sau đó, luân lý học chia làm hai phần. 
Trong Phần 4, Spinoza khảo cứu năng lực đấu tranh như 
được sống bởi con người lý tính (rational man) — đời sống 
luân lý của con người lý tính được quy định như thế nào 
bởi sự hình thành những ý tưởng về những gì là thiện mỹ 
hay xấu, các, về những quy tắc lý tính cho đời sống thiện 
mỹ, và về ý thê của con người tự do. Đồng thời thuyết minh 
về sự ham muốn của con người lý tính, như được quy định 
bởi ý thê và những ý ý tưởng và quy tắc Ấy, tuy nhiên vô hiệu 
và không tự do. Phần 5 trình bày các điều kiện của tự do 
thực (real freedom; biện pháp khắc phục các ham muốn): 
chúng bao gồm trong tri thức trực quan và những kích động 
tích cực liên quan đến nó. Ở đây Spinoza cho biết theo 
phương thức nào tri thức có thể cấu tạo hạnh phúc, đức 
hạnh hay năng lực thực, và chỉ ra một cách thay thế học 
thuyết tôn giáo truyền thống về sự cứu rỗi. 


DI. Phần 3: Năng lực, Rung động, và Ham muốn. 

Trong Lời Tựa của Phần 3, Spinoza nói rõ sẽ luận giải vấn 
đề bản thân và quyền lực của các kích động, và quyền lực 
của Tâm trên chúng, đồng thời cho biết sẽ xét các hành vi 
và sự khao khát của con người như thể một vấn đề của các 
tuyến, mặt phẳng, và thân xác, nghĩa là, theo phương pháp 
của học thuyết tự nhiên. 


Như chúng ta biết, Spinoza chống lại mọi ảnh hưởng nhân 
quả giữa tâm và thân. Ông cũng tái định nghĩa hành động 
và ham muốn xét như thuộc tâm, có ý niệm khi thời sung 
túc, khi thời bất túc — hành động và ham muốn của tâm 
biểu hiện trong tư tưởng hành động và ham muốn của thân. 


172 


Spinoza và NTLDĐ 


Nhưng bằng cách nào tâm có thể xét như chủ động hay bị 
động? Để giải thích, Spinoza tiến dẫn ý tưởng rất quen 
thuộc của ông: conz/us (bản năng tự vệ; chữ Latin ở đây có 
nghĩa theo SpInoza là năng lực trong mọi động vật hướng 
tới bảo tồn sự tồn tại của nó). Ông khái niệm conz/us như 
một lực tích cực, một lực do đó một sự vật, một khi vận 
hành, thời tiếp tục vận hành trừ phi cái gì đó phản kháng 
chống lại (nhắc ta nhớ đến nguyên tắc quán tính trong Vật 
lý học Galileo). Ý tưởng này hàm ý không có gì trong sự 
vật, xét như một toàn bộ hay như một bộ phận cấu thành 
toàn bộ, có thê chấm dứt sự vận hành của chính nó (3p4)”9. 
Nói cách khác, sự phá hủy luôn luôn đến từ bên ngoài. 
Không có cái chết mong muốn (3p5)”!. Mỗi sự vật nỗ lực 
“đến mức tối đa khả hữu bằng chính ngay năng lực của 
chính nó ... kiên nhẫn giữ vững sự tồn tại của nó (3p6) vô 
thời hạn (3p8)?. Vì conafus của các sự vật hữu hạn có thể 
luôn luôn bị chế ngự bởi một tô hợp các sự vật khác, cho 
nên không có sự vật hữu hạn nào kéo dài sự hiển hiện vô 
thời hạn (4a). Là một lực tự duy trì — loại trừ tự hủy hoại 
— conafus không đơn giản là một khả năng mà là một thực 
lực có khả năng do tự bản thân mang lại hiệu quả trừ phi nó 
bị các sự vật khác cản trở. Nếu bị cản trở nó sẽ phản đối 
những sự vật đối nghịch. Mỗi conzius cũng được xét như 
một lực có khuynh hướng tự mở rộng (3p 12-13)”, không 
khác gì một cơ thể thất bại bảo trì sự tồn tại của nó nếu nó 
không tích cực nỗ lực gia tăng năng lực của nó. 


Mỗi sự vật là cách thái của Thượng Đé, biểu hiện năng lực 
của Thượng Đề theo một cách riêng và đến một mức độ 
nhất định (Ip34; 3p6)°. Giống thẻ tính tất yếu tồn tại của 
Thượng Đề là một năng lực sản sinh vô hạn vô tận sự vật, 
cũng như thế mỗi cozaz/us có một thời tục (duration) bất 
định trên nguyên tắc là một nỗ lực thực đề sản sinh một số 
hiệu quả trong thế giới thực (3p 7-8)?5. Conazus không thê 


173 


Spinoza và NTLDĐ 


là một nỗ lực như thế trừ phi nó là một thê tính hiện thực, 
thao tác trong thế giới thực các sự vật hiện hữu. Là một 
“tác động nỗ lực do đó mỗi sự vật nỗ lực bảo trì sự tồn tại 
của nó”, cona#us chính là thể tính hiện thực của sự vật 
(3p7). Conafus của con người mang hình thức các phản 
ứng và thao tác cụ thể tùy theo những biến thái hiện thực 
của thê tính hiện thực. Những thao tác và/hay phản ứng đó 
được diễn xuất “hoặc một mình, hoặc với những kẻ khác”. 
Tất cả những điều đó giải thích vì sao conafus của con 
người không nỗ lực để giữ vững sự “tồn tại thuần túy sinh 
học”, và vì sao conafus của những con người khác nhau có 
thể mang nhiều hình thức khác nhau. Hãy xét xem trường 
hợp thân con người. Trong sự đụng chạm với những thân 
khác, thân con người có thể bị hủy diệt, hay “năng lực thao 
tác của nó” có thể gia tăng hay giảm sút (3Post. 1)”. Nghĩa 
là, hình thức của thân (tỷ lệ cô định của vận động và ngưng 
nghỉ giữa càc bộ phận của nó) có thể được bảo tồn, tuy thế 
khả năng hành động và phản ứng của nó có thể tăng hay 
giảm thông qua sự đụng chạm với, hay kích động bởi, 
những thân khác. Spinoza gọi sự tăng hay giảm năng lực 
thao tác của thân (hay năng lực sản sinh quả theo tuyến tự 
bảo tồn hay tự mở rộng) là zng động (emotion) hay kích 
động (affect) của thân (3d3)””. Sự kích động (affections) 
của thân bởi những thân khác — trong đó năng lực thao tác 
tăng hay giảm — sản sinh những kích động (affects). Những 
kích động này, đến lượt chúng, phát sinh những phản ứng 
gọi là khao khát của thân (bodily appetites). 


Vấn đề nói trên áp dụng trong tâm như thế nào? Conafus 
của con người vận hành trong tâm chừng nảo tâm là ý niệm 
của một thân hiện thực. Các biến thái của conzfus như thân 
tất được biểu hiện trong những biến thái của cona#us như 
tâm. Và trong cùng một cách như conzí„s của thân phản 
ứng một số biến thái của thân (kích động), conafus của tâm 
phản ứng các biến thái của tâm (sự có một số ý niệm của 


174 


Spinoza và NTLDĐ 


tâm). Như thế tâm nỗ lực để bảo trì bản thân của nó, chừng 
nào nó có những ý niệm sung túc và chừng nào nó có 
những ý niệm bất túc. Hơn nữa, vì tâm ý thức được bản 
thân của nó, nên nó cũng ý thức được sự nỗ lực của nó 
(3p9)”. 


Đến đây, Phần 3 luận giải nguồn gốc và bản thân tự nhiên 
của những rung động (emotions) và đam mê (passion§). 
Thông qua rung động và đam mê, Spinoza hiểu biết những 
kích động nào của thân do đó năng lực hành động của nó 
tăng hay giảm, đẩy mạnh hoặc cản trở cùng với những ý 
niệm của các kích động ấy. Ý niệm của bất cứ gì gia tăng 
hay giảm sút năng lực hành động của thân, làm tăng gia 
hay sút giảm năng lực tư lượng của tâm. Sự quá độ của tâm 
chuyên mức độ hoàn hảo từ thấp đến cao là nguyên nhân 
của rung động vui thích; một sự biến cách theo nghĩa 
ngược lại là nguyên nhân của buồn sầu. Ham muốn hay 
khát vọng (cw?iđ/as) là khao khát có ý thức, và khao khát 
là thể tính của bản thân con người, chừng nào con người 
được thúc đây bởi động cơ là bản thân của nó làm những sự 
việc giúp đỡ bảo tồn sự tồn tại của nó. Ba thứ rung động 
hay đam mê của han muốn, vui thích, và buồn sâu được 
SpInoza xem như là những rung động hay đam mê nguyên 
thủy duy nhất từ đó phái sinh các rung động hay đam mê 
khác. Yêu thương hay thù ghét chẳng hạn, là vui thích hay 
buồn sầu kèm theo ý niệm của nguyên nhân ngoại tại của 
nó. Ngoài những đam mê của vui thích và ham muốn còn 
có những rung động của vui thích và đam mê liên quan đến 
chúng ta chừng nào chúng ta hành động, và do đó chúng là 
những hành động. Tuy nhiên, rung động của buồn sầu 
chẳng bao giờ là hành động. Hết thảy mọi hành động kết 
quả của những rung động được SpInoza bao hàm trong khái 
niệm “sức mạnh" (/oríi/u„do), và ƒortifudo chia thành tính 
quả quyết (animosias) và tính cao thượng (generosifas). 
Tính quả quyết được định nghĩa là thúc đây các nỗ lực 


175 


Spinoza và NTLDĐ 


nhằm bảo tồn tự kỷ tồn tại tuân theo quyết định của lý tính, 
và tính cao thượng là dẫn đến một cách hợp lý sự giúp đỡ 
những người khác và kéo họ về với mình trong tình bạn. 
Spinoza cho rằng nói chung sự sáng chế tên của những 
rung động và đam mê là đúng theo kinh nghiệm thường 
ngày thay vì căn cứ trên tri thức chính xác các sự vật được 
đặt tên. 


D2. Phần 4: Về trạng thái nô lệ của loài người, hay 
năng lực của các rung động. 
Ethics tìm cách giải thích cách sống nào là tốt nhất đối với 
con người và làm thế nào có thể vượt qua các khó khăn 
ngăn cản một cá nhân thực hiện được cuộc sống Ấy. Đến 
nay, Spinoza chỉ bàn đến nguyên nhân của nguồn gốc và 
bản thân của các rung động, nhưng chưa đả động một cách 
có hệ thống đến quy phạm luân lý giải thích nên sống như 
thế nào và lối sông nào là tốt nhất. Phần 4 sẽ đề cập vấn đề 
ấy, một phần xử lý tức thì năng lực của các rung động, còn 
phần lớn bao hàm một giải thích về ý nghĩa thích đáng của 
hai từ “thiện” (good) và “xấu, ác” (evil). một lượng định 
rung động nảo là thiện vả rung động nào là xấu, ác, và một 
giải thích về hành động và hiệu quả của một mẫu cá nhân ý 
thể (lý tưởng) mà Spinoza gọi là “con người tự do” (the 
free man). 


SpInoza khi luận về trạng thái nô lệ của loài người là muốn 
nói đến sự bất lực của loài người trong sự chỉ đường và 
kiềm chế các đam mê. Con người bị các đam mê chế ngự 
thời không còn có quyền năng trên bản thân của mình nữa, 
mà phải chịu sự khống chế của hoàn cảnh bên ngoài hay 
của thời vận, và thường bị cưỡng bách làm tệ hơn dẫu thấy 
tốt hơn. Những tư biện (speculations) trong Phần 4 này đặc 
biệt đặt cơ sở trên những định nghĩa sau đây về thiện và 
xấu, ác: Thông qua /hiện, tôi hiểu biết rằng đó là những gì 
chúng ta biết chắc có ích cho chúng ta, và thông qua xấu, 


176 


Spinoza và NTLDĐ 


ác, những gì chúng ta biết chắc ngăn cản chúng ta đạt được 
bất cứ sự thiện nào, và có ích được định nghĩa như phương 
tiện do đó chúng ta dần dần tiếp cận cái bản thân con người 
lý tưởng mà chúng ta đề nghị cho chính chúng ta. Các từ 
thiện và xâu, ác không biểu thị những gì tuyệt đối, những gì 
tồn tại trong các sự vật tự kỷ nguyên nhân. Chúng chỉ là tên 
gọi các khái niệm tương đối, kết quả từ những phản tư về 
môi tương quan giữa các sự vật. Từ tiên đề: Không có một 
sự vật riêng lẻ nào mà không bị vượt quá về năng lực bởi 
một sự vật nảo đó trong tự nhiên, chúng ta suy ra con 
người, như một tồn tại cá nhân, là một bộ phận của toàn bộ 
phức tạp của tự nhiên, và năng lực con người là một bộ 
phận hữu hạn của năng lực vô hạn của tự nhiên hay 
Thượng Đề, tất yếu bị các đam mê chế ngự, nghĩa là, con 
người bị ném vào trong các điều kiện mà bản thân của nó 
không hoàn toàn là nguyên nhân, năng lực và tăng trưởng 
con người đều được quy định bởi mối tương quan giữa 
năng lực của nguyên nhân bên ngoải và năng lực của bản 
thân nó. Một đam mê hay rung động chỉ có thể vượt quá 
bởi một đam mê hay rung động mạnh hơn, vì thế, không 
phải chỉ đơn giản bởi một chân trí thức về thiện và xấu, ác, 
mà duy chỉ bởi chân tri thức ấy chừng nào nó đồng thời 
được đồng nhất hóa với một rung động vui hay buôn, và 
như thế thời năng lực tăng gia nhiều hơn là đam mê hay 
rung động phản đối. Mọi người tất nhiên nỗ lực cho những 
gì có ích cho mình, và vì chỉ đòi hỏi những gì không thực 
sự trái với tự nhiên, cho nên lý tính đòi hỏi mỗi cá nhân 
phải nỗ lực cho những gì thực sự có ích cho sự bảo tồn sự 
tồn tại của mình và cho sự đạt được tính hoàn hảo lớn hơn. 
Nhưng không có gì có ích hơn cho con người bằng bản 
thân con người, và vì thế, những con người được hướng 
dẫn bởi lý tính, nghĩa là, những con người tìm kiếm sự 
thiện căn cứ trên lý tính nỗ lực đề không có gì cho bản thân 
mà họ không mong muốn cho những người khác, và là 
những con người công chính, chân thật, và đáng kính. Con 


Ji 


Spinoza và NTLDĐ 


người được hướng dẫn bởi lý tính tự do hơn trong một cộng 
đồng dân sự, nơi mà họ sông căn cứ trên những quy luật 
thực hiện cho tất cả các công dân, thay vì trong một điều 
kiện cô lập, nơi mà họ chỉ tự kỷ phục tùng. 


D3. Phần 5: Về Năng lực của Trí tuệ, hay của Tự do con 
người. 

Trong đoạn mở đầu Phần 5 Spinoza cho biết ngoài sự giải 
thích quy phạm và mô tả một đời sông an hảo, ông sẽ chỉ ra 
và cắt nghĩa “phương pháp hay phương thức dẫn đến tự do". 
Ông nghĩ đến một phương pháp căn cứ trên “năng lực của 
lý tính”, nương vào đó đề giải phóng tự thân khỏi sự ràng 
buộc của những đam mê quá mức và không hợp lý. Ông 
dành nửa đầu Phần 5 để giải thích lý tính sử dụng quyền 
năng trên các đam mê phóng túng như thế nào. Trong nửa 
còn lại, ông giải thích làm thế nào khả dĩ thực hiện hạnh 
phúc bằng một loại trí năng trực quan (imntuitive 
understanding; hiểu biết trực quan). Giải thích trong hai 
nửa của Phần 5 #Z/Jcs góp lại câu thành câu trả lời tích cực 
câu hỏi đặt ra trong Phân 4: Có thể nào chúng ta vượt quá 
giai đoạn nỗ lực về mặt luân lý học, giai đoạn hiểu biết 
thiện và xấu, ác, giai đoạn thử sống theo mô hình con người 
tự do đầy biến động và mâu thuẫn? Luân lý học về mô hình 
con người tự do chỉ có tính cách tạm thời. Giải pháp cho nỗ 
lực của những người lý tính (rational person) là đạt được tri 
thức loại ba — tri thức trực quan — cùng các rung động tích 
cực (như tình yêu Thượng Đề qua trí tuệ) tùy tùng. 


Một số nhà thông diễn luân lý học Spinoza cho rằng những 
gì được cống hiến ở đây, đặc biệt trong Z/jics, là một thứ 
trị liệu cho những đam mê hay một sách lược tự giải phóng 
(self-liberation) và tự thực hiện (self-realization). Những 
cách thông diễn như vậy có vẻ đúng trong cơ bản hóa ra là 
rất khác nhau. Curley!99, chẳng hạn, hiểu luân lý học 
SpInoza như một loại trị liệu nhận thức chống lại đam mê. 


178 


Spinoza và NTLDĐ 


Vì các đam mê bao hàm một phần tử của cái nhìn sâu sắc 
và niềm tin, thông qua nỗ lực đạt đến những niềm tin tốt 
hơn, chúng ta có thể mang lại những biến đổi trong đời 
sống tình cảm của chúng ta (ở đây so sánh Spinoza với 
Nietzsche). Sự trình bày luân lý học SpInoza của Wetlesen 
có nhiều chỉ tiết và đa dạng hơn'”!, Wetlesen phân biệt hai 
cấp độ hoàn toàn khác nhau trong sự phát triển luân lý học: 
sách lược tiệm tiến của giải phóng (#/hics Phần 4) và sách 
lược đốn khởi của giải phóng (E/h¿cs Phần 5). Wetlesen so 
sánh chỉ tiết luân lý học Spinoza với những truyền thống 
tôn giáo lớn về tự giải phóng và tự thực hiện, như Phật giáo 
Đại thừa (Mahãyãna). Mặc dầu luân lý học Spinoza có thể 
xem như một loại trị liệu nhận thức, nó biện hộ cho một 
phương pháp dẫn đến hạnh phúc và cứu rỗi tỉnh vi và bất 
thường hơn người ta kỳ vọng trong một khuôn khổ duy lý 
và tự nhiên chủ nghĩa. Quả vậy, đây là một trị liệu có thể so 
sánh với những gì được chủ trương trong một số truyền 
thống tôn giáo. Đặc biệt trong #//¡cs Phần 5, Spinoza đề 
xướng một chủ trương thay thế thuyết chúc phúc thông qua 
ân sủng (grace). 


Làm thế nào có thể vượt quá giai đoạn nỗ lực theo quan 
điểm thiện và xấu, ác? Giải pháp của Spinoza, như chứng 
minh trong Phần 5 E/jics, pI-20, là tự do thực sự chỉ khả 
thể thông qua “một mình sự hiểu biết (trí năng)”. Chớ xem 
đó là một phát biểu về sự đồng nhất hóa luân lý học với 
lôgIc. Spinoza phân biệt rõ ràng hai thứ đó trong Lời nói 
đầu Phần 5 E/”¡cs. Nói chung, luân lý học không phải là tu 
chỉnh trí tuệ; nó liên quan đến quan hệ giữa trí tuệ và các 
đam mê. Trong khi lôgic liên quan đến sự tịnh hóa trí tuệ 
hầu nó có thể khai triển tri thức của nó như thể một máy tự 
động tính thần (spiritual automaton), luân lý học liên quan 
đến làm thế nào tri thức đó khả dĩ đem những ý niềm sung 
túc vào trong ý thức, áp đặt trên quá trình tư lượng của 
chúng ta một trật tự thuần lý, quyết định chúng ta hành 


179 


Spinoza và NTLDĐ 


động hợp lý và sinh khởi những trạng thái tỉnh thần mà 
Spinoza đồng nhất hóa với hạnh phúc và chúc phúc. Điều 
cân thiết trong luân lý học là một loại tri thức đặc thù của 
một loại đối tượng đặc thù: sự hiểu biết các rung động của 
bản thân chúng ta. Sự hiểu biết này được giả định là phát 
sinh một chuỗi rung động tích cực sản sinh hữu hiệu một 
phương thức sống không bị ràng buộc vào các đam mê. 


Sự biến cách từ Phần 4 qua Phần 5 là sự biến cách từ một 
cấp độ trong đó có sự cô gắng thực thi những giới luật 
(precepts) của lý tính và nỗ lực hướng về một ý ¿h qua một 
câp độ trong đó tìm ra những biện pháp cứu chữa “trong 
một mình sự hiểu biết” (“in understanding alone”), hay chỉ 
bằng cách hành động (in just acting). Thuyết về những gì 
phải tranh thủ (what should be striven for?) được thay thế 
bởi thuyết “Có tự do có nghĩa là gì?' (What it is to be 
free?). Chúng ta phải di chuyển zừ một nỗ lực áp dụng 
ngoại tại một số tính chân trừu tượng về thiện và xấu, ác 
vào đời sống của chúng ta hướng về một cấp độ hoạt động 
luân lý khác, biểu thị bởi những biện pháp cứu chữa, tức là, 
vượt quá nỗ lực cho một ý thể. Pháp trị liệu mới này là 
pháp trong đó chúng ta “bỏ quên” các giới luật liên quan 
đến thiện và xấu, ác và đơn giản hành động theo phương 
thức ngay cả các đam mê của chúng ta đều chuyển hóa 
thành những trường hợp tự thực hiện. Giải pháp nói theo 
thuật ngữ Phật giáo là dùng phép quán tưởng (luôn luôn có 
những rung động tích cực đặc thù đi kèm) để ¿hân tâm 
thoát lạc. Thoát lạc là cởi bỏ đi, nới lỏng, nghĩa là, cả thân 
và tâm đều thoát ly khỏi mọi ràng buộc, và đạt đến tận cùng 
cảnh giới của đại ngộ. Thông qua những “hành động của 
tâm” như vậy, các đam mê không bị tiêu trừ nhưng hoạt 
động như trường hợp tri thức trực quan và rung động tích 
cực. 


180 


Spinoza và NTLDĐ 


Đức hạnh luân lý học (virtue cthics) và tự do (fieedom) 
không phải là kết quả của nỗ lực chỉ phối các đam mê. Đức 
hạnh luân lý học và tự do là trị liệu tốt nhất chống lại các 
đam mê [giống như vậy, trị liệu thực chống bệnh tật là sức 
khỏe tốt; trỉ liệu thực chống điên rồ (msamrty) là tỉnh táo 
(sanity)]. Nói như thế không có nghĩa con người của lý tính 
chưa hợp lý và tự do đến một mức độ nào đó; sự thực hiện 
tự do hoàn toàn đòi hỏi làm một nhảy vọt đến một cấp độ 
khác, nhờ vào sự phát triển thực của một cuộc đời chi phối 
càng lúc càng nhiều bởi sự hiểu biết trực quan và những 
rung động tích cực tùy tùng. 


Những gì là những trị liệu chống đam mê ấy? Năm trị liệu 
kê trong #/¡cs, 5p20Sch, không gì khác hơn là đời sống 
của sự hiểu biết trí tuệ của một loại trực quan, do đó ta 
được tự do và năng động, và chúc phúc. Trị liệu thứ nhất là 
sự biểu biết các rung động (Knowledge of the emotions; tri 
thức các rung động). Spinoza giải thích (5p4Sch) thế nào là 
hiểu biết các rung động của ngay chúng ta: “Chúng ta phải 
.. đặc biệt chú ý tri nhận mỗi kích động một cách rõ ràng 
và phân minh (clear and distinct) căn cứ vào sở tri của 
chúng ta.” Sự tri nhận đó sản sinh năng lực khống chế các 
đam mê bởi vì nếu chúng ta hình thành một ý niệm rõ ràng 
và phân minh về một rung động, ý niệm ấy chỉ phân biệt 
với rung động về mặt khái niệm và thực ra, dung hợp với 
nó. (5p3Dem) Cách khái niệm trung hòa và khoa học về 
các rung động của ngay chúng ta như vậy có thể vì thế kích 
động thực sự những trạng thái rung động của chúng ta theo 
phương thức mặc dầu những trạng thái ây không biến mắt, 
tính năng thụ động của chúng biến đổi. Sự hiểu biết sung 
túc như thế chắc chắn phải là một loại quán tưởng trong đó 
rung động mà chúng ta cảm thọ một cách cụ thể đối điện 
với cái nhìn từ không nơi nào (the view from nowhere) !? 
trên các rung động. Trong sự đối diện đó, nhận thức sản 
sinh một loại hiệu quả tri nhận không nghiêm cách. 


181 


Spinoza và NTLDĐ 


Trị liệu thứ hai cốt ở “sự kiện nó phân cách các kích động 
với tư tưởng về các ngoại nguyên nhân mà chúng ta tưởng 
tượng một cách hỗn loạn.” (Sp2Sch với tham chiếu 5p2:; 
5p4Sch). Trị liệu này tương liên chặt chẽ với trị liệu thứ 
nhất: nếu trị liệu thứ nhất được thực hành, chúng ta không 
còn liên kết được những rung động của chúng ta với những 
ngoại nguyên nhân giả định. Kết quả là chận đứng cả một 
đoàn tàu các đam mê và ham muốn liên quan đến rung 
động thứ nhất. Cả một đoàn tàu mới các rung động, ham 
muôn, và hoạt động xác chẠ: nội bộ sẽ sinh khởi một khi 
phân cách rung động với “tư tưởng một ngoại nguyên nhân 
và nôi nó lại với những chân tư tưởng.” (Sp4Sch). Như thế, 
trị liệu thứ ba phối hợp hai trị liệu nhất và nhì thành một tô 
hợp đặc thù nhìn thấy các đam mê thực sự xảy ra trong 
chúng ta nhờ soi sáng bởi sự hiểu biết sung túc của chúng 
ta về chúng. Thông qua phương thức đó, những gì xảy ra 
nơi chúng ta trở thành cơ hội cho tư lượng sung túc và rung 
động tích cực, cơ hội cho một dòng hoạt động tự do. 


Trị liệu thứ tư bao gồm sự có mặt hay sự sản sinh các rung 
động tích cực một cách có hệ thống. Những rung động đó, 
một thứ cương nghị, có sức chịu đựng, tất cả đều đặc trưng 
bởi một niềm vui sâu xa và tính an ôn. Spinoza chỉ cho thấy 
làm thế nào sự có một tri thức sung túc các rung động của 
ngay chúng ta sản sinh những rung động tích cực đó, và 
làm thế nào những rung động tích cực đó có thể tức thời 
khống chế nhiều đam mê nhờ những quy luật chỉ phối cả 
hai thứ rung động. Đoàn tàu các rung động tích cực và tư 
lượng sung túc cầu thành một loại cuộc sông, một trị liệu 
sức lực vô cùng mạnh mẽ chống các đam mê. Sự sản sinh 
có hệ thông những hoạt động như vậy được nhắn mạnh đặc 
biệt trong trị liệu thứ năm. Trị liệu này bao gồm “trong trật 
tự theo đó tâm có thể điều động những kích động của nó và 
nối kết chúng với nhau.” (5p10, 5p12-14). Mặc dầu năm trị 


182 


Spinoza và NTLDĐ 


liệu không thê trừ khử hoàn toàn các đam mê, chúng có thể 
mang lại sự kiện dòng tư tưởng tích cực và cảm giác trở 
thành một cứ điểm không thể công kích, hay, trong bất cứ 
trường hợp nào, các đam mê theo tỷ lệ cấu thành phần bé 
nhất của tâm. (5p20Sch) 


Quan điểm của Spinoza về tính quan trọng luân lý học của 
quán tưởng tự tri thức (meditative self-knowledge) kết nối 
ông với những truyền thống tôn giáo-luân lý học xưa hơn. 
Tuy nhiên, điển hình của Spinoza là quán tưởng tự tri thức 
liên kết chặt chẽ với một tâm lý học khoa học kiến lập theo 
mô hình nghiên cứu tự nhiên mới thành lập. Một tính năng 
khác mang lại cho tâm truyền thống của trí tuệ (traditions 
of wisdom) cũ là sự kết nối thiết lập giữa quán tưởng tự tri 
thức và tri thức trực quan và tình yêu Thượng Đế qua trí 
tuệ. Điều này chứng tỏ các trị liệu luân lý học có một ý 
nghĩa vượt xa quá trí tuệ thông thường đối với các đam mê. 
Nếu quán tưởng tự tri thức thành công trong sự kết nối với 
ý niệm Thượng Đề (5p14) thời tâm con người sẽ đặc trưng 
bởi tình yêu Thượng Đề qua trí tuệ (5p15, 36-37). Được gọi 
là tình yêu qua frí tuệ bởi vì nó tùy thuộc trí tuệ, tùy thuộc 
tri thức sung túc, và không có những khuyết điểm của tình 
yêu thông thường. 


Tình yêu đó không nghịch đảo. “Ai đó yêu Thượng Để 
không phấn đâu để Thương Đề yêu trở lại.” (5p19), bởi vì 
“nói đúng ra, Thượng Đề không yêu một ai và không ghét 
một ai.” (5p17Cor) Tình yêu vô hạn do đó Thượng Đề yêu 
chính mình, và một phần của nó là tình yêu của chúng ta 
đối với Thượng Đế. Nó là tình yêu Thượng Đề có chừng 
nào Ngài cấu thành /Zea Dei của Ngài (một ý niệm về Ngài 
hay của Ngài). (5p36Dem) Chính trí tuệ của Thượng Đế 
“bao hàm” tình yêu chính mình của Thượng. Đề; vì thế, tình 
yêu của chúng ta có thể thực sự là một phần của tình yêu 
ấy. Trạng thái đó của tình yêu sản sinh sự an ổn tối cao 


183 


Spinoza và NTLDĐ 


(5p38Sch) và cấu thành “sự vinh quang (glory) trong các 
Thánh kinh”.(Šp36Sch) 


Tình yêu Thượng Đề qua trí tuệ không chỉ đơn giản là niềm 
hân hoan trong tính khả niệm (intelligIbility) của sự vật. Nó 
là tình yêu Thượng Đề và tình yêu chính mình. Nó là “một 
hoạt động do đó Tâm lặng ngăm chính mình, với ý niệm 
Thượng Đề là nguyên nhân của nó tùy tùng. (5p36Dem) Đó 
là sự tiếp nhận hoàn hảo chính mình, tiếp nhận bắt kỷ sự 
vật nào xảy đến cho mình, một loại “an bình với chính 
mình.” (5p27) Nói theo thuật ngữ Phật giáo, đó là lối sống 
tự tại. Tri thức trực quan và đồng thời tình yêu Thượng Đề 
qua trí tuệ luôn luôn được tùy tùng bởi ý niệm về chính 
mình và về thân của một cá nhân như những thể tính vĩnh 
hằng thuộc Thượng Đề. (5p30, 5p36). 


Cứu rỗi (hay chúc phúc) không đơn giản chỉ bao hàm tri 
thức. Nó bao hàm một loại tri thức đặc biệt: ý thức và tình 
yêu tự thân cụ thể của một cá nhân như một biểu thức vĩnh 
hằng của quyền năng của Thượng Đề tự biến thái trong một 
cách thái tích cực yêu nguyên nhân của nó. 


Tình yêu Thượng Đề qua trí tuệ đi kèm theo tri thức trực 
quan là kích động chủ yếu tích cực sẽ khai hoa bất cứ khi 
nào chúng ta tri thức Thượng Đề, nghĩa là, thành công tự 
biết mình và trực quan những đam mê của chúng ta. Đó là 
đỉnh cao của hệ thông các trị liệu. Chúng ta hoàn toàn mãn 
ý trong trạng thái năng động-kích động ây — hạnh phúc. Đó 
là một kinh nghiệm có dính đến sự hiện diện của vĩnh hằng 
trong thời gian. Như thế, không có gì đáng ngạc nhiên khi 
Spinoza dành phần thứ hai trong Phần 5 Z7⁄¡cs để luận bàn 
về kinh nghiệm đó: “những sự vật liên quan đến trì tục 
(duration) của Tâm không có quan hệ với thân.” (5p20Sch) 


184 


Spinoza và NTLDĐ 


Đúc hạnh mà ta gọi là hạnh phúc là sự vượt quá thiện và 
xấu, ác, vượt quá nỗ lực hướng về ý thể (ideal), tích cực 
trong tri thức và cảm giác. Ở đây, Spinoza bàn về tính vĩnh 
hằng của tâm con người như đặc trưng bởi tri thức trực 
quan và tình yêu Thượng Đề qua trí tuệ. Một tâm như vậy 
là vĩnh hằng (5p31-33) và có thể xét xem “không quan hệ 
với sự tồn tại của Thân” như “một cách thái vĩnh hằng của 
tư lượng”. (5p40Sch) Không rõ “vĩnh hằng” phải hiểu như 
đối lập “trì tục” hay là cùng một nghĩa với tính bất tử 
(immortality) sau khi chết. Spinoza bảo rằng có “một phần 
của Tâm nhưng nhiên tồn tại”: trí tuệ (5p40Cor), tất nhiên 
là “tự ý thức” (self-conscious) và là “một cách thái vĩnh 
hằng của tư lượng” thuộc trí tuệ vô hạn vĩnh hằng của 
Thượng Đề (Sp40Sch). Trí tuệ đó “lưu lại” chừng nào nó 
tất yêu thuộc tính thể vĩnh hằng của tâm, là một phần riêng 
lẻ thực của trí tuệ vô hạn của Thượng Đề hay ý niệm, 
không giống như tính thể của thân. Theo Spinoza, chúng ta 
“khái niệm sự vật như hiện thực theo hai phương thức: 
hoặc chừng nào chúng ta khái niệm chúng như tôn tại liên 
quan một thời điểm và địa điểm nào đó hay chừng nào 
chúng ta khái niệm chúng như bao hàm trong Thượng Đề 
và tuân theo tính tất yêu của bản thân Thượng Đế. Tuy 
nhiên, những sự vật chúng ta khái niệm theo phương thức 
sau như đúng, hay thực, chúng ta khái niệm theo một 
phương diện của tính vĩnh hằng”. (5p29Sch) Chớ hiểu “tồn 
tại vĩnh hằng” ấy theo quan điểm một thời gian bất tận mà 
phải hiểu đó là một thực tại (a reality) — nghĩa là, một biểu 
thức cơ bản không thể ước lược của quyên năng của 
Thượng Đé, dù nó có một tôn tại hiện thực chỉ vài thời 
khoảnh trong một quãng đời. Tính vĩnh hằng, như vậy, 
không phải là đối lập trì tục, mà là những gì ở rong trì tục, 
hoạt động thuần túy. Nó là tự ý thức vui thích một biểu 
thức của quyền năng của Thượng Đé, hoàn toàn chấp nhận 
tự thân như một biến thái của Thượng Đề trong một thời 
khoảnh của và trong thời gian. Tình yêu Thượng Đề qua trí 


185 


Spinoza và NTLDĐ 


tuệ là sự tiến hành kinh nghiệm có ý thức “thể tính vĩnh 
hằng của chúng ta” trong thời gian. Einstein, thường tự cho 
mình là một SpinozIst, nói lại những kinh nghiệm vui thích 
và vinh quang phi thường đó như “cảm xúc tôn giáo vũ trụ” 
(cosmic religIous feeling). 


Bây giờ trở lại với câu hỏi ban đầu: Làm thế nào tri thức, 
đặc biệt là loại tri thức siêu hình học về Thượng ĐỀ và con 
người, được mô hình theo khoa học mới, có thể mang lại 
hạnh phúc? Câu trả lời dễ được chấp nhận là hoạt động của 
sự hiểu biết (trí năng) siêu hình-khoa học (scientific- 
metaphysical understanding) tự thân cấu thành lý thú của 
nó. Trong hoạt động xét xem sự vật dưới khía cạnh tính 
vĩnh hằng, chúng ta bỏ quên tất cả mọi rắc rối; và càng có 
khả năng tham gia vào hoạt động â Ấy, chúng ta càng tránh 
thoát những rắc rối rung động của đời sống thường ngày. 
Đề cho tri thức, đặc biệt là tri thức khoa học, sản sinh 
những kinh nghiệm niềm vui và tình yêu xem như những 
trạng thái hạnh phúc, tri thức không thê hiểu như một mẫu 
thông tin; nó phải trở thành thích đáng đối với cá nhân 
chúng ta. Tất cả chúng ta ai cũng biết rồi phải chết, nhưng 
điều đó không làm chúng ta hoảng sợ. Chúng ta biết rằng 
sự vật là những bộ phận của tự nhiên, nhưng “điều đó 
không kích động tâm của chúng ta cũng như khi điều đó 
được suy ra từ thể tính của bất kỳ sự vật đặc thù nào mà 
chúng ta bảo tùy thuộc Thượng Đế.” (5p36Sch) Và chỉ một 
tính chân “kích động tâm” mới có thể ảnh hưởng sâu đậm 
chúng ta. 


Spinoza viết những dòng cuối cùng trong E/iics biết rằng 
ông có thể không bao giờ thấy chúng được in. Ông thừa 
biết ông không viết cho một số đông, mà chỉ cho một số ít. 
Con đường dẫn đến hạnh phúc và cứu rỗi được trình bày 
trong đề cương của tác phẩm dốc gần như thắng đứng, 


186 


Spinoza và NTLDĐ 


không mấy hấp dẫn. Khi kết thúc, ông khuyên chúng ta 
đừng đề những chuyện như vậy gây chán nản. 

“Nếu con đường tôi chỉ ra dẫn đến mục tiêu ấy tuồng như 
rất khó, nhưng nó có thể tìm thấy được. Quả vậy, con 
đường â ây phải khó vì hiếm khi được phát hiện như thế; bởi 
vì nếu cứu rồi săn có trong tầm tay và có thể phát hiện mà 
không lao động mệt nhọc lớn, làm sao sự việc ây cơ hồ bị 
gần như tất cả mọi người bỏ quên? Hết thảy mọi sự vật cao 
quý đều vừa khó vừa hiếm.” (5p42Sch)!93 


III. Phương thức hiểu biết Spinoza: NTLDĐ 

Tất cả triết gia đều tìm cách giải thích (explanation). Tất cả 
triết gia đều tìm cách làm thế giới và vị trí của chúng ta 
trong đó trở thành khả niệm (intelligible). Nắm bắt những 
giải thích đó là hy vọng và hứa hẹn trường viễn của triết 
học. Không giống phần đông triết gia tưởng răng các giải 
thích sẽ chấm dứt tại một điểm nào đó, hoặc vì các năng 
lực nhận biết có giới hạn, hoặc vì tính ương ngạnh của 
chính ngay thế giới chấp nhận một số sự kiện phi giải 
(brute facts), Spinoza đặc biệt quả quyết cam kết về tính 
khả niệm của hết thảy mọi sự vật. Với Spinoza không có 
câu hỏi “tại sao?” nào mà không có câu trả lòi thích đáng. 


Cam kết của Spinoza về tính khả niệm tỏ ra đầy tham vọng, 
ít nhất về hai phương diện. Thứ nhất, không có sự kiện nào 
mà không có giải thích, mọi sự vật mang tính khả niệm. 
Thứ hai, sự kiện, trên nguyên tắc, chúng ta có thể nắm bắt 
được những giải thích ây. Tâm trí chúng ta đương nhiên bị 
hạn chế phần nào, hạn chế bao nhiêu sự vật chúng ta có thể 
nắm bắt đầy đủ. Nhưng sự hạn chế này là thuần định lượng, 
chẳng phải định tính. Tuy một số sự vật đặc thù có thể 
tránh khỏi nắm bắt bởi vì khả năng hữu hạn của chúng ta 
không giữ lại trong tâm trí nhiều sự vật một cách rõ ràng, 
nhưng do tại bản thân không có sự vật nào tâm con người 
không thể tiếp cận. Quả vậy, đối với Spinoza, tri thức của 


187 


Spinoza và NTLDĐ 


chúng ta về thế giới đúng là cùng một loại với hình thức tối 
hảo của tri thức, loại tri thức Thượng Đê hưởng thụ. 


Tham vọng nói trên không luôn luôn thực hiện được; tuy 
nhiên, triết học SpInoza được xem như một cứ điểm chống 
học thuyết phi lý tính (irrationalism) hay một thử thách đối 
với các phương thức làm triết học một cách tự mãn 
(complacent ways of doing philosophy). Tính tính khiết 
(không pha trộn) của cam kết của Spinoza. về giải thích có 
thể biểu đạt tốt nhất theo quan điểm cam kết về Nguyên tắc 
Lý do đủ và về chủ nghĩa tự nhiên. Trước hết hãy luận bàn 
vê Nguyên tắc Lý do đủ (viết tắt: .NTLDĐ), nguyên tắc 
theo đó mỗi sự kiện, mỗi sự vật tồn tại đều có một giải 
thích. Giải thích một sự kiện là đủ để cho phép chúng ta 
thấy tại sao sự kiện đứng vững. Nếu giải thích một sự vật 
không đủ, thời diện nào đó của sự vật vẫn cứ không được 
giải thích, vẫn bất khả niệm. Như thế NTLDĐ là hiện thân 
của cam kết của Spinoza về tính khả niệm. 


Cam kết của Spinoza về NTLDĐ xuất hiện rõ ràng nhất là 
trong Ip11d2: “Với mỗi sự vật thời phải được chỉ định một 
nguyên nhân hay lý do, cho cả hai, tồn tại và phi tồn tại của 
ó.” (For the existence or non-existence of everything there 
must be a cause or reason). Nguyên tắc này mạnh bởi vì đòi 
hỏi không chỉ cho sự tỒn tại mà còn cho cả ph tồn tại. 
NTLDĐ còn xuất hiện trong 1a2: “Những gì không thể 
khái niệm thông qua một cái khác thời phải khái niệm 
thông qua tự bản thân.” (That which cannot be conceived 
through another must be conceived for 1tself). Theo 
SpInoza, khái niệm một sự vật tức là giải thích nó. Như thế, 
khi tiền giả định trong 1a2 rằng mọi sự vật có thê khái niệm 
thông qua cái gì đó, Spinoza tiền giả định mọi sự vật đều có 
thể được giải thích, và ông quả đã xây dựng ý tưởng khả 
niệm tính tại trung tâm của hệ thống siêu hình học của ông. 


186 


Spinoza và NTLDĐ 


Cam kết của Spinoza về NTLDĐ nhanh chóng dẫn đến cam 
kết về thuyết tự nhiên. Ở đây, theo SpInoza, thuyết tự nhiên 
có nghĩa là luận đề về mọi sự vật trong thế giới vận hành 
cùng theo những quy tắc giống nhau. Đề hiểu biết thuyết tự 
nhiên của Spinoza hãy tập trung vào sự tương phản nổi 
tiếng mà Spinoza mô tả giữa cách giải thích của ông về 
rung động hay kích động với cách của Descartes trước ông. 
Những ai tin theo Descartes thường xem những kích động 
và cách sống của con người không phải là những sự vật tự 
nhiên, tuân theo những quy luật chung của Tự nhiên, mà là 
những sự vật ở bên ngoài Tự nhiên. Quả vậy, họ xem con 
người trong Tự nhiên như một lãnh địa bên trong một lãnh 
địa. Vì họ tin con người nhiễu loạn thay vì tuân theo trật tự 
của Tự nhiên. 


Spinoza tiếp tục trong Lời nói đầu Phần 3 của E/¡cs tuyên 
bố rõ ràng nhất quan điểm của ông về vị trí của con người 
trong Tự nhiên, và chúng ta có thể xem đó là tuyên ngôn 
của ông về thuyết tự nhiên: “Không có gì xảy ra trong Tự 
nhiên mà ta có thể cho đó là một khuyết điểm ở trong đó, vì 
Tự nhiên luôn luôn là như vậy, hiệu quả và năng lực hoạt 
động của Tự nhiên bất cứ ở đầu cũng như vậy, nghĩa là, 
những quy luật và quy tắc của Tự nhiên theo đó tất cả sự 
vật phát sinh và biến đổi từ hình thức này sang hình thức 
khác, luôn luôn và bất cứ ở đâu cũng như vậy, tức là, thông 
qua những quy luật và quy tắc phổ biến của Tự nhiên.” 


Con người và tất cả những gì còn lại trong Tự nhiên không 
được giải thích theo những đường lối khác nhau. Chúng 
vận hành tuân theo cùng chung những quy luật giống nhau. 
Một sự thống nhất các nguyên tắc giải thích là trung tâm 
của thuyết tự nhiên của Spinoza về tâm lý học: tâm lý học 
con người được chỉ phối bởi cùng chung những nguyên tắc 
căn bản với đá, với chó và với những cái bàn. Không có 
những nguyên tắc mới nào cần đến đề giải thích tâm lý học 


189 


Spinoza và NTLDĐ 


con người dầu thế nào đi nữa. Nói tổng quát, thuyết tự 
nhiên của Spinoza là quan diểm cho rằng trong thực tại 
không có những điểm rẽ phi pháp giải thích hoàn toàn khác 
nhau hai loại sự vật khác nhau. 


Tại sao SpInoza cho là phi pháp trường hợp hai loại sự vật 
khác nhau có thê giải thích hoàn toàn khác nhau? Trả lời: 
Ông bác bỏ quan điểm cho rằng con người nhiễu loạn thay 
vì tuân theo trật tự của Tự nhiên. Đó là vì con người và 
những hành vi của chúng quan hệ theo phương thức nào đó 
với những gì còn lại của thực tại không thê hiểu biết theo 
quan điểm các quy luật phố biến. 


Như thế phải giải thích các quy luật phố biến ấy như thế 
nào? Trước hết, điềm quan trọng là đối với SpInoza, các 
quan hệ phải khả thể giải thích. Đó là một yêu cầu áp đặt 
bởi nguyên tắc Lý do đủ. Nhưng, một lần nữa, hỏi làm thế 
nào để giải thích quan hệ? Nói chung, với Spinoza, bất cứ 
khi nào có một lãnh địa trong một lãnh địa, nghĩa là, khi 
nào có hai loại sự vật vận hành tùy theo các nguyên tắc 
khác nhau và hỗ tương quan hệ theo một phương thức nào 
đó, thời những phương thức theo đó các sự vật hỗ tương 
quan hệ đều là những nhiễu loạn, và cuối cùng, phi giải, tức 
là, chúng sẽ vi phạm nguyên tắc Lý do đủ. Như thế, thuyết 
tự nhiên của SpInoza là khởi động bởi sự dứt khoát hợp lý 
không chấp nhận có những sự kiện phi giải. 


Trong sự chuyền từ NTLDĐ đến sự bác bỏ theo thuyết tự 
nhiên một số điểm rẽ trong thực tại, chúng ta có thê thấy rõ 
NTLDĐ khởi động một chiều hướng đi đến thống nhất. 
NTLDĐ mau lẹ phát động sự thống nhất theo thuyết tự 
nhiên các quy luật có chức năng chi phối một số sự vật. 
Ngoài ra, NTLDĐ còn kích lệ nhiều sách lược khác về sự 
thống nhất và sự bác bỏ theo thuyết tự nhiên nhiều điểm rẽ 
khác. NTLDĐ của Spinoza quyết định làm sụp đồ sự phân 


190 


Spinoza và NTLDĐ 


biệt giữa các tính chân tất yếu và tính chân khả thể, tức là 
thuyết tất yếu của Spinoza cho rằng hết thảy mọi tính chân 
đều là tính chân tất yếu. NTLDĐ cũng quyết định với 
SpInoza, quan hệ nhân quả vả tồn tại của một thuộc tính nơi 
chủ thể, tất cả như nhau cùng một hiện tượng. 


Thông thường, những thống nhất như trên biểu lộ sự sử 
dụng hai mặt NTLDĐ, đặc điểm của thuyết duy lý của 
SpInoza. ĐỀ minh họa sự sử dụng hai mặt NTLDĐ, hãy xét 
xem trường hợp quan hệ nhân quả. Hầu giải thích những gì 
là quan hệ nhân quả, chúng ta phải có khả năng giải thích 
những gì là một sự vật làm nhân cho một sự vật khác. Sự 
nhấn mạnh về một giải thích quan hệ nhân quả đòi hỏi quan 
hệ nhân quả phải khả niệm. Đó là sự sử dụng mặt thứ nhất 
của NTLDĐ. Trong Phần 2 Ethics, Spinoza đại khái giải 
thích: Với a làm nhân cho b, không gì khác hơn là với a 
làm cho b khả niệm, với a giải thích b. Nếu quan hệ nhân 
quả là cái gì đó vượt quá sư giải thích thời những gì bao 
hàm trong quan hệ nhân quả? Chúng ta sẽ giải thích quan 
hệ nhân quả như thế nào? Sự phân tích quan hệ nhân quả 
theo quan điểm giải thích hay khả niệm tính là sự sử dụng 
mặt hai của NTLDĐ. Như thế, quan hệ nhân quả được giải 
thích theo quan điểm của ý tưởng về bản thân của giải 
thích, nó được làm thành khả niệm theo quan điểm của ý 
tưởng về bản thân của khả niệm tính. Ở đây, ta thấy ý 
tưởng về khả niệm tính tăng gấp đôi khi trở lại trên chính 
nó: một hiện tượng cho được giải thích theo quan điểm bản 
thân của giải thích. Sự sử dụng hai mặt của NTLDĐ xâm 
nhập triết học Spinoza. Như vậy, Spinoza tìm nguyên nhân 
cho ý thức và biểu tượng theo quan điểm bản thân của khả 
niệm tính; ông tìm nguyên nhân cho thiện lương, chính 
nghĩa, và quyền năng theo quan điêm bản thân của khả 
niệm tính; ông tìm nguyên nhân cho những hiện tượng then 
chốt đương hiện trong tâm lý học của ông theo quan điểm 
bản thân của khả niệm tính. Quả vậy, theo ông, ngay bản 


191 


Spinoza và NTLDĐ 


thân của tồn tại cũng phải được giải thích theo quan điểm 
bản thân của khả niệm tính. Với Spimoza, tôn tại là khả 
niệm (to be is to be intelligible). Đó là phát biểu cơ bản 
nhất của thuyết duy lý của Spinoza, và là ví dụ cơ bản nhất 
của sự sử dụng hai mặt NTLDĐ. Sự sử dụng hai mặt 
NTLDĐ là chìa khóa để giải tỏa nhiều bí ân trong hệ triết 
học của SpInoza. 


E. NTLDĐ: một chủ đề của Ehics. 

Trong #⁄//cs, chủ đề NTLDĐ, những luận chứng của 
Spinoza được trình bày chậm và tỉ mỉ. Phần lớn của sách 
bao gồm một đường dài các mệnh đề; mỗi mệnh đề đưa 
luận chứng ra từng ít một. Mỗi một mệnh đề giống như một 
khối xây dựng được chế tạo rất cân thận đem thêm vào 
nhằm xây dựng một học thuyết không phái sinh từ những 
giả thiết mà hoàn toàn đặt cơ sở trên lý tính. Đề thực hiện 
điều đó Spinoza sử dụng phương pháp tiên đề (axiomatic 
method). #//cs được hình thành theo mô hình #Jemenrs 
của Euclid, viết trong khoảng năm 300 TCN. E/emems là 
công trình toán học có ảnh hưởng nhiều nhất; đến nay, nó 
được dùng làm căn bản cho hình học. Giống Euclid, 
SpInoza khởi đầu với một số định nghĩa tất nhiên là có tính 
chân (đúng), và tiếp tục suy diễn triết học của ông từ đó. 
Làm như vậy là vì Spinoza muốn học thuyết của ông đạt 
đến mức xác tín (Gewissheit) của toán học. 


Các mệnh đề trong #//ics đọc giống công thức toán học, 
bởi vì chúng theo từng dòng lý luận một cách hợp lý cho 
đến kết luận. Chúng ta tin rằng đó là mục tiêu của Spinoza 
viết về thế giới và con người, nhưng đồng thời không 
truyền giảng giáo điều hay phục vụ lợi ích riêng của ông. 
Chẳng khác nào Spinoza tự thanh tây mọi sự nhằm lẫn và 
sử dụng không gì khác ngoài lý tính của chính ông để minh 
tưởng về những khía cạnh sâu sắc nhất của thực tại và thiết 
lập một hệ thống từ đó. Có kẻ bình luận cho rằng SpInoza 


192 


Spinoza và NTLDĐ 


tìm mọi cách để quên mọi thứ làm ông thành con người hầu 
tiếp cận một trạng thái lý tính tuyệt đối. Chắc chắn Spinoza 
không đồng ý. Ông tin rằng tâm trí con người là do lý tính 
câu tạo và vì vậy đặt cơ sở của tư lượng hoàn toản trên lý 
tính tức là có nhân tính nhiều hơn là không đặt. 


Nhằm tìm hiểu học thuyết về Thượng Đề của Spinoza 
chúng ta hãy xét xem bản thể luận của ông như thế nào. Tại 
trung tâm bản thể luận ấy là niềm tin của Spinoza vào một 
hữu thể tuyệt đối vô hạn mà ông gọi là Thượng Đế. Nhưng 
tuyệt nhiên đó không phải là một niềm tin tôn giáo. Spinoza 
dùng một phương pháp tiên đề để đặt cơ sở của từng bước 
lập luận của ông trên lý tính. Ông dùng lý tính để chứng 
minh khái niệm của ông về Thượng Đề nhất định phải tồn 
tại và là một giải thích về chính ngay sự tồn tại. 


Thượng ĐỀ của SpInoza được hiểu là một thay thế Thượng 
Đề của Do thái-Kitô giáo, một thay thế không phát sinh từ 
lòng tin, mà theo Spinoza sinh khởi từ phương pháp khoa 
học chính xác nhất: toán học. Spinoza rất thất vọng về 
đường lỗi tôn giáo trình bày Thượng Đề như một trọng tài 
tối chung của mọi sự vật, trong khi Thượng Đề đồng - thời ở 
một nơi nào khác, luôn luôn một nơi nào ngoàải tầm nắm bắt 
của con người và những câu hỏi của chúng về bản thể của 
vũ trụ. Như thế, Thượng Đề chăng bao giờ cần phải giải 
thích điều gì cho con người, bởi vì Thượng Đề ở ngoài tầm 
nắm bắt của con người, luôn luôn ở nơi nào đó sâu thắm 
hơn, căn bản hơn. Không hài lòng với một quan niệm như 
vậy về Thượng Đế, Spinoza xây dựng một hệ thống tự 
nhiên dựa trên giả định phải có cái gì đó làm khối xây dựng 
căn bản cho toàn thực tại, và cái đó phải là Thượng Đề. 
Như thế Spinoza dồn khái niệm về Thượng Đề vào một 
gÓC; không có gì sâu thăm hơn, căn bản hơn ở đăng sau. 
Bắt luận Thượng Đề là gì, chúng ta phải tìm thấy Thượng 
Đề ở đây. Từ cách lĩnh hội khối xây dựng căn bản của thực 


193 


Spinoza và NTLDĐ 


tại như thế, SpInoza xây dựng một hệ thống để lĩnh hội vũ 
trụ. 


Spinoza tin rằng chúng ta không sống trong một thế giới 
trong đó các luật tự nhiên đều dễ biến cách. Nghĩa là, các 
luật tự nhiên đều phố biến và do đó, phải ứng dụng được 
trong mọi tình huông khả hữu. Nói như thế tức là nói ngay 
cả Thượng Đề không ở trên khoa học. Khoa học đã tự 
chứng có mặt khắp nơi, và vì vậy chúng ta phải giải thích 
Thượng Đề phù hợp với điều đó. Thượng Đề không rút lui 
vào trong một khu tâm linh tính trong khi con người phát 
hiện những quy luật vĩnh hằng của vũ trụ. Thượng Đề là 
những quy luật đó. 


Cách tiếp cận của Spinoza rất mới lả bởi vì vào thời ấy (và 
vẫn còn cho đến nay) thần linh và khoa học bất tương dung 
vì không thể khảo sát thần linh theo phương pháp khoa học. 
Một số luận chứng chủ trương Thượng Đề là trên hết, thậm 
chí là thần của toán học, nghĩa là Ngài có thể đổi câu trả lời 
thành 1+I nếu Ngài muốn. Spinoza không đồng ý: ông 
khăng định Thượng Đề không phải trên hết, Thượng Đề /à 
tât cả. 


Với Spinoza, thánh kinh phải được xem giống như bắt kỳ 
tập trước tác nào nhắm vào một số độc giả đặc thù vào một 
thời gian đặc thù. Thái độ không thừa nhận địa vị đặc biệt 
của thánh kinh chỉ là một phản ánh của chủ nghĩa tự nhiên 
của SpInoza. Theo giáo sư Della Rocca, đây là một nỗ lực 
tự nhiên hóa thần linh (naturalize the divine). Điều đáng 
chú ý là mặc dầu mục tiêu là đề khởi một Thượng Đề mang 
tính tự nhiên, Spinoza cuối cùng phản ánh Do thái-Kitô 
giáo tuyên bố Thượng Đề là vĩnh hằng, vô hạn và tùy thuận 
phương thức “thần của lý tính” của Thương Đề thời chúng 
ta có thể đạt được sự cứu rỗi và hạnh phúc. 


194 


Spinoza và NTLDĐ 


Trong Spinoza, thế giới nội tại (immanent world) thừa 
hưởng trạng thái thần linh và nhiều phẩm tính của Thượng 
Đề siêu việt đã chết. Tự kỷ nguyên nhân, thế giới này là 
vĩnh hằng và vô hạn (cả về lượng và về hoàn mỹ). Sự tồn 
tại của nó tất nhiên tùy thuận thể tính của nó, được chỉ phối 
bởi những quy luật có định và vĩnh hằng, và khả niệm toàn 
bộ. Với nhân mệnh, con người tồn tại ' trong Thượng Đế” 
và chia sẻ cùng chung trong tính hợp lý phổ biến (in the 
same universal rationality) do đó cuối cùng nó có thể vươn 
lên trên tính hữu hạn của nó và thực hiện tính vĩnh hằng 
trong sự tồn tại thế tục của nó. 


Vũ trụ nhân quả 

Thay vì biện hộ cho một quan điểm về thế giới căn cứ vào 
các nhu cầu cá nhân, SpInoza muốn lĩnh hội vũ trụ căn cứ 
trên một trật tự thần linh vĩnh hằng. Niềm tin của SpInoza 
vào một vũ trụ có trật tự không gì khác hơn là niềm tin đã 
phát sinh hình học Euelid. Spinoza giả thiết mọi sự vật 
trong vũ trụ đều có thể giải thích theo phương thức tính 
nhân quả, nghĩa là, mọi sự vật phải có một nguyên nhân 
đến từ chính ngay sự vật, hoặc từ một nguồn bên ngoài. 
“Với mọi sự vật một nhân hay lý do cần phải được chỉ định 
hoặc cho sự tồn tại của nó hoặc cho sự ph tồn tại của nó 
(...) Bây giờ lý do hay nhân đó phải được chứa trong bản 
tính tự nhiên của sự vật hay ở bên ngoài.”!9 Cách Spinoza 
lĩnh hội vũ trụ như vũ trụ trong đó mọi sự vật đều có thể 
giải thích theo phương thức tính nhân quả thường được 
xem như cách lĩnh hội theo Nguyên tắc Lý do đủ, một cụm 
từ do Leibmiz đặt ra, tuy nhiên ý niệm có thể truy trở lại do 
Aristotle. Cách lĩnh hội như vậy thâm nhập khắp mọi thảo 
luận trình bày trong #fhes. 


Spinoza chọn cách trình bày luận cứ của ông theo một lối 
gân giông phương cách dùng tiên đề đề luận chứng '“”. Một 
hệ thông tiên đê khởi đầu với một tập hợp định nghĩa và từ 


195 


Spinoza và NTLDĐ 


đó suy diễn các mệnh đề. Toàn hệ thống dựa trên giá trị 
(validity) của các định nghĩa; nếu định nghĩa sai lầm thời 
những mệnh đề suy diễn từ đó cũng sai lầm. Vì vậy, chúng 
ta phải tìm hiểu Spinoza đề ra các định nghĩa như thế nào 
và làm sao ông biết chúng là chính xác. 


Mở đầu phần I của #/Jics Spinoza tiến dẫn ba khái niệm 
trọng yếu trong cách ông giải thích về Thượng Đề, vũ trụ, 
và vạn sự. Đó là bản thê (substance), thuộc tính (attribute) 
và cách thái (mode). Những khái niệm ấy cung cấp cho 
người đọc một từ vựng cân thiết cho sự lĩnh hội các thảo 
luận của Spinoza. Spinoza tiến dẫn những khái niệm ấy 
dưới dạng các định nghĩa nhưng trong #//cs ông không 
bao giờ giải thích một cách rõ ràng tại sao ông chọn sử 
dụng các khái niệm ấy. Phần I của Ethics trình bày chứng 
minh của Spinoza về giá trị của các khái niệm ấy. Không 
thể đưa các chứng minh ra khỏi một toàn cảnh (context) vì 
chúng là một phần của các thảo luận sử dụng tiên đề của 
Spinoza. Bởi thế cho nên chúng ta phải tìm hiểu Spinoza 
lĩnh hội thế giới như thế nào để biết rõ tư tưởng của ông khi 
ông viết về bản thẻ, thuộc tính hay cách thái. 


Nguyên tắc Lý do đủ 

Hầu giải thích vì sao Spinoza tin Thượng Đề phải tất nhiên 
tồn tại, chúng ta cần khảo sát nguyên tắc Lý do đủ. Mặc 
dầu không gọi tên Nguyên tắc Lý do đủ, Spinoza trình bày 
nguyên tắc ầy trong các tiên đề ở Phần [ của Ethics. 
Nguyên tắc ây là một trong số các nguyên tắc căn bản (nếu 
không phải là nguyên tắc căn bản) của chính ngay lôgic. Nó 
phát biêu rằng mọi sự vật phải có một nguyên nhân. 


Trước hết, cần biết với Spinoza từ “nguyên nhân” (hay 
ngắn gọn hơn, “ Thân”) biểu thị những gì. Theo giáo sư Don 
Garrett, trong tiểu luận  Ấ$%ioza's “Omtological” 
Argumemt, “X là nhân của Y”, trong cách dùng của 


196 


Spinoza và NTLDĐ 


Spinoza, nên hiểu tốt nhất có nghĩa là “X nêu ra (ít nhất 
một phần) lý do của sự tỒn tại hay bản chất của Y”.!? 
Chính từ cái cốt lõi căn bản đó của bản thân lôgic mà 
Spinoza khởi đầu, và từ điểm khởi đầu đó Spinoza có thể 
Suy diễn ra 77 hượng Đề là chính ngay sự tồn tại. Nói khác, 
Spinoza phân tích bản chất của tri thức để đạt tri thức về 
bản chất của thực tại. Nghĩa là, Thượng Đề là cấu phần của 
mọi sự vật tồn tại, cơ sở của mọi sự vật, và do đó là nguyên 
nhân của mọi sự vật. (Sẽ giải thích vì sao Spinoza tin như 
vậy trong đoạn văn kế tiếp). 


Nguyên tắc Lý do đủ có nghĩa là mọi sự vật trở nên tồn tại 
phải có một lý do. Đó là nên tảng của triết học Spinoza, và 
cũng là lý do tại sao Spinoza trình bày nó theo phương cách 
tiên đề. Nếu tin theo Spinoza và chấp nhận một nguyên tắc 
hoàn toàn về quan hệ nhân quả thời chúng ta phải đối điện 
với một tồn tại, nơi mà mọi biến cố tất nhiên phải trước bởi 
một biến có khác là nhân của nó. Spinoza đề xướng một vũ 
trụ hạn chế bởi những quy tắc theo phương thức một chuỗi 
vô hạn các biến cố tương hỗ quan hệ nhân quả. 


Bản thể 
Theo Nguyên tắc Lý do đủ mọi sự vật cần một nguyên 
nhân, nhưng như thế những gì là nguyên nhân đầu? Những 
øì là nguyên nhân của ngay sự sáng tạo? Vũ trụ khởi đầu 
như thế nào nếu luôn luôn cần phải có một biến cố trước 
đó? Nhằm giải đáp, hãy xem xét tìm hiểu những gi cuối 
cùng cấu tạo nên bản chất tồn tại. Theo Spinoza cấu phần 
cơ bản nhất trong bất kỳ đối tượng nào là chính ngay sự tồn 
tại. Nếu chúng ta gỡ bỏ chất lượng tồn tại (bất luận là thứ 
øì) [quality of existence] nơi bất kỳ sự vật nào thời sự vật 
ây không thê tồn tại; do đó chất lượng tồn tại phải là yếu tố 
cầu thành của bất kỳ đối tượng cho nào. Như thế có nghĩa 
là câu hỏi “những gì là nguyên nhân đầu?” thật sự là một 
câu hỏi về “những gì là nguyên nhân của bản thể tồn tại?” 


197 


Spinoza và NTLDĐ 


Spinoza tiếp cận câu hỏi về bản thê tồn tại bằng cách khăng 
định tất phải có cái gì đó đặt chất lượng tồn tại vào trong 
những đôi tượng hiện hữu. Đặt tên cho cái gì đó Spinoza 
chọn chữ swbs/azia, một từ Latin, phiên dịch là “n#ững gì 
là bản thể” (that which is underlying; những gì là cơ sở). 
Từ khái niệm về bản thể, kế tiếp suy ra tính năng của nó là 
tồn tại. Nó chưa bao giờ khởi sự tồn tại nhưng luôn luôn 
tồn tại như thế. Tức muốn nói rằng không hề có Sự bắt đầu 
và bản thê không có ngoại nhân, bởi vì không giống mọi sự 
vật khác về tồn tại, bản thể là ứ kỷ nguyên nhân (self- 
caused). Bản thê là đơn nhất bởi vì không giông mọi sự vật 
khác hiện hữu, nó không phải là một khâu nôi (móc xích) 
trong chuỗi nhân quả. Phải hiểu nó như chất liệu cấu tạo 
chuỗi. Bản thê là mọi sự vật tồn tại. 


Spinoza có câu trả lời câu hỏi làm thế nào một thế giới đa 
hình đa dạng có thể do nguyên nhân là một loại bản thể đơn 
nhất. Để chứng minh chỉ có duy nhất một bản thể, Spinoza 
nỗ lực luận chứng cho thấy tất cả các khả thể khác đều bất 
khả hữu trong thực tế, bằng cách trình bày quan điểm của 
những nhà duy vật như một phản luận cứ. Các nhà duy vật 
chủ trương vật chất bao gồm những thành phần và có thể 
chia được “Š, trong khi Spinoza xem vũ trụ như vô hạn và 
bất khả phân chia bởi vì ông tin bản thể không thể chia 
được. !? Các nhà duy vật không đồng ý. Họ bảo mọi sự vật 
đều có thê quy giản về những đơn vị khả định lượng, và do 
đó không thê có duy nhất một bản thể. “Nếu một độ dài vô 
hạn được đo bằng /ecí, nó phải bao gồm một số vô hạn J®ei; 
và nếu nó được đo bằng inches, nỗ sẽ bao hàm một sô vô 
hạn /mches. Như vậy một số vô hạn sẽ mười hai lần lớn hơn 
một số vô hạn khác.”1!0 


Các nhà duy vật tin rằng bản thể vật chất phải được chi 
phối bởi Tất TP hợp quy tắc, và một hữu ?hể khả dĩ hoàn 
hảo tối cao!!! phải gia công theo một tập hợp quy tắc khác. 


196 


Spinoza và NTLDĐ 


Điều đó chứng tỏ không thể có duy nhất một bản thể, mà 
đúng hơn là phải có ít nhât một bản thê thân linh hoàn hảo 
và một bản thê vật chât bao gôm những thành phân. 


Theo Spinoza, luận cứ của các nhà duy vật không có giá trị 
bởi vì không thể đo lường một số lượng vô hạn (nfinite 
quantity).!!? Trên đây, ta thấy Spinoza suy diễn ý niệm về 
một bản thể đơn nhất từ Nguyên tắc Lý do đủ. Chúng ta 
biết chỉ có duy nhất một bản thể tại vì nêu bản thể là bất kỳ 
sự vật nào khác với thành phần cơ bản nhất của sự tỒn tại 
thời chúng ta có thể phân chia bản thể về mặt lý thuyết. 
Như thế, có nghĩa là, bản thể lý thuyết đó bao gôm nhiều 
bộ phận cơ bản, và vì vậy, không thể là “những gì là bản 
thể”, “những gì là cơ sở”. 


Sự việc như thế, theo Spinoza, không thể xảy ra. Lý đo: nếu 
bản thể có thể phân chia, những thành phần của bản thê 
hoặc giữ lại hoặc không giữ lại tính năng của bản thể. Nếu 
giữ lại, thời một bản thê sẽ là nguyên nhân của một bản thể 
khác, như thế thời theo Spinoza là không thể được (sẽ thảo 
luận về vấn đề này trong phần sau). Mặt khác, nếu thành 
phần đánh mất tính năng của chúng như bản chất thời 
chúng không có nguyên nhân nào, tất nhiên chúng không 
thể tồn tại. Theo Spinoza, như thế cũng không thê được bởi 
vì bản chất là nhất định phải tồn tại. Vì mọi trường hợp khả 
hữu đều không thể được cho nên Spinoza kết luận bản thê 
không thê phân chia. !!3 


Thuộc tính và cách thái 
Theo trên, hết thảy mọi đối tượng tồn tại trong vũ trụ phải 
chia sẻ tính năng định nghĩa của tồn tại (defining feature of 
existence) mà bản thể là nguyên nhân, một đối tượng thiếu 
chất lượng ấy sẽ không tồn tại. Chúng ta biết rằng bản thể 
là sự vật đơn nhất vô hạn. Mặc dầu vậy, chúng ta kinh 
nghiệm một thế giới không xuất hiện cho chúng ta như 


199 


Spinoza và NTLDĐ 


đồng dạng (gleichförmig) [không biến cách]. Đúng hơn, thế 
giới trông giông như một sưu tập (collection) các đối tượng 
tách biệt. Chỉ có một cách giải thích duy nhất điều này là 
bản thể có khả năng tồn tại dưới hình thức của tất cả đối 
tượng riêng lẻ. Spinoza xác định hết thảy mọi đối tượng 
riêng lẻ đều là biến cách (3Š; modification; chữ “cách ở 
đây là chữ cách trong “cách mạng”) của cùng một bản 
thể.!' Vì thế cho nên ông gọi sự vật riêng lẻ là cách thái 
(mode)''Š, như trong “các cách thái của bản thể” (modes of 
substance). 


Một số cách thái biểu hiện thông qua các loại tồn tại khác 
nhau. Với người, có ít nhất hai thể loại tồn tại: M⁄ở rộng 
(Extension) [thể loại tồn tại liên quan đến tất cả sự vật] và 
Từ tưởng (Thought) [thê loại tồn tại liên quan đến tất cả ý 
niệm]. Theo Spinoza, con người phân loại sự vật tùy theo 
thê loại tồn tại của một cách thái họ có thể nhận thức. 
Spinoza gọi những phân loại tồn tại khác nhau đó là /h„ộc 
tính (attributes).!'° Trên quan điểm vĩnh hằng, đối với 
chúng ta, mọi sự vật là một biểu hiện của bản thể và xuất 
hiện cho con người dưới dạng thức cách thái khác nhau. 


Thượng Đế 
Spinoza tin ở phiếm thần luận (pantheism), thuyết triết học 
cho rằng thần linh và thế giới tự nhiên là một. Nói khác, 
phiếm thần luận là niềm tin Thượng Đề là tất cả sự vật. 
Spinoza định nghĩa “Thượng Đề như Tôn tại tuyệt đối vô 
hạn, nghĩa là, bản thể bao gôm vô hạn thuộc tính, mỗi một 
thuộc tính biểu hiện thê tính vĩnh hằng và vô hạn.”!!” Theo 
trên, chúng ta biết được phải tồn tại một bản thể đơn nhất. 
Để xét xem tìm hiểu quan điểm của Spinoza về Thượng 
Đế, chúng ta phải tìm xem bản thê đơn nhất ấy là vô hạn. 
Nhằm chứng minh bản thể phải vô hạn, luận cứ của 
Spinoza là bất cứ sự vật nào cũng phải hoặc hữu hạn hoặc 
vô hạn; và bản thể phải tồn tại như cái gì đó vô hạn bởi vì 


200 


Spinoza và NTLDĐ 


nó không thể tồn tại như hữu hạn. Theo SpInoza, một sự 
vật hữu hạn là một sự vật bị hạn chế bởi cái gì đó: “Một sự 
vật được cho là hữu hạn trong bản thân chủng loại của nó 
khi nó có thể bị hạn chế bởi một sự vật khác đồng tánh. Ví 
dụ, một thân xác được cho là hữu hạn bởi ví chúng ta luôn 
luôn có thể cấu tưởng một thân xác khác lớn hơn nó. Cũng 
như vậy, một tư tưởng bi hạn chế bởi một tư tưởng khác. 
Nhưng thân xác không bị hạn chế bởi tư tưởng, cũng như 
tư tưởng không bị hạn chế bởi thân xác.”!!8 


Như thế, một sự vật vô hạn là một sự vật không thể hạn 
chế. Nghĩa là, nếu bản thể phải là hữu hạn tất nhiên có cái 
gì đó hạn chế nó. Nhưng thử hỏi những gì có thể hạn chế 
bản thể? Nếu có cái gì đó, thời nó phải đồng tánh với bản 
thể, nghĩa là, nó phải là một bản thể thứ hai. Nhưng 
Spinoza bảo không thể có một bản thể thứ hai bởi vì chăng 
có một cái gì có thê là nguyên nhân của một bản thể thứ hai 
như vậy. 


Muốn hiểu Spinoza nghĩ như thế có đúng hay không, ta cần 
tra cứu những quy tắc nào chi phối các quan hệ nhân quả. 
Theo SpInoza, các sự vật phải có cái gì đó chung thời mới 
có một quan hệ nhân quả nào đó giữa chúng. “Khi các sự 
vật không có gì chung, sự vật này không thể là nguyên 
nhân của sự vật kia.”!!? Kết luận được như thế là vì 
Spnoza lĩnh hội Thượng Đề như chính là bản thân tồn tại, 
và vì vậy Thượng Đề phải là một phần của mọi sự vật, có 
nghĩa là, tất cả tồn tại đều đến từ Thượng Đề bỏi vì Ngài là 
bản thân tồn tại. Điều kiện tiên quyết để bất kỳ sự vật nào 
tồn tại là Thượng Đề, xem như câu phần của tồn tại. 
Spinoza luận chứng rằng bởi vì Thượng Đề có cái gì đó 
chung với hết thảy mọi cách thái hiện hữu, cho nên những 
sự vật nào không có gì chung không thể tương hỗ nguyên 
nhân. 


201 


Spinoza và NTLDĐ 


Bởi vì bất luận thứ gì có thể là nguyên nhân của một bản 
thể thứ hai tất phải có cái gì chung với nó, cho nên Spinoza 
tuyên bố một nguyên nhân như thế không thể tôn tại. 
Thượng Đóé, theo Spinoza, là bản thể duy nhất, vì Ngài là 
một bản thê tự kỷ nguyên nhân tất yêu hầu để giải thích bản 
thân tồn tại; và không cần phải có hai hay nhiều hơn bản 
chất. Một bản thê lý thuyết thứ hai cũng không thê tự kỷ 
nguyên nhân bởi vì bản thể chủ yếu không có hạn chế, 
nghĩa là, một bản thể thứ hai buộc phải đồng tánh với bản 
thể chủ yếu và đồng thời tách biệt với nó. Trong trường 
hợp một bản thể thứ hai đồng tánh với bản thể chủ yếu 
trong mọi khía cạnh thời nó hiện là bản thê chủ yếu, do đó 
không thê hạn chế nó. Nếu có một bản thể thứ hai thời bản 
thể hay các cách thái của bản thể là nguyên nhân của nó. Lý 
do: mọi sự vật tồn tại phải thuộc một trong hai thể loại: 
“trong vũ trụ không có gì tồn tại ngoại trừ bản thê và những 
kích động của nó.”!? Spinoza phủ nhận tất cả những 
trường hợp đó. Một bản thể không thể do một cách thái là 
nguyên nhân tại vì các cách thái theo định nghĩa là những 
biểu hiện của bản thể. Nếu cách thái có thể sinh khởi bản 
thể, chúng không còn là cách thái nữa. Như vậy có nghĩa là, 
bản thể phải trước các cách thái: “bản thể theo tự nhiên là 
trước những kích động của nó.”!?! Bản thể cũng không thê 
là nguyên nhân của bản thể thứ hai này, bởi vì nếu bản thê 
thứ hai tồn tại, nó phải có thể phân biệt được với bản thể 
chủ yếu. Hai bản thể có thể phân biệt được duy chỉ có một 
cách là chúng tự biểu hiện thông qua thuộc tính khác nhau. 
Nếu hai bản thể tự biểu hiện theo đường lối khác nhau, 
chúng sẽ không có gì chung. Như thế chúng không tương 
hỗ nguyên nhân, và vì vậy, không tồn tại bất cứ sự vật gì có 
thê làm nhân cho một bản thể thứ hai. 


Spinoza cũng giải thích tính duy nhất của bản thê thông qua 
thuộc tính Tư tưởng: Thượng Đê không chỉ là nguyên nhân 
tôn tại đôi với các đôi tượng vật lý (physical things) mà còn 


202 


Spinoza và NTLDĐ 
đối với các ý niệm (ideas). Nghĩa là, bản thể phải là khái 
niệm cơ bản nhất trong vũ trụ: trong cùng một cách bản thể 
là cầu phần cơ bản nhất của sự vật, nó cũng là cầu phần cơ 
bản nhất của ý niệm. Bản thể là một khái niệm cơ bản có 
đặc tính là không thể tạo nên bởi các khái niệm khác. Nếu 
cần hình thành một ý niệm đầy đủ về bản thê thứ hai lý 
thuyết ấy, nghĩa là, một ý niệm tương ứng với sự vật mà nó 
là một ý niệm, thời ý niệm cần bao gồm nguyên nhân của 
nó. Bởi vì ý niệm về Thượng Đề là tự kỷ nguyên nhân, nó 
không bao gồm bất kỳ khái niệm nào khác, và vì vậy nó là 
khái niệm cơ bản nhất. Mặt khác, ý niệm về bản thể thứ hai 
lý thuyết phải bao gồm cái gì đó khác và không thể lĩnh hội 
chỉ thông qua chính nó, và vì thế nên không thê là một bản 
thể, !22 


Theo Spinoza, bản thể phải vô hạn bởi vì nó chính là bản 
thân tồn tại, và do đó phù hợp định nghĩa của Spinoza về 
Thượng Đế. Bảo rằng bản thể là bản thân tồn tại không 
khác gì nói bởi vì bản thể là nguyên nhân cơ sở cho tồn tại 
trong các đối tượng, bản thể phải có một bản chất là tồn tại. 
Nghĩa là, bản thể phải tự kỷ nguyên nhân bởi vì nó là bản 
thân tồn tại. Sự vật tự kỷ nguyên nhân phải mãi mãi tồn tại 
bởi vì bản chất của chúng là tồn tại, và chúng phải tồn tại 
khắp nơi, từ bản thân tồn tại theo sau là tính vĩnh hằng.!2? 


Từ sự kiện bản thể là vô hạn, sau đây là những gì Spinoza 
có thể Suy diễn. Thượng Đề như một hữu thể vô hạn có thể 
biểu hiện thông qua các thuộc tính vô hạn. Nghĩa là, 
Thượng Đề không thê hạn chế trong hai thuộc tính mà con 
người hay biết: Tư tưởng và Mở rộng. Phải có sự hiện hữu 
của một số vô hạn thể loại tồn tại hoàn toàn khác nhau. Thế 
giới mà Spinoza tưởng tượng là một thế giới vô hạn chiều. 
Mỗi một chiều bao gồm các đối tượng khác nhau về cơ 
bản. Nghĩa là, dầu chúng ta có thể giải thích về mọi nguyên 
tử trong toàn thể vũ trụ vật chất và nắm bắt mọi ý niệm đơn 


203 


Spinoza và NTLDĐ 


nhất khả dĩ tồn tại, chúng ta vẫn không thể gần kề thấu rõ 
tính rộng mênh mông tức Thượng Đế: bởi vì Mở rộng và 
Tư tưởng chỉ là hai trong số vô hạn chiều của Thượng Đề. 


Với sự kiện Thượng Đề là bản thể duy nhất, SpInoza có thể 
suy ra chẳng hạn, thế giới được quy định (deterministic) và 
sự khước từ ý chí tự do. Spinoza muốn chỉ cho thấy vũ trụ 
là một biểu thức nội tại của Thượng Đề. Quả là mâu thuẫn 
với quan điểm xưa xem Thượng Đề như “động cơ đầu" (the 
first mover), một hữu thể dùng như lực ban đầu khai thủy 
vũ trụ thay vì là một bộ phận tất yếu của nó. Để chứng 
minh vũ trụ là một biểu thức nội tại của Thượng Đề, 
Spinoza phải chỉ cho thấy Thượng Đề tắt nhiên là một lực 
có mặt khắp nơi (Vô Sở bất tại; Oomnipresent) trong vũ trụ 
hình thành nó. 


Tại sao vũ trụ vận hành như nó đang vận hành? Spinoza 
chứng minh Thượng Đề tồn tại, là vĩnh hằng, vô hạn vả 
mọi sự vật là một biểu thức của Thượng Đề. Nhưng ông 
không giải thích /z/ sao Thượng Đế được biểu hiện cách 
Ngài đang là. Hầu giải đáp câu hỏi â ấy, hãy xét xem khẳng 
định của SŠpinoza cho răng mọi sự vật đều tuân theo 
Thượng Đề bởi vì Ngài là một hữu thể vô hạn, !^? và vũ trụ 
chi phối bởi những quy luật. Các quy luật chỉ có thê đến 
duy chỉ từ Thượng Đề bởi vì mọi sự vật là trong Thượng 
Đê và không có gì có thê quan niệm ngoài Thượng Đê. 


Theo Spinoza, Thượng Đề biểu hiện /hể tính vĩnh hằng và 
vô hạn. Theo trên, thể tính vĩnh hằng và vô hạn mà Thượng 
Đề biểu hiện đó được gọi là chất lượng tồn tại (quality of 
existence). Tồn tại là chức năng của tính vĩnh hằng, và 
ngược lại. Một hữu thể tuyệt đối vô hạn tất nhiên cần tự kỷ 
biểu hiện thông qua các thuộc tính vô hạn, nếu không thời 
nó chăng phải một hữu thể vô hạn. Bởi vì các thuộc tính là 
những øì trí tuệ nhận thức nơi bản thể như cấu tạo thê tính 


204 


Spinoza và NTLDĐ 


của nó, một hữu thể khả dĩ tự kỷ biểu hiện thông qua các 
thuộc tính vô hạn tất cần sở hữu thê tính vô hạn. SpInoza 
viết “Càng nhiều reãlitãs hay tỒn tại một sự vật có, càng 
nhiều thuộc tính thuộc nó.”!?5 


Nhằm kết thúc bài này, sau đây là nhận xét tổng quát tóm 
lược sự Spinoza sử dụng ï niệm cơ bản về “Nguyên tắc Lý 
do đủ để chứng minh mọi sự vật trong thế giới vận hành 
tuân theo những quy luật rất nghiêm cách, ngay cả Thượng 
Đề. Với SpInoza, Tự nhiên và Thượng Đề chỉ là một: bản 
thể cơ sở cho hết thảy mọi sự vật. Thượng Đề là vĩnh hằng, 
vô hạn và tự kỷ nguyên nhân. Tất cả những gì tồn tại đều 
đến từ Thượng Đề, và do bởi Thượng Đề mọi sự vật tất 
nhiên tồn tại. 


Spinoza bác bỏ sự lĩnh hội Thượng Đề mang tính tôn giáo 
và trình bày quan niệm của ông về Thượng Đề phái sinh từ 
lý tính. Không thể có bất cứ lý tính nào khác biệt với lý tính 
chúng ta đang sử dụng. Nói thế có nghĩa là, mọi sự vật, 
ngay cả Thượng Đề và hành vi nhân loại, có thể được giải 
thích một cách đầy đủ và hoàn toàn tuân theo quy luật. 
Những hành động của chúng ta do đó không thể tùy duyên 
(bất tất) theo bất kỳ chất lượng siêu việt nào, mà phải tùy 
thuận cơ cấu của thân xác nội tại của chúng ta. Từ quan 
điểm đó, có thể suy diễn ra chăng có gì đâc biệt về con 
người; chúng ta chỉ là một thành phần khác trong vũ trụ: 
mọi hành động của chúng ta không gì khác hơn là những hệ 
quả của sự chúng ta tỒn tại. 


Thượng Đề của Spinoza không đặt ra bất kỳ quy tắc chuẩn 
mực nào, nhưng vẫn còn có thể hành động chống lại Ngài. 
Nếu lý tính là một bản tính tự nhiên thần linh, thời giáo 
điều và niềm tin mù quáng là gần chúng ta nhất để chúng ta 
phạm tội chống lại Thượng Đề của Spinoza. Nhằm hành 


205 


Spinoza và NTLDĐ 


động “từ” Thượng Đề chúng ta cần hành động “từ” bản thể 
của chúng ta và không đê các lực bên ngoài ảnh hưởng. 


Nhìn theo quan điểm lịch sử, nhất là đặc biệt liên quan đến 
tâm lý học, Spinoza khẳng định lý tính là bản chất của tâm 
thức con người và chỉ có các ý niệm không tuân theo những 
quy luật nghiêm cách của lý tính thời mới khiến (nguyên 
nhân) một tâm thức trở nên cái gì khác với sinh sản lực và 
hợp lý. Như thế, một người mà tâm thức gặp khốn cảnh có 
thể được chữa khỏi những phiền não của mình nếu thấu 
hiểu nhiều hơn những kích động ảnh hưởng tâm thức như 
thế nào. Theo đường lối này chúng ta có thê biện minh cho 
thấy Spinoza đã vạch ra một đại cương cho phân tâm học 
150 năm trước khi Sigmund Freud ra đời. 


Chú thích 


!. Benedict Spinoza. Ethics. Published 2001 by Wordsworth Editions 
Limited. London. 

?. Short Treatise II, conclusion. 

3. Tác giả theo nguyên văn tiếng Anh bản dịch E/h¿cs của Edwin Curley 
và tránh không tạo ra một lối Viết tắt mới theo tiếng Việt. 

4. đ1: “By cause of itself I understand that whose essence involves 
exIstence, or that whose nature cannot be conceived unless exIsting.” 

3. d3: “By substanee, I understand that which is in itself and 1s 
conceived throuph 1tself.” 

5. đ5: “By mode, I understand the affections of substance, or that which 
1s 1n another thing through which also 1t 1s conce1ved.” 

7. d4: “By attribute, I understand that which the intellect perceives of 
substance, as 1Ý constituting 1ts essence.” 

Š_al: “Everything which is, is either in itself or in another.” 

?. a3: “From a given determinate cause an effect necessarily follows; 
and, on the other hand, If no determinate cause be given, 1t Is 
1mpossible that an effect can follow.” 

!9, a4: “The knowledge (cogniio) of an effect depends upon and 
1nvolves the knowledge of the cause.” 

! p1: “Substance 1s by is nature prior to is affections.” 

12, p2: “Two substances having different attributes have nothing in 
common with one another.” 


206 


Spinoza và NTLDĐ 


3. p3: “If two things have nothing in common with one another, one 
cannot be the cause ofthe other.” 
#. p4: “Two or more distinct things are distinguished from one another, 
either by the difference of the attributes of the substances, or by the 
difference of their affections.” 
Ÿ, p5: “In nature there cannot be two or more substances of the same 
nature or attribute.” 
5. pó: “One substance cannot be produced by another substance.” 
7, p7: “It pertains to the nature of substance to exist.” 
8. p§: “Every substance is necessarily infinite.” 
?, d2: “That thíng is called finite in is own kind (in suo genere) which 
can be limited by another thing of the same nature.” 
?%, p8s1: “Since finiteness is in truth partly negation, and infinitude 
absolute afñrmation of existence of some kind, 1t follows from P7 
alone that all substance must be Infinite.” 
?!, p9: “The more reality or being a thing possesses, the more atfributes 
belong to 1t.” 

p10: “Each attribute ofa substance must be conceived through 
1(self.” 
?. Herman De Dijn. Spinoza: The Way to Wisdom. Purdue University 
Press. West Lafayette, Indiana. 1996. “The “infimtude” of an attribute 
should not be confused with the notion of the infimitely many or of that 
which has no boundarles (which Descartes calls Indefiniteness). When 
an attribute 1s called “infinite”, 1t means that 1t 1s a certain nature ¡ ?#s 
perƒfecfion, lacking nothing as to the kind of “whatness” 1t 1s.” P198. 
3. đó: “By God, I understand Being absolutely infinite, that is to say, 
substance consisting of mnfinite attributes, each one of which expresses 
eternal and Infinite essence.” 
2, p11: “God, or substance consisting of infinite aftributes, each one of 
which expresses eternal and Infinite essence, necessarily exIsts.” 
2, a7: “The essence of that thíing which can be conceived as not 
exIsting does not Involve exIstence.” 
?, p]1s: “no existence can we be more sure than of the existence of the 
Being absolutely Infimte or perfect, that 1s to say, God.” 
?, p12: “No attribute of substance can be truly conceived from which it 
follows that substance can be divided.” 

p13: “Substance absolutely infimite 1s IndivisIble.” 

pI4: “Besides God, no substance can be nor can be conce1ved.” 
?, p14cl: “Hence it follows with the greatest clearness, firstly, that 
God 1s one, that 1s to say (Defnition 6), Im nature there 1s but one 


207 


Spinoza và NTLDĐ 


substance, and 1t 1s absolutely infimte, as (Proposition 10, Scholium) 
we have already Intimated.” 

pI4c2: “It follows, secondly, that the thing extended (rem extensam) 
and the thing thinking (rem cogitantem) are either attributes of God or 
(Axiom 1) affections of the attributes of God.” 
?, IV Pref. Án bản tiếng Latin: “that eternal and infinite being we call 
God, or Nature (Deus, sive Nafura).” 
39, p15: “Whatever is, is in God, and nothing can either be or be 
conceived without God.” 
3!, p16: “From the necessity of the divine nature infinite numbers of 
things In Infinite ways (that 1s to say, all things which can be conceived 
by the Infinite Intellect) must follow.” 
3, p17: “God acts fom the laws of His own nature only, and is 
compelled by no one.” 

pI7c2: “It follows, secondly, that God alone 1s a free cause; for God 
alone exIsts from the necessity alone of His own nature (Proposifion 
11, and Proposition 14, Corollary 1), and acts from the necessity alone 
of His own nature (Proposition L7). Therefore (Definiion 7) He alone 
1s a free cause. Q.E.D.” 
3, đ7: “That thíng ¡is called free which exists from the necessity of ïfs 
own nature alone, and 1s determined to action by 1fselfalone.” 
34, pI§: “God is the immanent and not the transitive (#ansiens=passing 
over and Into from the outside) cause of all things”. 
3, p16c1: “Hence it follows that God is the efficient cause of all things 
which can fall under the Infimte mntellect.” 

pI6c2: “It follows, secondly, that God 1s cause through Himself, and 
not through that which 1s contingent (per accidens).” 

pI6c3: “It follows, thirdly, that God 1s absolutely the first cause.” 
3, p25: “God is not only the efficient cause of the existence of things, 
but also of their essence.” 

p25c: “Individual things are nothing but affections or modes of 
God's attributes, expressine those attributes In a certain and 
determinate manner. This 1s evident ffom Proposition 15 and Definition 
ha 
3“, p25s: “ This Proposifion more clearly follows from Proposition 16. 
For from this proposition 1t follows that, from the existence of the 
divine nature, both the essence of things and thelr existence must 
necessarily be concluded, or, in a word, in the same sense 1n which God 
1s sald to be the cause of Himself He must be called the cause of all 
things.” 


208 


Spinoza và NTLDĐ 


3, p17s1: “I have shown with sufficient clearness (Proposition 16) that 
from the supreme power of God, or from His Infinite nature, Infinite 
things mm Infnite ways, that 1s to say, all things, have necessarily 
flowed, or continually follow by the same necessity, 1n the same way as 
1t follows from the nature of a triangle, from eterny and to etermty, 
that 1ts three angles are equal to two rightangles.” 
3, p33s1: “A thing ¡is called necessary either in reference fo is essence 
Or 1s cause. For a thing”s exIstence necessar1ly follows either from the 
essence and definition of the thịng 1(self, or from a given efficlent 
cause.” 
*°, Benedictus de Spinoza. The Collected Works of Spinoza, Volume I. 
Edited and Translated by Edwin Curley. Princeton Ủniversity Press. 
New Jersey. 1985. “If men understand clearly the whole order of 
Nature, they would find all things Just as necessary as are all those 
treated in Mathematics.” P332.. 
*, p21: “All things which follow from the absolute nature of any 
attribute of God must for ever exIst, and must be infinite.” 

p22: “Whatever follows from any attribute of God, 1n so far as 1{ 1S 
modified by a modification which through the same attribute exIsts 
necessar1ly and Infimtely, must also exIst necessar1ly and Infinitely.” 

p23: “Every mode which exists necessarilly and Infimitely must 
necessarily follow either from the absolute nature of some atfribute of 
God, or fom some attribute modified by a modification which exIsts 
necessar1ly and infimtely.” 
*, Steven Nadler. Spinozas Ethics. An Introduction. Cambridge 
University Press. 2006. P90. 
*®, Như trên. Pp 97-98 
*, 2d5: “Duration is the indefinite continuation of existence.” 
Š, Ip25c: “Individual things are nothing but affections or modes of 
God”s attributes, expressing those attributes In a certain and 
determinate manner.” 
%, p26: “A thíng which has been determined to any action was 
necessarily so determined by God, and that which has not been thus 
determined by God cannot determine 1tselfto action.” 

p28: “An individual thing, or a thing which 1s fñinite and which has a 
determinate exIstence, cannot exIst nor be determined to action unless 1f 
be determined to existence and action by another cause which 1s also 
finte and has a determinate existence; and again, this cause cannot 
exIst nor be determined to action unless by another cause which 1s also 
finrte and determined to existence and action, and so on ađinfimitum.” 


4 


209 


Spinoza và NTLDĐ 


4 


7, p29: “In nature there is nothing contingent, but all things are 
determincd from the necessify of the divine nature to exIst and produce 
an effect In a certain manner.” 
*®, 2đ1: “By body, I understand a mode which expresses in a certain 
and determinate manner the essence of God 1nsofar as He 1s considered 
as the thĩng extended.” 
*, 2d3: “By idea, I understand a conception of the mind which the 
mind forms because It 1s a thinking thing.” 
Explanafon: Ï use the word conception rather than perception because 
the name perception seems to Indicate that the mind 1s passIVe 1n 1ts 
relation to the object. But the word conception seems to express the 
action o£the mind.” 
39, 2p1: “Thought is an attribute of God, or God ïs a thinking thing.” 
31, 2p2: “Extension is an atfribute of God, or God is an extended thing.” 
#7, 2a2: “Man thinks.” 

2a4: “We perceive that a certain body 1s affected in many ways.” 
33, 2p5: “The formal being of ideas admits God as a cause only insofar 
as He 1s considered as a thinking thíng, and not Insofar as He 1s 
explained by any other attribute. That 1s, ideas, both of God”s attributes 
and of singular things, a dmit not the obJects themselves, or the things 
percerved, as their efficlent cause, but God himself, Iinsofar as He 1s a 
thinking thing.” 

2pó6: “The modes of each attribute have God as their cause only 
I1nsofar as He 1s considered under the attribute of which they are modes, 
and not 1nsofar as He 1s considered under any other attribute.” 
34, 2p7: “The order and connection of ideas ¡s the same as the order and 
connecfion ofthings.” 
3, 2p7s: “Before going any further, I wish to recall to mind what has 
been pointed out above — namely, that whatsoever can be percerved by 
the Infiimite Intellect as constituting the essence of substance, belongs 
altogether only to one substance: consequently, substance thinking and 
substance extended are one and the same substance, comprehended 
now through one attribute, now through the other. Thus, also, a mode 
of extension and the Idea of that mode are one and the same thĩing, 
though expressed In two ways. This truth seems to have been dimly 
recognized by those Jews who mainfained that God, God's Intellect, and 
the things understood by God are 1dentical. For Instance, a circle 
exIsting In nature, and the idea of a circle existing, which 1s also 1n 
God, are one and the same thing displayed through different attributes. 
Thus, whether we conceive nature under the attribute of extension, or 
under the attribute of thought, or under any other attribute, we shall 


210 


Spinoza và NTLDĐ 


find the same order, or one and the same chain of causes — that 1s, the 
same things following 1n either case. I said that God 1s the cause of an 
1dea — for Instance, of the idea of a circle, — 1n so far as he 1s a thinking 
thing; and of a circle, In so far as he 1s an extended thing, simply 
because the actual being of the Idea of a cirele can only be perceived as 
a proxIimate cause through another mode of thinking, and that again 
through another, and so on to Infimty; so that, so long as we consider 
things as modes of thinking, we must explain the order of the whole of 
nature, or the whole chain of causes, through the attribute of thought 
only. And, In so far as we consider things as modes of extension, we 
must explain the order of the whole of nature through the attributes of 
extension only; and so on, 1n the case ofthe other attributes. Wherefore 
of things as they are in themselves God 1s really the cause, In as much 
as he consIsts of Infinite attributes. I cannot for the present explain my 
meaning more clearly.” 
36, 2p11: “The first thing which forms the actual Being of the human 
mind 1s nothing else than the idea of an individual thíng actually 
exIsting.” 
Š7, 2a1: “The essence of man does not involve necessary existence; that 
1s to say, the existence as well as the non-exIstence of this or that man 
may or may not follow from the order of nature.” 
3%, 2p13: “The object of the idea constituting the human mind is a body, 
Or a certain mode of extension actually existing, and nothing else.” 
”, AI: “AII bodies are eifher in motion or at rest.” 
A2: “Every body 1s moved sometimes more slowly, sometIimes 

more quickly.” 
69L]: “Bodies are distinguished from one another in respect of motion 
and rest, quickness and slowness, and not In respect of substance.” 
61, L3c: “Hence it follows, that a body in motion keeps in motion, until 
1f 1s determined to a sfate of rest by some other body; and a body at rest 
remains so, until 1t is determined to a state of motion by some other 
body....” 
5. Post. 1: “The human body ¡is composed of a number of individual 
parts, of diverse nature, each one of which 1s In 1tself extremely 
complex.” 

Post. 2: “Of the Individual parts composing the human body some 
are fluid, some soft, some hard.” 

Post. 3: “The mdividual parts composing the human body, and 
consequently the human body 1tself, are affected In a variety of ways by 
external bodies.” 


211 


Spinoza và NTLDĐ 


Post. 4: “The human body stands in need for 1s preservation of a 
number of other bodies, by which 1t 1s continually, so to speak, 
regenerated.” 

Post. 5: “When the fluid part of the human body 1s determined by 
an external body to impInge often on another soft part, 1t changes the 
surface of the latter, and, as 1t were, leaves the Impression thereupon of 
the external body.” 

Post. 6: “The human body can move external bodies, and arrange 
them 1m a varlety of ways.” 

5%. 2p12: “Whatsoever comes to pass in the object of the idea, which 
constitutes the human mind, must be perceived by the human mind, or 
there wIll necessarlly be an Idea In the human mind of the said 
Ooccurrence. That 1s, 1ƒ the obJect of the Idea constituting the human 
mind be a body, nothing can take place In that body without being 
perceived by the mind.” 

64. 2p14: “The human mind is capable of perceiving a great number of 
things, and 1s so in proportion as 1s body 1s capable of receiving a great 
number of Impresslons.” 

6, 2p17s: “... [W]e shall call the affections of the human body, the 
1deas of which represent external bodies as 1Ÿ they were present to us, 
the “images” of things, even though they do not reproduce the shapes of 
things. And when the mind regards things 1n this way, we shall say that 
1 'Imagines'.” 

66, 2p18: “]Jf the human body has once been affected by two or more 
bodies at the same time, when the mind afferwards Imagines any of 
them, 1t will straightway remember the others also.” 

67.2p20: “There exist in God the idea or knowledge of the human mind, 
which follows In Him, and 1s related to Him mm the same way as the 
1dea or knowledge of the human body.” 

2p21: “This idea of the mind 1s united to the mind 1n the same way 
as the mind 1tself1s united to the body.” 

2p22: “The human mind perceives not only the affectlons of the 

body, but also the Ideas ofthese affections.” 
68. 2p21s: “This proposition is comprehended much more clearly om 
what we have said in the Solrum to Proposttion 7, part 2, for we there 
showed that the idea of body and the body, that 1s to say, the mind and 
the body (Proposttion I3, part 2), are one and the same imdividual, 
which at one time 1s considered under the attribute of thought, and at 
another under the attribute of extension: the idea of the mind, therefore, 
and the mind 1(self are one and the same thing, which 1s considered 
under one and the same attribute, that of thought. It follows, I say, that 


2 L2 


Spinoza và NTLDĐ 


the idea of the mind and the mind 1tself exist in God fom the same 
necessity and from the same power of thoupht. For, indeed, the 1dea of 
the mind, that 1s to say, the Idea of the Idea, 1s nothing but the form of 
the idea In so far as this 1s considered as a mode of thought without 
relation to the obJecf”. 

5. 2p19Dem: “The human mind ¡s the very idea or knowledge of the 
human body (Proposition 13, part 2). This knowledge (Proposition 9, 
part 2) 1s in God, 1n so far as He 1s regarded as affected by another Idea 
ofan Iindividual thíng. But because (Postulate 4) the human body needs 
a number of bodies by which 1t 1s, as 1t were, continually regenerated; 
and because the order and connection of ideas 1s the same as the order 
and connecfion of causes (Proposition 7, part 2); this Idea wIll therefore 
be in God, In so far as He 1s regarded as affected by the Ideas of a 
multtude of individual things. Thus God has the idea of the human 
body, or knows the human body, In so far as He 1s affected by a 
multitude of other ideas, and not In so far as He constiftutes the nature 
of the human mind; that 1s (Proposition II, part 2, Corollary), the 
human mind does not know the human body. But the Ideas of the 
affections of the body are in God, in so far as He constitutes the nature 
of the human mind; that 1s (Proposition 12, part 2) the human mimd 
perceIves these affections, and consequently (Proposition 16, part 2) the 
human body 1tself actually existing (Proposition L7, part 2). Therefore, 
the human mind perceives the human body. etc. Q.E.D.” 

? Hồng Dương NVH. Nhân Quả Đồng Thời. Nhà xb Phương Đông. 
2008. Duyên khởi tương do môn. Trg 608-613. 

7! 2d4: “By an adequate idea, I mean an idea which, in so far as it is 
considered ¡n 1tself, without relation to the obJect, has all the properties 
or Inftrinsic marks of a true 1dea.” 

7,2p32: “AII ideas, in so far as they are referred to God, are true.” 

3, la6: “A true idea must agree with that of which it is the idea (cum 
suo 1deato).”. 

74. 2p43s: “I explained ¡n the Scholium to Proposition 21, part 2, what 
1s meant by the Idea of an Idea; but we may remark that the foregoIng 
proposifIon 1s 1n 1tself sufficiently plain. No one, who has a true 1dea, 1S 
1gnorant that a true Idea Imvolves the highest certainty. For to have a 
true Idea 1s only another expression for knowing a thing perfectly, or as 
well as possible. No one, indeed, can doubt ofthis, unless he thinks that 
an Idea 1s something lifeless, like a picture on a panel, and not a mode 
of thinking-namely, the very act of understanding. And who, Ï ask, can 
know that he understands anything, unless he do first understand 1(? In 
other words, who can know that he 1s sure ofa thing, unless he be first 


213 


Spinoza và NTLDĐ 


sure of that thing? Further, what can there be more clear, and more 
certain, than a true Idea as a standard of truth? Even as light displays 
both 1tself and darkness, so 1s truth a standard both of itself and of 
falsity. 

I thínk I have thus sufficlently answered these questions—namcly, 1 a 
true 1dea 1s distinguished from a false idea, only 1n so far as 1t 1s sald to 
agree with 1s obJect, a true Idea has no more reality or perfection than a 
false Idea (since the two are only distinguished by an extrinsic mark); 
consequently, neither wIll a man who has a true Idea have any 
advantage over him who has only false Ideas. Further, how comes 1t 
that men have false ideas? Lastly, how can anyone be sure, that he has 
1deas which agree with their obJects? These questions, I repeat, I have, 
1n my opinion, sufficlently answered. The difference between a true 
1dea and a false Idea 1s plain: from what was said in 2p35, the former 1s 
related to the latter as beIng 1s to not-being. The causes of falsity I have 
set forth very clearly in 2pI9. and 2p35. with the note. From what 1s 
there sfated, the difference between a man who has true Ideas, and a 
man who has only false 1deas, 1s made apparent. As for the last 
question-as to how a man can be sure that he has Ideas that agree with 
their obJects, I have Just pointed out, with abundant clearness, that his 
knowledge arises from the simple fact, that he has an Idea which 
corresponds with 1ts object-in other words, that truth 1s its own 
standard. We may add that our mind, in so far as 1t perceives things 
truly, 1s part of the Infimte intellect of God (2p1 Ic); therefore, the clear 
and distinct ideas of the mind are as necessarlly true as the Ideas of 
God.” 

75, Baruch Spinoza. Ethics; Treatise on the Emendation of the Intellect 
and Selected Letters. Trans. by Samuel Shirley. Hackett Publishing 
Company. IndianapolisCambridge. “If an architec(t concelves a 
building In proper fashion, although such a building has never exIsted 
nor 1s ever likely to exIst, his thought 1s nevertheless a true thought, and 
the thought 1s the same whether the building exiIsts or not. On the other 
hand, 1f someone says, for example, that Peter exists, while yet not 
knowing that Peter exists, that thought In respect to the speaker 1s false, 
or, 1Ÿ you prefer, not true, although Peter really exists. The statement 
“Peter exisfs” 1s true only In respect of one who knows for certain that 
Peter exIsts.” Pp. 250-251. 

7%. 1p29: “Nothing ¡in the universe is contingent, but all things are 
conditioned to exist and operate 1n a particular manner by the necessIfy 
of the divine nature.” 


214 


Spinoza và NTLDĐ 


77, 2p24: “The human mind does not involve an adequate knowledge of 
the parts composing the human body.” 

2p25: “The Idea of each affection of the human body does not 
1nvolve an adequate knowledge of the external body.” 

2p26: “The human mind does not perceive any external body as 
actually exIsting, except through the Ideas of the affectlons of 1s own 
body.” 

2p27: “The Idea of any affection ofthe human body does not Involve 
an adequate knowledge of the human body 1(self:” 

2p28: “The Idea of the affections ofthe human body, In so far as they 
have reference only to the human mnnd, are not clear and distinct, but 
confused.” 

2p29: “The idea of the Idea of any affection of the human body does 
not Involve an adequate knowledge ofthe human mind.” 
”, 2p30: “We can only have a very inadequate knowledge of the 
duration of our body.” 

2p3l: “We can only have a very Inadequate knowledge of the 
duration ofparticular things external to ourselves. ” 
?, 2p35: “Falsity consists in the privation of knowledge, which 
1nadequate, fragmentary, or confused Ideas 1nvolve.” 
89, 2p33: “There is nothing positive in ideas, which causes them to be 
called false.” 
81, 2p37: “That which is common to all (see Lemma 2), and which is 
equally In a part and In the whole, does not constitute the essence of 
any particular thing.” 
82. 2p3§: “Those things, which are common to all, and which are 
equally In a part and In the whole, cannot be conceived except 
adequately.” 
83. 2p40: “Whatsoever ideas in the mind follow fom ideas which are 
therein adequate, are also themselves adequate.” 
84. 2p40s2: “From all that has been said above it is clear, that we, in 
many cases, perceive many things and form universal 1deas: 
1) From mndividual thíngs represented by the senses to us in a mutilated 
and confised manner, and without order to the 1ntellect (2p29c); These 
perceptions I have therefore been In the habit of calling knowledge 
from vague experIence. 
2) From signs; as, for example, when we hear or read certain words, we 
recollect things and form certain Ideas of them similar to them, through 
which Ideas we Imagine things (2p18s). These two ways of looking at 
things I shall hereafter call knowledge of the first kind, opinion or 
1mag1nafion. 


215 


Spinoza và NTLDĐ 


3) From our possessing common nof(lons and adequate Ideas of the 
properties of things (2p38c, 2p39c, and 2p40). This I shall call reason 
and knowledge ofthe second kind. 
Besides these two kinds of knowledge, there 1s a third, as I shall 
hereafter show, which we shall call intuftive sclence. This kind of 
knowing advances fom an adequate Idea of the formal essence of 
certain attributes of God to the adequate knowledge of the essence of 
things. I will 1llustrate all three kinds of knowledge by a single 
example. Three numbers are given for finding a fourth, which shall be 
to the third as the second 1s to the first. Tradesmen without hesitatlon 
multiply the second by the thirrd, and divide the product by the first; 
either because they have not forgotten the rule which they received 
from a master without any proof, or because they have often made trial 
of it with simple numbers, or because from the nineteenth proposition 
1n the seventh book of Euelid, they understand the common property of 
all proportionals. 
But with the simplest numbers there 1s no need of all this. For Instance, 
1, 2, 3 being given, everyone can see that the fourth proportional 1s 6 
much more clearly than by any demonstration, because from the ratio 
1n which we see by one mtfuition that the first stands to the second we 
conclude the fourth.” 
85, 2p43s: “... Just as light reveals both ¡tself and the darkness plain, so 
truth 1s the standard of1tself and the false. ...” 
86, 2p44: “]t is not of the nature of reason to consider things as 
contingent but as necessary.” 
87, 2p44c2: “lt is of the nature of reason to perceive things under a 
certain form of etermty.” 
88, 2p45: “Every idea of any body or actually existing individual thing 
necessar1ly Involves the eternal and Infinite essence of God.” 

2p46: “The knowledge of the eternal and infinite essence of God 
which each 1dea involves 1s adequate and perfiect.” 

2p47: “The human mind possesses an adequate knowledge of the 
eternal and Infinite essence of God.” 
8, 2p49s [IV-AI]: “AI. Inasmuch as it teaches us to act solely 
according to the decree of God, and to be partakers In the divine nature 
1n proportion as our actions become more and more perfect and we 
more and more understand God. Such a doctrine not only completely 
tranquilizes our sptrit, but also teaches us in what our highest happiness 
or blessedness consists, namely, solely In the knowledge of God, 
whereby we are led to act only as love and plety persuade. Hence we 
clearly see how greatly those stray from the true estimation of virtue 


216 


Spinoza và NTLDĐ 


who expect to be decorated by God with the highest rewards for virtue 
and the noblest actlons as 1f for the completess servitude, Just as 1f 
virtue 1tself and the service of God were not happIness 1tself and perfect 
freedom.” 
?3p4: “A thing cannot be destroyed except by an external cause.” 
?!, 3p5: “In so far as one thing is able to destroy another they are of 
contrary natures, that 1s to say, they cannot exIst In the same subJect.” 
?. 3p6: “Each thing, in so far as if is in itself, endeavours to persevere 
1n Its being.” 

3p8§: “The effort by which cach thing endeavours to persevere 1n 1ts 
own berng does not Involve finite but indefimte time.” 
3, 4a: “There is no individual thing in nature which 1s not surpassed in 
strength and power by some other thing, but any Individual thing being 
ø1ven, another and a stronger 1s also given, by which the former can be 
destroyed.” 
*%, 3p12: “The mind, as far as it can, endeavours to conceive those 
things, which Increase or help the power of activify In the body.” 

3p13: “When the mind conceives things which diminish or hinder 
the bodys power of activity, It endeavours, as far as possible, to 
remember things which exclude the existence of the fñrst-named 
things.” 
2Š, 1p34: '“The power of God is His essence itself.” 
%, 3p7: “The effort by which each thing endeavours to persevere in ifs 
own being 1s nothing but the actual essence of the thing 1tself.” 
?, 3Post. 1: “The human body can be affected in many ways by which 
1{s pOWer Of acfing 1s Increased or diminished, and also in other ways 
which make 1s power ofacfing neither greater nor less.” 
?®, 3d3: “By affect I understand the affections of the body, by which the 
power of acting of the body 1tself 1s increased, diminished, helped, or 
hindered, together with the Ideas of these affections. 
IẾ therefore, we can be the adequate cause of any of these affections, Ï 
understand the effect to be an action, otherwIse 1t 1S a passion.” 
?. 3p9: “The mind, both in so far as it has clear and distinct ideas, and 
1n so far as 1t has confused Ideas, endeavours to persevere 1n 1(s beIng 
for an indefinite time, and 1s conscious of this effort.” 
!9, Edwin Curley. Behind the Geometrical Method: A Reading of 
Spmoza*s Ethics. Prmceton University Press. 1988. Princeton, New 
Jersey. 
!0!. Jon Wetlesen. The Sage and the Way. Spinoza”s Ethics of feedom. 
1979 Van Gorcum & Comp. B.V., P.O.Box 43, 9400 AA Assen, The 
Netherlands. 


BÀ NI 


Spinoza và NTLDĐ 


12. Lối nhìn từ không nơi nào. “The View From Nowhere' là nhan đề 


của một tập sách, tác giả là triết gia Thomas Nagel. Oxford University 
Press. 1986. Sách trình bày một đối chiếu giữa hai quan điểm tích cực 
và thụ động về tương tác giữa nhân loại và thế giới, nương vào hoặc 
một quan điểm chủ quan phản ánh một lối nhìn, hoặc một quan điểm 
khách quan với một lỗi nhìn thờ ơ. Nagel mô tả quan điểm khách quan 
như “lỗi nhìn từ không nơi nào', một lối nhìn theo đó những ý niệm duy 
nhất có giá trị là những ý niệm phái sinh một cách độc lập. 

I3, 5p42Sch: “...... If the way which, as I have shown, leads hither 
seem very difficult, it can nevertheless be found. It must mdeed be 
difficult since 1t 1s so seldom discovered; for 1f salvation lay ready to 
hand and could be discovered without great labor, how could 1t be 
possible that it should be neglected almost by everybody? But all noble 
things are as difficult as they are rare.” 

!%, “Eor every thing a cause or reason must be assigned either for its 
exIstence or for 1s nonexistence (...) Now this reason or cause must 
either be confained In the nature of the thing or be external to 1t.” 
Ethics. Chứng minh Phần I Proposition II. 

195, Cũng nên biết Kant nói rõ trong Bùi Văn Nam Sơn, PPLTTT, B762 
“Tóm lại, triết học không có các tiên đề và không có quyền áp đặt các 
nguyên tắc tiên nghiệm của nó lên tư duy bao lâu nó chưa thiết lập 
được thấm quyền của các nguyên tắc ấy thông qua sự diễn dịch thật cặn 
kế.” 

!%, Benedict Spinoza. Ethics. First Part. Of God. Axioms. 

I. Everything which exIsts, exIsts either 1n 1tself or In something else. 

II. That which cannot be conceived through anything else must be 
concerved through 1tself. 

IIH. From a given definite cause an effect necessarily follows; and, on 
the other hand, 1ƒ no defimite cause be granted, 1t 1s Impossible that an 
effect can follow. 

IV. The knowledge of an effect depends on and 1nvolves the knowledge 
Of a cause. 

V. Things which have nothing in common cannot be understood, the 
one by means of the other; the conception of one does not Involve the 
conception of the other. 

VỊ, A true Idea must correspond with 1s ideate or obJect. 

VỊI. If a thing can be conceived as non-exisfing, 1s essence does not 
1nvoÌve exIstence. 

!%. Don Garrett. The Philosophical Review, LXXXVII, No. 2 (April 
1979). Spmoza's “Ontological” Argument. ““X cawuses Ÿ,” ïn 


218 


Spinoza và NTLDĐ 


Spinozas usage, is best understood as meaning “X provides (at least 
part oƒ) the reason for the being or nature 0ƒ ŸY”. 

!%, “J will refute my opponenfs' arguments (...) they think that 
corporeal subsfance, Insofar as 1t 1s substance, 1s made up of parts, 
and so they deny that 1t can be Infinite, and consequently that 1t can 
pertain to [God].” IP1SS. 

1, Absolutely infñnite substance is indivisible.” IP13. 

119) “[T]f an Infiinite length is measured in feet, it will have to consist of 
an infinite number of feet; and 1Ý it 1s measured 1n Inches, 1t will consIst 
of an Iinfimite number of inches. So one Infinte number wIll be twelve 
times greater than another Infimte number.” IP15S. 

!H, “Since God, they say, is a supremely perfect being, he cannot be 
that which 1s acted upon. But corporeal substance, being divisible, can 
be acted upon. It therefore follows that corporeal substance does not 
pertain to God's essence.” IP1I5S. 

!2, “no other conclusion can be reached but that infinite quantity is not 
measurable and cannot be made up of finite parts.” IP15S. 

!3,“No attribute of substance can be truly conceived om which it 
would follow that substance can be divided.” IP12. 

!. “How many things are there in the world? Spinoza”s answer: one. 
What might seem to be other things are merely ways In which the one 
thing exIsts.” Della Rocca (2008) p.33 

1, “By mode I mean the affections of substance, that is, that which 1s 
1n something else and 1s conceived through something else.” ID5S. 

!6, “By attribute I mean that which the intellect perceives of substance 
as consfifufing 1ts essence.” ID4. 

!7. “an absolutely inũnite being, that is, substance consisting of ininite 
attributes, each of which expresses eternal and Infinite essence.” IDó. 
!Š,«A thíng 1s said to be finite ín ifs own kind when it can be limited 
by another thing of the same nature. For example, a body 1s said to be 
finite because we can always conceive of another body greater than 1t. 
So too, a thought 1s limited by another thought. But body 1s not limited 
by thought, nor thought by body.” ID2. 


119 


. “When things have nothing In common, one cannot be the cause 
of the other.” IP3. 

!2?, “in the universe there exists nothing but substance and their 
affections,” IPóC. 

!2I<StIbstance 1s by nature prior to its affections.” IPI. 

12, “Iƒa substance could be produced by something else, the 
knowledge of substance would have to depend on the knowledge of 
1s cause (LAx4), and so (ID3) it would not be substance.” IP6D TI. 


219 


Spinoza và NTLDĐ 


!3, “By eternity I mean existence ifself insofar as it is conceived as 
necessarily following solely from the defintion of an eternal thimng.” 
ID8. 

14, “From the necessity of the divine nature there must follow infinite 
things m Iinfinite ways.” IP 16. 

!25, “The more reälitãs or being a thing possesses, the more attribufes 
belong to 1t.” IP9. 


220 


Chương III: Kant, Deleuze và Nguyên tắc Lý do đủ 


I. Kant, Deleuze và tương quan luận của Meillassoux 
A.Triết học siêu nghiệm vượt quá tương quan luận 
B. Ba tập Phê Phán của Kant 
C. Phá vỡ vòng tròn tương quan luận 
D. Trường siêu nghiệm 

IL Kant, Deleuze và thuyết Ý niệm nội tại 
A. Ý niệm trong Phê Phán Lý Tính Thuần Túy 
B. Ý niệm trong Phê Phán Năng Lực Phán Đoán 
C. Ý niệm trong Phê Phán Lý Tính Thực Hành 


II. Nguyên tắc Lý do quy định 


221 


Kant, Deleuze và NTLDĐ 


222 


Kant, Deleuze và NT]LDĐ 


Kant, Deleuze và Nguyên tắc Lý do đủ 
I. Kant, Deleuze và tương quan luận của Meillassoux! 


A. Triết học siêu nghiệm vượt quá tương quan luận 

Từ tiểu luận sớm nhất về Bergson cho đến luận văn cuối 
cùng Llmmanence: Une Vie (Tính Nội tại: Một Cuộc 
sông), Deleuze mô tả lập trường triết học của ông là một 
“kinh nghiệm học siêu nghiệm” (a transcendenial 
empiricism). Mặc dầu chịu ảnh hưởng lớn của truyền thống 
kinh nghiệm học kinh điển (classical empiricism), nhất là 
tư tưởng của Hume, kinh nghiệm học siêu nghiệm khác xa 
và không thể đồng hóa với kinh nghiệm học giác quan- -dữ 
liệu (sense-data). Deleuze không ở trong hàng ngũ các triết 
gia duy nghiệm theo kiểu Hume. Bởi vì duy nghiệm truyền 
thống là một nhận thức luận (epistemology) với cái được 
cho (cảm giác) ưu tiên được chọn làm tiên đê, được xem 
như nguồn gốc của hết thảy mọi ý niệm của chúng ta. Nó 
tìm cách xác định cả nguồn gốc và giới hạn của tri thức của 
chúng ta thông qua một phân tích làm thế nào các ý niệm 
của chúng ta được gây dựng từ những bản sao của các ấn 
tượng. Deleuze, trái lại, không ngừng nhấn mạnh, kinh 
nghiệm học siêu nghiệm tìm kiếm điểu kiện cho cái được 
cho. Ông nói một cách ngắn gọn trong Mở đầu Chương V 
của DR”: “Quá trình đị biệt không phải là cái đa dạng. Cái 
đa dạng là cái được cho. Nhưng quá trình dị biệt là cái nhờ 
đó cái được cho được mang lại. Chính nhờ cái quá trình đó 
mà cái được cho được mang lại như cái đa dạng.” Với 
kinh nghiệm học siêu nghiệm, cái được cho không phải là 
nguồn góc, mà là một kết quả, một sản phẩm, một hiệu quả. 
Hơn nữa, Deleuze sẽ có nhiều điều để nói về cảm năng, vỆ 
sự hòa giải giữa hai phân nửa của mỹ học', và về điều kiện 
của kinh nghiệm thực thay vì kinh nghiệm khả hữu, những 


522k) 


Kant, Deleuze và NTILDĐ 


công việc ây sẽ năm trong một dự án rộng hơn không hạn 
chế ở nhận thức. Deleuze tranh luận cho răng “lý tính phải 
một đường đến tới cái riêng lẻ (the individual), khái niệm 
chân chính một đường đến tới sự vật, và trí năng một 
đường đến tới “cái này” (this). ”Š Ông đề cập một loại mới 
nguyên tắc Lý do đủ và bất năng thức biệt (principle of 
sufficlent reason and Indiscernibles), có khả năng đạt tới 
tính tùy duyên của cái riêng lẻ trong trạng thái vô duyên cớ 
(facticity) của nó mà chẳng cần đến trung gian của loài, 

giống và phạm trù. Bởi thế theo Alberto Toscano, tốt hơn là 
xem kinh nghiệm học siêu nghiệm của Deleuze như duy vật 
học siêu nghiệm (Transcendental Materialism) hầu nhấn 
mạnh tính chất bản thể luận (ontological nature) của dự án 
Deleuze, phù hợp với lôgIc các luận cứ của ông và cứu nó 
khỏi quá hẹp hòi chỉ chú tâm vào cảm năng và nhận thức. 


Nhưng trên phương diện nào tư tưởng của Deleuze có thể 
gọi là một triết học siêu nghiệm? Triết học siêu nghiệm là 
do chính Kant phát minh và đề cập trong tập Phê Phán Lý 
Tính Thuần Túy (Critique of Pure Reason; sẽ viết tắt 
PPLTTT) của ông. Trong đó Kant nổi tiếng nhận xét rằng, 
“Lâu nay người ta giả định rằng mọi nhận thức của ta 
phải hướng theo các đối tượng: thế nhưng mọi nỗ lực 
dùng các khái niệm để xử lý đối tượng một cách tiên 
nghiệm hầu qua đó mở rộng nhận thức của ta đều đi đến 
thất bại cũng tại vì giả định này. Vì thế, hãy thử nghiệm đề 
biết đâu chúng ta có thể tiến lên tốt hơn trong việc giải 
quyết các vấn đề của siêu hình học bằng cách giả định răng 
các đối tượng phải hướng theo nhận thức của ta; nhận 
thức ấy sẽ phù hợp tốt hơn với khả thể được đòi hỏi của 
một nhận thức tiên nghiệm về đối tượng, tức loại nhận thức 
xác định một cái gì đó về đối tượng trước khi đối tượng 
được mang lại cho ta.” (BXVI-XVIIS Với Kant, sự tìm 
hiểu siêu nghiệm như vậy sẽ bao gồm sự phân tích những 
cấu trúc tiên nghiệm của tâm hay nhận thức (trực quan 


224 


Kant, Deleuze và NILDĐ 


thuần túy, các phạm trù của trí năng, và lý tính) làm duyên 
cho đa tạp trực quan (kinh nghiệm cảm giác) và cấp cho nó 
cầu trúc phổ biên. Mục tiêu là khám phá vừa các điều kiện 
cho /át cả kinh nghiệm khả hữu vừa các giới hạn của tri 
thức. 


Giá phải trả cho sự khám phá ấy là chúng ta chỉ biết được 
các hiện tượng hay đối tượng như chúng xưát hiện cho 
chúng ta, chứ không phải đối tượng như chúng đang là 
trong bản thân của chúng. Theo Kant, triết học nào tuyên 
bố vào được thế giới như nó đang là trong bản thân nó sẽ 
được gọi là giáo điểu (dogmatic), và được chứng minh sẽ 
dẫn đến các võng luận (paralogisms) và nghịch lý 
(antinomies) không giải quyết được. 


Vì thế mới bắt đầu cả một lịch sử lâu dài của những gì 
Quenin Meilassoux gọi là “đương quan - luận” 
(correlationism) trong tập văn xuất sắc “After Finitude' 
(Sau Hữu hạn tính) của ông, tập sách có thể xem như một 
đáp ứng tư tưởng Kant. Theo Meillassoux, tương quan luận 
bác bỏ sự cho rằng hai cảnh giới của hai tính chủ quan và 
khách quan có thể xét xem độc lập đối với nhau. Chẳng 
những nhấn mạnh điều cho rằng chúng ta không bao giờ 
nắm bắt một đối tượng “tự bản thân cách ly quan hệ VỚI 
chủ thể, mà cũng chủ trương chúng ta không bao giờ nắm 
bắt một chủ thể chắng luôn luôn tương quan với một đối 
tượng.” Vô luận nói đến tâm làm duyên cho đa tạp của trực 
quan phát sinh kinh nghiệm có cấu trúc, hay ngôn ngữ cấp 
cầu trúc cho kinh nghiệm, hay thân sinh hoạt (lived body) 
hoặc tồn tại-ở-trong-thế giới tiết lộ thế giới, chúng ta đang 
nói đến một biến thể của tương quan luận chừng nào chúng 
ta còn bị ngăn chận bất kỳ liên hệ nào với tự thân. Giờ đây, 
trong cả sự thực hành triết học và những tuyên bố minh 
bạch của ông, tư tưởng Deleuze không phù hợp với lôgIc 
của tương quan luận hay với triết học siêu nghiệm thông 


22 


Kant, Deleuze và NTILDĐ 


thường trong nhiều biến thể của nó. Trong tiêu luận “Quan 
niệm về Quá trình Dị biệt của Bergson” (Bergson's 
Conception of Difference), Deleuze viết “nếu triết học phải 
có một quan hệ tích cực và trực tiếp với sự vật, là chỉ chừng 
nảo triết học tuyên bố năm bắt bản thân sự vật trong những 
øì sự vật là, trong sự dị biệt của nó với tất cả những gì nó 
không phải là, hay nói cách khác, trong đj biệt nội bộ 
(internal difference) của nó.” Rõ ràng Deleuze không thể 
sử dụng lôgic của tương quan luận, bởi vì nắm bắt tự thân 
của sự vật trong dị biệt nội bộ của nó không phải là nắm bắt 
sự vật như nó là cho-chúng ta (for-us), mà như nó là cho- 
bản thân của nó (for-itself). Nói ngăn gọn, Deleuze đề nghị 
nắm bắt sự vật trong đị biệt nội bộ của nó độc lập đối với 
bất kỳ cầu trúc trung gian nào của nhận thức, ngôn ngữ, tồn 
tại-ở-trong- -thế giới, hay thân sinh hoạt, bởi vì năm giữ sự 
vật như nó là cho-chúng ta (for-us) tức là phản bội dị biệt 
nội bộ của nó. Giống như các triết gia giáo điều ngây thơ 
nhất, Deleuze tiến hành giống như có thể tiếp cận (access) 
trực tiếp cái tự thân (the in-itself), hay sự vật như chúng là 
cho-bản thân chúng (for-themselves), không cần nêu lên 
bất kỳ câu hỏi nào liên quan tới khả thể của sự tiếp cận như 
vậy. 


B. Ba tập Phê Phán của Kant? 

Từ những quan sát nêu trên chúng ta có thể đặt một số câu 
hỏi về quan hệ của Deleuze với triết học siêu nghiệm. Câu 
hỏi đầu tiên, làm thế nào Deleuze thoát khỏi cái vòng tương 
quan luận trong đó đối tượng luôn luôn chỉ gặp trong quan 
hệ với một chủ thể và các chủ thê luôn luôn tương quan với 
một đối tượng? Kế cận và tương liên là câu hỏi, Tập hợp 
vấn đề nào thúc đây Deleuze không tiếp nhận chủ nghĩa 
Kant và những biến thể của nó? 


Câu hỏi thứ hai, nếu tư tưởng siêu nghiệm của Deleuze 
không còn tham chiêu phương thức tâm (hay ngôn ngữ, hay 


226 


Kant, Deleuze và NT]LDĐ 


thân sinh hoạt, hay tồn tại-ở-trong-thế giới v..v...) xếp đặt 
cấu trúc kinh nghiệm, thời tại sao vẫn còn giữ hình dung từ 
“siêu nghiệm? Có nghĩa gì khi nói đến điều kiện siêu 
nghiệm của bản thân sự vật, độc lập đối với bất kỳ kết nói 
nào với con người dưới hình thức của tâm, văn hóa, thân 
sinh hoạt, tồn tại-ở-trong-thế giới, hay ngôn ngữ? 


Câu hỏi cuối cùng, Deleuze giữ lại những gì của dự án phê 
phán? Trong Nietzsche và Triết học (Nietzsche & 
Philosophy), Deleuze viết, “...ý niệm về phê phán và ý niệm 
về triết học là một”.!° Với Kant, đối tượng của phê phán 
bao gồm những ảo tượng siêu nghiệm phát sinh nội tại từ 
bên trong bản thân lý tính trong sự sử dụng phi pháp các 
phạm trù của trí năng độc lập đối với trực quan. Nói văn 
tắt, ảo tượng siêu nghiệm không phải là kết quả của lỗi lầm 
không biểu tượng chính xác thê giới, chúng được phát sinh 
từ bên trong lý tính, theo một phương thức tương tợ như ảo 
tượng quang học được phát sinh như một hiệu quả của quan 
năng nhận thức thay vì như bản thân đối tượng. Nếu 
Deleuze phá vỡ vòng tròn tương quan luận, nếu đối tượng 
không còn được hiểu như phù hợp với tâm, ngôn ngữ, hay 
như không được tiết lộ cho Dasein (sự tồn tại) hay thân 
sinh hoạt, thời phải hiểu biết một ảo tượng siêu nghiệm như 
thế nào? Giải đáp ba câu hỏi trên của Deleuze chuyên biến 
sâu đậm chủ nghĩa Kant và những biến thể của nó, di 
chuyên nó từ cảnh giới nhận thức luận qua cảnh giới bản 
thể luận. 


a. Phê phán Kant không đây đủ 

Deleuze đối chọi với dự án phê phán của Kant trên ba mặt 
tương hỗ quan liên rộng lớn. Một mặt, trong Nietzsche và 
Triết học, Deleuze chỉ rõ Kant không hoàn tất dự án phê 
phán vì không thực hiện một phê phán các giá trị cơ sở của 
phê phán của ông. Deleuze ca ngợi Kant đã có tài phát hiện 
dự án phê phản nội tại (Immanent critique), nơi mà phê 


522/ | 


Kant, Deleuze và NILDĐ 


phán không còn tham chiếu cái gì đó ngoại tại, và nơi mà 
sai lầm không còn là kết quả của một thể hiện bên ngoài 
đến từ, chẳng hạn, cảm năng. Phê phán nội tại đúng ra là 
tham chiếu các ảo tượng nội bộ của bản thân lý tính (lý tính 
thuần túy, như Kant nói, là xứ sở của ảo tượng suy 
nghiệm). Mặc dầu sự khám phá đó quan trọng, nhưng phê 
phán của Kant vẫn không hoàn tất, chỉ có tính cách từng 
phần (partial). Trên thực tẾ, ông không thực hiện cái 
chương trình phê phán nội tại của ông. Kant hình như lẫn 
lộn tính thực chứng của phê phán với sự thừa nhận khiêm 
nhường các quyền của cái bị phê phán. Chưa bao giờ có 
một sự phê phán toàn diện nào mà có tính hòa giải hơn thế, 
cũng chưa bao giờ có một sự phê phán nảo tôn trọng cái bị 
phê phán hơn thế. “Kant chỉ đây đến tận cùng một quan 
niệm rất cũ về phê phán. Ông quan niệm phê phán như là 
một sức mạnh cần tác động mọi tuyên bố hiểu biết và tuyên 
bố khám phá tính chân, chứ không phải tác động bản thân 
sự hiểu biết và bản thân tính chân; một sức mạnh cần tác 
động mọi tuyên bố luân lý, chứ không phải tác động bản 
thân luân lý. Từ đó phê phán trở thành một thứ chính sách 
thỏa hiệp ...”H 


Nói ngắn gọn, trong khi Kant bài bác siêu việ: (the 
transcendent), những giá trị và phạm trù nói trên dù sao 
cũng siêu việt cái đa tạp của trực quan (manifold of 
intuition) mà chúng là điều kiện chừng nào bản thân chúng 
không phải là kết quả của một phát sinh (genesis). Như 
Deleuze nhận xét, “... cái trừu tượng không giải thích, 
nhưng bản thân nó phải được giải thích; và mục tiêu không 
phải đề tái phát hiện cái vĩnh hằng hay cái phổ biến, mà để 
tìm những điều kiện sản sinh cái gì đó mới.” (G. Deleuze 
and C.Parnet. Dialogues II. Pvii) Giống các mô thức Plato 
đứng ngoài dòng trở thành (flux of becoming) và bản thân 
chúng không bị kích động bởi thế giới, các phạm trù và giá 
trị mang tính Kant nói trên được xử lý như vĩnh hằng và bất 


228 


Kant, Deleuze và NT]LDĐ 


biến, chúng tuồng như rơi từ trên trời xuống hoàn toàn tạo 
sẵn, thế nào đề cho không thê bị kích động hay biến đổi bởi 
bản thân của cảm năng. Trong trường hợp này “triết học 
siêu nghiệm phát hiện những điều kiện vân còn nằm bên 
ngoài cái có-điều kiện. Các nguyên tắc siêu nghiệm là các 
nguyên tắc quy định điều kiện (làm duyên) chứ không phải 
là các nguyên tắc của sự phát sinh nội bộ (principle of 
internal genesis). Chúng ta đòi hỏi một sự phát sinh bản 
thân của lý tính, và một sự phát sinh trí năng và các phạm 
trù của nó ...”!2 


b. Kant thiết lập một ngoại quan hệ giữa khái niệm và 
trực quan không có khả năng giải thích chúng quan hệ 
nhự thế nào 

Phê phán trên của Deleuze báo trước một phê phán khác: 
Kant thất bại không thuyết minh được sự phát sinh các giá 
trị mà Kant đặt cơ sở trên đó đề phê phán. Deleuze tranh 
biện cho thấy triết học siêu nghiệm của Kant tự giới hạn 
trong phạm vi một giải thích về sự quyết định bên ngoài 
trong đó các phạm trù của trí năng xác định cái đa tạp của 
trực quan trong một quan hệ mang tính ngoại. Phê phán 
như vậy cốt ý là muốn nói gì? Một mặt, Deleuze phê phán 
cách giải thích quan hệ giữa khái niệm và trực quan có tính 
ngoại mà không thuyết minh trung giới cho phép hai cảnh 
giới ấy liên kết với nhau. Có người phản đối phê phán ấ ây 
của Deleuze bảo rằng Kant đã phát minh và sử dụng thuyết 
niệm thức (schematism) như trung giới đó, nhưng như 
Deleuze nhận xét, .. thuyết niệm thức chỉ củng cô nghịch 
lý dẫn nhập trong học thuyết các quan năng bởi ý tưởng về 
một sự phù hợp thuần túy bên ngoài... . Trong PPLTTT, 
Kant giới thiệu ý tưởng về thuyết niệm thức là để giải thích 
làm thế nào các khái niệm của trí năng có thể áp dụng vào 
các hiện tượng. Vấn đề ở đây là có một sự dị biệt về chất 
giữa các khái niệm vả các trực quan. “..Các khái niệm 
thuần túy của trí năng (các phạm trù) lại hoàn toàn dị tính 


229 


Kant, Deleuze và NTILDĐ 


(ungleichartig; un-homogeneous; dị loại) ... khi so sánh với 
những trực quan thường nghiệm (và cả trực quan cảm tính 
nói chung) và ta không bao giờ tìm thấy các khái niệm 
thuần túy ấy trong bất cứ trực quan nào."! Nói ngắn gọn, 
các khái niệm và các trực quan dị biệt về chất thế nào để 
cho khái niệm được đặc trưng bởi tính tự khởi (spontanetty; 
tính nội khởi) và trực quan bởi tính thụ nhận (receptivity). 
Do đó, Kant tranh luận cho rằng “phải có một cái thứ ba 
vừa một mặt đồng tính với phạm trù vừa mặt khác, đồng 
tính với hiện tượng mới có thể đem cái trước áp dụng vào 
cái sau được. Cái biểu tượng trung giới này phải thuần túy 
(tức không được có bất cứ gì thường nghiệm cả) nhưng lại 
có hai tính chất: vừa ứrí ruệ, vừa cảm tính. Biêu tượng như 
thế chính là Niệm Thức Siêu Nghiệm. (B177) Thuyết 
niệm thức được sử dụng với chức năng trung giới giữa các 
khái niệm và các trực quan. Vấn đề ở đây là những nhận 
xét trên không giải đáp câu hỏi làm thế nào các khái niệm 
có thể áp dụng vảo các trực quan. Quả vậy, Kant tranh luận 
cho biết khả thể của các niệm thức thiết kế với chức năng 
làm trung giới giữa các khái niệm và các trực quan thông 
qua sự niệm thức hóa (schematization) các khái nệm! Hay 
nói khác, quả vậy Kant tranh luận cho rằng các khái niệm 
có thê áp dụng vào các trực quan bởi vì các khái niệm được 
áp dụng vào các trực quan. Ngược lại, Deleuze đòi một 
cách thuyết minh trực quan theo phương thức phát sinh 
(genesis), hoàn toàn không cần đến các phạm trù, khắc 
phục tính ngoại của các khái niệm và các trực quan bằng 
cách giải thích sự sản sinh các mô thức trực quan ấy từ bên 
trong bản thân trực quan. 


C Kant truy nguyên cái siêu nghiệm từ cái thường 
nghiệm. vì vậy rơi vào vòng luấẫn quấn 

Có lẽ một trong các phê phán của Deleuze gây nhiều tổn 
thương là xác nhận Kant truy nguyên siêu nghiệm từ 
thường nghiệm. Deleuze viết trong Lôgic của Nghĩa (The 


230 


Kant, Deleuze và NT]LDĐ 


Logic of Sense)!5: “Sự sai lầm của tất cả nỗ lực xác định 
siêu nghiệm (the transcendental) như ý thức 
(conscIousness) là do tư lượng siêu nghiệm trong hình ảnh 
của, và tương tợ như, những gì cho rằng phải đặt nền tảng 
(to ground). Trong trường hợp này, hoặc chúng ta tự mang 
lại làm săn, theo nguyên nghĩa coi như thuộc ý thức câu 
thành, bất cứ thứ gì chúng ta cố găng tạo ra thông qua một 
phương pháp siêu nghiệm, hoặc đồng ý với Kant, chúng ta 
từ bỏ sự phát sinh và sự cấu thành và chúng ta tự giới hạn 
trong phạm vi của một sự quy định điều kiện siêu nghiệm 
đơn giản. Nhưng với tất cả điêu đó chúng ta không tránh 
khỏi cái vòng luấn quân khiến cái điều kiện tham chiếu cái 
có-điều kiện như nó tái tạo hình ảnh của nó.”!” Tóm lại, 
chúng ta không thê tư lượng điều kiện trong hình ảnh của 
cái có-điều kiện. 


Chức năng của siêu nghiệm là đặ nên tảng cho thường 
nghiệm. Tuy nhiên, nếu siêu nghiệm truy nguyên từ thường 
nghiệm, nếu nó quan niệm ương ứợ thường nghiệm, thời 
chúng ta chỉ buộc mình vào một gia bội kỳ lạ gấp đôi 
thường nghiệm có cơ nguy thể tính hóa (essentializing) cái 
được nhận. biết, thay vì đặt nền tảng thực sự cho cái nó tìm 
cách đặt nền táng. Chúng ta không chứng minh cái thường 
nghiệm là một cấu trúc tất yếu thực sự, mà chỉ bảo rằng cái 
gì đó là đơn giản tùy duyên và sẽ có thể khác. Như vậy là 
vi phạm nguyên tắc phê phán nội tại, nguyên tắc lý do bởi 
lý do không có yếu tố tâm thức xen vào. Hãy lấy trường 
hợp các thiên nga trắng làm ví dụ. Trong nhiều thế kỷ thiên 
nga được xem như ví dụ quy phạm về một tính chân phổ 
biến cơ bản: “tất cả thiên nga đều trắng”. Tuy nhiên khi các 
thiên nga đen được khám phá, phán đoán ấy bấy lâu tuông 
như hiên nhiên phổ biến nay được chỉ cho thấy có tính cách 
đặc thù. Trong khoa học có cái gì khả dĩ không giống vậy? 
Chắc chắn có, đó là sự xuất hiện cả thuyết tương đối và cơ 
học lượng tử đối với vật lý học Newton. Kant tuy nhiên 


231 


Kant, Deleuze và NILDĐ 


xem vật lý học Newton như cấu trúc phổ biến của vũ trụ 
một cách rõ ràng và từ đó tìm cách khám phá những 
nguyên tắc siêu nghiệm hầu đặt nền tảng cho tính phổ biến 


ây. 


Ở đây, Deleuze tranh luận cho thấy Kant cuối cùng quy 
thuộc giá trị cho sự nhận biết (recognition)!8 như một mô 
hình của những gì là tư lượng theo một phương thức cuối 
cùng bảo vệ chính thống và không cho phép cái mới xuất 
hiện. Hơn nữa, khi truy nguyên siêu nghiệm từ thường 
nghiệm, chúng ta giả thiết các điều kiện của sự vật tương tơ 
sự vật ấy. Như vậy, chúng ta cuối cùng quy thuộc giá trị 
cho những tính chất xác định của đối tượng, bỏ quên quá 
trình sản sinh thông qua đó đối tượng sinh khởi. Ngược lại 
với hoạt động tĩnh của sư quy định điều kiện (conditioning) 
tương tợ hoạt động nắn hình trên chất liệu như trong trường 
hợp nặn bột với cái khuôn, thay vào đó, Deleuze tìm kiếm 
cái vận động do đó một thực thể được sản sinh. Những vận 
động như vậy sẽ là những điều kiện phát sinh thực thể. 
Theo ông, không có sự phân biệt hai thê giới, một cảm tính, 
một trí tuệ, nhưng chỉ có hai vận động, hay thậm chí chỉ có 
hai hướng của cùng một vận động: một hướng thế nào để 
cho vận động đông cứng lại trong sản phẩm của nó, trong 
kết quả của nó, làm nó bị chặn đứng; và hướng kia, quay 
lại, tìm vết tích các bước trước kia của nó, khám phá lại 
trong sản phẩm vận động từ đó nó là kết quả. 


Nói ngăn gọn, các điêu kiện siêu nghiệm của Deleuze sẽ là 
những điêu kiện phát sinh không tương tợ chút nào với 
những gì chúng sản sinh. 


Vấn đề ở đây chẳng phải là tăng giá trị cái mới (the new) và 
bác bỏ sự nhận biết (recognition), vấn đề là cắm cái mới và 
xem sự nhận biết như một mô hình về những gì là tư lượng 
và tồn tại. Đối tượng của sự phê phán, ở đây, là những gì 


232 


Kant, Deleuze và NT]LDĐ 


Deleuze đề cập như “lẽ phải và lẽ thường' (good and 
common sense; lẽ thường=thường thức). Thông qua “lẽ 
thường” Deleuze đề cập quan hệ giữa một chủ thể thuần túy 
và mô thức của một đối tượng thuần túy = x. Đấy là mô 
hình của tương quan (model of correlation) cũng là quan hệ 
giữa sự thống nhất siêu nghiệm của thông giác 
(apperception) và đối tượng siêu nghiệm như Kant đã triển 
khai trong Diễn dịch siêu nghiệm. Ở đây sự đồng nhất dưới 
hình thức của sự thống nhất siêu nghiệm của thông giác và 
hình thức của đối tượng là tiền giả định tối chung, nền tảng 
của mô hình của Kant của những gì có nghĩa là tri thưc. 
Thông qua “lẽ phải” Deleuze đề cập phương thức theo đó 
hết thảy mọi quan năng hòa hợp hội tập tại duy nhất một sự 
vật, do đó sản sinh hệ quả của sự đồng nhất hay nhất dạng. 
Lẽ phải và lẽ thường cùng nhau thừa nhận chỉ quyền của 
cái được nhận biết. Tuy nhiên, do cấp giá trị địa vị thủ yếu 
cho sự nhận biết như một mô hình của những gì có nghĩa là 
tư lượng, cái được nhận biết vì thế được thể tính hóa và tự 
nhiên hóa theo phương thức giả định chúng có tính chân, 
thất bại không thiết lập được tính tất yếu thực của những gì 
nó tìm duyên cớ. Mô hình của tư tưởng ấy cuối cùng tây 
sạch những gì là sản phẩm phát sinh thông qua một quá 
trình và lịch sử và có thê tồn tại khác. 


Ở đây chúng ta tìm ra then chốt của sự phê phán tính khả 
thể của Deleuze và lý do tại sao sự phân biệt ân/hiện 
(virtual/actual) là rất trọng yếu đối với toàn bộ bản thể học 
của ông. Deleuze không ngừng nhấn mạnh kinh nghiệm 
học siêu nghiệm không tìm điều kiện cho mọi kinh nghiệm 
khả hữu, nhưng chỉ cho kinh nghiệm thực. Nói đúng hơn, 
cần cường điệu kinh nghiệm học siêu nghiệm tìm điều kiện 
cho sự íồn fại thực (real existence) chừng nào Kant vẫn còn 
xác định “những điều kiện tiên nghiệm của một kinh 
nghiệm khả hữu nói chung cũng đồng thời là những kinh 
nghiệm khả hữu của những đối tượng của kinh nghiệm.” 


233 


Kant, Deleuze và NTLDĐ 


C. Phá vỡ vòng tròn tương quan luận: Thời gian và Chủ 
thể bị gẫy 

Deleuze viết, “... kinh nghiệm học siêu nghiệm là phương 
thức duy nhất để tránh sự truy nguyên cái siêu nghiệm từ 
cái thường nghiệm.”?0 Tuy nhiên, làm thế nào kinh nghiệm 
học siêu nghiệm có khả năng thực hiện chuyện đó? Chúng 
ta biết rằng các vấn đề với tư tưởng của Kant xuất hiện từ 
cái vòng tương quan luận trong đó một chủ thê thuần túy, 
một cái “Tôi tư lượng" (I think) xét như một cấu trúc hình 
thức thuần túy, luôn luôn tương quan với mô hình của một 
đối tượng thuần túy, đề cao mô hình của sự nhận biết.! 
Tuy nhiên, muốn tránh thoát những khó khăn Kant gặp 
phải, Deleuze phải bằng cách nào đó phá vỡ cái vòng tương 
quan luận ấy. 


Mọi chuyện bắt đầu từ Descartes. Theo phương pháp nghỉ 
mạnh của ông, Descartes chỉ cho thấy sau khi nghỉ mọi sự 
vật khá dĩ hoài nghi, những gì còn lại là hoạt động tư lượng 
thuần túy. Descartes tranh luận cho rằng một mặt, bất cứ 
khi nào chúng ta bị lừa dối, tất nhiên chúng ta biết chúng ta 
tồn tại bởi vì chúng ta sẽ không thể bị lừa dối trừ phi chúng 
ta tồn tại theo một phương thức, trong một hình thể, hay 
dưới hình thức nào đó. Hậu quả: vì sự bị lừa đối là một mô 
thức của tư tưởng, chúng ta có thể yên tâm rằng chúng ta 
tồn tại mọi khi chúng ta tư lượng. Mặt khác, trong khi 
chúng ta không thể chắc chăn những biểu tượng hay tư 
tưởng của chúng ta biểu tượng thế giới một cách chính xác, 
chúng ta có thể chắc chắn rằng chúng ta có những tư tưởng 
đó và những tư tưởng đó ứzông như có những đặc điểm như 
vậy và như vậy. Ví dụ, cái thân của tôi tuông như hiện giờ 
đang ngôi trong cái ghế này trước một máy tính, mặc dầu 
tôi không thể nói tôi đang hay không ngôi trước cái bản bởi 
vì tôi chưa chứng minh sự tồn tại của cái thân của tôi. Nói 
ngắn gọn, Descartes thi thiết một quan hệ trực tiếp 
(immediate relation) giữa tư lượng và tồn thể của tôi thế 


234 


Kant, Deleuze và NT]LDĐ 


nào để cho tôi luôn luôn có một quan hệ đặc quyền với 
những tư tưởng của tôi trong khi những gì chúng biểu 
tượng còn bị hoài nghĩ. Đó là lý do Descartes bắt buộc phải 
chứng minh sự tồn tại của Thượng Đề trước khi chứng 
minh sự tồn tại của thế giới, tại vì chừng nào ông chỉ tiếp 
cận nội hàm của tâm bản thân, ông phải chứng minh sự tồn 
tại của một tồn thể cách ly bản thân ông và tồn thể đó 
không phải là một tồn thê đánh lừa. Nếu tồn thể đó phải là 
Thượng Đề thay vì là đồ đạc thông thường trong thế giới, 
thời điều này là do bởi Descartes đòi hỏi một ý niệm không 
thể có thể được tạo ra bởi tư tưởng của riêng ông để thiết 
lập tính siêu việt đích thực của nó. Chừng nào điều giải 
viên là hữu hạn, ý niệm duy nhất có thể hoàn thành nhiệm 
vụ này là ý niệm vô hạn. Bởi vì, theo Descartes, một tồn 
thể hữu hạn không thể sáng tạo ý niệm vô hạn từ chính bản 
thân của nó hay kinh nghiệm của nó trong thế giới. 


Theo trên, toàn bộ câu hỏi làm thế nào có được khả thể của 
sự liên hệ giữa tâm và thế giới là kết quả phát sinh từ quan 
hệ trực tiếp giữa chúng ta với nội hàm của những tư tưởng 
của chúng ta cặp đôi với quan hệ gián tiếp (có trung giới) 
của chúng ta với thế giới. Nếu tôi chỉ có một quan hệ trực 
tiếp với tư tưởng của tôi mà thôi thời bên trong một mình 
tư tưởng làm thế nào tôi có thể xác định nó biểu tượng thế 
giới chính xác hay không? Trong công trình phê phán của 
Kant, nếu luận đề đối tượng phù hợp tâm chứ tâm không 
phù hợp đối tượng có khả năng giải quyết nan đề làm thế 
nào các phán đoán tiên nghiệm tông hợp đều khả thẻ, đó là 
vì, tuy không nói rõ ra, chúng ta duy trì một quan hệ trực 
tiếp với tâm của chúng ta. Các cấu trúc bất biến của tâm 
(trực quan và các phạm trù) luôn luôn làm điều kiện cho đa 
tạp của trực quan, câp cho nó một cầu trúc có hình thức quy 
luật, cần phải có để đặt nền cho các phán đoán tiên nghiệm 


tông hợp. 


39 


Kant, Deleuze và NTILDĐ 


Tự mâu thuẫn, bên trong tư tưởng của Kant Deleuze tìm 
thấy những phương sách phá vỡ vòng tương quan luận. 
Deleuze khởi đầu với nhận xét, theo Descartes, quy định 
“Tôi tư lượng" (I think) trực tiếp liên hệ với bất định “Tôi 
tồn tại” (I am). Hậu quả là từ sự kiện đơn giản tư lượng tôi 
suy ra tôi tồn tại. Kant phản đối luận điểm ấy và luận chứng 
cho thấy quy định cần một hạn từ thứ ba, khả định, để giải 
thích làm thế nào quy định (“Tôi tư lượng') có thể quy định 
bất định (“Tôi tồn tại'). “Tôi tồn tại” biểu hiện tác động quy 
định sự tồn tại của tôi. Bằng cách ây sự tồn tại của tôi đã 
được mang lại rồi, nhưng phương thức theo đó “Tôi tồn tại 
quy định tồn tại của tôi, nghĩa là, làm thế nào đặt định cái 
đa tạp vào trong tôi như là thuộc về tồn tại của tôi thời 
chưa được mang lại (B158). Quả vậy, Kant tranh luận cho 
thấy quan hệ của chúng ta với tư tưởng của chúng ta không 
phải là một quan hệ trực điếp. Tôi không thể quy định sự 
tồn tại của tôi như một tồn thể tự năng động, tôi chỉ biểu 
fượng tính tự khởi của tư tưởng của tôi. Hình thức theo đó 
sự tồn tại của tôi khả định bởi tư tưởng là hình thức của 
thời gian (B428-32). Nhưng nếu tôi chỉ biểu tượng tính tự 
khởi của tôi thay vì có một quan hệ trực tiếp với nó, thời hệ 
quả là quan hệ của tôi với tư tưởng của tôi không khác quan 
hệ của tôi với các đối tượng. Nói ngắn gọn, quan hệ của tôi 
với bản thân tôi bị bẻ gẫy hay chẻ ra bởi hình thức của thời 
gian thế nào đề cho tôi chỉ kinh nghiệm bản thân tôi bền 
trong thời gian, thay vì kinh nghiệm một quan hệ trực tiếp 
với bản thân tôi. Tôn tại bất định của tôi có thê được quy 
định chỉ bên trong thời gian như sự tồn tại của một hiện 
tượng, của một chủ thể hiện tượng, thụ nhận, thụ động xuất 
hiện bên trong thời gian. Vì quan hệ của chúng ta với tâm 
của chúng ta có trung giới cho nên chúng ta không bao giờ 
kinh nghiệm trực tiếp hành vi của tư tưởng mà chỉ các kết 
quả của tư tưởng ây, cho nên vòng tương quan luận bị bẻ 
gầy và tâm không còn có trạng thái có đặc quyền như nó 
tuyên bố nó có. Tâm không còn vận hành như một bọt nước 


236 


Kant, Deleuze và NT]LDĐ 


chúng ta bị tròng vào đó, không thê thoát khỏi. Đúng hơn, 
quan hệ của chúng ta với cả bản thân của chúng ta và đôi 
tượng trở nên không thê nhận rõ. 


D. Trường siêu nghiệm 

Deleuze tìm kiếm một bản thể luận có khả năng đạt tới bản 
thân của sự vật trong dị biệt nội bộ của nó. Tuy nhiên dự án 
đó không thể thực hiện chừng nào các điều kiện của đối 
tượng liên hệ với tâm hay với một chủ thể siêu nghiệm, bởi 
vì một giải thích như vậy chỉ đưa ra các tồn thể như chúng 
là “cho chúng ta" (for-us), chứ không như chúng là cho “tự 
bản thân' (in-themselves). Do đó, Deleuze phải tìm một 
duyên cớ (nền tảng; sround) khác biệt với tâm, có khả năng 
dẫn chúng ta tới bản thân của sự vật. Ông tin là đã tìm ra 
được một duyên cớ như vậy nơi thời gian. Theo ông, sự 
khám phá thời gian của Kant như hạn từ thứ ba hay cái 
“khả định" (the determinable) “... là sự khám phá Quá trình 
DỊ biệt, không còn là một dị biệt thường nghiệm giữa hai 
quy định (determination), mà là trong mô thức của một DỊ 
biệt siêu nghiệm giữa sự Quy định nói chung và những gì 
nó quy định ...”?! Thời gian trở thành điều kiện siêu nghiệm 
của các đối tượng. 


Tuy nhiên, trong lúc Kant hiểu biết thời gian như mô thức 
của giác quan bên trong (Inner sense) áp đặt bởi tâm trên đa 
tạp của trực quan, nhưng đối với Deleuze thời gian không ở 
trong chủ thể hay tâm, đúng ra, chủ thê và đối tượng đều ở 
bên trong thời gian. Tức là, thời gian là một duyên cớ trước 
tâm. “Chỉ có một thời gian duy nhất, một thời tục duy nhất, 
trong đó mọi sự vật sẽ tham gia, kể cả ý thức của chúng ta, 
kế cả những sinh vật, kể cả toàn thê thế giới vật chất”? Ở 
một nơi khác, khi định tính chất thời tục (duration) như một 
biến đổi, Deleuze nhận xét “tồn tại là biến chuyên, biến 
chuyên là bản thể”?!. Nói văn tắt, Deleuze di chuyên thời 
gian từ số nhận thức luận (epistemic register) trong đó thời 


cải 


Kant, Deleuze và NTILDĐ 


gian là một điều kiện cho hiện tượng (appearances) tới số 
bản thể luận (ontological register) trong đó thời gian là điều 
kiện của chủ thể, cơ thể, và sự vật. Hệ quả là thời gian trở 
thành một thực tại vật chất, thể tính vật chất của các tồn 
thê, thay vì một mô thức áp đặt trên sự vật. Vì thế, Deleuze 
nhận xét “vũ trụ là cầu thành bởi các biến thái, nhiễu loạn, 
biến đôi của trương lực và năng lượng, và không gì khác?! 


Sự vật, chủ thể, thực thể, tồn thể phải được hiểu không tồn 
tại bên trong thời gian như trường hợp tổn tại trong một 
thùng chứa mà phải được hiểu tồn tại như những nhịp điệu 
của thời tục. Deleuze mô tả thời tục như tự nhiên theo 
nghĩa tích cực (naturata naturans), và vật chất như tự nhiên 
theo nghĩa tiêu cực (natura naturata). Ông luận chứng cho 
thấy vật chất là thời tục dãn ra hay thư giãn, thời tục là vật 
chất co lại. Các nhịp điệu của thời tục là yếu tố phát sinh 
thông qua đó các thực thể được sản sinh. Nếu cần phải có 
một giải thích siêu nghiệm các thực thể là bởi tại các dị biệt 
hay nhịp điệu thông qua đó các thực thể được sản sinh 
trong quá trình hiện thực hóa tự xóa mất trong quá trình 
được hiện thực hóa hay cá thê hóa, thế nào để cho lý đo đủ 
(tức sự hội đủ duyên) biến mất trong kết quả hay sản phẩm 
của nó. Không giống Kant với các ảo tượng siêu nghiệm là 
kết quả do lý tính dùng các phạm trù độc lập đối với trực 
quan, các ảo tượng siêu nghiệm của Deleuze sinh khởi từ 
bản thân tồn tại trong sự hình thành các mở rộng hay không 
gian. Tiếc thay, những chỉ tiết trình bày trên không nói cho 
chúng ta rõ làm thế nào thời gian cho phép ta đạt tới bản 
thân của sự vật. thay vì rơi vào trừu tượng. 


Trực quan dẫn chúng ta vượt qua trạng thái kinh nghiệm 
hướng về những điều kiện của kinh nghiệm. Nhưng những 
điều kiện ấy không nhất ban cũng không trừu tượng. Chúng 
không rộng hơn cái có-điều kiện: chúng là điều kiện của 
kinh nghiệm thực.?” Những điều kiện này phải được tiếp 


238 


Kant, Deleuze và NT]LDĐ 


cận từ quan điểm thời tục thay vì không gian, bởi vì không 
gian dẫn tới ảo tượng siêu nghiệm, ưu đãi sự nhận biết, tính 
đồng nhất, và sự giống nhau. Giải thích thời gian và phê 
phán của Kant về tính trực tiếp của cogito cặp đôi với phân 
tích thời tục của Bergson, cùng với tiêu luận Transcendance 
of Ego của Sartre đã giúp Deleuze phát hiện một trường 
siêu nghiệm (transcendental field) khác hắn chủ thể siêu 
nghiệm. Sartre phê phán ráo riết luận đề của Kant chủ 
trương “Tôi tư lượng” (I think) nhất thiết phải có thê đi 
kèm tất cả mọi trạng thái ý thức của chúng ta (PPLTTT: 
B132). Ông đề xướng một írường siêu nghiệm tiên cá nhân 
(pre-personal transcendental field) trước hành vi tổng hợp 
của cogito. Deleuze xét thấy khái niệm trường siêu nghiệm 
của Sartre rất hấp dẫn vì nó phân cách trường các điều kiện 
siêu nghiệm với mô thức của “Tôi tư lượng”, do đó giải 
phóng nó khỏi bị giam cầm trong hình thức đồng nhất. Tuy 
nhiên, Deleuze luận chứng cho thấy Sartre không đi đủ xa 
trong sự phân cách trường siêu nghiệm với ý thức. Trường 
này không thê quy định như trường ý thức. Một ý thức là 
không gì cả nếu không có một tổng hợp thống nhất. Nhưng 
không có tổng hợp thông nhất của ý thức nếu không có mô 
thức của cái Tôi, hay quan điểm của Ngã. 


Ngược lại, Deleuze đề nghị “... các dị điểm du mục ph 
nhân cách và tiền cá nhân cấu thành trường siêu nghiệm 
thực.”?° Trường siêu nghiệm là một tập hợp các điều kiện 
phát sinh chủ trì sự cá nhân hóa (ndividuation) của các 
riêng lẻ (ndividuals). Từ “individual” (riêng lẻ) ở đây cần 
phải hiểu một cách rộng rãi bao gồm bắt cứ thực thê nào, 
COn người, đất, đá, v..v... Deleuze dùng chữ Individuation 
(cá nhân hóa) đề gọi quá trình do đó các riêng lẻ thành tồn 
thê (hiện hữu). Khác với các điều kiện của Kant đều là cố 
định, bất biến, và không di động, các điều kiện phát sinh 
(genetic conditions) của trường siêu nghiệm là một tập hợp 
tiềm năng (potentials) không ngừng dời chỗ và biến hóa tùy 


239 


Kant, Deleuze và NILDĐ 


theo những điều kiện địa phương. Vì vậy, tồn tại có tính 
năng cực kỳ sáng tạo. 


Kết luận 

Nếu kinh nghiệm học siêu nghiệm là một duy vật học siêu 
nghiệm, thời đó là vì trường siêu nghiệm (transcendental 
fñield) không phải cái gì đó áp đặt bởi tâm trên thế giới, 
cũng chẳng phải cái gì đó thuộc chủ thể giống như những 
mô thức trực quan và các phạm trù của trí năng của Kant, 
đúng ra, là cái gì đó thuộc bản thân của tồn tại. Những điều 
kiện ấy là vật chất chừng nào chúng là những tập quần tiềm 
năng tương quan thuộc thế giới vật chất và chủ trì sự phát 
sinh các tồn thê vật chất như núi, cơ thê, thủy tỉnh, thời tiết, 
mô thức, thiên hà, v..v... Nếu các điều kiện ấy đù sao cũng 
siêu nghiệm, thời đó là vì chúng tự xóa trong quá trình hiện 
thực hóa, bỏ lại phía sau sản phẩm đông tụ của quá trình 
sản sinh. Những điều kiện phát sinh ấy dẫn chúng ta đến 
bản thân sự vật, đến những điều kiện của kinh nghiệm thực, 
chừng nào chúng nắm bắt được những điều kiện tùy duyên 
theo đó thực thể riêng lẻ được sản sinh trong dị điểm của 
nó. 


I. Kant, Deleuze và Thuyết Ý niệm Nội tại 


Một trong các mục tiêu chủ yếu của Deleuze trong tập kiệt 
tác Diƒƒérence et Répétition (viết tắt: DR; tạm dịch: Dị thục 
và Tương tục) là trình bày một thuyết Ý niệm (biện chứng 
pháp; dialectics) mới trong đó Ý niệm được khái niệm như 
vừa nội fại vừa vi phân (Immanent and differential). Bài 
này sẽ luận về quan hệ giữa thuyết Ý niệm cùng với chủ đề 
nội tại đó và thuyết Ý niệm đề cập trong ba tập Phê Phán 
của Kant. 


Trong nỗ lực khai triên một thuyêt mới vê Y niệm, và một 
quan niệm mới vê biện chứng pháp, Deleuze chọn truyên 


240 


Kant, Deleuze và NT]LDĐ 


thống 'thứ yếu” gồm Maimon, Nietzsche và Bergson thay 
vì truyền thống “chủ yếu' gồm Fichte, Schelling và Hegel. 
Mặc dầu ông mang tiếng, nhưng thực ra, ông không “chồng 
biện chứng pháp”. Đúng ra, trong triết học Deleuze, có mộ 
quan niệm mới về biện chứng pháp khác hắn những quan 
niệm về trước, kể cả của Hegel. Aristotle định nghĩa biên 
chứng pháp như nghệ thuật đặt vẫn đề như chủ đề của một 
tam đoạn luận, trong khi phân tích pháp cung cấp phương 
tiện giải quyết vấn đề bằng cách dẫn tam đoạn luận tới kết 
luận tất yếu của nó. Vì vậy, nói một cách tổng quát, biện 
chứng pháp liên hệ với tính chất của các vần đề, và khái 
niệm về nó biến đổi theo ý tưởng nghỉ vấn (problematic) 
kết liên với nó. Biện chứng pháp của Socrates và Plato bắt 
nguồn từ một loại vẫn đề đặc thù hay hình thức của câu hỏi: 
câu hỏi “là cái gì?” (What is?). Chính ngay Kant, đến lượt 
ông, định nghĩa Ý niệm biện chứng pháp như “vấn đề 
không lời giải.” Theo luận chứng của Deleuze, các biểu 
trưng đặc tính của biện chứng pháp từ trước đã bỏ sót tính 
năng nội bộ hay nội tại của vân đê nói chung, cái phần tử 
quan yếu nội bộ có chức năng trước hết quyết định tính 
chân hay tính giả của biện chứng pháp và đo lường quan 
năng phát sinh nội bộ của nó, tức là, đối tượng thực tế của 
biện chứng pháp hay tổ họp, “cái vi phân'.”' 


A. Ý niệm trong Phê Phán Lý Tính Thuần Túy 

Trong tập Phê Phán đầu, Kant phân biệt ba loại khái nệm: 
khái niệm thường nghiệm (empirical concepts), khái niệm 
tiên nghiệm hay phạm trù (a prlori concepfts or 
“categories”), và Ý niệm (Ideas). Khái niệm thường nghiệm 
là n hững khái niệm như “cái bàn? và “hoa hồngcho chúng 
ta tri thức chân chính. Những khái niệm như vậy được áp 
dụng vào một đa thể (multiplicity) hay đa tạp (manifold) 
các cảm giác (sensations): thông qua trí tưởng tượng, tôi 
tổng hợp những tri giác đó, và khi áp dụng khái niệm “cái 
bàn” vào chúng, tôi nhận biết đối tượng trước mặt tôi. 


241 


Kant, Deleuze và NILDĐ 


Nhưng Kant còn thức biệt một loại khái niệm thứ hai là 
những khái niệm tiên nghiệm hay những gì Kant theo 
Aristotle gọi là “phạm trù” (categories). Phạm trù là những 
khái niệm có thể áp dụng vào, không những các đối tượng 
thường nghiệm như những bàn hay ghế, mà còn bắt kỳ đôi 
tượng nào tôi có thể gặp bất ngờ bất cứ lúc nào trong kinh 
nghiệm của tôi. Khái niệm “màu đỏ” cũng như khái niệm 
“hoa hồng' không phải là phạm trù bởi vì không phải đối 
tượng nào cũng đỏ, và cũng không phải tất cả đối tượng đỏ 
đều là hoa hồng. Nhưng khái niệm “nguyên nhân' (hay 
“nhân”; cause) là một phạm trù, bởi vì tôi không có thể 
quan niệm một đối tượng không có nhân. Nếu một thiên 
thần thình lình hiện ra và bay lượn ở trung tâm một căn 
phòng, câu hỏi đầu tiên của chúng ta là “cái đó từ đâu đến?? 
bởi vì một phần khái niệm của chúng ta về bất kỳ đối tượng 
nào phải được tạo ra từ cái gì khác. Như thế, phạm trù là 
những khái niệm tiên nghiệm có thể áp dụng vào mọi đối 
tượng của bất kỳ kinh nghiệm khả hữu nào. Quả vậy, ý 
tưởng về “kinh nghiệm khả hữu' của Kant phái sinh từ ý 
tưởng về phạm trù: chính các phạm trù định nghĩa cảnh 
giới của kinh nghiệm khả hữu. 


Cuối cùng, có một loại khái niệm thứ ba trong PPLT TT, 
Kant gọi là “Ý niệm” (theo nghĩa của Plato). Một Ý niệm là 
khái niệm về một đối tượng vượt quá bất kỳ kinh nghiệm 
khả hữu nào. Có nhiều loại khái niệm siêu nghiệm khác 
nhau: ví dụ, bất cứ lúc nào nói đến cái gì đó “thuần túy” 
(pure) hay “tuyệt đối” (absolute), như nhiệt độ “zero tuyệt 
đối” chăng hạn, chúng ta gần như chắc chắn ở bên ngoài 
cảnh giới kinh nghiệm khả hữu, bởi vì kinh nghiệm trình 
hiện những vật hỗn hợp bắt thuần và những vật phi tuyệt 
đối. Mặc dầu chúng ta có thê ứ lượng những sự vật như 
vậy, nhưng chúng ta không bao giờ /háy biết chúng, tức là, 
chúng không phải là những đối tượng có thể đụng độ trong 
bất kỳ kinh nghiệm khả hữu nào. Tuy nhiên, Kant nổi tiếng 


242 


Kant, Deleuze và NT]LDĐ 


tập trung vào ba Ý niệm siêu nghiệm, cấu thành ba chung 
điểm lớn của siêu hình học: linh hồn, thế giới và Thượng 
Đề. Ba Ý niệm ấy vượt quá bất kỳ kinh nghiệm khả hữu 
nào: không có đối tượng — bất cứ nơi nào, chẳng bao giờ — 
có thể tương ứng với những Ý niệm đó; chúng ta không 
bao giờ có được một “kinh nghiệm khả hữu' về chúng. 


Chăng hạn, Ý niệm về thế giới (toàn bộ thế giới hay thế 
giới xét như cái toàn thể) không có trực quan hay tri giác 
khả dĩ tương ứng với nó. Ban đầu, chúng ta đạt tới Ý niệm 
ấy thông qua một mở rộng phạm trù quan hệ nhân duyên 
(causality), tức là, thông qua sự sử dụng tam đoạn luận giả 
thiết (hypothetical syllogism; nếu A, thời B): nếu A dẫn 
đến B, và B dẫn đến C, và C dẫn đến D, v..v... Chuỗi này 
cấu thành một loại vấn đề cho chúng ta. Chúng ta có thể 
tiếp : tực tiến hành thông qua vấn đề này, tiếp tục thông qua 
chuỗi này một cách vô hạn định, cho đến khi cuối cùng đạt 
tới Ý niệm về toàn thể của mọi sự vật đang là: các mối 
quan hệ nhân quả của thế giới, hay Vũ trụ. Nhưng trong 
thực tế, chúng ta chăng bao giờ, bất cứ ở đâu, có một tri 
giác hay trực quan về thế giới, hay toàn thể những gì đang 
là. Nói theo sự phân biệt nổi tiếng của Kant, chúng ta có 
thể lượng thế giới như thể nó là thực, như thể nó là một 
đối tượng, nhưng chúng ta không bao giờ có thê £háy biết 
nó. Nói đúng, thế giới chẳng phải là một đối tượng của kinh 
nghiệm của chúng ta. Những gì chúng ta hiện thấy biết là 
nghi vấn về quan hệ nhân quả, một chuỗi quan hệ nhân quả 
mà chúng ta có thể kéo đài bất tận. Theo Kant, chính vấn 
đề ấy là đối tượng thực của Ý niệm về thế giới. Vì vậy, 
chúng ta bị dẫn vào những ảo tượng không thê tránh khỏi 
khi đặt những câu hỏi về thế giới như thê nó là một đối 
tượng của kinh nghiệm. Chẳng hạn, thế giới có chăng một 
thời gian khai thủy, hay là vĩnh hằng? Thế giới có chăng 
biên giới trong không gian, hay đi mãi mãi? Đó là những 
câu hỏi sai bởi vì chúng hỏi về một đối tượng không tồn 


243 


Kant, Deleuze và NILDĐ 


tại. Bất cứ lúc nào chúng ta tư lượng thế giới như một đối 
tượng (thay vì như vấn đề về một chuỗi các điều kiện), 
chúng ta đi vào cảnh giới các vấn đề sai, một ảo tượng nội 
bộ. Những Ý niệm về linh hồn và Thượng Đề của chúng ta 
cũng như vậy: linh hồn, thế giới và Thượng Đề đều là 
những Ý niệm siêu nghiệm vượt quá bất kỳ kinh nghiệm 
khả hữu nào. Trong phần Biện chứng pháp siêu nghiệm 
(Transcendental Dialectic), đoạn sách dài nhất của 
PPLTTT, Kant phân tích tính chất các nghịch lý lôgic mà lý 
tính thuần túy bị lâm vào bởi tại các ảo tượng: các võng 
luận (paralogisms) của linh hồn, các øghịch lÿ (antinomies) 
của thế giới, Ý /h£ (ideal) của Thượng Đế. 


Theo trên, chúng ta hiểu tại sao Kant là một trong các triết 
gia đầu tiên minh xác sự dị biệt giữa các chủ đề xưa về siêu 
việt tính (transcendence) và nội tại tính (mmanence): “Fa 
gọi các nguyên tắc được sử dụng [đúng đắn] hoàn toàn 
trong các ranh giới của kinh nghiệm khả hữu là các nguyên 
tắc nội tại (immanenf) và ngược lại, vượt ra khỏi các ranh 
giới này là các nguyên tắc siêu việt (transcendent).”? 
Nhưng phải thêm ngay rằng “siêu việt” và “siêu nghiệm” 
không phải là một, và trong thực tế, nghĩa của chúng tương 
phản. Mục tiêu của dự án siêu nghiệm của Kant là khám 
phá các tiêu chuẩn nội tại trong trí năng có khả năng phân 
biệt hai cách sử dụng khác nhau các tổng hợp của ý thức: 
sử dụng nội tại hợp pháp và sử dụng siêu việt bất hợp pháp 
(Ý niệm siêu việt). Triết học siêu nghiệm là một triết học 
nội tại, và bao hàm một phê phán tính siêu việt một cách 
tàn nhẫn (vì vậy Deleuze đã không ngần ngại đứng về phe 
triết học phê phán của Kant, mặc dầu khác biệt rõ ràng). 
Đây cũng là lý đo tại sao Kant có thể phân cấp cho Ý niệm 
một sử dụng nội tại hợp pháp cũng như một sử dụng siêu 
việt bất hợp pháp. Sử dụng nội tại có chức năng điều hành 
(regulative): Ý niệm tạo ra những ứiều điển ý thê (lý tưởng) 
hay chân trời (horizons) bên ngoài kinh nghiệm, từ đó đề 


244 


Kant, Deleuze và NT]LDĐ 


xuất sự thống nhất của tri thức thông qua khái niệm như 
một vấn đề; do đó chúng giúp điều hành sự hệ thống hóa tri 
thức khoa học của chúng ta theo phương thức thuần túy nội 
tại. Sự sử dụng siêu việt bất hợp pháp là cầu tạo hư giả. Lý 
tính, tốt nhất, đơn giản giả định một loại suy (analogy) giữa 
các Ý niệm của nó và các đối tượng vật chất của kinh 
nghiệm: ở đây, Lý tính là năng lực nói rằng, “MỌI sự vật 
phát sinh như thể ...” (như thể có một thê giới, hay một linh 
hồn, hay một Thượng Đề ...). 


Trong DR, Deleuze thức biệt ba thành phần của khái niệm 
Ý niệm của Kant Thứ nhất Ý niệm là bấr định 
(indeterminate) đối với đối tượng của chúng. Vì đối tượng 
của chúng năm ngoài bất kỳ kinh nghiệm khả hữu nào, nên 
nó không thể được mang lại hay thấy biết, nhưng chỉ được 
biểu tượng như một vấn đề. Nói khác, đối tượng thực của 
các Ý niệm là vấn đề (problems) [khái niệm nghi vẫn 
(problematics) là thành phần duy nhất của thuyết Ý niệm 
của Kant được Deleuze chấp nhận không đặt câu hỏi|. Thứ 
hai, các Ý niệm đều khả định (determinable) đo loại suy 
với các đối tượng của kinh nghiệm (đối với nội hàm của 
các hiện tượng). Thứ ba, các Ý niệm bao hàm một ý thể 
điều hành của sự gwy định vô hạn tương quan với các khái 
niệm của trí năng (hay mô thức của các hiện tượng). 


Chương 4 DR, với tiêu đề “Ý niệm và Tổng hợp của quá 
trình DỊ biệt” (Ideas and Synthesis of Difference) khởi đầu 
định nghĩa một Ý niệm như “một sự thống nhất khách quan 
nghi vấn nội bộ của bất định, khả định, và quy định (the 
undetermined, the determinable, and the determination)'. 
Nhưng Deleuze tiếp tục, 'có lẽ điều đó không đủ rõ ràng 
trong Kantf”. Tại sao không? Bởi vì trong Kant: “hai trong 
số ba thời lớp [trong khái niệm về Ý niệm] vẫn còn đặc tính 
ngoại bộ (nếu bản thân các Ý niệm là bất định [hay nghỉ 
vân], chúng khả định duy chỉ trong tương quan với những 


245 


Kant, Deleuze và NTILDĐ 


đối tượng của kinh nghiệm, và thụ nhận ý thể của sự quy 
định duy chỉ trong tương quan với các khái niệm của trí 
năng)”” 


Từ đó, Deleuze kết luận, “điểm “tới hạn”, chân trời hay tiêu 
điểm tại đó dị biệt gwđ”” dị biệt sử dụng để thống nhất, 
chưa được phân phối.”3! Nói khác, chúng ta chưa đạt tới 
một quan niệm thuần nội zạ¡ về Ý niệm; chỉ có một nguyên 
tắc về quá trình dị biệt mới có thể quy định, một cách chính 
xác, bản thân nghi vẫn của Ý niệm nói chung, và theo 
phương thức ấy, thống nhất ba thành phần (bất định, khả 
định và tương hỗ quy định) của Ý niệm. Deleuze khởi 
xướng một thuyết Ý niệm thuần túy nội tại mới phái sinh từ 
thuyết Ý niệm của Kant trong PPLTTT bằng cách đây quỹ 
đạo của Kant tới những kết luận nội tại. Nói đơn giản hơn, 
trong khi các Ý niệm của Kant thống nhất (unifying), toàn 
chỉnh (totalising) và quy định điều kiện (conditioning) [Ý 
niệm siêu việt] thời với Deleuze, chúng trở thành đa chủng 
(multiple), vi phân (differential), và phát sinh (genetic) [Ý 
niệm nội tại]. Câu hỏi đặt ra: Những gì dẫn Deleuze khai 
triển thuyết thuần túy nội tại của Ý niệm? 


B. Ý niệm trong Phê Phán Năng Lực Phán Đoán 

Trả lời câu hỏi trên nằm trong tập Phê Phán thứ Ba: Phê 
Phán Năng Lực Phán Đoán”? (viết tắt: PPNLPĐ), trong đó 
thuyết Ý niệm, ở khía cạnh nào đó, được trình bày vượt quá 
thuyết Ý niệm trong tập Phê Phán đầu. Có ba điều đáng nói 
về quan hệ của Deleuze với tập Phê Phán thứ Ba. 


Trước tiên là ảnh hưởng lớn của triết gia Salomon Maimon 
(1753-1800), gốc Lithuania. Ông phản đối Kant, cho rằng 
Kant không đê ý đến sự đòi hỏi một phương pháp phát sinh 
(a genetic method); Kant không thể đơn giản giả thiết có 
những sự kiện tiên nghiệm của lý tính (sự kiện tri thức 
trong tập Phê Phán đầu, và sự kiện luân lý học trong tập 


246 


Kant, Deleuze và NT]LDĐ 


Phê Phán thứ hai), rồi tìm “điều kiện khả thể” (condition of 
possibility) cho những sự kiện ấy trong siêu nghiệm. Trái 
lại, Kant phải chứng minh làm thế nào các sự kiện ấy phát 
sinh một cách nội tại từ một mình lý tính như những cách 
thái tất yếu của sự biểu hiện của nó. Tóm lại, phương pháp 
quy định điều kiện của Kant phải được thay thế bởi một 
phương pháp phát sinh. Thêm nữa, một phương pháp phát 
sinh như thế đòi hỏi phải thi thiết một nguyên tắc về quá 
trình dị biệt để hành sử: trong khi đồng nhất là điều kiện 
khả thể của tư tưởng nói chung, dị biệt cấu tạo điều kiện 
phát sinh tư tưởng thực. Hai sự đòi hỏi khẩn yếu đó — một 
phương pháp phát sinh và một nguyên tắc quá trình dị biệt 
— là hai thành phần chính của thuyết kinh nghiệm học siêu 
nghiệm của Deleuze. 


Thứ hai, Deleuze phỏng đoán Kant, sau khi đọc phê phán 
của Maimon, tìm cách hồi đáp trong tập PPNLPĐ. Quả 
vậy, đây là tập Phê Phán duy nhất chấp nhận một quan 
điểm phát sinh, chứ không chỉ đơn thuần quan điểm quy 
định điều kiện. Những gì đóng vai trò phát sinh trong 
PPNLPĐ? Không có gì lạ: chúng là những Ý niệm của lý 
tính. Tập Phê Phán thứ Ba nổi tiếng khởi đầu với phân tích 
pháp về năng lực phán đoán thâm mỹ, còn gọi là phán đoán 
sở thích thuần túy (phán đoán “Cái này đẹp”), trong đó trí 
tưởng tượng như tự do dung nhập hài hòa với trí năng như 
bất định (đó là những gì Kant gọi là “trò chơi tự do” của các 
năng lực; “free play” of the faculties). Căn cứ trên phân tích 
pháp đó, Kant đưa ra những luận cứ sâu sắc hơn cho thấy 
mọi hiệp điều xác định (determinate accord) của các năng 
lực đặt nền tảng của tính khả thể của nó trong sự hiệp điều 
tự do của các năng lực biểu tượng trong các phán đoán 
phản tư, tức là, trong những phán đoán hình thành không 
có một khái niệm, nơi chúng ta khởi đầu với đặc thù và tìm 
kiếm khái niệm và cũng là nơi các Ý niệm của lý tính xen 
vào: nếu các phán đoán phản tư hình thành không có một 


247 


Kant, Deleuze và NTILDĐ 


khái niệm, thời chứng luôn luôn có một quan hệ hoạt động 
với các Ý niệm. PPNLPĐ phân tích bốn Ý niệm — cái cao 
cả, cái đẹp, tài năng thiên bẩm và mục đích luận (mục đích 
trong Tự nhiên) — để chỉ ra không những Ý niệm tồn tại, 
mà còn tồn tại trong Tự nhiên có cảm tính (sensible Nature; 
theo một nghĩa nào đó) 


Ý tưởng về cái cao cả — nơi năng lực của trí tưởng tượng 
đương đầu với cái vô hạn của một Ý niệm và bó tay bắt lực 

— là một trong những ví dụ chiếu sáng về phương thức theo 
đó một Ý niệm của lý tính được phát hiện “tồn tại” trong Tự 
nhiên có cảm tính. Ngay cả ý tưởng của Kant về biểu trưng 
hóa (symbolisation) cũng cung câp một ví dụ chiếu sáng. 

Nếu tôi thấy một cái hoa trước mặt tôi, tôi có thể suy tưởng 
nhiều loại năng lực phán đoán khác nhau về nó. Tôi có thê 
làm một năng lực phán đoán tri thức (a Judgment of 
knowledge) bằng cách dùng các khái niệm của trí năng 
(“Đây là một hoa sen trắng'). Hay tôi có thê làm một năng 
lực phán đoán cái đẹp (a Judgment of beauty), trong “trò 
chơi tự do” của trí tưởng tượng và trí năng (“Hoa sen trắng 
này đẹp ghê”). Nhưng lý tính nhìn qua vai trí tưởng tượng 
và trí năng có thê làm cái gì đó khác hẵn: nó có thể “biểu 
trưng hóa”, tức là, có thể kết mối tương quan giữa những 
khái niệm về màu sắc và hoa, không còn với hoa sen trắng 
nói chung, mà với cái gì khác — chăng hạn với một Ý niệm, 
Ý niệm về tính ngây thơ thuần khiết. Những khái niệm 
“tính trắng” và “hoa sen” ở đây được mở rộng vượt quá sự 
sử dụng thông thường, và làm chúng biểu trưng một Ý 
niệm không được mang lại trực tiếp cho tôi trong kinh 
nghiệm cảm tính, mặc dầu hoa sen trắng cho tôi cơ hội 
thông qua đó tôi đương đầu với Ý niệm trong bản thân cảm 
năng. Chính do bởi sự can thiệp của những Ý niệm của lý 
tính (mở rộng những khái niệm của trí năng) mà trí tưởng 
tượng trở thành tự do và những khái niệm của trí năng trở 
thành bất định trong các năng lực phán đoán thẳm mỹ. 


248 


Kant, Deleuze và NILDĐ 


Theo Deleuze, chính trong thuyết các Ý niệm, những bí 
mật của không gian, thời gian tính, luân lý học, cảm năng, 
tư tưởng, phải được tìm thây — ngay cả trong bản thân của 
Kant. 


Thứ ba, Deleuze luận chứng cho thấy Kant cuối cùng 
không đi đủ xa, dầu Kant đi khá xa với sự tiến dẫn phương 
pháp phát sinh trong tập Phê Phán thứ Ba. Khi Deleuze tìm 
cách khai triển thuyết Ý niệm của ông trong DR, ông chỉ 
nhắc đến Kant trong vài ba trang đầu của Chương 4: Ý 
niệm và Tổng hợp của Quá trình Dị biệt, và sau đó quay 
qua Leibniz theo dấu chỉ của Maimon: thuyết Kant chỉ có 
thể tu chính (thành một kinh nghiệm học siêu nghiệm) bằng 
cách trở lại với Hume, Lelbn1z và SpInoza. Trong một lớp 
hội thảo của ông, ngày 20 tháng 5, 1980, Deleuze nhận xét 
khai triển một thuyết nội tại về Ý niệm có nghĩa là trở lại 
với Lelbniz, nhưng trên những cơ sở khác với của 
Leibniz”. Tất cả những yếu tố để cấu tạo một phát sinh, 
theo yêu cầu của những vị hậu-Kant, hầu như có mặt trong 
Leibniz. Rất dễ hiểu tại sao Deleuze trở lại với Leibniz. Đó 
là vì có hai cách khắc phục nhị nguyên khái niệm/trực quan 
của Kant. Hoặc khái niệm là sự vật có cảm tính (sensible 
things) như trong Locke; hoặc bản thân cảm năng là khả 
niệm (intelligible), như trong Leibniz (có những Ý niệm 
trong bản thân cảm năng). Leibniz chọn con đường sau. Rất 
nhiều, nếu không phải hầu hết, các tiêu chuẩn cơ bản 
Deleuze sử dụng để định nghĩa Ý niệm nội tại đều phái sinh 
từ Lelbniz, hay từ lịch sử của toán vi tích phân do Lelbn1z 
phát minh đồng thời với sự phát minh của Newton: quan hệ 
vi phân, dị điểm, điểm bình thường, lưu trình hay dòng, ân 
giới (virtual), đa thể hay đa tạp, và v..V... Ở đây, có hai 
trong số các thành phần của Ý niệm của Deleuze đáng lưu 
ý: quan hệ vi phân và ý tưởng về những dị điểm. Quan hệ 
vi phân là một quan hệ vẫn tồn tại khi các hạn từ của nó 
biến mất. Vì vậy, nó là một quan hệ thuần túy, một quan hệ 


249 


Kant, Deleuze và NTILDĐ 


dị biệt thuần túy, là những gì Deleuze gọi là “đj? biệt fự 
thân” (difference-in-itself). Hơn nữa, quan hệ vi phân, 
chẳng những ở ngoài các hạn từ của nó, mà còn tổ thành 
chúng: các hạn từ của quan hệ hoàn toàn bất định (hay ân 
mật) cho đến khi chúng nhiếp nhập quan hệ vi phân. Tự 
chúng, chúng đơn giản là khả định. Một khi các yêu tố ấy 
nhiếp nhập vào một quan hệ vi phân, tương. hỗ quy định 
giữa chúng xác định một dị điểm. Mọi đa thể (tức là, mọi 
sự vá) đặc trưng bởi một tổ hợp dị điểm và điểm bình 
thường. Trong hình học, chẳng hạn, một hình vuông có bốn 
dị điểm, tức bốn góc của nó, nôi dài trong một vô hạn điểm 
bình thường kết nối chúng. Một khối lập phương có tám dị 
điểm. Trường hợp các đường cong phức tạp hơn: quan hệ 
vi phân xác định một dị điểm trong một đường cong, tiếp 
tục nối dài thành một chuỗi điểm bình thường cho đến khi 
nó đạt tới một dị điểm mới khác, ở đó đường cong đổi 
hướng, tăng hay giảm, và tiếp tục nối dài trong một chuỗi 
điểm bình thường cho đến khi đạt tới một dị điểm khác, và 
VY 


Với Deleuze, đó là giải thích như thế nào cuộc đời của 
chúng ta được tổ thành hay cầu tạo: từ dị điểm đến dị điểm. 
Điểm tại đó người nào đó nổi cơn khóc, chăng hạn, hay nôi 
cơn giận là một dị điểm trong đa thể tâm thần của người ây 
bao quanh bởi một đám điểm bình thường. Trong thuyết Ý 
niệm của Deleuze, hỏi: những gì là dị và những gì là 
thường? là một trong những câu hỏi cơ bản. 


Theo nghĩa kỹ thuật, những gì Deleuze nhận được từ 
Leibniz theo dấu chỉ của Maimon và PPNLPĐ của Kant là 
một quy định thuần nội tại của các Ý niệm (trong khi trong 
Kant, hai trong ba thành phần của các Ý niệm được định 
nghĩa cần đến yếu tố bên ngoài). Trước hết, các yêu tô của 
một Ý niệm hoàn toàn bất định (hay ần mật); thứ đến, các 
yêu tố ấy dù sao cũng tương hỗ khả định trong một quan hệ 


250 


Kant, Deleuze và NT]LDĐ 


vi phân (dx/dy); và thứ ba, với tương hỗ quy định đó tương 
ứng sự hoàn toàn quy định của một tập hợp các dị điểm (trị 
của dx/dy), có chức năng định nghĩa một đa thể (cùng với 
sự nối dài của chúng trong một chuỗi điểm bình thường). 
Quan năng phát sinh của các Ý niệm là do ba thời lớp cộng 
tồn đó — bát định, khả định và quy định — cung cấp. 


Theo trên, ký hiệu vi phân dx xuất hiện như đồng thời là 
bất định, khả định và quy định. Có ba nguyên tặc chung 
hợp tạo thành một lý do đủ tương ứng với ba diện đó: một 
nguyên tắc về khả định tính (principle of determinability) 
tuơng ứng với bất định nói chung (dx, dy); một nguyên tắc 
về tương hỗ quy định tượng ứng với khả định thực sự 
(dy/dx); một nguyên tắc về quy định đầy đủ (principle of 
complete determination) tương ứng với quy định có hiệu 
quả (trị của dy/dx). Nói ngăn gọn, dx là Ý niệm — Ý niệm 
theo Plato, Leibniz hay Kant, là “ vấn đề” và sự tồn tại của 


nó" '. 


C. Ý niệm trong Phê Phán Lý Tính Thực Hành 

Muốn hiểu rõ ý nghĩa của cụm từ “4uan năng phái sinh' 
của các Ý niệm” (*genetic" power of Ideas), hãy quay về tập 
Phê Phán thứ Hai, Phê Phán Lý Tính Thực Hành (viết tắt: 
PPLTTH). Toàn thể dự án Anti-Oedipus phái sinh từ tập 
PPLTTH. Cả Anti-Oedipus lẫn PPLTTH biểu hiện như học 
thuyết về ham muốn (theories of desire), và một trong các 
mục tiêu của Anti-Oedipus là trình bày một. thuyết nỘI tại 
về ham muốn, phái sinh từ thuyết nội tại về Ý niệm khai 
triển trong DR. 


Kant thi thiết ba quan năng cơ bản của linh hồn: quan năng 
nhận thức (Phê Phán đầu), quan năng ham muốn (Phê Phán 
thứ Hai), và tình cảm vui sướng hay không vui sướng (Phê 
Phán thứ Ba). Sự phân phối các quan năng này phái sinh từ 
bản thân tự nhiên các biểu tượng của chúng ta: mỗi biểu 


251 


Kamt, Deleuze và NITLDĐ 

tượng chúng ta có có thê kết liên với cái gì đó khác với bản 
thân của nó — hoặc với một đổi tượng hoặc với một chỉ thể. 
Trong quan năng ham muốn, biểu tượng được kết liên với 
một đối tượng, nhưng trong trường hợp này, nó dung nhập 
vào trong một quan hệ nhân quả với đối tượng của nÓ. Cắt 
đứt với truyền thống triết học định nghĩa ham muốn theo 
quan điểm kiếm khuyết (lack), Kant định nghĩa ham muốn 
một cách rất khác thường: “quan năng ham muốn là quan 
năng mà thông qua những biểu tượng của mình là nguyên 
nhân cho tính hiện thực của những đối tượng của những 
biểu tượng ấy?Š.' Nói khác, cho một biểu tượng trong đầu 
óc tôi, ham muốn là một năng lực có khả năng sản sinh đối 
tượng tương ứng với biểu tượng đó. 


Vì sao Kant định nghĩa quan năng ham muốn theo phương 
thức nhân quả? Lý do: vẫn đề tự do liên quan đến thao tác 
do đó một tồn thê tự do có thể được cho là nguyên nhân của 
cái gì đó, nghĩa là, tự do hành động, tác nhân sản sinh cái gì 
đó không thể giản hóa về quyết định luận nhân quả của cơ 
chế. Kant viết, “Lý tính thực hành không phải làm việc với 
những đối tượng để nhận thức chúng, mà với quan năng 
của riêng nó để làm cho những đối tượng trở thành hiện 
thực (tương ứng với nhận thức về chúng), nghĩa là, phải 
làm việc với một ý chí vốn là một tính nhân quả, trong 
chừng mực lý tính chứa đựng cơ sở quy định cho nó. '”” 
Ham muốn không còn được định nghĩa theo quan điểm 
khiếm khuyết (Tôi ham muốn một cái gì đó bởi vì tôi 
không có nó), nhưng đúng hơn theo quan điểm sản sinh 
(Tôi sản sinh đối tượng bởi vì tôi ham muốn nó). Khiếm 
khuyết lớn của luân lý học Kant là sau khi bài bác những Ý 
niệm siêu việt về linh hồn, thế giới và Thượng Đề trong tập 
Phê Phán đầu, Kant làm sống trở lại mỗi một Ý niệm đó, 
từng cái một, trong tập Phê Phán thứ Hai, và cấp cho chúng 
một quy định thực hành. 


22 


Kant, Deleuze và NT]LDĐ 


Trong lúc đó, về phần của Deleuze, tổng thể cấu trúc của 
Anti-Oedipus là một nỗ lực viết lại PPLTTH theo quan 
điểm của một thuyết về Ý niệm hoàn toàn nội tại. Nếu tông 
hợp sự ham muốn theo quan điểm thuần túy nội tại về Ý 
niệm, không cầu đến luật luân lý và những Ý niệm siêu việt 
dùng làm định đề tất yếu cho nó (necessary postulates), thử 
hỏi hình dung của một thuyết hoàn toàn nội tại về Ý niệm 
Sẽ ra sao trong cảnh giới lý tính thực hành? Deleuze có ý 
giải đáp câu hỏi ấy trong hai chương mở đầu của Anti- 
Oedipus. ba tông hợp Deleuze và Guattari dùng định nghĩa 
“máy ham muốn" (desiring machines) trong thực tế không 
khác ba Ý niệm của Kant dùng định nghĩa như các định đề 
của lý tính thực hành (linh hôn, thế giới và Thượng Đề), 
nhưng nay đã hoàn toàn tước bỏ trạng thái siêu việt của 
chúng đến độ cả Thượng Đé, và thế giới và tự ngã không 
còn tôn tại nữa. (G. Deleuze. The Logic of Sense. 1990. 
PI76) 


Nói tông quát, ba tổng hợp — kết nối (connection; thế giới), 
giao hội (conJunction; tự ngã), và một cách thái của sự sản 
sinh (disJunction; Thượng Đề) - được Deleuze biểu thị đặc 
tính thuần túy nội tại, và sau đó Deleuze chứng minh làm 
thế nào bản thân ham muốn được cấu tạo bởi sự truy tìm ra 
những chuỗi và quỹ đạo theo sau những tổng hợp ấy bên 
trong một tập hợp xã hội được mang lại. 


Nếu DR được xem như PPLTTT của Deleuze, thời Anti- 
Oedipus là PPLTTH của Deleuze. Những gì liên kết theo 
thứ tự hai cặp sách đó làm một là thuyết Ý niệm, mối dây 
liên kết triết học lý thuyết và thực hành. Những gì phân 
cách chúng là trạng thái của thuyết Ý niệm tương ứng theo 
thứ tự với Kant và Deleuze, và sự sứ đụng trong đó các À4 
niệm được đặt vào. Kant phê phán sự sử dụng siêu việt các 
Ý niệm trong PPLTTT, chỉ để phục hoạt chúng trong 
PPLTTH, và cấp cho chúng một quy định thực hành. Trong 


22 


Kant, Deleuze và NTILDĐ 


DR, ngược lại, Deleuze đầy mạnh những tham vọng nội tại 
của PPLTTT đến kết luận của chúng, thông nhất (trong một 
nguyên tắc nội tại về đị biệt) ba khía cạnh do Kant phác 
họa (các yếu tố của Ý niệm đều cùng một lúc bất định, khả 
định và tương hỗ quy định). Trong triết học thực hành khai 
triển trong Anti-Oedipus, Deleuze đề xuất một thuyết ham 
muốn tìm kiếm truy xét vận động của ham muốn bằng cách 
truy tìm ra các tổng hợp thuần túy nội tại của ham muốn 
(kết nối, giao hội, một cách thái của sự sản sinh). Thuyết 
biện chứng pháp mới (Thuyết Ý niệm) mà những thành 
phần hình thức được Deleuze khai triển trong DR có thể 
xem như thụ nhận sự quy định thực hành của nó trong Anti- 
Oedipus, với sự khác biệt là, trong DR, các quy định của À4 
niệm mang tính thực hành ngay /ờ đâu (vì thế, tính quan 
trọng của những câu hỏi như: như thế nào?, ở đâu?, khi 
nào?, bao nhiêu?, từ quan điểm nào?, và v..v...) 


II. Nguyên tắc Lý do quy định: 
luôn luôn có một lý do quy định tiên kiện 


Trong Phê Phán Lý Tính Thuần Túy, Kant có ba cơ hội kế 
công là người đầu tiên chứng minh “nguyên tắc Lý do đủ'. 
Ông cho biết sự không chứng minh được là vì thiếu phương 
pháp siêu nghiệm của PPLTTT. Theo phương pháp đó, 
muôn chứng minh tính chân của một nguyên tắc tiên 
nghiệm tổng hợp (ví dụ: nguyên tắc nhân quả; causal 
principle) thời phải chứng minh hai điều. (1) những điều 
kiện cho khả thê của kinh nghiệm của chúng ta về một đối 
tượng cũng là những điều kiện cho khả thê của bản ¿hân đối 
tượng ấy. (đó là luận cứ của Kant trong Diễn dịch Siêu 
nghiệm về các Phạm trù, trong PPLTTTT). (2) tiền giả định 
tính chân của nguyên tắc tông hợp đang xét (ví dụ: nguyên 
tắc nhân quả, và tất cả các nguyên tắc khác của trí năng 
thuần túy trong PPLTTT) là một điều kiện cho khả thể của 
kinh nghiệm của chúng ta về bất cứ đối tượng nào, và theo 


254 


Kant, Deleuze và NT]LDĐ 


(1), về bản thân của đối tượng ấy. Thật ra, những gì Kant 
mô tả như là 'chứng minh nguyên tắc Lý do đủ” của ông 
không gì khác hơn là theo phương pháp đó, ông chứng 
minh nguyên tắc nhân quả đề cập trong Loại suy thứ Hai 
của Kinh nghiệm (Second Analogy of Experlence) trong 
PPLTTT. 


Sự kế công của Kant nói trên không khỏi làm chúng ta ngạc 
nhiên. Trong Leibniz và trong Christian Wolff — hai đại 
biểu chính của học phái hậu-Letbn1z của triệt học Đức mả 
Kant nói tới — nguyên tắc nhân quả chỉ là mộ¿ trong các quy 
cách (specifications) của nguyên tắc Lý do đủ. Và ngay cả 
Kant, trong các bản văn trước thời kỳ phê phán, phân biệt ít 
nhất bón loại lý do, và do đó, bốn quy cách của nguyên tắc 
tương ứng — rafio essendi (lý do tồn tại; reason for being = 
lý do những quy định thiết yếu của một sự vật), rzfio fiendi 
(lý do ở thành của những quy định của một đối tượng), 
rao existendi (lý do hiện hữu của một sự vật), và rafio 
cognoscendi (lý do tri thức về một sự vật). Chỉ loại lý do 
thứ hai (lý do trở thành) và lý do thứ ba (lý do hiện hữu) có 
thể chấp nhận như là tiền bối của khái niệm “nguyên nhân” 
(cause) thảo luận trong Loại suy thứ Hai của Kinh nghiệm. 
Nhưng tại sao Kant mô tả chứng minh của ông là một 
chứng minh về nguyên tắc Lý do đủ, mà thật ra chỉ là một 
chứng minh nguyên tắc nhân quả? Và những gì xảy ra với 
các khía cạnh khác của ý tưởng về lý do (reason) hay duyên 
cớ (ground) mà Kant luận bàn trong bản văn thời tiền phê 
phán? 


Theo giáo sư Béatrlce Longuenesse (2001. Princeton 
University), một hậu quả của sự Kant đáp ứng Hume về 
nguyên tắc nhân quả trong Loại suy thứ Hai của Kinh 
nghiệm là sự đái định nghĩa hết thảy mọi khía cạnh của ý 
tưởng lý do và, do đó, của nguyên tắc Lý do đú°”, không 
những chỉ lý do trở thành và lý do hiện hữu, mà còn lý do 


25 


Kant, Deleuze và NTILDĐ 


những quy định thiết yếu của một sự vật và lý do tri thức về 
một sự vật, ít nhất khi những ý tưởng ấy được áp dụng vào 
chỉ cho những đối tượng mà ta có thê khẳng định sự có giá 
trị phổ biến (universal validity) của một văn bản nào đó về 
nguyên tắc Lý do đủ, đối tượng của kinh nghiệm tri giác 
của chúng ta. 


So sánh hai thời kỳ tiền phê phán và phê phán của Kant cho 
thấy sự nghịch chuyển quá rõ ràng trong phương pháp 
chứng minh. Trong thời kỳ tiền phê phán, Kant khởi đầu từ 
một nguyên tắc lý do đủ lôgic/bản thể luận (a 
logical/ontological principle of sufficient reason), đi từ đó 
chuyển qua một nguyên tắc lý do đủ cho sự hiện hữu (a 
principle of sufficient reason of existence) mà ông đồng 
nhất với nguyên tắc nhân quả (the causal prineiple), rôi từ 
đó chuyên qua cái mà ông gọi là một nguyên tắc tiếp diễn 
(a principle of succession), một nguyên tắc lý do đủ cho 
những biến đổi trạng thái trong một bản thể. Ngược lại, 
trong thời kỳ phê phán (Loại suy, thứ Hai của Kinh 
nghiệm), Kant chứng minh nguyên tắc tiếp diễn, mà ông 
đông nhất với nguyên tắc nhân quả, và tiễn hành như vậy 
ông thành tựu “phép chứng minh duy nhất” (the only proof) 
của nguyên tắc lý do đủ cho sự hiện hữu và tái định nghĩa 
trạng thái bản thân theo thứ tự của các nguyên tắc bản thể 
luận vả lôgic. Nói vắn tắt, thay vì chuyền từ lôgic sang qua 
quy định-thời gian (time-determination), ông chuyên từ quy 
định-thơi gian sang qua lôgic. Sự nghịch chuyền ấy liên hệ 
với sự khám phá một lý do hay duyên cớ hoàn toàn mới, 
chưa từng có trong văn bản thời tiền phê phán của ông: “sự 
thông nhất siêu nghiệm của tự ý thức' (the transcendental 
unity of self-consciousness) như lý do của các lý do (reason 
oƒ reasons), hay duyên cớ của sự tồn tại của bất kỳ nguyên 
tắc lý do đủ nào. Sự phát hiện duyên cớ mới ầy đem lại 
những hệ quả chấn động cho khái niệm trọng yếu về tự do 
của Kant. 


256 


Kant, Deleuze và NILDĐ 


Nguyên tắc Lý do quy định, thường gọi là Lý do đủ 
Trước tiên, Kant định nghĩa những gì ông gọi là “lý do” hay 
“duyên cớ”. Định nghĩa của ông đặt ý tưởng ấy trong toàn 
cảnh của một phân tích pháp các mệnh đê (propositions), 
hay pH hơn, của những gì khiến các mệnh đê có tính 
chân”. Chính trong toàn cảnh đó, ông giải thích vì sao ông 
thích dùng cụm từ lý do gwy đ;nh (determining) thay vì lý 
do “đi”. 


Óuy định có nghĩa là thiết định một thuộc từ (predicate) 
trong khi loại trừ đối lập của nó. Những gì quy định một 
chủ thể (subject) đối với một thuộc từ được gọi là jý đo 
(reason). Có hai thứ lý do quy định: lý do quy định tiền 
kiện và lý do quy định hậu thức (an antecedently and a 
consequently determining reason). Lý do quy định tiền kiện 
là lý do mà ý tưởng của nó đứng trước những gì được quy 
định, tức là, lý do mà không có nó thời những gì được quy 
định sẽ bất khả niệm. Lý do quy định hậu thức là lý do sẽ 
không được thiết định trừ phi ý tưởng của những gì được 
quy định đã được thiết định ở nơi khác. Lý do đầu còn có 
thể gọi là lý do ứg sao (why) hay lý do tồn tại hay trở 
thành; lý do sau, lý do cho răng (reason (h0) hay lý do tri 
thức. 


Do đâu có sự phân biệt hai lý do quy định ấy? Theo g/s 
Béatrice Longuenesse, hai biêu thức “ro consequenfer 
determinans” và “ratio antecedenter determinans” tuồng 
như là một quy chiếu mập mờ ý niệm quy định bởi hậu 
thức hay quy định bởi tiễn kiện của một phán đoán giả thiết 
[hypothetical judgment; Nếu (tiền kiện), thời (hậu thức)] 


Hai lý do nói trên dị chất (heterogeneous). Một lý do chủ 
trương mệnh đê có tính chân (for holding the proposition to 
be true). Lý do kia là lý do tôn tại có tính chân của mệnh đề 


Z2 


Kant, Deleuze và NTILDĐ 


(for the propositionˆs being true), nghĩa là, lý do có được sự 
thái (for the state of affairs to obtain). Kant nhận thấy sự 
khác biệt ấy, bởi vì ở phần cuôi của định nghĩa của ông, 
ông đặc trưng lý do đầu như một lý do tri thức, lý do sau 
như một lý do tồn tại hay trở thành. Cả hai lý do được mô 
tả như những lý do quy định một chủ thể đối với một thuộc 
từ. Kant tuồng như do dự khi định nghĩa lý do (duyên cớ) 
và thái độ ấy rất quan trọng cho những gì kế tiếp sau này. 


Sau khi định nghĩa ý tưởng lý do (ratio) và phân biệt hai 
thứ lý do quy định, Kant phê phán định nghĩa của WOoIff. 
Ông nói Wolff “định nghĩa lý do theo phương thức khi 
tham chiếu nó thời có thể hiểu biết tại sao cái gì đó phải 
tồn tại thay vì không tồn tại.” [“defines reason in terms of 
that by reference to which 1t 1s possible to understand why 
something should rather be than not be.| Theo Kant, Wolff 
đã gộp lại làm một sự vật được định nghĩa và sự định nghĩa 
nó. Ông cho định nghĩa ấy sa vào vòng luấn quần. Nó nói: 
“Lý đo là lý do do đó có thể hiểu biết bởi z đo nào (=tại 
sao) cái gì đó tồn tại thay vì không tồn tại.” Muốn tránh 
vòng luân quân ấy, ta phải nói lý do là lý đo do đó chủ thê 
của một mệnh đề được quy định, tức là, lý do do đó một 
thuộc từ được thiết định và đối lập của nó bị loại trừ. Vì 
vậy, ta hiểu tại sao Kant muốn dùng chữ “gwy định” thay vì 
chữ “đ°. Với Kant, dùng chữ “đủ' là rất mập mờ vì ngay 
lúc ấy không rõ bao nhiêu là đủ. Bởi vì quy định là thiết 
định theo phương thức mọi đối lập đều bị loại trừ, cho nên 
“quy định' chỉ định cái chắc chắn đủ để khái niệm sự vật 
theo phương thức đó chứ không theo phương thức khác. 


Nhưng có thật định nghĩa của Wolff sa vào vòng luân quần 
hay không? Trường hợp “có thật” xảy ra chỉ nếu cùng một 
sự vật mà có hai nghĩa: “Jý đo" (reason) (trong “lý do là lý 
do do đó khả thê hiểu biết”) và “gi so” (why) (trong “tại 
sao cái gì đó tồn tại thay vì không tồn tại”). Tuy nhiên, 


258 


Kant, Deleuze và NT]LDĐ 


trong thực tế, không cần phải có hai nghĩa như vậy. Wolff 
có thê hiểu lý do ong mệnh để là lý do do đó khả thể hiểu 
biết tại sao (the reason) đong các sự vật. Tính sóng đôi 
giữa những quan hệ lôgïc và bản thê luận biện hộ cho phát 
biểu của Wolff và tiêu giải mọi ý kiến về vòng luân quân. 
Lý do Kant phản đối Wolff theo biểu thức trên có thể là vì 
Kant chia sẻ quan điểm của Wolff cho rằng hiểu biết lý do 
trong các mệnh đê và lý do trong các sự vật thực sự chỉ là 
một, cùng chung một đối tượng của trí tuệ. Nhưng điều 
chúng ta muốn biết là những gì chúng ta hiểu biết được 
theo cách ấy. Trả lời: những gì hiểu biết được là những gì 
quy định một chủ thể trong quan hệ với một thuộc từ, tức 
là, những gì thiết định thuộc từ và loại trừ đối lập của nó. 


Đến đây, sự phân biệt giữa lý do quy định tiền kiện và hậu 
thức nhập cuộc. Nhưng nếu chấp nhận sự phân biệt đó thời 
một phản đối Wolff nghiêm trọng hơn xảy ra. Như chúng ta 
biết, Kant bảo rằng lý do quy định tiền kiện là một jý đo rại 
sao (rafio cur), và lý do quy định hậu thức chỉ là một jÿ đo 
cho rằng (ratio quod). Phân biệt như vậy, thử hỏi tại sao 
Kant không đưa ra phản đối đó với Wolff (lý do tại sao 
không phải là thứ lý do duy nhất), một phản đối tuồng như 
gây tôn thương nhiều hơn là phản đối về vấn đề vòng luân 
quần? 


Có lẽ bởi tại Kant cũng chia sẻ quan điểm của Wolff (và 
của Leibniz) cho rằng lý do duy nhất xứng danh nghĩa “lý 
do' là lý do quy định tiền kiện. Bởi vì nó không những là 
một lý do chủ trương mệnh đề có tính chân mà còn là một 
lý do tồn tại có tính chân của mệnh đề. Sau đây là những gì 
Kant nói về ví dụ thế giới và những tệ bệnh của nó. 


“Giả thiết chúng ta tìm hiểu lý do các tệ bệnh trong thế 
giới. Vì thê, chúng ta có một mệnh đê: thê giới bao hàm 
nhiêu tệ bệnh. Chúng ta không tìm hiêu lý do cho răng hay 


259 


Kant, Deleuze và NTILDĐ 


lý do tri thức, bởi vì kinh nghiệm của chúng ta đóng vai trò 
đó; nhưng chúng ta tìm hiểu lý do tại sao hay lý do trở 
thành, tức là, một lý do thế nào để khi được thiết định, 
chúng ta hiểu biết thế giới chăng phải bất định 
(undetermined) đối với thuộc từ, mà trái lại, thuộc từ các tệ 
bệnh được thiết định, và đối lập bị loại trừ. Vì vậy, lý do 
(duyên cớ) quy định đầu tiên những gì bất định. Và vì rất 
cả tính chân được sản sinh bởi sự quy định một thuộc từ 
trong một chủ thể, lý do quy định không chỉ là một tiêu 
chuẩn của tính chân, mà còn là căn nguyên của nó, căn 
nguyên ấy thiếu thời sẽ còn nhiều khả hữu, nhưng không 
có gì đúng.””° 


Đoạn văn trên cho thấy lập trường của Kant rất mập mờ. 
Một mặt, ý tưởng của Kant về lý do (duyên cớ; ground) 
được đặc trưng như một lý do xác nhận một thuộc từ của 
một chủ thể, không có thuộc từ ây thời sẽ không có mệnh 
đề khả dĩ chân hay giả, nghĩa là, về phần chúng ta, là những 
người phán đoán các chủ thể, thay vì đình lại phán đoán, 
chúng ta không có hành động xác nhận. Công hiệu của phát 
biểu của Kant cho rằng luôn luôn phải có một lý do quy 
định một chủ thê đối với một thuộc từ rõ ràng căn cứ trên 
trực quan thông thường cho răng chúng ta cần có một lý do 
để chủ trương một mệnh đề có tính chân. Nhưng hiểu như 
thế, lý do có thể là điều mà Kant gọi là một /iều chuẩn đơn 
thuần của tính chân chứ không phải là căn nguyên của nó. 
Tuy nhiên, Kant lập tức thêm ngay: lý do không đơn thuần 
là một điêu chuẩn. Hầu xứng danh nghĩa “lý do°, nó phải là 
căn nguyên của tính chân của mệnh đè. 


Trong chứng minh nguyên tắc lý do đủ (hay lý do quy 
định) ở thời kỳ tiền phê phán tính mập mờ ây cũng hiện ra. 
Nguyên tắc được biểu hiện trong công thức “Không có gì 
đúng chăng có một lý do quy định”. Ở đây, 'không có gì' 


260 


Kant, Deleuze và NT]LDĐ 


có nghĩa là “không có mệnh đề, như được thấy trong phần 
chứng minh tiếp theo sau phát biểu nguyên tắc của Kant: 

(1) Tất cả mệnh đề đúng phát biểu rằng một chủ thể 
được quy định trong quan hệ với một thuộc từ, 
nghĩa là, thuộc từ ấy được xác nhận và đối lập nó bị 
loại trừ.. 

(2) Nhưng một thuộc từ bị phủ định chỉ nếu có một ý 
tưởng khác, do nguyên tắc mâu thuẫn, ngăn cản 
không cho được xác nhận. 

(3) Trong mọi tính chân, vì vậy, có cái gì đó quy định 
tính chân của mệnh đề bằng cách loại trừ đối lập 
của thuộc từ. (từ (1) và (2)) 

(4) Đó chính là những gì được gọi là lý do quy định. 
(định nghĩa) 

(5) Vì thế, không có gì đúng chẳng có một lý do quy 
định. (từ (3) và (4)) 


“Chứng minh” trên chỉ là một trình bày lại những gì đã 
được nói trong biểu trưng sơ thủy đặc tính của một “lý do': 
một mệnh đề đúng là một mệnh đề trong đó một chủ thê 
được quy định đối với một thuộc từ [tiền đề (1)]. Những gì 
thi thiết sự quy định là lý do [tiền đề (2), các mệnh đề (3) 
và (4) phái sinh từ (1) và (2)]. 


Dẫu chấp nhận một lý do là cần thiết để di chuyển từ một 
phán đoán nghi vấn (a problematic judgment; một phán 
đoán không được tán thành) tới một mệnh đề (một phán 
đoán được xác nhận là đúng), hậu quả không phải là với 
mọi tính chân có một lý do quy định tiền kiện, ratio cưz. 
Mặc dù vậy, giống như trong định nghĩa “lý do' (ratio, 
Grund, ground) của ông, Kant di chuyển (không đưa ra 
luận cứ nào đề giải thích) từ sự phân biệt hai thứ lý do (lý 
do quy định tiền kiện và hậu thức) tới chủ trương cho răng 
chỉ một thứ lý do là thích hợp (lý do quy định tiền kiện, lý 
do tồn tại hay trở thành, lý do tại sao), ở đây cũng vậy, 


261 


Kant, Deleuze và NTILDĐ 


Kant thay thế kết luận cho rằng chính trong bản thân các 
mệnh đề (phán đoán xác định; assertoric judgments) đương 
nhiên phải có một lý do quy định chú thể tương quan với 
thuộc từ (bất luận là lý do quy định tiền kiện hay hậu thức), 
bằng một phát biểu nhiều tham vọng hơn: luôn luôn có 
một lý do quy định tiền kiện (there 1s zñays an 
antecedently determining reason). 


Từ hình thức phát biểu đầy tham vọng nguyên tắc lý do đủ 
đó, Kant phái sinh nhiều hậu quả siêu hình học quan trọng 
khiến ông càng ngày càng không thoải mái với lập trường 
của ông thời tiền phê phán, và nói chung, với siêu hình học 
thuần lý. 


Hậu quả đầu tiên là một chứng minh nguyên tắc lý do đủ 
cho sự tồn tại các sự vật tùy duyên (bất (Ất; confingent) 
trong tập New Elucidation (Tân Trừng Thanh, trừng thanh 
= làm sáng tỏ). Khái niệm nguyên nhân phát sinh lần đầu 
trong tập sách ấy: jj do tồn tại là một nguyên nhân (the 
reason of existence is a cause). Kant, trước hết, thiết lập 
mênh đề phủ định, “Là phi lý bảo rằng cái gì đó phải có 
trong tự thân lý do cho sự tồn tại của nó.”'? Chứng minh 
mệnh đề này của Kant căn cứ trên — tuyệt không chút nghỉ 
vấn -giả thiết một nguyên nhân tất yếu đứng trước hệ quả 
của nó trong thời gian. Vì thế, nếu một sự vật là nguyên 
nhân của bản thân nó, thời nó phải đứng trước sự tồn tại 
của chính nó trong thời gian, như thế là phi lý. Do đó, 
không có gì là lý do của sự tồn tại của chính nó: Kant 
chống đối một cách rõ ràng ý tưởng của Spinoza về 
Thượng Đề, ý tưởng tự kỷ nguyên nhân (causa sưi). 


Mặt khác, là đúng khi nói rằng sự tồn tại của Thượng Đề là 
tất yếu, hay mệnh đề '““Thượng Đề tồn tại” tất nhiên đúng, 
nhưng không phải tại vì Thượng Đề là tự kỷ nguyên nhân. 
Thậm chí cũng không phải sự tồn tại của Ngài được bao 


262 


Kant, Deleuze và NT]LDĐ 


hàm trong thể tính của Ngài (như trong “chứng minh của 
Descartes”). Đúng ra là bởi tại Ngài là tồn thể độc nhất 
duyên cớ cho mọi sự vật khả hữu. Tưởng nên nhớ rằng 
trong thời kỳ tiền phê phán, theo quan điểm của Kant, nêu 
chúng ta khăng định sự tồn tại của Thượng Đế, hay nếu 
chúng ta xác định mệnh đề '“ “Thượng Đề tồn tại” như tất 
nhiên đúng, thời đó không phải là do một lý do quy định 
tiền kiện (bất luận là lý do tôn tại, trở thành, hay hiện hữu): 
chúng ta không biết /ai sao Thượng Đề hiện hữu. Nhưng 
chúng ta biết răng Thượng Đề hiện hữu và sự hiện hữu đó 
hoàn toàn tất yếu. 


Sau đó, Kant bố trí chứng minh một nguyên tắc lý do quy 
định tiền kiện cho sự hiện hữu của các sự vật tùy duyên. 
Nguyên tắc ấy là: “Không có gì tùy duyên có thể tồn tại 
chẳng có một lý do quy định tiền kiện (một nguyên nhân) 
sự tồn tại của nó.”*1 


Hậu quả thứ hai là một “nguyên tắc về sự tiếp diễn (the 
principle of succession): “Biến đối không có thể xảy ra cho 
các bản thể, ngoại trừ chừng nào chúng được nối kết với 
những bản thê khác; sự tương hỗ y tồn giữa chúng quy định 
sự tương hỗ biến đổi giữa các trạng thái của chúng.”'? Luận 
cứ của Kant cho nguyên tắc này là nếu duyên cớ hay lý do 
cho sự biến đồi trạng thái của một bản thê ở bên trong nó, 
thời trạng thái trở thành phải luôn luôn có mặt (lý do trở 
thành luôn luôn có mặt trong bản thê). Vì thế, một trạng 
thái ước không có và nay trở thành phải có duyên cớ 
không phải trong bản thân của bản thể, mà trong quan hệ 
của nó với một bản thể khác hay với những bản thê khác. 
(Quan điểm của Kant ở đây đương nhiên hoàn toàn đối lập 
với quan điểm của Leibniz vì chủ trương các bản thê riêng 
lẻ có ảnh hưởng thực sự trên những trạng thái của bên này 
bên kia). 


263 


Kant, Deleuze và NTILDĐ 


Cuối cùng, Kant dành một đoạn văn rất đài để luận bàn về 
quan hệ giữa nguyên tắc lý do đủ và tự do nhân loại. Ở đây 
ông chống đối một quan điểm của một triết gia lớp trước, 
Christian August Crusius. Theo Crusius, có vài trường hợp 
xác nhận sự tồn tại của một sự thái hay biến cố chẳng. có 
một lý do quy định tiền kiện. Chỉ có thể xác nhận bằng 
cách nương vào một lý do tri thức (ratio cognoscendl)), 
không gì khác hơn là bản thân của tồn tại như được chứng 
thực bởi kinh nghiệm. Đó là trường hợp hành động tự do: 
trường hợp ý chí phải quyết định sự tự do lựa chọn của 
riêng nó, chăng cần bất cứ lý do quy định tiền kiện nào, 
ủng hộ hành động này thay vì hành động kia, là một sự kiện 
được kinh nghiệm chứng thực. Kant phản đối ý tưởng đó 
của Crusius cho rằng nếu một hành động, hay sự quy định 
hành động của ý chí, mà không có một lý đo quy định tiền 
kiện, thời, vì sự quy định hành động của ý chí và hành động 
tiếp theo không luôn luôn hiện hữu, sự quá độ của chúng 
sang qua tồn tại sẽ vẫn còn bất định, nghĩa là, đối với hành 
động cũng như đối với sự quy định của ý chí, vẫn còn bất 
định là phải tồn tại hay không tồn tại. Sự ứng đáp của Kant 
trong trường hợp này căn cứ trên cùng chung những tiền 
giả định như luận cứ nhất ban của ông liên quan tới lý do 
hiện hữu: nhằm xác nhận một sự vật đã trở thành, chúng ta 
không những cần một lý do tri thức mà cũng cần một lý đo 
trở thành, lý do quy định tiền kiện của sự quy định hoàn 
toàn của nó. 


Đáp lại câu hỏi “nguyên tắc về lý do áp dụng vào hành 
động của con người có tương hợp với tự do của ý chí và tự 
do của hành động hay không?” Kant vẫn giữ thái độ chống 
Crusius khi trả lời: là tự do chẳng phải là hành động chăng 
có một lý do, trái lại, hành động do một lý do nội bộ 
(mmternal reason) hướng người ta hành động không chút do 
dự hay nghi ngờ theo một phương thức thay vì một phương 
thức khác. Kant rõ rằng trung thành với tư tưởng Lelbn1z. 


264 


Kant, Deleuze và NILDĐ 
Chú thích 


!, Viết theo Levi R. Bryant. Deleuze's Transcendental Empiricism. 
Notes Towards a Transcendental Materialism. trong Thinking Between 
Deleuze and Kant. Edited by Edward Willatt. Matt Lee. Continuum. 
New York. 2009. 

?DR là viết tắt tên tập sách Difference and Repetition (Dị Thục và 
Tương Tục). Columbia University Press. New York. 1994. Paul Patton 
dịch từ Diff€rence et Répétition, bản luận án chính Tiến Sỹ Quốc Gia 
(Doctorat D'État) của Gilles Deleuze. 1968. Presses Universitaires de 
France. 

3. DR. P286. “La différence n”est pas le divers. Le divers est donné. 
Mais la différence, c”est ce par quoI le donné est donné. Cest ce par 
quoi le donné est donné comme dIvers.” 

4 DR. P68. “The elemenfary concepts of representation are the 
categorles defined as the conditions of possible experlence. These, 
however, are foo general or too large for the real. The net 1s so loose 
that the largest fish pass through. No wonder, then, that aesthetics 
should be divided Imnto two 1rreducible domains: that of the theory of 
the sensible which captures only the real's conformity with possible 
experience; and that of the theory of the beautiful, which deals with the 
reality of the real In so far as 1t 1s thought. Everything changes once we 
determine the conditions of real experlence which are not larger than 
the conditioned and which differ in kind from the categorles: the two 
senses of the aesthetic become one, to the point where the being of the 
sensible reveals 1tself in the work of art, while at the same time the 
wOoTrk Of art appears as experImentation.” 

Š Gilles Deleuze. Desert Islands and Other texts (1953-1974). “Reason 
must reach all the way to the individual, the genuine concept all the 
way to the thing, and comprehension all the way to “this”." P36. 

5. Bùi Văn Nam Sơn dịch và chú giải. Immanuel Kant. Phê Phán Lý 
Tính Thuần Túy. 2004. Nhà xb Văn Học. Trg 44. 

7. Quentin Meillassoux. After Finitude. Continuum. New York. 2008. 
#{c]orrelationism consIsts 1n disqualifying the claim that 1 1s possible 
to consider the realms of subJectivity and obJectivity independently of 
one another. Not only does 1t become necessary to 1nsist that we never 
ørasp an obJect "1n 1(self?, im 1solation from 1ts relation to the subJect, 
but 1t also becomes necessary to maintain that we can never ørasp a 
subject that would not always already be related to an obJect.” P5. 

Š. Như Chú thích #4. “if philosophy is to have a positive and direct 
relation with things, 1t 1s only Insofar as philosophy claims to grasp the 


265 


Kant, Deleuze và NTILDĐ 


thịng 1(selfin what 1t 1s, in 1ts différence from all that 1t 1s not, In other 
words, In 1ts infernal dj/ƒérence.” P32. 

?. Bùi Văn Nam Sơn dịch và chú giải. Inmmanuel Kant. Phê Phán Lý 
Tính ThuầnTúy (2004. Nhà xb Văn Học), Phê Phán Lý Tính Thực 
Hành (2007. Nhà xb Tri thức), và Phê Phán Năng Lực Phán Đoán 
(2006. Nhà xb Tri Thức).. 

!°_ Gilles Deleuze. Nietzsche & Philosophy. Columbia University 
Press. New York. 1983. “NIetzsche thinks that the Idea of crifique 1s 
1dentical to that of philosophy”. P88. 

!!, Như trên. “There has never been a more conciliatory or respectful 
total critique ... . Kant merely pushed a very old conception of critIque 
to the lim, a conception which saw crifique as a force which should be 
brought to bear on all claims to knowledge and truth, but not on 
knowledge and truth themselves; a force which should be brought to 
bear on all claims to morality, but not on morality 1self. Thus total 
critique turns 1nto the politics of compromise: ...” P89. 

!, Như trên. “Transcendenfal philosophy discovers conditions which 
still remain external to the conditioned. Transcendental principles are 
principles of conditioning and not of Internal genesis. We require a 
genesIs of reason 1tself, and also a genesIs of the understanding and 1(s 
catégorles ... “ P91, 

3, DR. “... the schematism only reinforces the paradox introduced into 
the doctrine ofthe faculties by the notion ofa purely external harmony 
c.- PỊ273., 

*. Như Chú thích #5. B176. Trg 385. 

3. Như trên. B177. Trg 386. 

5. Gilles Deleuze.The Logic of Sense. Translated by Mark Lester with 
Charles Stivale from Logique du sens. Columbia Ủniversity Press. New 
York. 1990. 

7. Như trên. “The error of all efforts to détermine the transcendental as 
conscIousness 1s that they think the transcendental in the Image of, and 
1n resemblance to, that which 1t 1s supposed to ground. In this case, 
either we gIve ourselves ready-made, 1n the 'originary' sense presumed 
to belong to the consfitufIve conscIousness, whafever we were frying fo 
generate through a transcendental method, or, in apsreement with Kant, 
W€ Ø1V€ up genesis and consfitution and we limit ourselves to a simple 
transcendental conditioning. But we do not, for all thịs, escape the 
viclous circle which makes the condition refer to the conditioned as 1t 
reproduces 1s Image.” P105. 

!8. Như Chú thích #5. Để hiểu nghĩa từ “nhận biết” (recognition), xin 
trích một đoạn trong “Về các cơ sở tiên nghiệm để mang lại khả thể cho 


266 


Kant, Deleuze và NT]LDĐ 


kinh nghiệm' trong Tiết 2 (Ấn bản A): A98 “... nếu tôi [Kant] xem giác 
quan (sense), — vì nó chứa đựng cái đa tạp trong trực quan của nó — là 
một sự thống quan (synopsis), thì giác quan bao giờ cũng tương ứng 
với một sự tông hợp, và [do đó], sự thụ nhận (receptivity) chỉ có thể ở 
trong sự nối kết với sự tự khởi (spontaneity) mới làm cho nhận thức 
(cognition) có thể có được. Sự tự khởi này là cơ sở cho một tông hợp 
ba lần xuất hiện một cách tất yếu trong mọi nhận thức: đó là: [1] tổng 
hợp của sự lãnh hội (apprehension) những biểu tượng, như là những 
biến thái của tâm trong [quá trình] trực quan; [2] tổng hợp của sự tái 
tạo (reproduction) những biểu tượng trong trí tưởng tượng và [3] tổng 
hợp của sự nhận biết (recognition) trong khái niệm. Các tổng hợp này 
mang lại sự chỉ dẫn cho thấy có ba nguồn suối nhận thức chủ quan làm 
cho bản thân trí năng và — qua trí năng — làm cho mọi kinh nghiệm, như 
là một sản phâm thường nghiệm của trí năng, có thể có được.” 

Tuy nhiên, Deleuze cải biến tổng hợp thứ ba (nhận biết) thành tổng hợp 
VỊ lai (future), điều kiện sản sinh cái mới. 

!9, Như Chú thích #5. A111. Trg 354. 

?DR. “... transcendental empiricism is the only way to avoid tracing 
the transcendertal from the outlines of the emprrical.” P144. 

?!,DR. “It amounts to the discovery of Difference — no longer ¡in the 
form of an emprrical difference between two determinations, but 1n the 
form of a transcendental Difference between the Determination as such 
and what it determines; ...” P86. 

?Ô Gilles Deleuze. Bergsonism. Translated by Hugh Tomlinson and 
Barbara Habberiam. Zone Books. New York. 1988. “There 1s only a 
single time, a single duration, in which everything would participate, 
ineluding our consciousnesses, 1ncluding living beings, Including the 
whole material world.” P78. 

3, Như Chú thích #4. “Being is alteration, alteration 1s substance.” P25. 
Như Chú thích #21. “The universe is made up of modifications, 
disturbances, changes oftension and energy, and nothing else.” P76. 

?', Như trên. “Intuition leads us to go beyond the sfate of experience 
toward the conditions of experience. But these conditions are neither 
general nor abstract. They are no broader than the conditioned: they are 
the conditions ofreal experlence.” P27. 

?%, Như Chú thích #15. “... impersonal and preindividual nomadic 
singularitIes constitute the real transcendental field.” P109. 

?7, DR. “What is missed is the internal character of the problem as such, 
the Imperative 1nternal element which decides In the first place 1s truth 
or falsity and measures 1fs Intrinsic genetic power: That 1s, the very 
obJect of the dialectic or combinatory, the “differential”.” Pp. 161-2. 


267 


Kant, Deleuze và NTILDĐ 


?#, Như Chú thích #5. B352. Trg 5809. 

?, DR. “Perhaps this does not appear sufficiently clearly in Kant: 
according to him, two of the three moments remailn as extrInsic 
characteristlcs (If Ideas are In themselves undetermined, they are 
determinable only In relation to objec(s of experience, and bear the 
1deal of determinalon only 1n relation to concepts of the 
understanding).” P170. 

39, 'zua” có nghĩa là trong khả năng của: “difference 4ø difference” có 
nghĩa là “dỊ biệt trong khả năng của dỊ biệt”. 

3! DR. “The 'critical' point, the horizon or focal point at which 
difference øwa difference serves to reunmite, has not yet been assigned.” 
P179. 

3. Bùi Văn Nam Sơn dịch và chú giải. Immanuel Kant. Phê Phán Năng 
Lực Phán Đoán. 2006. Nhà xb Tri Thức. 

3, “[L eibniz và Nguyên tắc Lý do đủ” được trình bày đầy đủ chỉ tiết 
trong suốt tập “Hồng Dương NVH. Tư tưởng Phật giáo trong Triết học 
Gilles Deleuze”. Quan trọng nhất là Bài 3: Những nguyên tắc lớn của 
triết học Leibniz và Mô hình Vi phân của Deleuze. Trg 145-189. và Bài 
10: Kinh nghiệm học Deleuze và Sáu tướng Viên dung. Trg476-5[Il. 
Đó là lý do tại sao không trình bày “Leibniz và Nguyên tắc Lý do đủ” 
trong tập sách này. 

3%, DR. “The symbol dx appears as simultaneously undetermined, 
determinable and determination. Three principles which together form 
a sufficlent reason correspond to these three aspectfs: a principle of 
determinability corresponds to the undetermined as such (dx, dy); a 
pñnciple of reciprocal determinatlon corresponds to the really 
determmnable (dy/dx); a prineple of complete determination 
corresponds to the effectively determined (values of dy/dx). In short, dx 
1s the Idea — the Platonic, Leibnizian or Kantian Idea, the 'problem' and 
1s being.” P171. 

3', Như Chú thích #31. PPNLPĐ. [178] Chú thích 1. Trg19. 

Immanuel Kant. Critique of Judgment. Translated by Werner S. Pluhar. 
Hackett Publishing Company. Indianapolis/Cambridge. 1987. “... for 
defining the power of desire as he power oƒ being the cause, through 
ones  presentalions, oƒ the aciuadlitp of the objecs of. these 
presenfafions. [L77] Note 18. P16. 

3%, Bùi Văn Nam Sơn dịch và chú giải. PPLTTH. A160. Trg 162-63. 
Immanuel Kant. Criique of Practical Reason. Translated by Werner S. 
Pluhar. Hackett Publishing Company. Indianapolis/Cambridge. 2002. 
“Practical reason, by contrast, deals not with obJects In order to cognize 
them but with 1ts own power /o 7make them acfual (m conformity with 


268 


Kant, Deleuze và NT]LDĐ 


the cognition of them), 1.e., with a w/!, which 1s a causality Insofar as 
reason confains the determining basis thereof”. [90] P114. 

37. Cần nói đến từ vựng của Kant. Từ ngữ. tiếng Việt jý đo, dịch từ tiếng 
Anh raison, Kant dùng trong bản văn tiếng Latin New Elucidation là 
rafio. Trong tiếng Đức nó trở thành Grưnd. “Nguyên tắc Lý do đủ” 
(tiếng Anh: Principle of Sufficient Reason) tiềng Latin là principiưm 
rationis sufficientis, tiếng Đức là Satz vom zureichenden Grund. 

3, Nghĩa của từ “mệnh đề' là những gì Kant gọi là “phán đoán xác 
định” (assertoric judgment) trong thời kỳ phê phán, tức là, một phán 
đoán được xác định là đúng. Với Kant, một phán đoán là nội dung hay 
mối tương quan có dự tính của một hành vi phán đoán. Nếu tôi phán 
đoán thế giới bao hàm nhiều tệ bệnh, “thế giới bao hàm nhiều tệ bệnh” 
là nội dung của hành vi phán đoán của tôi. Nó cũng là một mệnh đề, 
một phán đoán được xác định là đúng. Nếu tôi chỉ chấp nhận tư tưởng 
thế giới có thể bao hàm nhiều tệ bệnh mà không xem phát biểu “thế 
giới bao hàm nhiều tệ bệnh” là đúng, thời nội dung tư tưởng của tôi chỉ 
là một phán đoán đơn thuần, không phải là một mệnh đề, trong từ vựng 
của Kant. Nhằm di chuyền từ một phán đoán đơn thuần tới một mệnh 
đề (một phán đoán xét là đúng), ta cần một lý do. Đó là toàn cảnh trong 
đó Kant định nghĩa ý tưởng của ông về “lý do” hay “duyên cớ” (ratio, 
Grund). 

3, Immanuel Kant. Theoretical Philosophy, 1755-1770. Cambridge 
University Press. 2002. New Elucidation. AAI:393. “Suppose we look 
for the reason of Ills in the world. We have thus a proposition: the 
world contains many 1lls. We are not lookimg for the reason that or 
reason of knowing, for our own experlence plays this role; but we are 
looking for the reason why or the reason for coming to be (zafio cuz 
scilicefflendï), 1.e. a reason such that when It 1s posited, we understand 
that the world 1s not undetermined with respect to the predicate but on 
the contrary, the predicate of 1lls 1s posited, and the opposite 1s 
excluded. The reason (ground), therefore, đefermines what 1s at first 
1ndeterminate. And since all truth is produced by the determination oŸa 
predicate in a subject, the defermining reason is not onÌy a criterion oƒ 
truth, but its source, without which there would remain many possibles, 
but nothing true.” P12. Câu cuỗi chữ in nghiêng đậm là do tác giả. 

*, Như trên. Proposition VI: To say that something has the ground of 
1s exIstence within 1tself 1s absurd. 1:394. P14. 

*# Như trên. Proposition VIH: Nothing which exists contingently can 
be without a ground which determines 1s existence antecedently. 
1:396. P17. 


269 


Kant, Deleuze và NTLDĐ 


#, Như trên. Proposition XII: No change can happen to substances 
except In so far as they are connected with other substances; thelr 
reciprocal dependency on each other determines ther recIprocal 
changes of states.” P37. 


270 


Chương IV: Schopenhauer và NTLUDĐ 


I. Tánh chất của Giải thích 
A. Bốn phạm trù lý do đủ 
B. Phân tích 
C. Tổng hợp 


H. Đại cương về tiêu luận Tự do của Ý chí 
A. Định nghĩa các khái nệm 
B. Tự do là một bí ân 


II. Về Nguồn Gốc Bốn Mặt của NTLDĐ 

Giới thiệu tổng quát 

Tóm lược nội dung 

Một sồ chỉ tiết trọng yếu 

. Nguyên tắc Lý do đủ của trở thành 

Nguyên tắc Lý do đủ của tri thức 

Nguyên tắc Lý do đủ của tồn tại 

. Công thức siêu hình học của 
Nguyên tắc Lý do đủ 


omrtrOoz 


271 


Schopenhauer và NTLDĐ 


22 


Schopenhauer và NTLDĐ 


Schopenhauer và Nguyên tắc Lý do đủ 


I. Tánh chất của Giải thích. 

Nếu có một điểm nào đó năm trong những gì Tôi đang tìm 
kiếm, thời trước hết Tôi cần: có một ý niệm về nó đề làm 
thế nào Tôi biết là điểm ấy nếu tìm thấy được. Ngay từ đầu 
trước khi bắt tay vào sự tìm kiếm một giải thích về thế giới 
Schopenhauer thấy cần đặt câu hỏi về những gì sẽ, hay 
phải, cầu thành một giải thích như thế. Quả vậy, thế nào là 
một giải thích, bất kỳ giải thích nào? Một nô lực nhằm giải 
đáp câu hỏi vừa nêu là điểm khởi đầu tự nhiên của tập sách 
đầu tay của ông, một luận án tiễn sĩ, với tiêu đề do ông 
chọn: “Về Nguồn gốc Bốn mặt của Nguyên tắc Lý do đử' 
(On the Fourfold Root of the Prineiple of Sufficlent 
Reason; Ueber die vierfache Wurzel des Satzes von 
zureichenden Grunde). Lý do: Nguyên tắc Lý do đủ phái 
sinh từ bốn quan hệ gộc khác nhau mà ông gọi là bốn mặt 
nguồn gốc của Nguyên tắc. Theo giáo sư Bryan Magee, 
“Tánh chất của Giải thích" (The Nature of Explanation) 
mới là tiêu đề thích đáng hơn cho tập sách này vì nói lên 
đúng chủ đề của luận án. Như vậy, chủ đề của tập sách đầu 
tay của Schopenhauer có thê trở thành tánh chất của kết nối 
tất yêu (The Nature of Necessary Connection)”, và do đó, 
tánh chất của giải thích. Cụm từ “Nguyên tắc Lý do đủ' 
được Leibniz tạo ra trong một tình huống khác, nhưng ở 
đây, Schopenhauer dùng để chỉ tên tập luận án tiễn sĩ của 
ông. Thực ra, ngoài khái niệm và biện pháp giải thích, tập 
sách còn đề cập tánh chất của những gì đòi hỏi phải giải 
thích, cụ thể là, cấu trúc của kinh nghiệm của chúng ta xét 
toàn bộ. Ngay từ đầu, quan điểm của ông về cơ bản chính 
là quan điểm của Kant được ông nghiêm cách phê phán, tu 
chỉnh và g1a cường. 


Thông thường chúng ta có khả năng đặt câu hỏi Tại 
sao?(Why?) vê bât cứ điêu gì. Schopenhauer phát biêu 


273 


Schopenhauer và NTLDĐ 


điểm ấy như sau: “Tính hiệu lực của nguyên tắc Lý do đủ 
liên quan đến mô thức của ý thức nhiều đến độ chúng ta 
không thể đơn giản tưởng tượng một cách khách quan. bắt 
cứ điều gì mà không thê đặt được câu hỏi “Tại sao” về 

ó.”” Thực ra, có thể phát biểu điểm ây theo nhiều cách 
khác nhau, trong số đó tưởng nên bàn đến các phát biểu về 
mặt lôgic học, tâm lý học và nhận thức luận. Về mặt lôgIc 
học: bất cứ điều gì khả dĩ phát biểu đều được hỏi kỹ. Về 
mặt tâm lý học: bất cứ điều gì khả dĩ cảm tri, hay tư lượng, 
hay liễu giải, đều được tra hỏi rốt ráo. Về phương thức 
nhận thức luận, trong bất cứ điều gì khả dĩ mệnh danh là 
thế giới, điểm nêu trên là một điều kiện tiên quyết tất yêu 
xác quyết rằng với bất cứ những yếu tố khả hữu nào cấu 
thành kinh nghiệm của chúng ta, chúng phải hiện khởi 
tương y tương đối và những tương hỗ quan hệ của chúng 
đều khả niệm (intelligible), hay ít nhất trong đó có thể tìm 
thấy tính khả niệm. Và khi chúng ta yêu cầu một giải thích 
thời chính là yêu cầu trải mở một tương hỗ quan hệ như 
vậy trong một tình huống cụ thể. Những thông tin chúng ta 
cần đến về các đối tượng, sự thái hay biến cô chúng ta đang 
xem xét, là những thông tin đặc biệt giải thích cách chúng 
đang là. Chúng ta muốn nghe đủ về bất cứ những gì đòi hỏi 
giải thích sẽ thấy xảy ra. Nói ngắn gọn, chúng ta muốn một 
lý do đủ. 


A. Bốn phạm trù lý do đủ. 

Tuy nhiên, sự đòi hỏi lý do đủ kéo theo một câu hỏi mới và 
căn bản. Thế nảo một cái gì đó là một lý do đủ cho một cái 
øì khác? Cái gì được xem là lý do đủ cho cái gì? 
Schopenhauer tuyên bố ông trình bày cơ sở của toàn bộ hệ 
thống của ông qua sự giải đáp các câu hỏi đó. 


Trung tâm luận điểm của ông (do đó tiêu đề sách của ông) 
là hêt thảy mọi lý do đủ chăng cùng một loại lôgic. Chúng 
bao gôm trong và chỉ trong bôn phảm trù: 


274 


Schopenhauer và NTLDĐ 


) Trong thế giới vật lý học, lý do đủ mang hình thức 
nguyên nhân (causes): biến cỗ A là nhân của biến cố B. 
Trong thế giới chất hữu cơ, nguyên nhân được gọi là ứác 
nhân kích thích (stimuli) — biến cỗ A kích thích biến có B 
— tuy nhiên tác nhân kích thích có thể xem như là một lớp 
con của nguyên nhân, khác nhau ở chỗ tác động của hết 
thảy mọi loại nguyên nhân về định lượng đều bằng (=) 
phản tác động, trong khi tác động của một tác nhân kích 
thích có thể bé thua hay lớn hơn phản tác động. 
Schopenhauer kiên quyết cho rằng nguyên nhân của một 
biến cố chỉ có thể là một biến cố khác, chứ không thể là 
một đối tượng hay một sự thái. Đối tượng và sự thái phát 
sinh từ những chuỗi biến có tương hỗ quan hệ, và tất cả 
chúng cùng với nhau cấu thành lịch sử đang diễn ra của thế 
giới tự nhiên, tức là toàn bộ thế giới vật lý học. Đó là thứ 
kết nối nhân quả thiết lập trong khoa học Newton và trong 
sinh học. 


ï) Lịch sử đang diễn tiến xảy ra trong một khung thời gian 
và không gian. Mọi điểm trong thời gian đều hoàn toàn 
được xác định bởi “sự tương tác liên tục tái diễn” hay “sự 
phản chiếu” của mọi điểm khác. Từ sự kiện này có thể phái 
sinh toàn bộ số học (arithmetic). Cũng giống vậy, mọi điểm 
trong không gian đều hoàn toàn được xác định bởi “sự 
tương tác liên tục tái diễn" hay “sự phản chiếu” của mọi 
điểm khác. Từ sự kiện này có thể phái sinh toàn bộ hình 
học (geometry). Như thế, lịch sử của vũ trụ xảy ra trong 
một khung mà các mô thức là toán học — quả vậy, các mô 
thức tiên nghiệm cho chúng ta toán học tiên nghiệm (chính 
vì thế mà toán học phù hợp thế giới trong cách nó đang là). 
Khi các lý do đủ đều là nhân quả trong lịch sử đang diễn ra, 
thời trong khung của thời gian và không gian chúng đều là 
toán học. Vậy một nghĩa thứ hai theo đó A có thể là một lý 
do đủ cho B khi nào A có thể là một quy định hay chứng 
mỉnh cho B. 


II 


Schopenhauer và NTLDĐ 


ï)_ Có một lớp đặc biệt các đối tượng vật lý học hữu cơ khả 
dĩ dời đổi, di chuyển trong thời gian và không gian không 
những do từ bên ngoài — bởi các nguyên nhân, gồm cả tác 
nhân kích thích — mà còn do từ bên trong, bởi các động cơ 
(motives). Chúng là nguyên nhân kinh nghiệm từ bên 
trong. Do đó, một cách thứ ba theo đó A có thể là lý do đủ 
cho B khi nào A có thể là một động cơ và B là sự thể động 
cơ di dịch. 


w) Tâm thức (the mind) là môi trường (bên trong các đối 
tượng vật lý học sinh động đó) thông qua đó các động cơ 
thao tác. Các phán đoán (udgment) hình thành trong tâm 
thức và hướng dẫn hành động. Ngang đây, chúng ta lần đầu 
tiên chạm trán với khái niệm fính chân (truth), bởi vì phán 
đoán có thể hoặc chân hoặc giả (true or false). Vậy một 
nghĩa thứ tư theo đó A có thê là lý do đủ cho B khi A có thể 
kéo theo nó tính chân của mệnh đề B. Đến lượt mệnh đè B, 
nó có bốn cách khác nhau dẫn đến tính chân. 

1. Bằng quan sát trực tiếp hay kinh nghiệm. Đây là trường 
hợp fính chân thường nghiệm (empnrical truth). 

2. Là một trong những tiền giả định tất yếu của kinh 
nghiệm. Chẳng hạn, những mệnh đề tiên nghiệm về không 
gian, thời gian và thực sự toàn bộ toán học; hay về nhân 
quả và tính bất diệt của vật chất. Đây là trường hợp fính 
chân siêu nghiệm (transcendental truth). 

3. Tùy thuận tính chân của một mệnh đề khác căn cứ trên 
những quy luật lôgic. Đây là trường hợp íính chân lôgic 
(logical truth). Nếu về mặt lôgic, tùy thuận một chân phát 
biểu thường nghiệm (a true empirical statement) thời 
thường được gọi là đính chân chất thể (material truth). 

4. Là một trong các quy luật lôgic. Đây là trường hợp íính 
chân siêu lôgic (metalogical truth). Trong số đó, có luật 
đồng nhất (law of identity); luật phi mâu thuẫn (law of 
confradiction); luật triệt tam (law of excluded middle); 


276 


Schopenhauer và NTLDĐ 


nguyên tắc về tính chân gồm sự tương ứng với thực tại (the 
prnciple that truth consIsts 1n correspondence to realIty). 


Tóm lại, bốn loại kết nối tất yếu Schopenhauer đề cập trong 
luận án của ông gồm kết nổi nhân quả (causation) hiểu 
theo nghĩa khoa học, gwy định toán học (mathematical 
determination), sự đưa đến lôgic (logical entailment) và 
hành động do động cơ thúc đẩy (motivated action). Hết 
thảy mọi ví dụ, về kết nối tất yếu đều được bao hàm trong 
bốn phạm trù ẫy. Trong bất cứ chuỗi giải thích lôgic nào 
cho, các mối liên kết không cần phải cùng một loại lôgïc. 
Có thể đề nghị một phát biểu chất thê như lý do đủ cho một 
phát biểu chất thể khác, nhưng cũng có thể chuyền qua 
những phát biểu thường nghiệm, hay những phát biểu kết 
nối nhân quả, nếu bị thách thức. 


B. Phân tích. 

Hơn nữa, giải thích là giải thích qua lại hai chiều. Bằng 
cách hoặc chỉ cho thấy làm thế nào cái gì đó do tập trung và 
cấu tạo hình thành ở bên trong, hoặc chỉ cho thấy làm thế 
nào cái gì đó kết nối với bên ngoài. Từ ngữ thường dùng để 
chỉ hai chiều giải thích đối nghịch là “phân tích' và “tổng 
hợp”. Thoạt tiên, tưởng có vẻ hiển nhiên là mọi giải thích 
đầy đủ về bất cứ điều gì đều gồm cả hai chiều. Nhưng ngay 
khi thực hiện giải thích đầy đủ như thế thời lập tức thấy 
lâm vào nghịch lý. Một giải thích gọi là giải thích 2 có thê 
cần đề giải thích các dụng từ trong giải thích 1. Tôi phải đề 
ra những dụng từ mới nếu không thời giải thích 2 sẽ giải 
thích vòng quanh. Như thế có nghĩa là một giải thích 3 
cũng đòi hỏi những dụng từ mới đối với giải thích 2. Trong 
phép phân tích, hiên nhiên là có thể tiến hành như vậy tận 
vô cực. Hai hệ quả có thê xảy đến. Hoặc tôi và nhiều người 
khác tiếp tục vô cùng giải thích thêm giải thích, hoặc tùy 
nhu cầu thực tế tôi có thể dừng lại tại một điểm nào đó. 
Trong cả hai trường hợp, giải thích của tôi không đầy đủ, 


ZÍ1 


Schopenhauer và NTLDĐ 


hoặc do định nghĩa hoặc do điểm tại đó tôi ngưng lại. 
Những dụng từ dùng để giải thích đều không được giải 
thích. Bởi vậy, tánh chất của giải thích là bất cứ giải thích 
nào về bất kỳ cái gì luôn luôn và tất nhiên không đầy đủ. 
về phương diện thực hành, chúng ta có thể thỏa mãn, 
nhưng về phương diện lý thuyết thời không bao giờ. 


Giai đoạn nghiên cứu kế tiếp là nhận diện nơi chốn dừng 
giải thích, tại đó nhiều câu hỏi triết học quan trọng nảy 
sinh. Trước hết, hãy xét đến “chiều hướng" phân tích, và 
đến bốn mô thức của nguyên tắc Lý do đủ theo thứ tự đề 
cập trên đây. Đầu tiên là cảnh giới các khoa học tự nhiên. 
Giải thích tối chung thường biểu hiện và được chấp nhận 
trên quan điểm vật chất (matter), lực tự nhiên (natural 
forces) và luật khoa học (scientific laws). Vật chất có thể 
được tiếp tục phân tích theo phương thức công thức hóa 
học, bảng tuần hoàn các nguyên tố, hạt cơ bản, v.v... Các 
lực tự nhiên thao tác trên vật chất gồm năng lượng, lực hấp 
dẫn, từ tính, điện, v.v... Và các luật khoa học phát biểu các 
vận động tuần quy của chất liệu bị các lực tự nhiên tác 
động. Nhưng nếu có ai hỏi nhà khoa học: Vật chất là gì? 
Nẵng lượng là gì? Thế nào là một định luật khoa học? thời 
vị này sẽ chỉ về hướng triết gia và cúi đầu rút lui bởi vì 
khoa học không thê đi xa hơn ngoài sự làm sáng tỏ những 
tương hỗ quan hệ của các khái niệm. Mức độ giải thích của 
khoa học có thê gọi là bí ân (occult), bởi vì nó giải thích 
mọi thứ khác mà không tự giải thích chính nó. Giải thích 
khoa học chỉ di chuyên vị trí của huyền bí của thế giới chứ 
không gỡ bỏ nó. Các đi chuyển như vậy vô cùng quan trọng 
và có giá trị lớn bởi vì câu thành sự gia tăng tri thức của 
chúng ta về thế giới hiện tượng, tuy nhiên không mảy may 
giúp chúng ta nhìn thấu suốt cái huyền bí của thế giới. Một 
câu nói của Wittgenstein trong Tracfaft4s  Logico- 
Philosophicus, 6. 52. diễn tả đúng điểm này: “Chúng ta 
cảm thấy dù khi bế/ thảy mọi cầu hỏi khoa học khả hữu 


278 


Schopenhauer và NTLDĐ 


được giải đáp, các vân đê vê cuộc sông vân hoàn toàn 
nguyên vẹn.”t 


Thứ đến là toán học. Một tình trạng giống như trên: toàn 
thể lâu đài của chứng minh (demonstration) được xây dựng 
trên một nền tảng gôm tiên đề và quy tắc, nhưng ngay nên 
tảng này chỉ được giả định chứ không được chứng minh. 


Trong phạm trù động cơ (motives), tâm thức (the mind) 
trình bày với ý chí những thông tin cần thiết và ý chí quyết 
định. Nhưng ý chí quyết định như thế nào? Chúng ta tự 
thấy không thể định nghĩa hay mô tả ý chí là gì, vì chính nó 
được mang lại trực tiếp nhất trong tự ngã ý thức của chúng 
ta. Do đó, không có gì chúng ta nhận biết ngay tức khắc 
hơn nó và vì vậy không có dụng từ nào đối với chúng ta 
khả niệm hơn nó. 


Qua sự trình bày trên, ta thấy chính nhờ nhận diện điểm đặc 
biệt tại đó giải thích dừng lại trên mỗi một lối đi sẵn có của 
nó, Schopenhauer xác định được những nơi nảy sinh những 
vấn đề cơ bản của. triết học và chỉ cho thấy tại sao chúng 
nảy sinh. Trong mỗi trường hợp, ngay điểm ngưng đó, giải 
thích sự vật là tham chiếu các sự vật lẫn nhau, nhưng luôn 
luôn vẫn bỏ rơi không giải thích cái gì đó được tiền giả 
định. Chẳng hạn, trong toán học, cái gì đó là không gian và 
thời gian; trong cơ học, vật lý học và hóa học, đó là vật 
chất, phâm tính, lực ban đầu, luật tự nhiên; trong thực vật 
học và động vật học, đó là sự dị biệt về chủng loại, và bản 
thân cuộc sống; trong sử học, đó là loài người với tất cả 
những đặc tính của tư tưởng và ý chí. Và trong hết thảy 
những trường hợp vừa đề cập, đó là nguyên tắc Lý do đủ 
với mô thức thích hợp mỗi trường hợp. 7r¡iế/ học có đặc 
điểm là tiền giả định hoàn toàn không có gì được tri nhận; 
mọi điều đối với triết học đều xa lạ như nhau và đều là một 
vấn đề, không chỉ các quan hệ của các hiện tượng mà chính 


279 


Schopenhauer và NTLDĐ 


ngay cả những hiện tượng ấy. Tại mọi điểm như vậy 
Schopenhauer không tìm cách giải thích thêm. “Có hai điều 
hoàn toàn không thê giải thích, hay nói khác, không dẫn trở 
lại quan hệ mà nguyên tắc “Lý do đủ biểu hiện. Điều thứ 
nhất là chính ngay nguyên tắc Lý do đủ trong tất cả bốn mô 
thức, bởi vì nó là nguyên tắc hết thảy mọi giải thích, do đó 
có nghĩa lý chỉ bằng cách quy chiếu về nó. Điều thứ hai là 
những gì nguyên tắc Lý do đủ không với tới, nhưng từ đó 
nảy sinh cái sự vật nguyên thủy ở bên trong tất cả hiện 
tượng: vậf í# thân (the thing-in-itself). Mọi giải thích 
ngưng tại đây và từ điểm dừng này triết học nhúng tay vào, 
nghiên cứu mọi sự vật y cứ trên phương pháp của nó, hoàn 
toàn sai khác phương pháp khoa học. 


C. Tổng hợp. 

Không để các câu hỏi cố hữu vô giải pháp hồi đáp ảnh 
hưởng đến mình, Schopenhauer xác nhận triết học của ông 
có khả năng giải đáp tất cả các vấn đề triết học quan trọng 
có lời giải. Nhằm trang bị đủ thứ cần thiết để theo dõi hành 
trình của ông, chúng ta cần tìm hiểu những gì ông nói về 
“chiều hướng" giải thích thứ hai: zổng hợp (synthesis). 


Tổng hợp không đối diện với sự lựa chọn giải thích hoặc vô 
cùng hoặc ngưng lại tại một điểm nào đó. Bằng những quá 
trình tổng hợp chúng ta có thể tiếp tục kết nối quan hệ các 
sự vật với nhau cho đến khi đã kết nối hết thảy mọi mối 
tương quan giữa tất cả các sự vật tồn tại, và tại điểm ấy 
chúng ta đạt đến điểm kết thúc tự nhiên và tất yếu: không 
còn cái gì để tương quan với và không còn cái gì đem liên 
kết quan hệ với cái khác. Lúc ây toàn thê sự vật trình hiện 
trước mắt ta như một toàn bộ sáng tỏ, triển xuất hết thảy 
mọi quan hệ nội tại. Trong lịch sử nhân loại quả có vấn đề 
đòi hỏi sự giải thích thêm về toàn thể kinh nghiệm nhân 
loại đó, và về thế giới ta đang sống xem như một toàn bộ. 
Và bởi vì, theo định nghĩa, không còn cái gì khác để mọi sự 


280 


Schopenhauer và NTLDĐ 


vật có thể kết nối quan hệ, cho nên cuối cùng không thể 
tránh khỏi sự trông cậy vào một giải thích ở bên ngoài thế 
giới theo phương thức siêu nghiệm (transcendental): cái 
biết được giải thích nhờ cái không biết, hay đúng hơn, cái 
khả tri nhờ cái bất khả tri. Nhưng bởi vì cái bất khả tri là 
bất khả tri cho nên một giải thích như vậy không bao giờ có 
thể nghiệm chứng. Trong trường hợp này, không đến nỗi 
chúng ta không biết chỉ còn cách duy nhất là nương vào 
chữ tín (fith) hay quyền lực (authority) mà chấp nhận sự 
giải thích. Lẽ dĩ nhiên có rất nhiều lối giải thích được chấp 
nhận bằng vào tín hay quyền lực. Chẳng hạn, hãy nghĩ đến 
hầu hết các tôn giáo trong thế giới. Nhưng chúng không 
tương thích. Như thế có nghĩa là khi phát sinh mâu thuẫn 
giữa hai tôn giáo thời không có cách quyết định bên nào là 
đúng, ngoại trừ, một lần nữa, bằng chữ tín hay quyền lực. 


Đây là một trong những lĩnh vực mà Schopenhauer không 
đồng quan điểm với Kant. Theo Kant không thể thông hiểu 
thế giới chỉ bằng lý tính, như các nhà duy lý học nỗi tiếng, 
Spinoza và Leibniz, chủ trương. Schopenhauer đồng ý với 
Kant đến ngang điểm ấy. Nhưng Kant thấy đó là một sự mở 
cửa cho tôn giáo: nêu một giải thích siêu nghiệm về thế 
giới có thể được chấp nhận chỉ bằng vào chữ tín thời hành 
vi như vậy không có gì tự mâu thuẫn hay bất hợp lý. Trái 
lại, điều không hợp lý là hữu thần hay vô thần, chủ trương 
xác tín (certainty) trong một lĩnh vực chỉ có tín nệm không 
bảo đảm. Đó là quan điểm của Kant, và Kant là một tín đô 
Ki Tô giáo. Schopenhauer vẫn nhất trí (consistently) là một 
nhà bất khả tri luận (agnostic). Đối với ông, bất kỳ nỗ lực 
nào giải thích cái biết nhờ cái không biết chăng khác nào 
một nghịch đảo (mnversion) của phương thức khả niệm 
(intelligible procedure), và bất kỳ nỗ lực nào giải thích cái 
khả tri nhờ cái bất khả tri chắng khác nào bay vào trong 
“cloud cuckoo land'Š. Tất nhiên cả hai phương thức ấy làm 
cho các vấn đề đã ít minh xác trở nên ít minh xác hơn. 


281 


Schopenhauer và NTLDĐ 


Schopenhauer nhắn mạnh chúng ta thực sự đối đầu với ảnh 
hưởng của sự kiện năng lực hiểu biết của con người có hạn: 
bắt kỳ điều gì các năng lực hiểu biết ấ ây vĩnh viễn không thể 
tiếp cận thời vĩnh viễn bất khả tri đối với chúng ta. “Tánh 
chất của sự vật trước và ngoài thế giới là không để cho điều 
tra khảo sát. 


về công trình khảo cứu của mình Schopenhauer nói rõ ràng 
và đầy đủ: “Triết học đây, bằng mọi giá, là những cố gắng 
để nói lên không phải thế giới từ đâu đến và tồn tại với 
mụch đích gì, mà chỉ đơn thuần những gì thể giới là.'® Ông 
mở rộng thêm: “Triết học của tôi không giả thiết giải thích 
những nguyên nhân tối chung của thế giới. Nó tự hạn chế 
trong phạm vi các sự kiện của kinh nghiệm bên trong và 
bên ngoài mà mọi người đều có thể tiếp cận, và chỉ ra mối 
tương quan chân chính và mật thiết giữa các sự kiện, tuy 
nhiên không lưu ý đến những gì có thê siêu việt chúng. Nó 
tự kiềm chế không rút ra bất kỳ kết luận nào liên quan 
những gì nằm ngoài kinh nghiệm. Nó chỉ đơn thuần giải 
thích các dữ liệu của cảm năng và tự ý THÚC, và nỗ lực 
thông hiểu duy chỉ thể tính nội tại của thê giới.” 


Bây giờ ta quay qua cuốn Tiểu luận Tự do của Ý chí trước 
khi trình bày Vé Nguồn góc Bồn mặt của Nguyên tắc Lý đo 
đu. 


II. Đại cương về tiểu luận Tự do của Ý chí. 
Tháng Tư năm 1837 Hội Khoa học Hoàng gia Na Uy thông 
báo trong một tạp chí văn học Đức câu hỏi giải thưởng sau 
đây: “Có thê nào chứng minh tự do của ý chí từ tự ý thức?” 
(“Can the freedom of the will be proven from self- 
conscIousness?”). Tác giả của tiêu luận về Tự do của Ý chí 
(Essay on the Freedom of the WIll) được giải vào năm 
1839 là Arthur Schopenhauer, một học giả bình thường, trú 
tại Frankfurt-on-Main. Đối với ông, lúc ấy 52 tuôi, đây là 


282 


Schopenhauer và NTLDĐ 


lân đâu tiên ông được công chúng công nhận là một triệt 
g1a. 


Tiểu luận được giải (Prize Essay) gồm năm Phần. Phần đầu 
định nghĩa hai khái niệm then chốt nêu ra trong câu hỏi của 
Hội: tự do và tự ý thức. Phần Hai cung cấp một câu trả lời 
phủ định: không thể chứng minh tự do của ý chí từ tự ý 
thức. Phần Ba mở rộng cơ sở tìm kiếm bằng cách nương 
vào một nguyên cớ khác của tự do ý chí, vào ý ức về 
những thứ khác, nghĩa là, vào khả năng nhận thức 
(cognitive faculty). Nhưng câu trả lời vẫn là phủ định: 
không thể chứng minh tự do của ý chí từ ý thức về những 
thứ khác. Hơn nữa, trên nguyên tắc, không thể có trường 
hợp tự do của ý chí bất cứ nơi nào trong lĩnh vực của kinh 
nghiệm. Trong Phần Bốn, Schopenhauer trình bày những 
triết gia tiền nhiệm từng chủ trương hay bênh vực quan 
điểm không có tự do của ý chí. Phần Năm ngắn gọn cung 
cấp vào phút chót một nghịch chuyên tình hướng gây kích 
động lớn bằng cách viện dẫn hiện tượng trách nhiệm đạo 
đức (phenomenon of moral responsibility) như bằng chứng 
tự do của ý chí và bằng cách đề xuất một “quan điểm cao 
hơn” từ đó tự do của ý chí có thể bảo trì mặc dầu không 
được giải thích hay thông hiểu. Cuối cùng, một phụ lục bô 
sung các cân nhắc về định nghĩa của tự do trong Phần đầu. 


Cách Schopenhauer thuyên giải tự do của ý chí có thể xem 
như một biện hộ nghiêm cân và thành công về thuyết quy 
định (determinism), chủ trương mọi sự vật kinh nghiệm đều 
hoàn toàn được quy định trong thời gian và không gian 
chúng xuất hiện. Như thế, nỗ lực cứu vớt cuối cùng nhân 
danh tự do của ý chí có thể bỏ qua vì không nhất trí với 
những phần chính của công trình nghiên cứu và cần loại ra 
khỏi bản văn những đoạn liên hệ. Nhưng làm như thế có 
nghĩa là không sáng suốt nhận định những trình bày trên là 
cốt để sửa soạn một kết thúc gây kích động. Đó là sự biện 


283 


Schopenhauer và NTLDĐ 


hộ cho tự do của ý chí trong phân kêt luận, điêm cao nhât 
của tiêu luận được giải, hoàn toàn được chuân bị rât chu 
đáo. 


A.. Định nghĩa các khái niệm. 

Thế nào là tự do? 

Theo Schopenhauer, tự do là một khái niệm øU⁄ định. Nó 
đơn giản có nghĩa là sự vắng mặt bất kỳ chướng ngại và 
câu thúc nào. Nhưng khi biểu hiện năng lực thời câu thúc 
đó phải tích cực. Tương ứng với tánh chất khả hữu của câu 
thúc ấy, khái niệm tự do có ba phân loài (subspecies) khác 
nhau. 


8) Tự do vật lý là sự vắng mặt các chướng ngại vật chất 
thuộc bất kỳ loại nào. Cản trở vật chất tuy nhiều loại nhưng 
tất cả đều luôn luôn liên hệ với ý chí, cho nên ta có thể nghĩ 
đến khái niệm tự do một cách tích cực. Khái niệm tự do 
được sử dụng để bao hàm hết thảy mọi sự vật di động hay 
hành động tự ý của chúng. Như thế, theo nghĩa vật lý của 
khái niệm tự do, con người hay thú vật gọi là tự do chỉ khi 
nào hành động của người và thú đều không bị bất cứ 
chướng ngại vật chất nào ngăn trở, chẳng hạn, xiềng xích, 
nhà tù, hay bệnh tê liệt, tuy nhiên chúng phải hành động tùy 
theo ý chí của chúng. 


À4 nghĩa vật lý của khái niệm tự do, nhất là khi áp dụng vào 
sinh vật, không bao giờ bị nghi vấn hay tranh cãi, và luôn 
luôn được kinh nghiệm chứng thực. Bởi vì mọi khi một 
sinh vật hoạt động theo ý nguyện, thời nó tự do đúng theo ý 
nghĩa vật lý. Nếu bây giờ quay qua hai loại tự do còn lại, 
do trí tuệ và tự do luân lý, thời ý nghĩa phố thông và bình 
dân được thay thế bởi ý nghĩa triết học của khái niệm tự đo. 


b) Tự đo trí tuệ được nêu ra ở đây là vì mật thiết tương 
quan với tự do vật lý nên theo sát trong sự phân loại. 


284 


Schopenhauer và NTLDĐ 


Nhưng Schopenhauer bảo rằng phải có sự hiểu biết về 
những khái niệm đề cập trong các chương sắp tới thời mới 
hiểu chính xác ý nghĩa của tự do trí tuệ. Bởi vậy, ông gác 
lại, chờ luận bàn trong phần phụ lục. 


€ 7 do luận lý, mô thức tự do thứ ba, tức //berum 
arbifrium (tự do lựa chọn của ý chí) đề cập trong câu hỏi 
giải thưởng của Hội Hoàng gia, là vấn đề chính yếu của 
Tiểu luận được giải. Có nhiều trường hợp ta không bị cản 
trở bởi chướng ngại vật chất, nhưng bị câu thúc bởi những 
động cơ, như hăm dọa, hứa hẹn, nguy hiểm, v.v.., nên hành 
động không theo ý muốn được. Nếu các động cơ ấy không 
có mặt thời thế nào ta cũng chắc chắn biểu hiện được ý 
muốn. Do đó câu hỏi đặt ra là một con người như vậy liệu 
còn tự do hay không, hay là, giống như một chướng ngại 
vật chất, một phản- động cơ mạnh có thể thực sự ngăn chận 
và làm cho không thể có một hành động theo ý muốn. Đối 
với sự hiểu biết thông thường một động cơ không bao giờ 
tác dụng y hệt như một chướng ngại vật chất. Bởi vì một 
chướng ngại vật chất dễ dàng vượt quá lực lượng vật lý của 
con người trong khi các động cơ không mang theo nó một 
cưỡng bách thuần túy khách quan và tuyệt đối, tuy nhiên ta 
luôn luôn có thê gán cho chúng một cưỡng bách chủ quan 
và tương đối so với người có liên hệ. Kết quả rồi cũng 
giống nhau. Và câu hỏi vẫn còn “Ý chí tự bản thân có tự do 
hay không?” 


Trong đoạn trên, khái niệm tự do được quy chiếu về quan 
năng hành động (ability to acÐ. Đến đây, khái niệm ây 
được kết nối với ý nguyện (willing), và vấn đề nêu ra là “ý 
nguyện tự bản thân có tự do hay không?” Nhưng xét kỹ, cái 
khái niệm nguyên thủy, thuần túy thường nghiệm, và do đó 
phổ thông, bình dân ấy được chứng minh là không có khả 
năng kết nối với ý nguyện. Bởi vì theo nó, “tự do” có nghĩa 
là “phù hợp với ý chí của chính mình”. Vậy nếu hỏi ý chí 


285 


Schopenhauer và NTLDĐ 


tự bản thân có tự do hay không tức là hỏi M chí có phù hợp 
với chính mình hay không. Đó là điều hiển nhiên, hỏi như 
thế chăng ích lợi gì. Một kết quả của khái niệm thường 
nghiệm về tự đo là: “Tôi tự do, nếu tôi có thể làm những gì 
tôi muốn” (“I am free, 1f I can do what I wIll”). Tự do, vì 
vậy, đã được quyết định bởi “những gì tôi muốn”. Bây giờ 
đặt câu hỏi về tự do của ý nguyện, câu hỏi sẽ như sau: “Có 
thể nào anh muốn những ý nguyện của anh?” (Can you will 
what you will?). Hỏi như thế tức gợi ý khả thể của sự tùy 
thuộc của một ý nguyện công khai vào một ý nguyện ân kín 
nào khác trước đó, và cứ như thế đây lùi đến vô hạn. Ý của 
Schopenhauer ở đây là cách tư lượng phổ thông và bình 
dân về tự do theo nghĩa vật lý không thích hợp với sự đặt 
câu hỏi về tự do luân lý của ý chí. 


Để giải quyết đầy đủ hơn ý nghĩa theo đó ý chí tự bản thân 
và nói chung có thể tự do, Schopenhauer quay qua một 
định nghĩa thông dụng khác về tự do, vẫn có tính phủ định, 
nghĩa là, không có mặt của tính tất yếu QIEcSSSHY) và tiến 
hành định nghĩa khái niêm tích cực “tính tất yêu". Tát yếu 
(necessary) là những gì tiếp theo sau một lý do đủ hay 
duyên cớ được mang lại.” Có thể đảo ngược câu này, như 
với bất kỳ định nghĩa chính xác nào. Tùy theo duyên cớ 
liên hệ là lôgic học, hay toán học, hay vật lý học (= gọi là 
nhân; called a cause), tính tất yếu sẽ là lôgic học (chăng 
hạn, tất yêu của một kết luận, cho tiền đề), hay toán học 
(chẳng hạn, tất yếu của sự bằng nhau các cạnh của một tam 
giác, cho sự bằng nhau các góc), hay vật lý học (chẳng hạn, 
quả xuất hiện ngay khi có nhân). Trong tất cả trường hợp 
vừa nêu tính tất yêu được kết nói với hệ quả khi cho duyên 
cớ. Chỉ chừng nào lãnh hội được cái gì đó là hệ quả của 
một duyên cớ cho thời chúng ta mới nhận ra đó là điều tất 
yêu. Định nghĩa chân chính “tất yêu” như trên đầy đủ và 
thấu đáo đến độ hai khái niệm, tất yếu và hệ quả của một 
duyên cớ cho, có thể giao hoán lẫn nhau. Cái gì đó là lý do 


286 


Schopenhauer và NTLDĐ 
đủ của cái gì đó khác nêu và chỉ nêu cái gì đó trước và cái 
gì đó sau tương tác với tât yêu như duyên cớ và hệ quả. 


Schopenhauer dành luận án tiến sĩ của ông năm 1813 đề 
nghiên cứu có hệ thống nguyên tắc Lý do đủ. Luận án ấn 
hành lần đầu vào năm 1814 và sau đó được tu chỉnh (1841) 
theo công trình nghiên cứu chính yếu của ông, trở thành 
một tài liệu khuôn mẫu về nguyên tắc Lý do đủ. 


Schopenhauer phân biệt ba loại lý do và y theo đó, ba loại 
tất yêu. Về sau, ông đề cập thêm một loại duyên cớ và tất 
yếu thứ tư tương quan với ý chí của con người. Một, có 
một lý do theo nghĩa lôgic học, và tính tất yếu lôgic học 
liên quan, chăng hạn, giữa tiền đề của một luận cứ và kết 
luận (đoán án). Nếu tiền đề được mang lại thời kết luận tất 
nhiên theo liền. 


Hai, có một lý do theo nghĩa toán học, và tính tất yếu toán 
học liên hợp, chăng hạn, sự bằng nhau của các cạnh trong 
một tam giác với băng nhau của các góc. Cho các góc bằng 
nhau, tất nhiên có tam giác đều. 


Ba, có một lý do theo nghĩa vật lý học, và tính tất yêu riêng 
của nó là kết nối nhân và quả trong thê giới vật lý học. Quả 
hiện liền ngay khi nhân được cho. Schopenhauer quan niệm 
luật nhân quả, theo đó mọi biến cô trong thế giới vật lý học 
có một nhân mà nó tất nhiên tiếp theo sau, là một trong 
nhiều cách biểu hiện của nguyên tắc Lý do đủ tổng quát, 
nguyên tắc này chỉ phối tư lượng về đối tượng đủ mọi loại 
— đối tượng lôgIc học, toán học cũng như vật lý học. 


Nếu quan niệm ý tưởng tất yếu như hệ quả của một lý đo 
đủ cho, thời tự do được hiểu là văng mặt tính tất yếu không 
gì khác hơn là sự khuyết thiếu bất kỳ lý do đủ nào và do đó, 
hoàn toàn tùy duyên (contingent). Cảnh giới duy nhất trong 


287 


Schopenhauer và NTLDĐ 


đó có sự tùy duyên là thế giới vật lý học hay thế giới thực. 
Bởi vậy, những thế giới lý tưởng của lôgic học và toán học 
sẽ năm ngoài sự thảo luận của Schopenhauer về tự đo, tất 
yếu, và tùy duyên. 


Xác nhận cái l gì đó là tự do tức xác nhận nó khuyết thiếu tất 
yếu trong mỗi và mọi mặt, và vì thế, hoàn toàn tùy duyên. 
Tự do có thể định nghĩa như là những gì tuyệt đối tùy 
duyên. Áp dụng vào trường hợp ý chí của con người, tự do 
xem như tuyệt đối tùy duyên không gì khác hơn là sự kiện 
một hành động đặc biệt theo ý nguyện chăng phải xác định 
bởi bất kỳ lý do đủ nào nói chung và bất kỳ nhân nào nói 
riêng. Nhưng ý tưởng về một ý chí hay hành động của ý chí 
tuyệt đối bất xác định thời bất khả niệm. Mọi tư lượng của 
con người đều tùy theo một trong những mô thức đặc biệt 
khác nhau của nguyên tắc Lý do đủ. Tuy vậy, vẫn có một 
thuật ngữ để gọi một ý chí tuyệt đối bất xác định. Đó là 
liberum arbifrium indifereniiae (tự do lựa chọn giữa hai 
hành động đối nghịch). Schopenhauer Sẽ trở lại vấn đề này 
sau khi định nghĩa tự ý thức và tiến dẫn loại tất yếu đặc biệt 
liên quan đến ý nguyện của con người. 


Định nghĩa tự ý thức. 

Schopenhauer phân biệt hai loại ý thức: / ý /ức tức ý thức 
về tự ngã và ý fhức về những sự vật khác, kể cả những ngã 
khác. Hơn nữa, ông đồng nhất loại ý thức thứ hai với khả 
năng nhận thức (faculty of cognition). Ngay cả những mô 
thức và điều kiện phổ biến của hết thảy mọi nhận thức — 
cùng quan điểm với Kant ông xem như có tánh chủ quan và 
đồng nhất chúng với không gian, thời gian, và luật nhân 
quả — được ông xác quyết thuộc ý thức về những sự vật 
khác chứ không thuộc tự ý thức. Đối với Schopenhauer, 
phần lớn của toàn bộ ý thức nói chung không phải là tự ý 
thức, mà là ý thức về những sự vật khác, chủ yếu và phần 


288 


Schopenhauer và NTLDĐ 


lớn hướng về thế giới thực ở bên ngoài chúng ta, tương 
quan với nó là quan hệ năm bắt và lãnh hội. 


Ngược lại, tự ý thức, theo Schopenhauer, là ý thức trực giác 
về ý nguyện (willing) của chính mình. Tự ý thức là ý thức 
của mình xét như ý nguyện. Ý tưởng về M nguyện dùng ở 
đây bao hàm toàn bộ đời sông tình cảm nội tâm chứ không 
chỉ là những quyết định và hành động thực tế phát xuất từ 
tác dụng của cảm thọ và nhận thức. Ngoải những hoạt động 
ý chí, nó còn bao gồm tình cảm về vui sướng và không vui 
sướng. Quả thực Schopenhauer đã nhóm họp lại có hiệu 
quả khả năng ham muốn với tình cảm về vui sướng và 
không vui sướng dưới tiêu đề toàn điện của ý chí, ý nguyện 
hay hành động của ý chí, trái ngược với sự phân ly chặt chẽ 
của Kant trong hai tập Phê Phản Lý Tính Thực Hành 
(1788)Š và Phê Phán Năng Lực Phán Đoán (1790)°. 


Trong khi đối tượng đơn độc của tự ý thức nói chung là sự 
không ngừng đến và đi của những tình cảm vui sướng và 
không vui sướng, thời các đối tượng của những phản ứng 
tình cảm của ý chí là do thế giới bên ngoài cung câp trong ý 
thức các đối tượng qua trung gian của khả năng nhận thức. 
Tuy nhiên, bất kỳ sự quan tâm nào đến sự tùy thuộc của ý 
chí vào ý thức về những sự vật khác đều ở ngoài lĩnh vực 
chật hẹp của tự ý thức nói chung. Cần phải khảo sát cái lĩnh 
vực chật hẹp ấy đề tìm ra bằng chứng của tự do ý chí. 


Mong (wishing) và muốn (ý nguyện; willing). 

Trong phân tích của Schopenhauer, hành vi của ý nguyện 
(volition) tức đối tượng trực tiếp của tự ý thức phát sinh 
trong địp xảy ra một trường hợp nào đó của ý thức về 
những sự vật khác. Quả vậy, ý nguyện (muốn làm) không 
gì khác hơn là phản ứng tình cảm và mong muốn mạnh mẽ 
trước một nhận thức được mang lại từ bên ngoài. Ban đầu, 
hành vi của ý nguyện chỉ là một đối tượng của tự ý thức, 


289 


Schopenhauer và NTLDĐ 


nhưng rồi trở nên một tồn tại như là kết quả của cái gì đó 
thuộc ý thức về những sự vật khác, và vì thế, trở thành một 
đối tượng của khả năng nhận thức. Nhận thức trong chừng 
mực khởi động ý chí vận động như vậy được Schopenhauer 
gọi tên là động nhân hay động cơ (motive). Động nhân 
đồng thời là nội dung của hành vi của ý nguyện. Hành vi 
của ý nguyện hướng về phía đối tượng của khả năng nhận 
thức, nghĩa là, phản ứng trước đối tượng theo phương thức 
biến đổi nó một cách nào đó. Toàn thể tánh chất của hành 
vi của ý nguyện là do sự phản ứng trước đối tượng như vậy 
cấu thành. 


Theo trên, nêu không có một đối tượng như thế thời hành vi 
của ý nguyện không thể xảy ra, bởi vì trong trường hợp này 
vắng mặt cả lý do và chất liệu. Nhưng khi sự tồn tại của 
một đối tượng của nhận thức được mang lại, nghĩa là, khi 
động cơ được mang lại, thử hỏi tất yếu phải phát sinh hành 
VI của ý nguyện hay không, hay là mặc dầu động cơ được 
mang lại, hành vi của ý nguyện liên hệ có thể không phát 
sinh, hoặc một hành vi khác nào đó của ý nguyện, thậm chí 
mâu thuẫn, có thể phát sinh. Nói cách khác, liệu sự tiến 
nhập một động cơ vảo trong ý thức tất yêu mang lại hành vi 
của ý nguyện, hay là ý chí bảo trì sự hoàn toàn tự do hoặc 
muốn làm hoặc không muốn làm? Theo các điều khoản Hội 
Hoàng gia quy định, câu hỏi này cần phải được giải đáp 
trên cơ sở các dữ liệu tìm thấy đồng thời trong tự ý thức. 


Tuy nhiên, tự ì thức chứng minh hoàn toàn không được 
chuẩn bị để giải quyết câu hỏi về tự do của ý chí. Tự ý thức 
cung cấp không đủ đữ liệu để xác định liệu ý chí có tự do 
hay không bởi tại cấu trúc của khả năng đó bị giới hạn. Câu 
hỏi về tự đo của ý chí liên quan đến tánh chất của quan hệ 
giữa các động cơ, bắt nguồn từ thế giới bên ngoài như tâm 
thức con người nhận thức và lãnh hội, và những tác động 
của hành vi của ý nguyện, phát sinh từ thế giới tình cảm 


290 


Schopenhauer và NTLDĐ 


bên trong. Nhưng tự ý thức nói chung chỉ hạn chế trong 
những tác động của hành vi của ý nguyện và không thê 
cung cấp bất kỳ cơ sở nào để phán đoán những lực động cơ 
của nhận thức nào đó về sự hình thành hành vi của ý 


nguyện. 


Theo quan điểm của tự ý thức, ham muốn và ý hướng phát 
sinh và hỗ tương tác dụng theo nhiều cách khác nhau. 
Nhưng chớ có lẫn lộn 'mong' với 'muốn'. Không có cách 
gì biết được sự ham muốn hay ý hướng hiện hành trước khi 
xảy ra tác động quyết định của ý chí VỚI SỰ biểu hiện của 
cơ thể. Trong tự ý thức, không có sẵn bất kỳ một bằng 
chứng nảo về trạng huống của quá trình quyết định của ý 
chí. 


Schopenhauer cho rằng niềm tin phổ biến vào tự do của ý 
chí là do thiếu quan năng phân biệt giữa mệnh đề “con 
người tự do  jượng” (one 1s free ío /hink) hay xem xét 
chính mình muốn làm một trong số những điều mâu thuẫn” 
và mệnh đề “con người tự do zø„zốn bất kỳmột điều gì trong 
số các điều mâu thuẫn'. Mệnh đề trước là chân. Mệnh đề 
sau đòi phải nghiên cứu thêm, vì tự ý thức không cung cấp 
đủ dữ liệu. 


Ngang đây, câu hỏi cụ thể của Hội Hoàng gia về cơ sở 
duyên cớ trong tự ý thức của tự do của ý chí được trả lời 
một cách phủ định. Schopenhauer đề nghị hãy tiếp tực 
tham cứu hầu bổ sung sự nghiên cứu căn cứ trên những dữ 
liệu không đủ của tự ý thức bằng sự nghiên cứu gián tiếp và 
tổng quát hơn về khả thể của một ý chí tự do. Nếu có thể 
thi thiết sự bất khả hữu tự do của ý chí độc lập với chứng 
cứ phi quyết định của tự ý thức thời trên nguyên tắc ta đã 
xác nhận những gì đã thi thiết trên duyên cớ thường nghiệm 
và hạn chế: Không thể có bằng chứng của cái gì đó thậm 
chí trước hết bất khả hữu. 


291 


Schopenhauer và NTLDĐ 


Nhân quả của động cơ (Causality oƒ the motive). 
Schopenhauer quay qua khá năng nhận thức như một 
nguôồn nguyên cớ khác của tự do của ý chí. Cho đến đây, ý 
chí được xem xét một cách chủ quan hay dựa trên kinh 
nghiệm về ý nguyện của chính mình. Từ đây trở đi, ý chí 
được xem xét một cách khách quan theo quan điểm của 
một quan sát viên từ ngoài tìm cách xác định quan hệ chính 
xác giữa ý thức động cơ các sự vật và ý chí có động cơ thúc 
đây. Sự tra cứu chuyên từ ý chí xem như đối tượng trực tiếp 
của tự ý thức sang qua ý chí xem như đối tượng trung gian 
của ý thức các đối tượng. Theo quan điểm mới này, ý chí 
trở thành một khả năng sở hữu của một tồn tại trong thế 
giới vật lý học. Chúng ta không còn đương đầu trực tiếp 
với ý chí chỉ không chướng ngại với giác quan bên trong, 
mà đương đầu với tồn tại nào có ý muốn hay bị lay chuyển 
bởi ý chí, đối tượng của giác quan bên ngoài. Bây giờ có 
thể sử dụng trí năng (understanding) được trang bị cho sự 
lãnh hội khách quan với tất cả giác quan bên ngoài và tất cả 
quan năng. 


Hình thức phố quát nhất và trong cơ bản tối cần thiết của trí 
năng ấy chính là /uật nhân quả (law of causality). Bởi vì 
nhờ thông qua luật đó thế giới thực ở bên ngoài được nhận 
thức mang lại, theo đó ngay tức khắc và hoàn toàn đồng 
thời, chúng ta nắm bắt được các kích động và biến đổi mà 
giác quan của chúng ta cảm thọ như “quả” (effects) và 
(không cần hướng dẫn, giảng dạy, và kinh nghiệm) cùng 
một lúc chuyên từ quả sang “nhân” của chúng. Chính do 
quá trình trí năng đó mà các “nhân” trình hiện như là những 
đối tượng trong không gian. Như thế chúng ta đương nhiên 
nhận thức tiên nghiệm luật nhân quả, cần thiết cho khả thể 
của bất kỳ kinh nghiệm nào. 


202 


Schopenhauer và NTLDĐ 


Là bộ phận của một thực thể trong thế giới vật lý học, ý chí 
phải tuân theo những nguyên tắc và quy luật của tự nhiên, 
chính yếu trong số đó là luật nhân quả. Theo Schopenhauer, 
luật nhân quả là một trong những mô thức cụ thể của 
nguyên tắc Lý do đủ thường thông tri kinh nghiệm của bất 
kỳ tồn tại nào được phú cho một trí năng hay bộ óc (trí tuệ). 
Ngoài sự chỉ phối nhận thức và quan niệm thế giới vật lý 
học, luật nhân quả là luật cơ bản của thế giới vật lý học 
được nhận thức và quan niệm như thế. Ở đây, theo Kant 
khẳng định “những điều kiện tiên nghiệm của một kinh 
nghiệm khả hữu nói chung cũng đồng thời là những điều 
kiện khả thể của những đối tượng của kinh nghiệm” 
(A111), Schopenhauer đồng nhất hóa những điều kiện cần 
của kinh nghiệm về phía chủ thể với những điều kiện cần 
của những đối tượng mà chủ thể ấy trải nghiệm. Theo luật 
nhân quả, mọi biến đổi (changes) trong thế giới vật lý học 
đều có lý do đủ của chúng hay nhân. Không có gì xảy ra 
mà không có nguyên nhân, và cho nhân của nó thời nó tất 
nhiên xảy ra. Luật nhân quả giữ nghiêm ngặt không có 
ngoại lệ; mọi biến chuyển trong thế giới thực đều tuân theo 
luật ấy. 


ĐỀ xác định những gì có thể ứng đối với sự vận tác của luật 
nhân quả trong trường hợp một tồn tại được phú cho một ý 
chí, Schopenhauer phân loại các, tồn tại trước hết là không 
có sự sông hay vô cơ và có sự sống hay hữu cơ, và sau đó, 
phân biệt giữa đời sống thực vật và đời sống, động vật. 
Trong các tồn tại vô cơ, quan hệ nhân quả ứng đối đạt được 
giữa một nhân cơ học, vật lý học, hay hóa học (hay một 
nhân theo nghĩa hẹp; a cause 1n the narrow sense) và một 
số quả như vậy. Trong thực vật, quan hệ nhân quả ứng đối 
kết nối ứác nhân kích thích (stimulus), như không khí, 
nước, và nhiệt, với hản ứng (response), như sự sinh 
trưởng (growth). Trong động vật, quan hệ nhân quả ứng đối 
mang hình thức động cơ thúc đấy (motivation), nghĩa là, 


293 


Schopenhauer và NTLDĐ 


nhân quả vận tác theo phương cách nhận thức mang lại một 
hành động ý chí. 


Schopenhauer trình bày theo luật tiễn hóa sự xuất hiện và 
phát triển các quan năng nhận thức và ý động (cognitive 
and conative abilities) của đời sống động vật. Sự gia tăng 
tính đa tạp trong tổ chức các dạng sông cao dần mang lại 
một đa tạp các nhu cầu không thể thỏa mãn thích đáng trên 
cơ sở của tác nhân kích thích và phản ứng. Ngoài ra, động 
vật bây giờ dễ bị ảnh hưởng bởi các động cơ hay có khả 
năng bị lay chuyên bởi sự biểu tượng các đối tượng, nghĩa 
là, bởi nhận thức. Schopenhauer gán cho tất cả các loài 
động vật khả năng biểu tượng những diện hữu quan của thế 
giới nhưng lưu ý đến sự gia tăng những quan năng nhận 
thức trong mối tương quan với sự phát triển cơ sở sinh lý 
trong bộ óc và hệ thần kinh. Hơn nữa, ông đồng nhất hóa 
quan năng hành động của loài động vật do các động cơ thúc 
đây với ý chí (will). 


Trong động vật phi lý tính (nonrational) khả năng nhận 
thức bị hạn chế trong sự nhận thức những gì được đồng 
thời mang lại. Sự nhận thức phi lý tính bao gôm trực quan 
nắm bắt thế giới bên ngoài. Theo Schopenhauer, trực quan 
thế giới không-thời gian liên quan đến thao tác của trí tuệ 
hay trí năng, sử dụng luật nhân quả theo bản năng, chỉ định 
cho các cảm giác được mang lại một thế giới các đối tượng 
gây hệ quả trên động vật. Trong động vật có lý tính 
(rational animals) cần phân biệt ý thức của con người và ý 
thức của động vật. Lý tính con người không những có quan 
năng trực quan nắm bắt thế giới bên ngoài như của động 
vật mà hơn nữa còn có quan năng trừu tượng hóa hình 
thành những khái niệm phô quát (notiones universales) từ 
thế giới đó. Nhằm cô định những khái niệm ấy và giữ 
chúng trong ý thức cảm tính, con người dùng các từ ngữ 
(words) để định danh chúng và sau đó tạo ra vô số tổ hợp 


294 


Schopenhauer và NTLDĐ 
các từ ngữ ấy để miêu tả cái thế giới được nhận thức cảm 
tri, tạo thành một quá trình gọi là “tư lượng" (thinking), 
thông qua đó con người có được vô số lợi thế lớn so với hết 
thảy mọi tồn tại khác. Như thế, cơ sở của tất cả các sự việc 
nói trên không gì khác hơn là quan năng duy nhất có những 
biểu tượng phi trực quan, trừu tượng, phổ quát, gọi là quan 
niệm, nghĩa là, những phức hợp thê các sự vật, bởi vì mỗi 
một sự vật trong chúng bao hàm hay liễu giải căn cứ tự 
thân nhiều điều đặc biệt!. 


Trong đời sống thực vật và đời sống thực vật của động vật, 
tác nhân kích thích (stimulus) và phản ứng nó gây ra như 
chức năng hữu cơ (organic function) hoàn toàn sai khác 
trong mọi diện và tách biệt rõ ràng, tuy nhiên, không triệt 
để phân ly. Giữa chúng phải có một liên hệ, dù mỏng manh 
hay vô hình. Sự hoàn toàn tách biệt phân ly xuất hiện đầu 
tiên trong đời sống động vật, trong đó mọi hoạt động đều 
do các động cơ thúc đầy. “Nhân' bấy lâu kết nối với “quả” 
nay triệt đề tách riêng, có tánh chất hoàn toàn sai khác và là 
cái gì đó phi vật chất trong bản chất, một ý niệm đơn thuần, 
Vì thế, do nguồn là một động cơ phát khởi vận động của 
một động vật mà những sự kiện sau đây đạt mức độ cao 
nhất: sự khác loại giữa nhân và quả, sự phân tán riêng biệt 
nhân với quả, tính vô ước của chúng, tính phi vật chất của 
nhân và do đó, sự rõ ràng nhân thiếu khuyết nội dung so 
với quả. 


Sự khó hiểu quan hệ giữa nhân và quả trở thành tuyệt đối 
khi chúng ta tri nhận quan hệ đó chỉ từ bên ngoài, giống 
như tri nhận mọi mối tương quan khác. Nhưng ở đây, nhận 
thức từ bên ngoài được bổ sung bởi một loại nhận thức 
hoàn toàn sai khác, nhận thức ở bên trong, và quả là quá 
trình nhân quả của động cơ trải nghiệm ở bên trong trên ý 
chí. Nhân trở nên đa tạp hơn, quả càng không giống, nhưng 


295 


Schopenhauer và NTLDĐ 


tính tất yêu do quan hệ nhân quả dẫn nhập không hề bị suy 
giảm. 


Schopenhauer công nhận trạng thái đặc biệt của nhân quả 
của động cơ và tiến dẫn nó như mô thức thứ tư của nguyên 
tắc Lý do đủ. Ở đây, con người xem như một đối tượng của 
kinh nghiệm tất phải tuân theo cùng một nguyên tắc cơ bản 
(luật nhân quả) như mọi sự vật khác trong không gian và 
thời gian. Duy trì tự do của ý chí của con người hóa ra bằng 
cách tiến dẫn quả không nhân biến mỗi và mọi hành động 
của con người thành một “phép lạ không thể giải thích”. 


Động cơ và tính năng (Motive and Character). 
Schopenhauer phân biệt hai yêu tố liên hợp mang lại quả: 
(1) một lực nguyên thủy vốn có sẵn nơi đối tượng chịu ảnh 
hưởng của nhân áp đặt trên nó và (2) một nhân xác định 
khiến lực nguyên thủy biểu hiện chính nó. Vì vậy hiệu năng 
nhân quả luôn luôn đòi hỏi một lực nào đó, và bất kỳ giải 
thích nào về nhân quả đều cần nhờ đến một lực nào đó như 
thế. Hơn nữa, bản thân lực nằm ngoài cảnh giới của và làm 
nền tảng cho mọi quan hệ nhân quả. 


Theo Schopenhauer, nhân cung cấp cơ hội cho lực sản sinh 
quả. Hết thảy mọi nhân đều là nhân cung cấp cơ hội, và 
những gì từ đó quả phát sinh không phải là nhân mà là lực. 
Nhưng Schopenhauer cho rằng sự cần đến lực không đủ đề 
giải thích tính tất yếu của biên đổi vật lý. Lực xem như 
tiềm lực cần những điều kiện đặc biệt để hiện thực hóa bản 
thân theo những cách đặc biệt. Những điều kiện đặc biệt ấy 
là do các nhân cung cấp. 


Với sự tiến dẫn lực như liên quan đến mọi quan hệ nhân 
quả nhưng không phát sinh hay được phát khởi, ta thấy 
xuất hiện cái gì đó phi vật chất, thậm chí siêu hình, tại ngay 
cốt lỗi của thực tại vật lý của Schopenhauer. Cái cốt lõi 


296 


Schopenhauer và NTLDĐ 


siêu hình đó cung câp cơ sở cho Schopenhauer chung cuộc 
tái tiên dân tự do. 


Schopenhauer phân biệt nhiều lớp lực tùy theo sự phân loại 
các nhân. Những lực đằng sau nhân theo nghĩa hẹp là điện 
lực và từ lực. Lực đằng sau nhân quả sinh lý học thao tác 
trong sinh vật gọi là “sinh mệnh lực" (life force). Cuối cùng 
lực đặc biệt riêng cho loài động vật không gì khác hơn là ý 
chí (the will). Trong mỗi trường hợp, Schopenhauer nhấn 
mạnh tính năng không thể giải thích và khó dò của lực 
nguyên thủy. Không thể giản ước những lực nguyên thủy 
với nhau hay với cái gì đó khác. Chúng đánh dâu những 
chung điểm của mọi thâm vấn. Tất cả những gì biết chắc về 
lực nguyên thủy là những điều kiện hợp quy luật đề các lực 
nguyên thủy được cụ thê hiện thực hóa. Đó chính là công 
việc của khoa học tự nhiên. 


Sự khảo sát lực riêng của động vật nói chung và của động 
vật có lý tính hay con người nói riêng được thực hiện 
nghiêm ngặt chặt chẽ hơn khi nhắm vào chất lượng 
(quality) cụ thể của ý chí do đó cùng một động cơ mà hệ 
quả là những phản ứng sai khác theo thứ tự, trong những 
giống động vật khác nhau và trong những giống người khác 
nhau. Đặc điểm đó Schopenhauer gọi là tính năng của tồn 
tại (being) hay của những sự vật hữu quan. Trong khi tính 
năng của động vật thay đổi từ giống này sang giống khác 
thời tính năng của con người thay đối từ cá nhân này sang 
cá nhân khác. Tính năng là thuộc tính của lực động cơ (ý 
chí) của một sự vật có chức năng phản ứng lại các động cơ 
khác một cách lựa chọn và cá biệt. Schopenhauer xem tính 
năng của một sự vật như cốt lõi hay tinh túy (thề tính) của 
sự vật đó. Ông kê ra bốn điểm đặc trưng chính yêu của tính 
năng của con người: cá tính, thường nghiệm, bất biến và 
bắm sinh. 


297 


Schopenhauer và NTLDĐ 


Trong khi có một tính năng cơ sở của loài người nói chung, 
mỗi cá thể của giống người triển thị tính năng của riêng 
mình. Sự việc này giải thích vì sao quả của cùng một động 
cơ (nhận thức) trên mỗi cá nhân rất sai khác. Mặc dầu 
không thể thay đôi tính năng cơ bản của một cá nhân 
Schopenhauer tin rằng có thể gia cường hay can ngăn sự 
biểu hiện của tính năng. Bằng cách nào? Cung cấp trí năng 
hay bộ óc (trí tuệ) những động cơ hay những phản động cơ 
có tác động mạnh. Trong một tình huống cho, tính năng 
cùng với các động cơ hiện diện luôn luôn quy định tiến 
trình hành động của cá nhân. Đề cho một hành động khác 
diễn ra tất phải có động cơ hay tính năng khác. 


Schopenhauer tóm tắt cách ông giải thích sự biến đổi tất 
yêu trong các sự vật đủ mọi loại bằng công thức giáo điều 
“hành động theo sau tấn tại” (acting follows being; operari 
sequifur esse). “Tồn tại” (Being) ở đây bao hàm không 
những “hiện hữu” (exIstence) — cái gì đó đang là (ha 
something is) — mà còn “thể tính” (essence) — nó là gì 
(whar it is). Như vậy, ta có thể bảo rằng công thức giáo 
điều “hành động theo sau tồn tại” nói lên không gì khác 
hơn là tánh chất cơ bản của thực thể tức tính năng của nó. 


B Tự do là một bí ấn, chẳng phải là một phép mầu. 
Theo Schopenhauer vân đề tự do của ý chí là một trong hai 
vấn đề chiếm cứ sâu đậm triết học Âu châu hiện đại kế từ 
Descartes, vấn đề kia là về quan hệ giữa tư tưởng và thực 
tại. Mỗi vấn đề cơ bản lại chú tâm vào quan hệ giữa chủ thể 
và đối tượng. Trong một trường hợp, đó là quan hệ nhận 
thức luận giữa chủ thể của tri thức (subject of knowledge) 
và đối tượng được tri nhận (object known) mà nhận thức 
luận hiện đại tìm cách giải quyết; trong trường hợp kia, là 
quan hệ thực tế giữa chủ thể của ý nguyện (subJect of 
willing) và đối tượng của muốn làm (object willed), như 
được triết học luân lý hiện đại khảo sát. 


298 


Schopenhauer và NTLDĐ 


Ngoài những kết luận sớm đạt trước đây, không thể có tự 
do trong hành động của con người và mọi hành động của 
con người đều tùy thuộc tính tất yếu, chỉ bây giờ thuyết 
quyết định (determinism) mới hoàn toàn được thi thiết, chủ 
trương với hết thảy mọi hành động của con người khả thể 
tìm kiếm một loại tự do của ý chí cao hơn, hay “tự do luân 
lý chân chánh” (true moral freedom). 


Tiếp tục tìm kiếm tự do của con người, Schopenhauer đặt 
cơ sở trên một sự kiện của ý thức bị bỏ rơi không aI xét 
đến. Đó là cảm giác trách nhiệm rõ ràng và xác đáng về 
hành động của mỗi một chúng ta. Hơn nữa, chúng ta không 
trách cứ các động cơ mà trái lại hướng mọi khen chê về 
phía con người tác động trên các động cơ, mặc dầu phương 
thức con người ây hành động hoàn toản được xác định. Đối 
tượng chính xác của sự khen chê, và nói chung của ý thức 
trách nhiệm, là tính năng của con người nhờ nó mà các 
động cơ cho đem lại hành động cho. 


Khi lãnh trách nhiệm về một hành động, chúng ta chịu 
trách nhiệm về những gì làm những hành động của chúng 
ta thành hành động của chúng ta. Và đó không phải là động 
cơ, sự nhận thức các sự vật bên ngoài chúng ta, mà là tính 
năng, nội tâm của chúng ta. Hàm ý trong cảm giác trách 
nhiệm là sự thừa nhận răng ta có thể hành động một cách 
khác nếu ta là một cá nhân khác, một sự vật với một tính 
năng khác. 


Chuyên sự thảo luận từ cấp độ hành động sang qua cấp độ 
tồn tại hay tính năng cơ sở của hành động cho phép 
Schopenhauer tiến dẫn một quan niệm khác vê tự do, quan 
niệm mới này không tùy thuộc hành động, vẫn lưu lại tính 
tắt yêu, nhưng tùy thuộc tính năng xuất hiện như nơi trú ân 
tối chung của tự do. Tự do đề cập ở đây không phải tự do 


299 


Schopenhauer và NTLDĐ 


đối với hành động mà là tự do liên quan đến tồn tại. Tự do 
liên quan đến tự do của tính năng của một người không thể 
là tự do của sự lựa chọn, hay quan năng của ý chí quyết 
định cách này hay cách khác không động cơ xác định. 


Tự do gán cho tính năng của một người, theo 
Schopenhauer, chỉ có thể hiểu là tự do đối với mọi mô thức 
của nguyên tắc Lý do đủ, kể cả luật nhân quả. Giống bất kỳ 
các lực khác của tự nhiên, ý chí và tánh chất cơ bản của nó 
hay tính năng là cơ sở của luật nhân quả nhưng không phải 
là một khâu trong dây chuyền nhân quả. Đặc biệt tính năng 
tuy là cơ sở của hiệu năng nhân quả (causal efficacy) của 
các động cơ nhưng tính năng không phải là động cơ thúc 
đây, cũng không phải bị thúc đây bởi động cơ. Nó liên quan 
đến nhân quả của động cơ nhưng không bao hàm trong đó. 


Xét theo cách nói trên, ý chí con người nói chung và tính 
năng của nó nói riêng không gì khác hơn là một lực tự 
nhiên, một thực thể phi vật chất, siêu hình. Có thể luận 
chứng cho thấy bắt kỳ lực nào, không chỉ ý chí con người, 
đều tự đo đối với tồn tại của nó trong khi vẫn còn hoàn toàn 
bị quy định trong hành động của nó. Tuy nhiên, xin lưu ý 
quan niệm mới về tự do nói đây không phải là vấn đề đặt ra 
trong câu hỏi giải thưởng của Hội Hoàng gia, nên không 
bàn đến trong Tiểu luận được giải này, mà được thảo luận 
với quy mô rộng lớn trong nhiều công trình khác của 
Schopenhauer, một trong đó là tập 7 hế giới như Ý chí và 
Biểu tượng (The World as Will and Representation). 


Schopenhauer nỗ lực làm rõ tánh chất của tự do “chân 
chánh” (“true” freedom) dựa trên quan điểm của Kant phân 
biệt hai khía cạnh của sự vật. Khía cạnh /hưởng nghiệm 
(empirical) hay khả giác (sensible) để chỉ cho biết sự vật có 
thể nhận thức bằng kinh nghiệm (experience) hay năm bắt 
bằng các giác quan (senses) và khía cạnh pjifhường 


300 


Schopenhauer và NTLDĐ 


nghiệm (nonempirical) hay &hả niệm (intelligible) để chỉ 
cho biết sự vật không thể gặp trong kinh nghiệm mà chỉ do 
trí tuệ (intellect) suy đoán trong tư tưởng. Với Kant, một 
hành động hay biến cố cho có thể đồng thời có cả nhân 
thường nghiệm và nhân phi thường nghiệm, nhân thứ nhất 
là do tính năng thường nghiệm, nhân thứ hai là do tính 
năng khả niệm'!. 


Trong Phê phán Lý tính thuần tíy (Critique of Pure 
Reason) Kant giải thích sự tiến dẫn phân biệt nói trên là để 
luận chứng tất yếu và tự do không cần phải mâu thuẫn với 
nhau trong sự miêu tả một hành động. Một hành động có 
thể được miêu tả chính xác như được gây ra một cách tự 
nhiên, nhưng có lẽ đồng thời đòi hỏi một miêu tả kỹ hơn 
trong đó biến có được sinh khởi do cái gì đó không phải là 
nhân tự nhiên nhưng thao tác đúng theo quy luật nhân quả 
tự nhiên. Chừng nào hành động được phát khởi bởi cái gì 
đó khác với nhân tự nhiên, hành động ây có thể được miêu 
tả là z do. Quan niệm đầy đủ về luật nhân quả phi tự nhiên 
của Kant bao gồm sự giới thiệu một luật phi tự nhiên về 
hành động tự do một cách tự nhiên, tức là, /uá? luân lý (the 
moral law). 


Schopenhauer theo Kant dựa trên sự phân biệt giữa tính 
năng thường nghiệm và tính năng khả niệm để chứng minh 
tự do và tất yêu không cần phải mâu thuẫn với nhau khi gán 
cho cùng một hành động. Tự do hòa giải với tất yếu tự 
nhiên tức là tự do không tùy thuộc tất yếu tự nhiên. Điều 
cần lưu ý trong sự việc Schopenhauer tuy phỏng theo Kant 
nhưng không chấp nhận quan điểm của Kant xem tự do như 
một kiểu thay thế luật nhân quả, tùy thuộc luật phi tự nhiên 
(luật luân lý) của chính bản thân. Schopenhauer tin rằng 
mọi ứng dụng nguyên tắc Lý do đủ bất cứ theo cách nào, kê 
cả mô thức luật nhân quả, đều thất bại không năm bắt được 
bản sắc của tự đo. 


301 


Schopenhauer và NTLDĐ 


Sự loại trừ tự do ra khỏi cảnh giới của tìm hiểu dựa trên lý 
trí dưới sự hướng dẫn của nguyên tắc Lý do đủ tuồng như 
chận đứng mọi tư tưởng về tự do và ý chí mà tự do có thể 
gắn liền với. Tại điểm này, sự khảo sát cụ thể về tự do của 
Schopenhauer hội tụ với siêu hình học của ông theo đó 
miêu tả thế giới tốt nhất là xem /hé giới như Ý chí — tương 
tợ ý chí của con người được chúng ta tri nhận thông qua 
kinh nghiệm bên ngoài và kinh nghiệm bên trong. Ý chí 
theo nghĩa vũ trụ học được giả thiết là thể tính (essence) 
của thê giới như tồn tại bên ngoài của và độc lập với các 
quan hệ duyên cớ và hệ quả mà kinh nghiệm đạt được ở 
bên trong thế giới, hay dùng thuật ngữ của Schopenhauer, 
thế giới như Biểu tượng. 


Schopenhauer bác bỏ ý kiến cho rằng có thể mô tả ý chí 
bằng những từ ngữ biểu hiện hay biêu thị nguyên nhân. 
Ông muốn chúng ta nghĩ đến ý chí như phía ân, phía bên 
trong hay bên trong thế giới của kinh nghiệm. Ông quả 
quyết thê tính của thế giới, kể cả giải pháp cho vẫn đề tự do 
của ý chí, không nằm trong một thế giới nào đó khác mà ở 
ngay trong thế giới này của chúng ta. Đối với tự do của ý 
chí, Schopenhauer phát biểu “## đo là siêu nghiệm” để tỏ 
bày lòng trung thành với thế giới của chúng ta. Chớ quên 
tính năng siêu nghiệm (đối nghịch với siêu việt) tức tính 
việt nội tại của tự do khi đọc câu “7 đo là một huyên 

7” (La liberté est un mystère; freedom ¡is a mystery) mà 
S0 10t dùng làm phương châm cho tiểu luận được 
giải. Ông tưởng lầm câu ấy là của Nicholas Malebranche, 
linh mục triết gia Kitô giáo người Pháp vào thế kỷ 17. 
Khắng định tự do của ý chí con người là một huyền bí, 
Schopenhauer không cầu đến những lý do thần thánh, 
không tin tự do của con người bị các quyền lực thần thánh 
đe dọa. Tính cách huyền bí của tự do của ý chí không nằm 
ngoài thế giới mà ở ngay trong thế giới. Tự do không tìm 


302 


Schopenhauer và NTLDĐ 


thấy trong thế giới xem như biểu tượng hay thế giới được 
biết dưới những hình thức không gian, thời gian, và luật 
nhân quả, Trong trường hợp này, tự do sẽ là sự đình chỉ bí 
ân của trật tự tự nhiên. Thay vì như vậy, Schopenhauer chủ 
trương tự do thuộc về Thể giới như Ý chí — thuộc về cốt 
lõi của thế giới như được bộc lộ trong đời sống tình cảm 
của chúng ta, kể cả cảm giác về trách nhiệm. Với 
Schopenhauer, tự do là một bí ân, không phải là một phép 
mâu. 


II. Về Nguồn gốc Bốn mặt của Nguyên tắc Lý do đủ 


A. Giới thiệu tổng quát. 

Arthur Schopenhauer tốt nghiệp tiến sĩ Đại học Jena năm 
1813!2. Luận án của ông, nhan đề “Về Nguồn gốc Bốn mặt 
của Nguyên tắc Lý do đứ” (On The Fourfold Root of the 
Principle of Sufficient Reason), là một phân tích làm sáng 
tỏ nguyên tắc về quan hệ nhân quả theo nghĩa vật lý học, 
lôgic học và siêu hình học. Schopenhauer phát biểu nguyên 
tắc ấy như Sau: “không có gì là không có lý do để tồn tại” 

và xác quyết đó là công thức phổ thông của nguyên tắc giải 
thích (principle of explanation). Ý tưởng ấy có thể phát 
biểu theo một cách khác, cho rằng mọi sự vật đều khả niệm 
(ntelligible), hay, có cái gì khác nhờ tương quan với nó mà 
sự tồn tại của bất cứ loại gì, dù lớn hay bé, đáng kể hay 
không, có thể được tri nhận và do đó được giải thích. 


Đối với Schopenhauer nguyên tắc trừu tượng ấy, không thê 
nghỉ ngờ và khả dĩ tiên thiên biết được. Ông không hề tìm 
cách bênh vực bảo vệ nó. Nói cho đúng, ông không nghĩ 
rằng chỉ có một nguyên tắc gọi là Nguyên tắc Lý do đủ, mà 
thật ra, có đến bốn nguyên tắc giải thích riêng biệt: (1) vật 
lý học, (2) lôgIc học, (3) toán học và (4) luân lý học. Giải 
thích vật lý học có nghĩa là giải thích sự biến đối trong thế 
giới vật lý học. Giải thích lôgic học có nghĩa là giải thích 


303 


Schopenhauer và NTLDĐ 


hay phái sinh một tính chân (a truth), tiên thiên. Giải thích 
toán học là một chứng minh hình học. Và giải thích luân lý 
học có nghĩa là giải thích các hành vi, hoạt động của con 
người hay thú vật căn cứ trên động nhân (motives; động cơ) 
của chúng. 


Đóng góp lớn nhất cho tư tưởng triết học của công trình 
này chắc chăn là nguyên tắc giải thích thứ nhất liên quan 
đến sự biến chuyên trong thế giới vật lý. Các thảo luận về 
nguyên tắc giải thích thứ tư, áp dụng vào hành động chỉ 
phối bởi các động cơ, được khai triển với nhiều chỉ tiết hơn 
trong Tiểu luận về tự do của ý chí (Essay on the Freedom 
of the WilI). Về mặt thứ hai và thứ ba của nguyên tắc, áp 
dụng vảo tính chân lôgIc học và vào toán học hay hình học, 
các thảo luận của Schopenhauer rất mù mờ tối nghĩa tại các 
điểm quan trọng, cho nên không hề được lưu ý, không góp 
phần làm rạng danh tác giả của chúng. 


Những phân tích của Schopenhauer về quan hệ nhân quả 
cùng với những khái niệm liên hệ mà ông rất có lý cho rằng 
chúng liên quan đến Nguyên tắc Lý do đủ khi áp dụng vào 
hết thảy mọi biến đổi trong thế giới vật lý, chắc chắn về hai 
mặt thâm và xuất sắc là đối thủ và có lẽ vượt quá những 
thảo luận nổi tiếng hơn của David Hume về cùng một đề 
tài. Ở đâu Hume đơn giản hóa quá đỗi các vấn đề đó và đề 
chúng đầy rẫy mâu thuẫn, Schopenhauer gở rối chúng và 
tại nhiều điểm trọng yếu làm sáng tỏ những gì trước kia 
tuyệt vọng đen tối. 


Trước khi trình bày nội dung của Vẻ Nguồn Sốc Bốn mặt 
của Nguyễn tắc LỤ do đủ, tưởng cần lưu ý đến hai điểm 
trọng yêu trong phân tích của Schopenhauer về mặt thứ 
nhất: (¡) đưa ra đề nghị phong phú nên hiểu quan hệ nhân 
quả như thế nào và (ii) xác quyết như một vấn đề quan 


304 


Schopenhauer và NTLDĐ 


trọng lớn là nhận thức không phải sản phẩm của cảm giác 
(sensation), mà là của trí năng (understanding). 


Quan hệ nhân quả (Causation)— Quan hệ nhân quả là 
nguyên tắc giải thích sự biến đổi trong cảnh giới chất thê, 
được Schopenhauer mô tả tóm tắt như sau. 

(1) Quan hệ nhân quả là mội quan hệ, không phải giữa các 
sự vật, mà là giữa các biến đổi hay các trạng thái tôn tại 
của sự vật (sự thái), Vì vậy, nói đến sự vật như là nhân hay 
là quả là một sai lầm. Chẳng hạn, mặt trời không phải là 
nhân của tuyết tan chảy, chính là tuyết hấp thụ nhiệt của 
mặt trời nên mới tan chảy, và đó là một biến đổi. Cũng 
giống vậy, nước từ tuyết tan chảy không phải do mặt trời 
hay do bất kỳ sự vật nào khác gây ra. Trạng thái lỏng của 
những gì trước kia kết tỉnh (crystalline) là quả, và chuyển 
từ chất rắn (kết tinh) qua chất lỏng là một biến đổi. Những 
øì trải qua một sự biến đổi như Vậy, nói cụ thể, nước, dù 
dưới hình thức nước đá, tuyết hay chất lỏng, không phải là 
một quả hay là một nhân. 


(2) Quan hệ nhân quả giữa các biến đổi là một quan hệ tất 
yếu (necessary relationship). Nếu đơn giản mô tả nó như 
một kế tiếp kết nối tuần quy (a mere regular succession) 
thời đó là một mô tả không, đầy. đủ. Vậy nếu một biến đôi 
kỳ thật là nhân của một biến đổi khác, thời một biến đổi 
như thế theo quy luật phải trước biến đổi kia, nhưng tự bản 
thân chẳng câu thành quan hệ nhân quả. Điều này, theo 
Schopenhauer, được chỉ rõ bởi sự kiện tri thức về quan hệ 
nhân quả chấp thuận cái gọi là một “phán đoán giả định” 
(hypothetical Judgment), và các nhà văn hiện đại thường 
tham khảo như một “phản suy đoán” (counterfactual 
inference). Như thế, từ tri thức đơn giản một biến đổi cho N 
trước bởi một biến đổi M, chúng ta không thể suy đoán M 
là nhân của N. Quan hệ giữa chúng có thể đơn giản là một 
kế tiếp kết nối thời gian. Tuy nhiên nếu chúng ta biết một 


305 


Schopenhauer và NTLDĐ 


biến đối loại N luôn luôn vẫn trước bởi một biến đổi loại 
M, thời chúng ta có một cơ sở vững chắc để suy đoán hết 
thảy mọi biến đổi loại M là nhân của những biến đổi loại N. 
Quả quyết như vậy tức là quả quyết nhiều hơn sự kế tiếp 
kết nôi tuần quy thời gian. Bởi vì chúng ta quả quyết, nếu 
một biến đổi loại M xảy ra, thời nó được kế tiếp theo sau 
bởi một biến đổi loại N. Và một “phán đoán giả định” như 
thế, liên quan đến những øì thậm chí không xảy ra, khó có 
thể là một phán đoán về kế tiếp kết nối thời gian giữa 
những biến đổi thực tế. 


(3) Nhân của bất kỳ biến đổi nào chẳng phải là một biến 
đổi nào đó ở trước, mà là một hay nhiều biến đối hội lại với 
nhau và diễn ra trong một bối cảnh do một tập hợp điều 
kiện ít nhiều đa tạp dựng lên. Ý tưởng đó được 
Schopenhauer mô tả cả một toàn bộ trạng thái là nhân của 
một trạng thái kế tiếp. Chăng hạn, một cánh cửa số bị một 
viên đá ném vào đập vỡ, nhân của sự vỡ chắng phải chỉ do 
va chạm viên đá, mà do va chạm cùng với tính dễ vỡ của 
sương, với tốc độ của viên đá, với khối lượng của viên đá, 
với góc độ va chạm, v..v... Tất cả những yêu tố đó cần 
được tính đến trước khi sự biển đôi đang đề cập được thực 
sự giải thích và do đó thông hiểu, và vì thể tất cả đều thuộc 
về nhân, hay tạo thành “lý do” đủ cho sự kiện đang đề cập. 
Thường một số yếu tố đó không được nói đến — chăng 
hạn, tính dễ vỡ của gương — chẳng phải vì không liên hệ 
với tương quan nhân quả mà vì chúng quá hiển nhiên nên 
chẳng cần đề cập. 


(4) Chẳng bao giờ có sự vật sinh hay diệt. Các nhân và các 
quả luôn luôn là những biến đổi trong những gì đã tồn tại 
sẵn. Vì thế sự phát sinh một sự vật mới thực ra không gì 
khác hơn là một sự biến đổi trong những gì đã tồn tại sẵn. 
Chẳng hạn, chúng ta nghĩ rằng một đóa hoa sinh rồi diệt. 
Nhưng trong thực tế những điều xảy ra là như vây: Chất 


306 


Schopenhauer và NTLDĐ 


thể, luôn luôn có sẵn, trải qua một số biến đôi, mất đi một 
số thuộc tính và thu được một số khác, cho đến tại một 
điểm cho trong không gian và thời gian nó có những thuộc 
tính của một đóa hoa. Sau đó, những thuộc tính đặc thù ây 
được thay thế bởi những thuộc tính khác, và chúng ta nói 
đóa hoa đã chết. Toàn bộ quá trình có thể được mô tả đầy 
đủ theo phương thức các biến đổi trạng thái của những gì 
đã tồn tại sẵn. Do đó, nguyên tắc nhân quả không bao giờ 
đòi hỏi chúng ta nói đến bất cứ sự vật gì như tồn tại bộc 
phát. 


(5) Theo trên, những ý tưởng siêu hình học và thần học về 
một “nguyên nhân đầu tiên” hay một sự vật (“Thượng Đế”) 
“nguyên nhân tự thân” là vô nghĩa. Thượng Đé, nếu một sự 
vật như vậy tồn tại, không thê là nguyên nhân vật lý của bất 
cứ thứ gì, và thế giới không thê là một quả, hoặc của 
Thượng Đề hoặc của bất cứ thứ gì khác. Nhân và quả là 
những ý tưởng duy nhất dành cho những biến đồi trạng thái 
của hay bên trong thế giới. Và không thê có nguyên nhân 
“đầu tiên” cũng như không thể có hiệu quả “tối hậu” như 
vậy, bởi vì luật nhân quả chính là mọi biến đổi trước bởi 
một biến đổi khác, và tương tợ như thế, vẫn còn một biến 
đổi khác theo sau. Theo Schopenhauer, quan hệ nhân quả 
không giống như xe taxi thuê bỏ đi sau khi đến nơi theo ý 
muốn của người thuê và được trả tiền. 


(6) Quan hệ nhân quả được biết tiên nghiệm, và không chỉ 
phái sinh từ kinh nghiệm mà thôi. Đó là do nó được áp 
dụng cho hết thảy mọi kinh nghiệm khả hữu, và vì thế 
không thê phái sinh hoàn toàn từ kinh nghiệm thực tế. 


(7) Các luật tự nhiên cũng như các lực tự nhiên tự chúng 
không phải là nguyên nhân. Luật tự nhiên là những quy tắc 
các lực tự nhiên tuân theo để biểu lộ. Như thế, là sai lầm 
nếu bảo luật hấp dẫn hay điện là nguyên nhân phát sinh cái 


307 


Schopenhauer và NTLDĐ 


gì đó. Sức hút vạn vật tuân theo các quy tắc (luật tự nhiên), 
quy tắc của các biến đổi, và luôn luôn những biến đổi như 
vậy, nói đúng, là nguyên nhân. 


(8) Một vật ở trong một trạng thái cho, dù chuyển động hay 
đứng yên, giữ nguyên trạng thái đó, trừ khi một biến đôi 
khác nào đó tác dụng trên nó làm nó biến đổi. Quy tắc này 
được gọi là luật quán tính (law of inertia) và là hệ quả của 
sự phân tích quan hệ nhân quả của Schopenhauer. Tương tợ 
như vậy, những gì biến đổi, chất thể (matter) hay bản thể 
(substance), là thường tồn (eternal)!3. Đây cũng là một hệ 
quả của sự phân tích của Schopenhauer và được gọi là luật 
thường tồn của bản thể (law of the permanence of 
substance). 


Nhận thức (Perception)— Thông thường chúng ta nghĩ 
rằng cảm quan tri giác (sense perception) đơn giản chỉ là 
cảm giác (sensation), nghĩa là, kích thích các giác quan. 
Các cảm giác ấy được tâm thức diễn dịch, và sau đó, được 
trí năng, suy lý, và quan niệm nói chung sử dụng. 
Schopenhauer không nghĩ như vậy. Ông ra công tranh luận 
và thành công thuyết phục nhận thức ngay chính nó là công 
việc của trí năng chứ không thể là kết quả của một mình 
cảm giác. Nói theo Schopenhauer, cảm giác không có gì 
hơn là một quá trình trong khu vực của “da”. Một quá trình 
như vậy không thể là, cũng không tự thân sản sinh, tri thức 
về những øì vượt quá nó. 


Nói cách khác, có những biến đổi xảy ra, chẳng hạn, trong 
lòng bàn tay của một người, hay nơi võng mạc của mắt, là 
một chuyện. Cái một người trông thấy, chẳng hạn, một sợi 
dây di chuyên xuyên qua hai bàn tay của người ấy, hay là, 
một cái cây sừng sững trước mắt, là một chuyện hoàn toàn 
khác biệt. Loại sự kiện thứ nhất bao gồm chỉ một biến đổi 
trong khu vực của da không thê có cách nảo trở thành loại 


306 


Schopenhauer và NTLDĐ 


sự kiện thứ hai ngoại trừ do bởi một tác động của trí năng. 
Như thế, loại sự kiện thứ nhất, sự kiện của cảm giác, không 
thê chuyên đổi thành loại sự kiện thứ hai, sự kiện của nhận 
thức, ngoại trừ do bởi quan niệm hay trí năng. Vậy nhận 
thức không phải là cảm giác đơn thuần. Đây là cảm giác 
được trí năng bổ sung. Khi kéo một sợi dây qua hai bàn tay 
của một người, kết quả lập tức là một biến đổi trên bề mặt 
của hai bàn tay và trong các dây thần kinh. Đó là một cảm 
giác. Tuy nhiên, sự kiện có một biến đôi vật lý trong da thật 
vô cùng khác xa sự kiện có một cái gì đó (một sợi dây) 
được cảm thấy di chuyên theo một hướng xuyên qua hai 
bàn tay. Lần này là một nhận thức (perception), hiển nhiên 
là một phán đoán (judgment), hay cái gì đó có thê chân hay 
giả, đúng hay sai. Và cũng quá rõ ràng hiển nhiên đó là một 
tác động của trí năng. 


Những kết quả phân tích của Schopenhauer nêu trên mang 
một ý nghĩa rất sâu xa. Chẳng hạn, chúng chỉ cho thấy 
nghĩa theo đó thế giới khách quan mà chúng ta ngây thơ giả 
thiết đơn giản được mang lại cho cảm giác, thật ra trong 
thực tế là một sáng tạo của trí năng. Schopenhauer nhận xét 
không có thế giới nào như thế “đi bộ vào trong não của 
chúng ta” xuyên qua các giác quan. Cuối cùng, 
Schopenhauer kết luận /í năng (understanding) là sở hữu 
chung của người và thú. Điều phân biệt giữa người và thú 
là chỉ người mới có ý fính (reason), hoàn toàn khác với trí 
năng, và liên quan đến nhận thức chỉ trong một cách rất 
gián tiếp. Vì vậy, trí năng có thể sản sinh ảo tưởng, sự vật 
được tri nhận /wông nh (seem) sai khác với những gì 
chúng đang là (what they are), nhưng lý tính (reason) 
không thể tiêu trừ điều đó mà chỉ có thể giải thích ảo tưởng. 
Ví dụ: khi nhìn từ quả đất, mặt trời và mặt trăng luôn luôn 
giống như những quả cầu tương đối nhỏ, không hề lưu ý 
đến điều trái nghịch mà lý tính chỉ thị cho biết dù đầy đủ 
đến đâu. Lý tính có thể phân biệt tính chân với sai lầm, 


309 


Schopenhauer và NTLDĐ 


nhưng không giúp phân biệt được thực tế với ảo tưởng, ảo 
tưởng ở trong cảnh giới của nhận thức, và do đó, trong cảnh 
ØIới Của trí năng. 


Không một ý niệm triết học nào khai triển trong tập luận án 
này bị bỏ rơi, chúng được sử dụng làm cơ sở trong một triết 
học phong phú và sâu xa mà Schopenhauer cống hiến cả 
cuộc đời để xây dựng. Vì thế, khi một ấn bản mới của 
Nguồn gốc Bồn mặt phát hành rất muộn trong cuộc đời, 
Schopenhauer đơn giản chỉ thiêm gia đây và đó và tham 
chiếu tùy thích các tác phẩm khác của ông cách xa nhiều 
thập niên. Người đọc đễ dàng có cảm tưởng tác phẩm sớm 
nhất là một trong những tác phẩm mới nhất của ông. Tính 
nhất trí và chuyên nhất của mục đích như vậy không dễ gì 
tìm thấy nơi phần đông triết gia hiện đại. Tiếp theo đây là 
tóm lược nội dung của Nguôn gốc Bón mặt. Phần trình bày 
với nhiều chỉ tiết nội dung của nó sẽ ở vào đoạn cuối bài 
này. 


B. Tóm lược nội dung Về Nguồn gốc Bốn mặt. 

Trong Nguồn gốc Bồn mặt, Schopenhauer khởi đầu từ ý 
niệm về một ứ#i ý thức có những biểu tượng cho nó (a 
knowing consciousness for which there are representations) 
và biện minh cho luận đề bất kỳ biểu tượng nào như vậy 
đều phải tùy thuộc một điều kiện cấu tạo nên mô thức này 
hay mô thức nọ của nguyên tắc Lý do đủ. Mọi biểu tượng 
đều là điều kiện-sinh (conditioned; có-điều kiện) như thế và 
tất nhiên liên quan đến cái gì đó (một biểu tượng khác) 
thường được gọi là điểu kiện, duyên cớ (nguyên cớ) hay Jý 
đo của nó. Schopenhauer cho răng có bốn, và chỉ bốn, mô 
thức như vậy của nguyên tắc Lý do đủ. Và do đó, có bốn, 
và chỉ bốn, cách theo đó các biểu tượng là điều kiện-sinh 
đối với chúng ta. Cùng một lý do, có bốn, và chỉ bốn, loại 
đối tượng đối với một tri ý thức. Vì vậy, thế giới xem như 
biểu tương có cấu trúc và được điều khiển như vừa trình 


310 


Schopenhauer và NTLDĐ 


bày bởi các nguyên tắc theo bốn cách khác nhau. Hết thảy 
mọi nguyên tắc đều ở bên trong cảnh giới của các biểu 
tượng mà thôi. Không một điều kiện hay mô thức nào của 
nguyên tắc Lý do đủ đem chúng ta vượt quá các biểu 
tượng. 


Nguyên tắc tông quát. 
Ngoài tính nhất trí — sự kiện Schopenhauer cực kỳ tự quy 
chiếu — ông còn thấy cần phải định nghĩa những từ ngữ ông 
sử dụng. “Tôi xem khả thê lớn nhất của khả năng làm rõ 
mà một định nghĩa chính xác của mọi biểu thức đạt được, 
như điều kiện tiên quyết tuyệt đối tất yếu của triết học.”! 
Ta có thê tìm thấy một định nghĩa đầy đủ về nguyên tắc Lý 
do đủ nơi chương cuối của Vẻ Nguồn gốc Bốn mặt.!Š “Ý 
nghĩa tổng quát của nguyên tắc Lý do đủ có thể [...] gián 
lược xem như sự kiện luôn luôn và tại mọi nơi mỗi sự vật 
tồn tại là đơn giản chỉ nhờ vào một sự vật khác.” Hay, nói 
khác, như trong chương đầu, nguyên tắc Lý do đủ được 
phát biểu là “không có cái gì là không có duyên cớ hay lý 
do tại sao nó là”! Những định nghĩa như vậy giúp giải 
thích vì sao Schopenhauer khẳng định uyên tắc ấy là 
“nguyên tắc cơ bản của mọi tri thức”! và “eơ sở của mọi 
khoa học”!8.Suy cho cùng, nguyên tắc này ứng dụng vào 
mọi sự vật, và giải thích tại sao mọi sự vật tôn tại; nếu 
không có gì tồn tại thời ta sẽ không biết gì cả. 


Duyên cớ và Nhân. 

Trước hết, Schopenhauer thấy cần phải bàn đến phương 
cách các người khác sử dụng nguyên tắc này, đầu tiên nói 
đến những lỗi lầm khi áp dụng nguyên tắc, sau đó đến 
những người sử dụng chính xác nó. Chớ có lầm tưởng 
Schopenhauer muốn công kích kẻ khác khi hành động như 
vậy. Thực ra ông muốn quét sạch ngay đầu những quan 
niệm sai lầm của một học thuyết thay vì xây dựng trên 
chúng rồi sau đó tìm cách quét sạch chúng. 


311 


Schopenhauer và NTLDĐ 


Sai lầm đầu tiên ông nói đến là sử dụng từ ngữ “øhân' 
(cause; nguyên nhân) để giải thích một loạt các thứ khác 
nhau. Theo ông, có một “sự phân biệt rất quan trọng giữa 
một duyên cớ (nguyên cớ) hay lý do của tri thức và một 
nhân”? Ông thảo luận rất chỉ tiết về sự phân biệt ấy; ở đây 
ta có thể tóm lược những kết luận của ông như sau. 


“Biết và chứng minh một sự vật tồn tại” là “duyên cớ hay 
lý do của tri thức.”?? “Biết và chứng minh tại sao nó tồn 
ại” là “biết về nhân.”?! Schopenhauer nhắc lại những điều 
vừa nêu khi chỉ ra rằng có “một sự phân biệt rõ ràng giữa 
đòi hỏi một lý do của tri thức hỗ trợ một phán đoán và đòi 
hỏi một nhân cho sự xảy ra một biến có hiển.”?? Cũng nên 
biết Schopenhauer tin răng khác với nhân, duyên cớ tri thức 
chẳng “tức thời đưa đến cái gì đó thêm nữa”, Đó là bởi vì 
Schopenhauer tin rằng luật nhân quả luôn luôn vận hành — 
biến đổi thường xuyên phát sinh, hay diễn ra. Trích dẫn 
Kiesewetter, Schopenhauer đồng ý cho rằng “không thê lẫn 
lộn duyên cớ lôgic hay lý do của tri thức với duyên cớ tổng 
quát hay nhân”. Nguyên tắc Lý do đủ thuộc lôgic học, 
nguyên tắc (luật) nhân quả thuộc siêu hình học. Nguyên tắc 
trước là nguyên tắc căn bản của tư tưởng, nguyên tắc sau là 
nguyên tắc căn bản của kinh nghiệm. Nhân liên quan với 
các sự vật hiển, duyên cớ lôgic hay lý do chỉ liên quan với 
các biểu tượng.! 


Theo Wolff, Leibniz là người đầu tiên phát biểu một cách 
chính thức (formally) nguyên tắc 'không có gì là không có 
nguyên nhân" theo dạng của một biểu thức tổng quát. Ông 
cũng là người đầu tiên phân biệt hai cách áp dụng nó. Áp 
dụng vào các phán đoán, ông bảo rằng nhằm cho bất kỳ 
phán đoán nào cũng được chính xác, nó phải có một 
nguyên cớ (ground; duyên cớ) từ đó nó theo chân. Và áp 
dụng vào các biến đổi (changes) trong thế giới bên ngoài, 


S12 


Schopenhauer và NTLDĐ 


ông bảo rằng những biến đổi như vậy không có nhân 
(cause) thời không thê xảy ra. 


Nguyên tắc Duyên cớ hay Nguyên tắc Bốn “mặt'. 

Theo Schopenhauer, nguyên tắc Lý do đủ là nguyên tắc 
Bốn “mặt. Mặt đầu là principium rationis sufficientis 
fiendi tức nguyên tắc Lý do đủ hay duyên cớ của trở thành 
(becoming). Mặt thứ hai là principium ratlonIs sufficlentIs 
cognoscendi tức nguyên tắc Lý do đủ hay duyên cớ của tri 
thức (knowing). Mặt thứ ba là primncipium rationis 
sufficientis essendi tức nguyên tắc Lý do đủ hay duyên cớ 
của tồn tại (being). Mặt thứ tư là principium rationis 
sufficientis agendi tức nguyên tắc Lý do đủ hay duyên cớ 
của hành động (acting). Trong vẻ Nguôn gốc Bồn mặt của 
Nguyên tắc Lý do đủ mỗi mặt chiễm riêng toàn cả một 
chương. 


Mỗi một trong bốn mặt có thê tóm lược bởi một “luật”. Mặt 
đầu dựa trên những luật nhân quả (laws of causality), mặt 
nhì trên những luật “phán đoán” (laws ofjudgment), mặt ba 
trên những luật “vị trí và nối tiếp” (laws of “position and 
Successilon”), và mặt bốn trên những luật “động cơ thúc 
đây” (laws of motivation). 


Mặt đầu phát biểu như sau: “Nếu một trạng thái mới của 
một hay nhiều đối tượng thật xuất hiện, thời phải trước bởi 
một trạng thái khác mà nó theo sau một cách tuần quy, hay 
nói khác, thường xuyên như trạng thái trước xuất hiện”? 
Trạng thái mới nói ở đây được biết là quả trong khi trạng 
thái trước nó được biết là nhân. Như vậy, mọi quả đều có 
một nhân. 


Mặt thứ hai phát, biểu như sau: “Nếu một phán đoán là để 
biểu hiện một khối tri thức, nó phải có một duyên cớ hay lý 
do.”?5 Dùng từ ngữ giống như mặt đầu phát biểu: “Mọi 


31 


Schopenhauer và NTLDĐ 


chân phán đoán — mọi phán đoán biểu hiện một khối tri 
thức — đều trước bởi một duyên cớ hay lý do đủ. Những 
luật phán đoán tương ứng với mặt thứ hai này gồm có bốn 
luật quen thuộc: luật Đồng nhất (Principle of Identity), luật 
Phi Mâu thuẫn (Principle of Contradiction), luật Triệt Tam 
(Prineiple of Excluded Middle), và cuối cùng là luật của Lý 
do đủ của Tri thức (Principle of Sufficlent Reason of 
Knowing). Schopenhauer chia mặt này thành bốn phần 
khác nhau, gọi là bốn tính chân (truths): lôgic (logical), 
thường nghiệm (emprrical), siêu nghiệm (transcendental), 
và siêu lôgIc (metalogical). 


Mặt thứ ba bao gồm các đối tượng cho năng lực biểu tượng 
cấu tạo bởi phân hình thức (formal element) của những 
biểu tượng hoàn chỉnh: nghĩa là, cấu tạo bởi những nhận 
thức tiên nghiệm về không gian và thời gian, mô thức của 
cảm giác bên ngoài và bên trong. Là những trực quan thuần 
túy hay phi-thường nghiệm mặt thứ ba có thể được xem 
phát biêu như sau: “không gian và thời gian được cấu thành 
như một mạng lưới toàn diện của các quan hệ hỗ tương, và 
trong đó mọi bộ phận đều được quy định và là điều kiện- 
sinh mà điều kiện là bộ phận khác.””7 Sechopenhauer còn 
gọi nguyên tắc này là “luật do đó những bộ phận của không 
gian và thời gian quy định lẫn nhau bằng vào những quan 
hệ hỗ tương ấy.”?Š Schopenhauer lưu ý chúng ta đến nhiều 
chứng minh cơ bản khác nhau về nguyên tắc này, chẳng 
hạn trong hình học, ví dụ thứ nhất liên quan đến một tam 
giác với hai góc bằng nhau. Đó là duyên cớ để tất nhiên hai 
cạnh đối diện hai góc Ấy bằng nhau. Toàn bộ chương Sáu 
được dành đề trình bày vấn đề này. 


Mặt thứ tư đề cập với mỗi riêng lẻ, “chỉ duy nhất một đối 
tượng, đối tượng trực tiếp của giác quan bên trong, đối 
tượng của sự muốn làm.””? Luật liên hệ đến mặt thứ tư này 
gọi là luật về động cơ thúc đây (law of motivation). 


314 


Schopenhauer và NTLDĐ 


Schopenhauer so sánh luật về động cơ thúc đây với luật 
nhân quả — và do đó, mặt thứ tư với mặt đầu — và nhận xét 
“động cơ là nhân quả nhìn từ bên trong.”?0 Nói khác, các 
động cơ có thê thúc đây hành động cùng một phương cách 
thúc đây của các đối tượng vật lý — trong khi có thê không 
bị các dây xích ràng buộc, tôi vẫn có thể bị tư tưởng tác 
động không khác gì tác động của dây xích. Schopenhauer 
khuyên chúng ta nên đọc cuỗn Vẻ Tự do của Ý chí (On the 
Ereedom of the WIII), trong đó ông trình bày vấn đề trên 
với nhiều chỉ tiết hơn. Bài này sẽ đề cập sơ lược nội dung 
cuốn sách ấy trong đoạn sắp đến. 


Trước khi chấm dứt phần tóm lược nội dung của Vê Nguôn 
gốc Bốn mặt của Nguyên tắc Lý đo đủ này ta cần xét xem 
bốn mặt của nguyên tắc Lý do đủ được ứng dụng vào Sự 
vật thực có trong thế giới như thế nào. Duyên cớ của tôn tại 
có chỗ của nó trong “toán học thuần túy”; duyên cớ của trở 
thành trong “vật lý học, hóa học, địa chất học”, v..v... 
Duyên cớ của tri thức được đặc biệt sử dụng trong những 
khoa học có tánh chất dựa trên sự phân loại, như “thực vật 
học, động vật học, khoáng vật học”, v..v... Cuối cùng, 
duyên cớ của hành động có thể tìm thấy trong “sử học, 
chính trị học, tâm lý học thực dụng”, v..v..., và có lẽ trong 
đạo đức học nữa.Ỷ! 


C. Một số chỉ tiết trọng yếu trong Về Nguồn gốc Bốn 
mặt 

Dẫn nhập. 

Về Nguôn gốc Bốn mặt của Nguyên tắc Lý do đủ là luận án 
tiến sĩ của Schopenhauer. Trong đó, Schopenhauer bắt đầu 
với một phát biểu tổng quát về nguyên tắc Lý do đủ: Không 
có øì là không có duyên cớ tại sao tồn tại hơn không tồn tại 
(NihĩH est sine ratione cur poflus sỉt, quam non síf; Nothing 
IS without a ground for 1s being rather than not being). 
Schopenhauer tranh biện cho thấy nguyên tắc phái sinh từ 


Si 


Schopenhauer và NTLDĐ 


bốn quan hệ duyên cớ-hệ quả khác nhau mà ông gọi là bốn 

'mặt” của nguyên tắc. Các triết gia trước nhận ra và kết hợp 
hai trong số các mặt đó: để một mệnh đề có tính chân thời 
nó phải có một lý do (reason) hay duyên cớ (ground) và 
mọi biến đổi của một đối tượng thực phải có một nguyên 
nhân (cause). Mặt trước, ông gọi là nguyên tắc Lý do đủ 
của /z¡ hức (the princIple of sufficient reason of knowing) 
và mặt sau, nguyên tắc Lý do đủ của #ở thành (the 
prnciple of sufficient reason of becoming). Schopenhauer 
tranh biện để thừa nhận thêm hai mặt nữa mà ông gọi là 
nguyên tắc Lý do đủ của /ổn rại (of being) và nguyên tắc 
Lý do đủ của hành động (oŸ acting). Ông tin rằng nếu các 
triết gia chỉ định rõ ràng mặt nào đrong bốn mặt đang tham 
chiếu thời sẽ tránh khỏi những nhằm lẫn đáng tiếc. 


Schopenhauer có kế hoạch sẽ trình luận án tại Đại học 
Berlin, nhưng vì lo ngại Berlin có thể bị Napoleon tấn công 
cho nên ông đời về một thành phố nhỏ ở miền Nam 
(Rudolstadt), viết và hoàn thành luận án tại đó suốt thời 
gian từ tháng 7 đến tháng 9, 1813. Ngại luận án có thể bị 
đánh mất vì chiến tranh ở Berlin nên vào ngày 24 tháng 9 
ông gửi nó đến Đại học Jena gần đó và trả một lệ phí bắt 
buộc. Ngày 2 tháng 10, 1813 Schopenhauer được trao tặng 
học vị tiến sĩ ¿z absentia với tuyên dương magna cưm 
laude. Ông bỏ tiền túi ấn hành 500 bản vào cuối tháng 10. 
Nhưng đáng tiếc là sự đón nhận luận án phát hành không 
mấy nông nhiệt, và nhất là câu hỏi mỉa mai của mẹ ông liệu 
sách của ông phải chăng là để dành cho các được sĩ? 


Sự sai biệt giữa các lần xuất bản 

Ba mươi bôn năm đi qua, từ 1813 đến 1847, giữa hai lần 
xuất bản luận án Vẻ Nguồn gốc Bán mặt của Nguyên tắc Lý 
do đủ. Mọi thay đối thêm bớt trong cuốn sách đó là do sự 
thúc đây bởi sự phát triển đáng kế của một chuỗi tư tưởng 
triết học, trước hết được thuyết minh trong trứ tác chủ yếu 


316 


Schopenhauer và NTLDĐ 


của ông, Thế giới như Ý chí và Biểu tượng (The World as 
WII and Representation. 1819), và tiếp tục được phát triển 
trong Vê lW chí trong Tự nhiên (On WII in Nature. 1836). 
Ông yêu cầu độc giả đọc kỹ Vê Nguồn sốc, như phần giới 
thiệu công trình chủ yếu 7ï hễ giới như Ý chí và Biểu tượng. 
Chỉ khi nào hiểu nguyên tắc ấy là gì, ý nghĩa nó ra sao, và 
giới hạn của hiệu lực của nó thời độc giả mới hiểu được 
phương thức tư lượng triết học (triết tư) mới của ông. Hơn 
nữa, độc giả sẽ biết thế giới tồn tại chỉ như là kết quả của 
nguyên tắc này và cũng sẽ nhận thấy nguyên tắc này là hình 
thức của bất kỳ đối tượng nào và hết thảy mọi đối tượng 
đều là điều kiện-sinh mà điều kiện là chủ thể. 


Trong lần xuất bản thứ hai, cấu trúc nguyên thủy của luận 
án vân giữ nguyên, ngoại trừ có. thêm một Lời nói đầu. 

Trong phần Phương pháp, ông vẫn còn nhắc đến “Plato, 

một vị thần" và “Kant, người gây kinh ngạc” (Plato, the 
divine; amazing Kant). Schopenhauer cho biết Plato và 
Kant? giới thiệu một quy tắc về phương pháp của mọi 
tranh luận triết học cũng như của mọi khoa học khác. Quy 
tắc ấy gồm hai quy luật phải tuân theo đồng đều, không ưu 
đãi luật nào: luật về đồng ứính (law of homogeneity) và luật 
về dị biệt hóa (law of specification). Theo luật đồng tính, ta 
cần lưu ý đến những tương tợ và những phù hợp giữa các 
sự vật, và căn cứ vào đó tổ hợp chúng thành giống 
(specIes), rồi tô hơp giống thành loài (genera) cho đến khi 
tối chung đạt đến khái niệm Cao nhất bao gồm hết thảy mọi 
thứ. Vì siêu nghiệm và thiết yếu đối với lý tính (Vernunft; 
faculty of reason) luật này tiền giả định tự nhiên hài hòa 
với nó. Về phía kia, luật dị biệt hóa đòi hỏi chúng ta phân 
biệt rõ ràng các loài được thống nhất dưới một khái niệm 
chung có tính cách bao hàm toàn diện. Cũng vậy, chớ có 
lầm lẫn giống cao với giống thấp bao gồm trong mỗi loài. 
Phải cân thận đừng bao giờ nhảy vọt, bao gôm đồng thời 
trong khái niệm các giống thấp, hay thậm chí các cá thể, 


S/LƑ 


Schopenhauer và NTLDĐ 


bởi vì bất kỳ khái niệm nào cũng còn có khả năng phân loại 
thành loại con nhưng mà chẳng loại con nào đạt xuông tận 
thuần trực quan (Anschauung). Kant dạy rằng cả hai luật 
đều là nguyên tắc cơ bản siêu nghiệm của lý tính, giả định 
tiên nghiệm sự vật phù hợp với chúng. Và Plato theo 
phương thức của riêng ông cũng bày tỏ như vậy, bảo rằng 
những quy tắc ấy là điểm khởi nguyên của mọi khoa học, 
được ném xuống chúng ta từ những tọa vị của các vị thần 
đồng thời với ngọn lửa của Prometheus. 


Mặc dầu có lời căn đặn kỹ càng phải tuân theo hai quy luật 
ấy đồng đều, không ưu đãi luật nào, Schopenhauer khám 
phá ra luật thứ hai, luật dị biệt hóa, thường không được áp 
dụng vào một nguyên tắc cơ bản của mọi tri thức: Nguyên 
tắc Lý do đủ. Nguyên tắc này từ lâu tuy được phát biêều một 
cách tổng quát, nhưng chưa có một sự phân biệt đủ giữa 
các ứng dụng hoàn toàn khác nhau của nó. Trong mỗi 
trường hợp ứng dụng, nguyên tắc này bắt được một ý nghĩa 
mới. Điều này chứng tỏ nó bắt nguồn từ nhiều khả năng 
tâm trí khác nhau. Schopenhauer cho biết nếu ông thành 
công chứng minh nguyên tắc Lý do đủ này không sinh khởi 
trực tiếp từ một mà ngay từ đầu từ øu¿êu ý tưởng nguyên 
thủy khác nhau của đầu óc (trí tuệ) chúng ta, thời kết quả là 
tính tất yếu (necessity) nó mang theo như một nguyên tắc 
tiên nghiệm được thiết lập vững chắc là một đa tạp 
(manifold) nhiều nguồn chứ không thể là cùng chung duy 
nhất một nguồn trong mọi trường hợp. Như thế, bất kỳ ai 
căn cứ một kết luận trên nguyên tắc này thời phải nói rõ 
căn cứ trên nguồn hay cơ sở nào của tất yếu và định danh 
cho cơ sở đó một tên riêng. 


Theo Schopenhauer, Nguyên tắc Lý do đủ có tầm quan 
trọng rất lớn vì nó có thê gọi là nền tảng của hết thảy mọi 
khoa học. Bởi vì khoa học, theo ông, là một hệ thống các ý 
tưởng, nghĩa là, một toàn thể các ý tưởng kết nói nhau, chứ 


3418 


Schopenhauer và NTLDĐ 


không phải chỉ là một mớ ý tưởng rời rạc. Nhưng cái gì kết 
nôi lại với nhau các thành viên của một hệ thống nếu không 
phải là Nguyên tắc Lý do đủ? Điểm phân biệt mọi khoa học 
với một mớ ý tưởng rời rạc chính là, các ý tưởng của khoa 
học phái sinh lẫn nhau, ý tưởng này từ ý tưởng kia xem như 
lý do của chúng. Ngoài ra, hầu như mọi khoa học bao hàm 
những ý tưởng về nhân (causes) từ đó có thể suy diễn các 
quả (effects), và tương tợ như vậy, từ những lý do (reasons) 
suy diễn những ý tưởng khác về tính tất yếu của các kết 
luận. Như vậy, từ chính cái giả thiết tiên nghiệm cho rằng 
hết thảy mọi sự vật đều phải có lý do của chúng, chúng ta 
thọ quyền tìm kiếm khắp nơi lý do tại sao (why); do đó 
chúng ta có thể an toàn gọi cái tại sao ấy là nền tảng của 
mọi khoa học. 


Trong chương 2, Schopenhauer quan sát chủ đề của ông 
trong văn chương triết học, khám phá các triết gia về trước, 
từ Plato đến Kant, không phân biệt rõ ràng các mô thức của 
nguyên tắc và chỉ dần dân, rất muộn, nhận ra hai biểu thức 
của nguyên tắc. Một, để một mệnh đề có tính chân, nó phải 
có một lý do. Hai, bất kỳ biến đổi nào của một đối tượng 
thực phải có một nhân. Schopenhauer gọi biểu thức đầu là 
nguyên tắc lý do đủ của tri thức và biểu thức sau, nguyên 
tắc Lý do đủ của trở thành, hay còn gọi là luật nhân quả. về 
vấn đề chứng minh nguyên tắc, ông tuyên bố trong bản 
luận án sự bất khả chứng minh và thêm răng hỏi tại sao về 
nguyên tắc đó tức là hỏi một câu không có giải đáp. Trong 
lần xuất bản thứ hai, ngược lại, ông đưa ra một chứng minh 
biện chứng. “Bây giờ bất cứ ai đòi hỏi chứng minh nguyên 
tắc Lý do đú, nghĩa là, chứng minh một duyên cớ hay lý do, 
thời người ây đã giả thiết nguyên tắc ấy là chân; thật vậy, 
người ây đã căn cứ sự đòi hỏi trên ngay giả thiết đó. Như 
thế, người ấy thấy mình đã dính mắc vào trong cái vòng đòi 
hỏi một chứng minh về quyền đòi hỏi một chứng minh.”33 
Nghĩa là, nguyên tắc, trong thực tế, đã được tiền giả định 


3419 


Schopenhauer và NTLDĐ 


trong mọi luận cứ hay chứng minh; vì vậy đòi hỏi chứng 
minh nguyên tắc sẽ mắc vào cái vòng là nguyên tắc đã 
được tiền giả định trong sự đòi hỏi đó. Chứng minh biện 
chứng là nói theo nghĩa hàm ý trong những gì Aristotle nói 
vê nguyên tắc mâu thuẫn (principle of contradiction). 
Aristotle bảo rằng trong trường hợp nguyên tắc mâu thuẫn 
có thể chứng minh cho thấy bất kỳ ai phủ nhận nó đều tiền 
giả định nó. Một cách nói khác: kẻ hoài nghi bị bác do ngay 
chính miệng mình. 


Trong Về Nguồn gốc, Schopenhauer không cung cấp cho 
chúng ta những luận cứ chứng minh nguyên tắc, mà chỉ 
trình bày về vai trò của nguyên tắc là có thê chỉ hướng tới 
sự nhận diện tính chân của nó — nó như tính chân, theo 
quan điểm của Schopenhauer. Xin lưu ý vai trò nói ở đây là 
vai trò độc nhất của nguyên tắc, nguyên tắc không có nhiều 
vai trò. Nếu có nhiều vai trò tất sẽ hiểu lầm nguyên tắc có 
tính dị dạng (heterogenetty) tức gồm nhiều nguyên tắc. 
Theo Schopenhauer, chỉ có duy nhất một nguyên tắc, đó là 
sự khẳng định mọi sự vật đều là quả của một nhân cho. 
Nguyên tắc ấy có thể có nhiều ứng dụng khác nhau và 
những ứng dụng đó có thể mang nhiều hình thức khác nhau 
tùy theo những tính năng của những gì nó áp dụng vào. Tuy 
nhiên, nguyên tắc tự thân chỉ có duy nhất một gốc (sẽ đề 
cập sắp tới) mặc dầu những ứng dụng của nÓ CÓ thể tiếp 
nhận bốn mô thức. Ở đây, không có bốn gốc, mà chỉ có 
một. Vì thế cho nên nguyên tắc chỉ có một vai trò mà thôi, 
mặc dầu cần phát biểu vai trò ấy theo nhiều cách tùy thuộc 
hoàn cảnh. 


Theo Schopenhauer, bất cứ nơi nào cái gì đó cấu thành 
duyên cớ cho một cái gì khác (và luôn luôn sẽ có một 
duyên cớ nào đó), chúng ta có thể tìm thấy một nguyên tắc 
duy nhất mô tả sự việc đó, bất luận tánh chất của duyên cớ 
ấy là gì. Ngược lại, sẽ có một số xác định các loại duyên cớ 


320 


Schopenhauer và NTLDĐ 


khả hữu. Schopenhauer nghĩ rằng trong thực tế có bốn loại 
duyên cớ như vậy. Sự kiện đó bắt nguồn từ tánh chất của 
quan hệ giữa tri ý thức và đối tượng của nó. Và đó chính là 
nguôồn gốc của nguyên tắc và bốn mặt là nói theo nghĩa ấy. 


Tuy nhiên, tại sao bốn? Trong cơ bản, câu trả lời là có bao 
nhiêu loại lý do hay duyên cớ thời có bấy nhiêu loại đối 
tượng cho tri ý thức. Và sau khi nghiên cứu những gì liên 
quan đến câu hỏi Schopenhauer nghĩ rằng chỉ có bốn loại 
đối tượng cho khả năng nhận thức của chúng ta — một khả 
năng tự biểu hiện trong các mô thức của cảm năng, trí năng 
và lý tính. Trong bất kỳ trường hợp nào, một sự khảo sát 
tâm thức con người bằng cách đó vạch ra chỉ bốn loại đối 
tượng cho một chủ thê, từ đó suy ra chỉ có thể có bốn loại 
lý do, duyên cớ hay điều kiện cho nhũng đối tượng như 
vậy. Một lần nữa, không thể có chứng minh nào vê chuyện 
đó, mặc dầu đó là một sự thật có thể thấy được. Bốn mô 
thức của nguyên tắc xuất hiện từ một sự khảo sát quan hệ 
giữa một tri ý thức và một đối tượng, đó là tất cả những gì 
chúng ta có thể hiểu được ý nghĩa trong sự tương quan với 
những con người xem như tri chủ thể, và theo cách đó cầu 
thành một loại giới hạn cho những gì chúng ta có thê nhận 
thấy là khả niệm. 


Theo trên, chí cần theo Schopenhauer trong sự khảo sát của 
ông về những gì liên quan đến quan hệ giữa một tri ý thức 
và một đối tượng thời thấy ngay câu trả lời thích đáng cho 
câu hỏi tại sao bốn. Không thể bảo rằng khi đọc Về Nguồn 
gốc chúng ta có cảm tưởng như tham gia một hành trình 
khám phá bởi vì phương cách xử lý các vấn đề của 
Schopenhauer theo một đường lối hay phương pháp cố 
định, có hệ thống và chúng ta được Schopenhauer trình bày 
những kết quả khảo cứu chứ không phải quá trình của 
chính sự khám phá các kết quả đó. Hơn nữa, ông được sự 
trợ giúp đi đến các kết luận bởi những gì các triết gia trước 


321 


Schopenhauer và NTLDĐ 


ông đã khẳng nhận. Quả vậy, ông dành chương 2 để tóm 
lược những khẳng định của các triết gia khác về vấn đề ông 
đang nghiên cứu nói chung. Ảnh hưởng rõ rệt nhất là của 
Christian Wolff*, người đã phân biệt ba loại lý do (ratio; 
reason) hay nguyên tắc (principium; principle) — loại của 
trở thành (fiendi; becoming), tôn tại (essendi; berng) và /r7 
thức (cognoscendi; knowing) — mặc dầu đã có tiền lệ về 
sự phân biệt đó. Schopenhauer cũng chú ý đến sự Wolff đề 
cập dưới tiêu đề Czw„sa “một nhân xung động, hay lý do xác 
định ý chí” tương ứng với loại lý do hay duyên cớ của ông 
gọi là duyên cớ của hành động (agendi; acting). 


Theo trên, thảo luận của Schopenhauer có cấu trúc như sau: 

(a) phát biểu về nguồn gốc duy nhất của nguyên tắc Lý do 
đú. và (b) trình bày bốn mô thức dựa trên những gì đã nói 
về nguồn gốc. Phần (a) chiếm trọn chương 3 rất ngẫn; phần 
(b) thảo luận về bốn mô thức mỗi mô thức chiếm toàn cả 
một chương. Riêng mô thức đầu được thảo luận rất nghiêm 
túc và đầy đủ trong chương 4. Cuối cùng chương 8 dành 
cho một kết luận ngắn, một phần đã được trình bày trên 
đây. 


Chủ thể và Đối tượng trong Schopenhauer. 

Đoạn phát biểu về nguôn gôc của nguyên tắc rất quan 
trọng. Sau đây là trích dẫn đây đủ đoạn ấy: 

“Trị ý thức của chúng ta tự biểu hiện như cảm năng (thụ 
năng), như trí năng và như khả năng của lý tính, tự phân 
chia thành chủ thể và đối tượng, và không bao hàm cải gì 
khác. Làm đối tượng cho chủ thể và làm biếu tượng là như 
nhau. Tất cả biểu tượng của chúng ta đêu là đối tượng của 
chủ thể và tất cả đối tượng của chủ thể đêu là những biểu 
tượng của chúng ta. Tất cả biểu tượng của chúng ta đêu 
dựa vào nhau mà đứng trong một quan hệ tự nhiên và tuần 
quy, có thể xác định tiên nghiệm về mặt mô thức. Do quan 
hệ đó, không có gì tự hữu và độc lập và cũng không có gì 


&⁄/2/ 


Schopenhauer và NTLDĐ 


riêng lẻ và tách rời. có thê trở thành một đổi tượng đổi với 
chúng ta." 


Trước khi thuật lại lời Schopenhauer giải thích về nguồn 
gốc của nguyên tắc Lý do đủ, với mục đích giúp hiểu rõ và 
rộng thêm, xin mở ngoặc để giải thích theo Phật giáo quan 
hệ đề cập trong. phần cuối của đoạn trích dẫn trên, ° quan hệ 
tự nhiên và tuần quy, có thể xác định tiên nghiệm về mặt 
mô thức. Do quan hệ đó, ...một đối tượng đối với chúng 
/z”, một quan hệ vô cùng quan trọng có thê thông diễn theo 
cách Pháp Tạng giải thích quan hệ Sắc-Không trong Tâm 
kinh°5. 


Theo Pháp Tạng, quan hệ Sắc- Không có ba nghĩa: /ương vi, 
bắt lưOng, ngại, và tương tác. Mỗi một trong ba nghĩa ứng 
với một lỗi nhìn. Nghĩa fương vỉ ứng với lối nhìn thường 
nghiệm, tưởng như mọi sự vật đều có tự tính. Nhưng tất cả 
sự vật có tự tính đương nhiên không hiện hữu, không tồn 
tại theo lối nhìn với mắt người ngộ, mắt của trí Bát nhã, 
lỗi nhìn ứng với nghĩa bất tương ngại. Nghĩa thứ ba, 
tương tác, cũng còn có nghĩa là tương định (tương hỗ quy 
định) hay fương do, tương ứng với lỗi nhìn của người 
đang thể nghiệm, lỗi nhìn siêu nghiệm. 


Cần nhớ rằng tánh Không chỉ quy chiếu cách thế tồn tại của 
hữu thể: zánh Không hay Duyên khởi có nghĩa là hiện 
khởi tương y tương đối. Vì hữu thể là Không, nghĩa là, tồn 
tại chỉ trong cách thế tương hỗ y tồn với các nguyên tố 
khác, cho nên điều kiện (duyên) mới có thể tác động biến 
đổi trong hữu thể ấy. Do đó, Pháp Tạng mới có thê phát 
biểu một cách chánh thống răng sự vật khả dĩ hiện hữu bởi 
tại chúng là Không. Như vậy, có Sắc tại vì có Không và 
đồng thời có Không tại vì có Sắc. Nếu đúng là khi có Sắc 
chỉ bởi tại có Không thời khi không có Sắc tất không có 
Không cũng đúng. Như thế Không không phải là cái gì hiện 


322 


Schopenhauer và NTLDĐ 


hữu độc lập với Sắc. Sắc và Không hỗ trợ lẫn nhau tạo 
thành một nhất thể. Nhất thể chính là duyên khởi tương 
do, hay tánh Không [tức “Hữu Không nghĩa` (nghĩa Có 
Không) trong câu nói lừng danh của Bồ tát Long Thọ: Dĩ 
hữu không nghĩa có, Nhất thiết pháp đắc thành (Do Có và 
Không mà tắt cả pháp được thành tựu và hợp 1ý)].*” 


Pháp Tạng nhắn mạnh: 
Dâu cho cái Chân Không ấy là Sắc, v..v..., tuy 
vậy, Sắc theo duyên mà khởi chứ Chân Không 
không sanh Sắc. Sắc theo duyên mà tạ chứ Chân 
Không không diệt Sắc. 


Cần lưu ý đến hai câu “theo duyên mà khởi” và “theo duyên 
mà tạ'. Pháp Tạng xác quyết Không không sanh Sắc và 
cũng không diệt Sắc mặc dầu Sắc Không tương tức. Sắc 
khởi là do duyên, chứ không phải do Không: mọi sự vật 
hiện hành đều là duyên khởi (duyên dĩ sinh), ta có thể nghĩ 
đến theo ít nhất hai cách khác nhau. Cách thứ nhất tương 
quan với tánh Không (y tánh duyên khởi) và cách thứ hai 
tương quan với quá trình hiện thực hóa, do duyên hội và 
nương vào nhau mà hình thành (tương hỗ y tồn). 


Từ cách giải thích của Pháp Tạng như vừa trình bày, quan 
hệ “ tương hỗ y tổn' giữa các biểu tượng nói đến trong phần 
cuối của trích dẫn nêu trên, quan hệ mà theo Schopenhauer 
được nguyên tắc Lý do đủ biểu hiện một cách tổng quát và 
trừu tượng, không gì khác hơn là Tánh Không hay Duyên 
khởi tương do. Tánh Không hay Duyên khởi tương do vừa 
là Nguồn gốc của Nguyên tắc Lý do đủ vừa bao gồm hết 
thảy mọi biểu tượng, đối tượng cho Chủ thể. Hay nói theo 
Thây Tuệ Sỹ, tánh Không là Lý tính tuyệt đối, vạn hữu là 
những Sự thê cụ thể. Lý tính không ở ngoài Sự thể. Bởi vì 
đó là Lý của Sự. Giới từ “của” không phát biểu một ý niệm 
sở hữu, mà được hiểu theo nghĩa “bao dung lẫn nhau”. Từ 


324 


Schopenhauer và NTLDĐ 


chỗ tương dung của Lý và Sự, của cái Lớn vô hạn và cái 
Nhỏ hữu hạn, bởi vì Lý tức Sự và Sự tức Lý, do đó chúng 
ta tiến đến chỗ tương dung của vạn hữu. Một tức Tất cả, 
Tất cả tức Một. 


Tánh Không bàng bạc khắp nơi, nghĩa là tánh Không an lập 
trong mọi sự vật. Câu “chư hành vô thường" cũng có nghĩa 
như vậy. Tánh Không của một pháp đồng nhất với tánh 
Không của tất cả mọi pháp. Bởi tánh Không an lập trong 
mọi pháp nên do tương đồng mà tánh Không vô hạn, không 
có biên giới, do đó bao hàm được vạn pháp. Vạn hữu tức 
vũ trụ không tự hiện hữu, chỉ hiện hữu khi đủ duyên, chỉ 
hiện hữu bằng vào quan hệ, lớp này lớp khác trùng trùng vô 
tận, một làm duyên cho tất cả, tất cả làm duyên cho một, tất 
cả y nơi một, một y nơi tất cả. 


Vì thế vũ trụ ví như một mạng lưới nhân duyên sinh vĩ đại, 
tất cả khởi lên đồng thời, nương tựa lẫn nhau, ảnh hưởng 
lẫn nhau, mỗi hữu không chướng ngại hiện hữu và hoạt 
động của hữu khác. Mạng lưới ấy còn gọi là Pháp giới 
(dharmadhatu), là hình tướng tích cực của tánh Không, là 
biểu lộ động của Chân như. Pháp giới vừa chỉ thế giới hiện 
tượng tức thế gian giới, chỉ phối bởi định lý y tánh duyên 
khởi pháp, vừa chỉ cảnh giới Chân như của chư Phật, vô vi 
tịch diệt, ái tận niết bàn. Nếu xét về toàn thể tiến trình 
duyên khởi của vũ trụ, thời bản tính của hiện khởi là vũ trụ 
nói theo nhân, là tánh Không, là Pháp giới. 

Ngang đây, đóng ngoặc, trở lại với thảo luận của 


Schopenhauer vê đoạn trích dân nói vê nguôn gôc của 
nguyên tắc Lý do đủ. 


Theo Schopenhauer, sự giả định chủ thể và đối tượng tồn 
tại độc lập đôi với nhau, và sự chỉ định hoặc chủ thê hoặc 
đôi tượng là nguôn gôc nhận thức của một chủ thê, là một 


32) 


Schopenhauer và NTLDĐ 


sự hiểu biết sai lầm về mối tương quan giữa chủ thể và đối 
tượng, Hậu quả là một sự thiên trọng sai lầm hoặc phần ý 
thể tính hoặc phần thực tại tính của nhận thức. Nhằm tránh 
cường điệu sai lầm đó, Schopenhauer đề xuất một ý niệm 
vê những tương tác giữa chủ thể và đối tượng: đối tượng 
luôn luôn tiền giả định chủ thể, và chủ thể luôn luôn tiền 
giả định đối tượng. Chủ thể hay đối tượng không tồn tại 
độc lập đối với nhau. Schopenhauer viết: “Bây giờ với chủ 
thể, đôi tượng cũng đồng thời được giả định (bởi vì nếu 
không thời ngay cả từ cũng sẽ không có nghĩa), và cùng 
một cách chủ thể được giả định đồng thời với đối tượng. 
Do đó, là chủ thể có cùng một nghĩa đúng như là có một 
đối tượng, và là đối tượng có cùng một nghĩa đúng như là 
được tri nhận bởi chủ thê. ”38 


Chủ thể ở đây, theo Schopenhauer, là chủ thể của biểu 
tượng, là những gì biết tất cả mọi thứ và không được biết 
bởi một ai. Còn thêm rằng chủ thể là cái trụ (bearer) đỡ thế 
giới, là điều kiện của mọi hiện tượng, của tất cả đối tượng. 
Câu “chủ thể là điều kiện của mọi hiện tượng" có thê hiểu 
như là giả định “hết thảy mọi thể nghiệm đòi hỏi một chủ 
thể thể nghiệm.” Quả thật Schopenhauer đang nghĩ đến chủ 
thể như là một tiền giả định tất yếu của kinh nghiệm khi 
viết “chủ thể là những gì biết tất cả mọi thứ hay khi bảo 
rằng “chủ thể là điều kiện của mọi hiện tượng”. Theo ông, 
chính trong lôgic của các khái niệm chủ thể và đối tượng đã 
có sự xác định là không có gì có thể là một ví dụ về cả hai. 
Như Wittgenstein phát biểu: “Tri thức của chúng ta, giống 
như con mắt, chỉ thấy ra ngoài và không vào bên trong, cho 
nên khi năng tri tìm cách tự trở vào bên trong để tự thấy 
mình thời vào trong một bóng tối hoàn toàn, rơi vào trong 
một rỗng không toàn vẹn.”?? Nói khác, chủ thể của biểu 
tượng không thê tự biểu tượng. 


326 


Schopenhauer và NTLDĐ 


Theo Schopenhauer, thế giới thường nghiệm (tức thế giới 
như biểu tượng đối với Schopenhauer) được chi phối bởi 
những luật kết nối các biểu tượng với nhau (tương tác). 
Theo Kant, những mô thức câu thành sự kết nối các biểu 
tượng thường nghiệm bao gồm không gian, thời gian, và 
luật nhân quả. Như vậy, tất cả đối tượng cấu thành thế giới 
của biểu tượng mang tính không thời gian và chỉ phối bởi 
các luật nhân quả. Tuy nhiên, Schopenhauer chủ trương 
chủ thê của biêu tượng không mang tính không thời gian và 
không tuân theo luật nhân quả, bởi vì đối với ông, tính 
không thời gian và tính tuần quy nhân quả chăng những là 
điều kiện cần của tính khách thể (object-hood) mà còn là 
điều kiện đủ. Bất cứ sự vật gì hiện hữu tại một nơi nào đó, 
vào một lúc nào đó, hay tùy thuộc tương tác nhân quả với 
các sự vật khác là một đối tượng, một biểu tượng cho chủ 
thể nào đó (hay ít nhất là một biểu tượng khả hữu). Tất 
nhiên chủ thể của biểu tượng không thể là một đối tượng 
trong bất kỳ trường hợp nào. Với những giả định như vậy 
và sự yêu cầu hết thảy mọi kinh nghiệm có một chủ thê, 
“chủ thể” của Schopenhauer là một chủ thể không mang 
tính thời gian, không mang tính không gian, không tuân 
theo luật nhân quả. 


Như thế, chủ thể của biểu tượng, ngay từ đầu, có một trạng 
thái đầy nghi vấn, Schopenhauer chăng những công nhận 
mà sau này còn lợi dụng, khi ông xét đến vấn đề làm thế 
nào một chủ thể như vậy có thể trong bất kỳ trường hợp 
nào liên quan tới một cơ thể vật lý, và tranh luận cho thấy 
duy chỉ khi nào như hiện hữu có ý nguyện (muốn làm, theo 
nghĩa rộng) thời chúng ta mới có thể xuất hiện như cá thể 
trong thế giới. Trạng thái nghi vấn của chủ thể biểu tượng 
được nhắc đi nhắc lại trong nhận xét về nguyên tắc cá thể 
hóa (princIiple of Imndividuation) của ông như sau: “Chỉ 
bằng phương tiện thời gian và không gian mà cái gì đó, 
cùng là một trong tánh chất của nó và trong khái niệm, xuất 


327 


Schopenhauer và NTLDĐ 


hiện như dị biệt, như một đa thê các sự vật cộng tôn và kê 
tiếp nhau: do đó không gian và thời gian là pørincipium 
individuationis."9 


Hãy lưu ý đến mối quan hệ tự nhiên và tuần quy đề cập 
trong phần cuối của đoạn trích dẫn trên: “Tái cả biểu tượng 
của chúng ta đễu dựa vào nhau mà đứng trong một quan 
hệ tự nhiên và tuần quy, có thể xác định tiên nghiệm về 
mặt mô thức. Do quan hệ đó, không có gì tự hữu và độc lập 
và cũng không có gì riêng lẻ và tách rời. có thể trở thành 
một đối tượng đối với chúng ta” Trong tập Arthur 
Schopenhauer: Seine Personlichkeit seine Lehre, sein 
Glaube (Arthur Schopenhauer: Nhân cách, Học thuyết, 
Đức tin), Johannes Volkelt gọi mối quan hệ đó là quan hệ 
sờ toinbiei của Schopenhauer, đúng là từ “tương 

ác” (hay đương hỗ quy định, hay duyên khởi tương do) của 
—ã học. 


Theo Schopenhauer, biểu tượng thực chất là lưỡng cực: nó 
liên quan đến cả một chủ thể và một đối tượng, chăng 
những không thể đồng nhất hóa chúng, mà còn không thê 
dút đoạn với cực này mà không dứt đoạn với cực kia: “Thế 
giới như biểu tượng ... có hai nửa cơ bản, cần thiết, và bất 
khả phân ly. ... Do đó chớ phân ly hai nửa ấy, ngay cả trong 
tư tưởng, bởi vì mỗi nửa có nghĩa và tồn tại chỉ thông qua 
nửa kia; mỗi nửa hiện hữu với nửa kia và biến mất với nửa 
kia. Chúng hạn chế lẫn nhau tức khắc: nơi đối tượng bắt 
đầu, chủ thể chấm dứt.”?' Sechopenhauer xem chủ thể và 
đối tượng tương hỗ quan hệ như ' những đối ứng tất yếu” 

(necessary correlates) và biện minh chẳng những “ 'Không 
có đối tượng vô chủ thể”, mà đối ứng “Không có chủ thể vô 
đối tượng” cũng biêu hiện một tính chân đơn giản, bất khả 
phủ nhận. Vậy cách thông diễn tự nhiên nhất cặp đối ứng 
trên là xem ý thức phải vừa là ý thức về một cái gì vừa là ý 
thức cho một cái gì (ai đó). Như thế có nghĩa “đối tượng” 


328 


Schopenhauer và NTLDĐ 


đối với Schopenhauer đồng nghĩa với “nội dung của ý 
thức”, hay “đôi tượng được thê nghiệm”, hay “đôi tượng 
cho một chủ thê nào đó”. 


Mặt khác, căn cứ trên tương tác giữa chủ thể và đối tượng 
Schopenhauer nhắn mạnh không thể có một quan hệ nhân 
quả giữa chúng. Lý do: Nếu sự tồn tại của một đối tượng 
luôn luôn tiền giả định sự tồn tại của một chủ thê, thời quan 
hệ giữa chủ thê và đối tượng là một quan hệ giữa hai sự vật 
của kinh nghiệm đồng thời tồn tại. Tuy nhiên, một quan hệ 
nhân quả là một quan hệ giữa hai trạng thái không đồng 
thời, một trạng thái tồn tại trước (nhân) một trạng thái khác 
sau (quả). Vì thế, quan hệ giữa chủ thê và đối tượng không 
thể là một quan hệ nhân quả. 


Mở đầu công trình chính “7h giới nhự. Ý chí và Biểu 
tượng" Schopenhauer viết: “7hế giới là biểu tượng của tôi 
(The world is my representation). Qua câu đó, có thê thấy 
rõ chủ trương của ông là thế giới tùy thuộc chủ thể thực 
nghiệm (experiencing subject). “Mọi sự vật, bất cứ thứ gì, 
thuộc hay có thể thuộc thế giới đều không thể tránh khỏi 
liên quan đến sự việc chúng là điều kiện-sinh mà điều kiện 
là chủ thể, và chỉ tồn tại cho chủ thêể.°'2 Luận điểm duy tâm 
chính của Schopenhauer là các đối tượng tùy thuộc vào, 
điều kiện-sinh mà điều kiện là chủ thê hay chỉ tồn tại cho 
chủ thê. Quan niệm của ông về chủ thê và đối tượng tạo 
nên câu trúc của biểu tượng và quy định mô thức triết học 
của ông như một toàn bộ. 


Schopenhauer chủ trương tương tác giữa chủ thể và đối 
tượng biểu hiện trong quan hệ giữa trí tuệ (intellect) và vật 
chất (Materie). Là những tương tác của nhận thức, trí tuệ vả 
vật chất là hai quan điểm nhìn vào thế giới như biểu tượng. 
Schopenhauer viết: “Cái sai lầm căn bản của hết thảy mọi 
hệ thống là không nhận biết tính chân sau đây: ứí uệ và vật 


329 


Schopenhauer và NTLDĐ 


chất đêu là những tương tác, nghĩa là, cái này chỉ tồn tại 
cho cái kia; cả hai đứng lên và rơi xuống cùng với nhau; cái 
này là phản xạ (reflex) của cái kia. Thực ra chúng cùng một 
sự vật, được quan sát từ hai quan điểm đối lập... cả hai đều 
thứ cấp, và do đó, không thê tìm kiếm nguồn gốc của thế 
giới ở trong chúng. Mặt khác, với tôi (Schopenhauer), vật 
chất và trí tuệ là những tương tác bất khả phân ly, tôn tại 
cho nhau, và vì vậy chỉ tương đối. Vật chất là biểu tượng 
của trí tuệ; trí tuệ là những gì trong biểu tượng của nó vật 
chất tồn tại đơn độc. Cả hai cùng nhau cấu tạo nên /h€ giới 
như biểu tượng.” Trí tuệ và vật chất là hai diện của cùng 
một sự vật, nghĩa là, thế giới như biểu tượng. 


Một biểu tượng có thể là một đối tượng cho chúng ta nếu 
và chỉ nếu nó tựa vào các biểu tượng khác trong quan hệ 
tương tác mà mô thức có thể xác định tiên nghiệm. Điều 
mà nguyên tắc Lý do đủ biểu hiện đưới mô thức tổng quát 
của nó chính là quan hệ tương tác đó. Mô thức tổng quát 
nhất của nguyên tắc Lý do đủ theo Schopenhauer là công 
thức của Wolff mà ông cho là bao hàm đủ mọi mặt: “Không 
có gì là không có lý do tại sao tôn tại hơn không tốn tại. 
(Nothing 1s without a reason why 1t 1s rather than It 1s not; 
Nihil est sine rafione cur pofius sit quam non sỉf) Vì thế, 
mọi sự vật nếu là một đôi tượng cho chúng ta thời phải 
trưng ra một loại quan hệ kết nối với các đôi tượng khác 
nào đó như lý do hay duyên cớ của nó. 


Trở lại với phát biểu nguồn gốc của nguyên tắc Lý do đủ 
trích dẫn trên, chúng ta có thể tóm tắt: Phần đầu của trích 
dẫn ám chỉ học thuyết duy tâm của Schopenhauer. Ông bảo 
hết thảy mọi mô thức của tri thức hay nhận thức đều liên 
quan đến quan hệ giữa một chủ thể và một đối tượng, 
nhưng sự vật duy nhất đáng kế như một đối tượng đối với 
một chủ thể là một biểu tượng. Vì thế chúng ta không thể 
có tri thức về bất cứ gì trong căn bản không phải là sự việc 


330 


Schopenhauer và NTLDĐ 


biểu tượng. Phần thứ hai của trích dẫn khăng định hết thảy 
mọi biểu tượng nương, và phải nương, vào nhau theo một 
quan hệ nào đó, thế nào để sự xuất hiện của chúng có tính 
cách tuần quy và điều kiện-sinh. Không một biểu tượng nào 
có thể xuất hiện tự nó mà phải tùy theo điều kiện là những 
biểu tượng khác cấu tạo nên duyên cớ của nó. Khăng định 
vừa nêu có tầm quan trọng cơ bản. 


Quan hệ hữu quan được biểu hiện bởi nguyên tắc Lý do đủ 
dưới dạng một biểu thức tổng quát. Quan hệ đảm nhận 
nhiều mô thức (hay mặt) khác nhau, do các loại quan hệ 
tương tác khác nhau cấu thành tùy theo các lớp đối tượng 
khác nhau. Mặc dầu vậy, quan hệ luôn luôn vẫn y nguyên 
với những gì chung cho những mô thức â ấy và được nguyên 
tắc biểu hiện một cách tổng quát và trừu tượng. Vì thế, 
quan hệ cấu thành nền đảng của nguyên tắc và được 
Schopenhauer gọi là nguồn gốc của nguyên tắc Lý do đủ. 
Thuận theo hai luật đồng tính và dị biệt hóa, quan hệ được 
phân cách minh xác thành nhiều mặt khác nhau. Số mặt 
được giản lược còn bốn và theo đó Schopenhauer khai triển 
bốn lớp đối tượng và bốn mặt của nguyên tắc Lý do đủ, tất 
cả sẽ được trình bày trong phần sau. 


Trong chương 8, Schopenhauer cho biết sự sắp đặt có hệ 
thống mà các lớp lý do phải theo phải là (1) nguyên tắc Lý 
do đủ của tồn tại (đầu tiên đối với thời gian, sau đó đối với 
không gian), (2) nguyên tắc Lý do đủ của trở thành hay luật 
nhân quả, (3) nguyên tắc Lý do đủ của hành động hay luật 
động cơ thúc đây, và (4) nguyên tắc Lý do đủ của tri thức. 
Lý do sắp đặt như vậy là vì ba mô thức đầu liên quan tới 
biểu tượng trực tiếp trong khi mô thức cuối liên quan tới 
biểu tượng từ biểu tượng hay biểu tượng của biểu tượng. 
Ông không cho biết lý do của sự sắp đặt ba mô thức kia, 
nhưng chúng ta có thể nghĩ rằng quan tâm đến khía cạnh 
cầu trúc của sự sắp đặt các biểu tượng trước khi quan tâm 


SENI 


Schopenhauer và NTLDĐ 


đến cái có thể gọi là tính năng động của chúng thời đó là 
một điều tự nhiên. Tuy vậy trong sự trình bày ở đây 
Schopenhauer không theo thứ tự đó; vì muốn làm vấn đề 
sáng tỏ nên trình bày trước tiên những gì quen thuộc và biết 
rõ nhiều theo thứ tự sau đây: nguyên tắc Lý do đủ của trở 
thành, tri thức, tồn tại và hành động. 


Chương 4: Về Lóp thứ nhất các Đối tượng cho Chủ thể. 
Chương 4 của Về Nguồn gốc Bồn mặt chú trọng về nguyên 
tắc Lý do đủ của ứrở (hành, hay luật nhân quả, mô thức của 
nguyên tắc chỉ phối những biểu tượng trực quan, hoàn 
chỉnh, thường nghiệm. Chúng trực quan vì chúng là khái 
niệm trừu tượng (abstract conceptions), đối nghịch các tư 
tưởng đơn thuần (mere thoughts). Chúng hoàn chỉnh vì bao 
hàm không những phần hình thức mà cả phần chất liệu của 
hiện tượng. Và chúng thường nghiệm, một phần vì tiễn 
trình của chúng bắt nguồn tử một kích thích cảm giác trong 
cơ thể nhạy cảm của chúng ta; một phần bởi tại chúng liên 
kết với nhau y theo các luật thông nhất của Không gian, 
Thời gian và Nhân quả trong cái đa tạp vô thủy vô chung 
tác động sự hình thành Thực tại Thường nghiệm (Empirical 
Reality) của chúng ta. Tuy nhiên, theo lời dạy của Kant, 
Thực tại Thường nghiệm này không phế bỏ Ý thể tính Siêu 
nghiệm (Transcendenrtal Ideality) của chúng, nơi chỉ có 
những yếu tố hình thức của tri thức, xem như biểu tượng. 


Hình thức của các biểu tượng đó là hình thức của giác quan 
bên trong và giác quan bên ngoài tức của Thời gian và 
Không gian. Biểu tượng sự cộng tồn của Thời gian và 
Không gian chỉ phát sinh do bởi tổ hợp Thời gian và Không 
gian. Lý đo tại sao phải tổ hợp: Mặc dầu cả Thời gian và 
Không gian cùng có tính khả phân vô hạn và tính mở rộng 
vô hạn, hai dạng biểu tượng thường nghiệm ấy dị biệt trong 
cơ bản. Vì trong một mình Thời gian tác động của tất cả sự 
vật là nối tiếp nhau và trong một mình Không gian là ở 


35” 


Schopenhauer và NTLDĐ 


cạnh nhau. Sự ở cạnh nhau không có nghĩa trong Thời gian 
và sự nối tiếp nhau là vô nghĩa trong Không gian. Nhưng 
sự liên minh thân mật của hai dạng biểu tượng ây lại là điều 
kiện của thực tại, thực tại xem như phát triển từ đó. Bây giờ 
nói đến chức năng của Trí năng (Understanding) là thực 
hiện sự liên minh thân mật đó và kết nói hai dạng dị thể ấy 
theo cách để cho thực tại thường nghiệm sinh khởi từ sự 
tương hỗ nhiếp nhập của chúng, và sinh khỏi như một biểu 
tượng tập thê, hình thành một đa tạp, giữ lại với nhau bởi 
các mô thức của nguyên tắc Lý do đủ. Mỗi một biểu tượng 
thuộc lớp này là một phần của đa tạp, chiếm một vị trí 
trong đó, thuận theo các luật được nhận thức tiên nghiệm. 
Vì vậy, vô số đối tượng cộng tôn trong đó, bởi vì Bản thể 
(Substance), nghĩa là, Chất liệu (Matter), vẫn vĩnh cửu bất 
chấp dòng chảy không ngừng của Thời gian, và bởi vì 
những trạng thái của nó biến đối bất chấp sự bất động cứng 
nhắc của Không gian. Trong đa tạp đó, hình thành toàn thể 
thế giới thực và khách quan của chúng ta. 


Bằng vào chức năng của Trí năng, Schopenhauer quan 
niệm Chủ thể giữ lại biểu tượng của một đa tạp bao hàm 
toàn điện của thực tại. Theo ông, quan điểm của học thuyết 
duy thực (realism) là tùy theo lôi nhìn, hoặc các biểu tượng 
như thuộc cái đa tạp đó thời được gọi là sự váí /ực (real 
things), hoặc các biểu tượng quy chiếu về sự có mặt đồng 
thời của chúng trong ý thức của chúng ta thời chúng chỉ là 
biểu tượng. Nhưng với sự xuất hiện của triết học hiện đại, 
học thuyết duy tâm (idealism) tự thân đối lập với học 
thuyết duy thực bắt đầu trỗi dậy, nổi lên mạnh mẽ. 
Malebranche và Berkeley là các đại diện tiên phong của 
duy tâm luận. Schopenhauer xác nhận Kant tăng cường duy 
tâm luận lên đến mức quan năng của Duy tâm Siêu nghiệm 
(Transcendental Idealism), nhờ vậy sự cộng tồn của Thực 
tại Thường nghiệm của sự vật với Ý thể tính Siêu nghiệm 
mới khả đĩ thiết tưởng. Thuận theo đó Kant tự kỷ biểu đạt: 


Si, 


Schopenhauer và NTLDĐ 


“Duy tâm Siêu nghiệm dạy rằng tất cả hiện tượng đều chỉ 
là biểu tượng, chẳng phải chính ngay sự vật.” 
Schopenhauer nhắc lại lời Kant: “Nếu chúng ta lấy đi Chủ 
thể tư lượng, toàn thể thế giới chất liệu phải biến mắt; bởi 
vì nó không gì khác hơn chỉ là một hiện tượng trong cảm 
năng của chủ thể cua chúng ta và một lớp các biểu tượng 
nào đó của nó.” Ông cho biết thêm ở Ấn Độ, Duy tâm luận 
thậm chí là một học thuyết của tôn giáo dân gian, không chỉ 
Bà La Môn giáo, mà cả Phật giáo nữa. Các nhà Duy thực 
quên rằng Đôi tượng không còn là Đối tượng khi phân cách 
khỏi sự quy chiếu về Chủ thể, và nếu lẫy đi hoặc suy diễn 
mà không nghĩ đến sự quy chiều ấy thời cùng một lúc bỏ 
rơi hết thảy mọi tồn tại khách quan. 


D. Nguyên tắc Lý do đủ của trở thành. 

Trong lớp các Đối tượng cho Chủ thể vừa mô tả trên, 
nguyên tắc Lý do đủ xuất hiện như luật nhân quả, và nói 
chung, Schopenhauer gọi nó là nguyên tắc Lý do đủ hay 
Duyên cớ của trở thành. Thông qua đó, hết thảy mọi đối 
tượng tự trình hiện bên trong toàn bộ phạm vi biểu tượng 
của chúng ta tương tác, xét về mặt xuất hiện và biến mất, 
nghĩa là, trong vận động của dòng Thời gian, cấu thành cái 
đa tạp của thực tại kinh nghiệm. Nguyên tắc ấy được phát 
biểu như sau: “Nếu một trạng thái mới của một hay nhiều 
đối tượng thực xuất hiện, thời phải trước bởi một trạng thái 
khác mà nó theo sau một cách tuần quy, hay nói khác, 
thường xuyên xuất hiện như trạng thái trước. Một trình tự 
như vậy gọi là một hệ quả (consequence), trạng thái đầu 
một nhân (cause), trạng thái sau một g„đ (effect).” 


Trong đoạn này Schopenhauer nhấn mạnh điểm “quan hệ 
nhân quả là mmộ¿ quan hệ, không phải giữa các sự vật, 
mà là giữa các biến đổi hay các trạng thái tần tại của sự 
vật (sự thái). Đây là một trong hai điểm trọng yếu. trong 
phân tích của Schopenhauer được trình bày ngay ở đầu bài 


334 


Schopenhauer và NTLDĐ 


trong đoạn “Quan hệ nhân quả (Causation)” của phần Giới 
thiệu Tổng quát, Mọi quả, ngay khi xuất hiện, là một biến 
đôi, và chính vì nó không xuất hiện sớm hơn, nó cho biết 
rất đúng một biến đôi khác trước nó. Biến đổi trước này đối 
với nó được gọi là øhân, nhưng sẽ gọi là guđ khi quy chiếu 
về một biến đôi thứ ba, lần này tất yêu trước biến đổi trước 
nó. Đó là chuỗi nhân quả, tất nhiên vô thủy. Như thế, mọi 
trạng thái khi xuất hiện đều phải là quả của một biến đổi 
trước nó. Cần lưu ý nói đến trạng thái tức muốn nói “toàn 
bộ trạng thái” (entire state). Nói chung, chỉ toàn bộ trạng 
thái, dẫn đến sự xuất hiện của trạng thái kế tiếp, mới được 
gọi là nhân. Tuy nhiên, những yếu tố quyết định riêng lẻ 
khác nhau mà khi hợp lại hoản chỉnh và cấu thành nhân, 
thời được gọi là duyên tố, hay thậm chí gọi là điều kiện 
(conditions). Vì thế, nhân có thể phân khai thành những 
duyên tố. Mặt khác, nên nhớ chớ gọi một cách sai lầm các 
đối tượng là nhân. Hoàn toàn không có ý nghĩa khi bảo một 
đối tượng là nhân của một đối tượng khác, trước hết bởi vì 
đối tượng không những bao hàm hình thức và chất lượng 
mà còn bao hàm chất liệu (matter) không sinh không diệt; 
và thứ đến, bởi vì quan hệ nhân quả là duy nhất giữa các 
biến đổi hay giữa các trạng thái chứ không liên hệ đến các 
đối tượng. Tóm lại, luật nhân quả có vai trò điều chỉnh các 
biến đổi xảy ra trong thời gian của các đối tượng của kinh 
nghiệm bên ngoài; nhưng tất cả sự việc đó đều là chất liệu. 


Schopenhauer luận chứng cho thấy luật nhân quả đối với 
chúng ta được tri nhận tiên nghiệm và vì thế mà siêu 
nghiệm, có giá trị đối với mọi kinh nghiệm khả hữu, và hậu 
quả là không có ngoại lệ. Hơn nữa, luật này: quyết định 
răng sau một trạng thái cho xác định tương đối đầu, theo 
nguyên tắc, một trạng thái thứ hai cũng xác định phải xuất 
hiện sau đó, nghĩa là, luôn luôn. Như vậy, quan hệ nhân 
quả là một quan hệ tất yếu, do đó, luật nhân quả cho phép 
ta thi thiết các phán đoán giả định (Hypothetical 


Si 


Schopenhauer và NTLDĐ 
Judgments)'t. Bằng cách đó, luật nhân quả tự tỏ ra là một 
mô thức của nguyên tắc Lý do đủ, cơ sở trên đó hết thảy 
mọi phán đoán giả định phải căn cứ vào và nền tảng hết 
thảy mọi tất yếu phải dựa trên. Schopenhauer gọi mô thức 
ấy là nguyên tắc Lý đo đủ của ở thành bởi vì sự ứng dụng 
nó luôn luôn tiền giả định một biến đổi, sự xuất hiện của 
một trạng thái mới và vì thế, một trở thành (ein Werden). 


Vì nguyên tắc Lý do đủ là nguồn gốc của hết thảy tất yếu, 
Schopenhauer quy thuộc một loại tất yêu cho mỗi biểu thức 
của nguyên tắc. Trong trường hợp luật nhân quả này, đó là 
“tất yếu vật lý học", nghĩa là, ngay khi nhân xuất hiện, quả 
không thê không xuất hiện. 


Chương 4 là chương được điều chỉnh rộng lớn do sự mở 
rộng đáng kế đoạn “Nguyên tắc Lý do đủ của trở thành" và 
sự thêm §2I “Tiên nghiệm của khái niệm nhân quả - Tính 
năng trí tuệ của trực quan thường nghiệm — Trí năng”, trong 
đó Schopenhauer trình bày cặn kẽ những luận cứ sinh lý 
học về tánh chất trí tuệ của trực quan. Đầu tiên trí năng 
sáng tạo và sản sinh cái thế giới khách quan bên ngoài này 
từ những nguyên liệu do một vài cảm giác mang lại cho các 
giác quan. Hơn nữa, vì đối với Schopenhauer, cảm giác là 
một quá trình hoàn toàn chủ quan ở bên trong sinh vật bởi 
tại nó nằm bên dưới da, ông tin rằng ông duy trì lý tính 
thuần lý (rational insight) cơ bản của Kant và tránh không 
ứng dụng luật nhân quả một cách siêu việt bằng cách thiết 
định bản thân của sự vật là nhân của cảm giác. 


Tuy nhiên ông chỉ trích luận cứ của Kant trong phần “Loại 
suy thứ hai” (Second Analogy; A189/B232 —- A211/B256). 
Trong đó Kant nỗ lực chứng minh trạng thái (iên nghiệm 
và tính tất yếu của luật nhân quả căn cứ trên sự kiện bắt 
buộc luật này phải công nhận một sự tiếp diễn khách quan 
các biểu tượng, trái ngược với một sự tiếp diễn chủ quan 


336 


Schopenhauer và NTLDĐ 


đơn thuần các biến đôi. Đề biểu tượng một chuỗi chủ quan, 
Kant đưa ra ví dụ về một ngôi nhà nhìn từ nóc xuống nền, 
và đề thuyết minh một chuỗi khách quan, Kant đưa ra ví dụ 
về nhìn một chiếc thuyền đang trôi xuôi theo dòng nước. 
Sự phân biệt căn cứ trên ví dụ thứ hai cần có một trật tự bất 
khả nghịch và tất yếu, và ví dụ đầu không cần có một trật 
tự tất yêu nào. Kant còn cho biết nếu không phải là trường 
hợp của một quả theo gót một nhân thời không thể phân 
biệt được. 


Schopenhauer phản đối. Kant quên rằng cả hai ví dụ đều 
ứng phó với những sự thái trong đó các đối tượng thay đôi 
liên quan đến nhau. Người quan sát chiếc thuyền không di 
chuyền, trong khi nhìn ngôi nhà, con mắt động đậy và vì 
chuyên động đó mà chuỗi tiếp diễn của các tri giác trong sự 
lãnh hội cũng bất khả nghịch như trong trường hợp chiếc 
thuyền. Giả thử quan sát viên có năng lực di chuyên chiếc 
thuyền giống như năng lực động đậy con mắt, quá trình của 
chiếc thuyền sẽ khả nghịch. Trong cả hai trường hợp, sự 
nhận thức ngôi nhà hay vận động của chiếc thuyền là một 
biến cố bị chỉ phối bởi luật nhân quả. Các biến cỗ có thể 
tiếp diễn theo một chuỗi khách quan trong đó biến cố trước 
không gây ra biến cố sau, như khi một tâm ngói từ nóc rơi 
xuống đầu anh đúng lúc tình cờ anh bước ra khỏi nhà. Ở 
đây, sự anh bước ra khỏi nhà không phải là nhân gây anh 
thương tích, mà là chuỗi tiếp diễn ở đây là một chuỗi khách 
quan. Schopenhauer kết luận rằng sự năm bắt những chuỗi 
khách quan là trực tiếp, không cần phải suy diễn nó từ 
những quy luật nhân quả. Theo ông, vì tất cả chúng ta đều 
ý thức vô số chuỗi thời gian khách quan, nếu mỗi một 
chuỗi đó cần phải căn cứ trên kiến thức các luật nhân quả 
thời chúng ta hóa ra là những người hay biết tất cả, toàn trí, 
vô sở bắt tri. 


337 


Schopenhauer và NTLDĐ 


Chương 5: Về Lóp thứ hai các Đối tượng cho Chủ thể. 
Chương Š của Về Nguồn gốc đặt trọng tâm vào lớp thứ hai 
các đối tượng cho Chủ thể, bao gồm khái niệm hay biểu 
tượng trừu tượng, và Schopenhauer gọi quan năng chế định 
khái niệm là khả năng của lý tính, một khả năng chỉ loài 
người mới có. Nhiệm vụ của lý tính là trừu xuất khái niệm 
từ những biểu tượng trực quan, và khái niệm chỉ có nghĩa 
khi nào có thể truy nguyên trở lại trực quan thường nghiệm. 
Trong lần xuất bản thứ hai Schopenhauer có thêm §34 Lý 
tính, dài gấp ba chương này. Thay vì tăng gia quan điểm về 
trước và suy ra những kiến giải mới, ông dành phần này để 
trút những nỗi thất vọng của mình bị coi thường hơn ba 
mươi năm. Ông thóa mạ những. triết gia đương thời thêu dệt 
những tính năng tưởng tượng để ghép cho lý tính, miêu tả 
lý tính như có đặc quyền tiếp nhập tuyệt đối, tiếp nhập siêu 
cảm thông qua một quan năng bịa đặt như “trực quan trí 
tuệ” (intellectual intuition). Mặc dầu quý trọng Kant, 
Schopenhauer vân trách (do hiểu lầm!) quan điểm của Kant 
về lý tính thực hành và nguyên tắc tối cao của luân lý, 
mệnh lệnh nhất quyết hay tuyệt đối (the categorical 
Imperative). Ông gán cho Kant điều mà Kant không bao 
giờ tiếp nhận có những quyên lực phi thường như thế là 
bằng cách thiết lập lý tính thực hành như phương thức biện 
giải các niềm tin siêu hình về tự đo, linh hồn, và Thượng 
Đế, Kant xúi dục kẻ khác chuyên hóa lý tính lý thuyết 
thành nguồn tri thức các đối tượng như vậy. Với ý tưởng 
sai lầm về quan điểm của Kant Schopenhauer kết luận là 
nếu lý tính thực hành có thể biện giải những niềm tin siêu 
hình đó, nếu nó có thê trở thành nguồn gốc của các luật 
luân lý điên nghiệm, thời chỉ cần một bước nhỏ là thấy ngay 
lý tính lý thuyết có khả năng nắm bắt cái mà Kant nói lý 
tính lý thuyết rất ham muốn, cái vô điều kiện (the 
uncondritional). Schopenhauer chế nhạo: “Như thế, nếu 
được dạy rằng chúng ta sở hữu một khả năng cho nhận thức 
có tính cách trực tiếp, vật chất (nghĩa là, cung cấp không 


336 


Schopenhauer và NTLDĐ 


chỉ hình thức mà cả chất liệu), siêu cảm tính (nghĩa là, dẫn 
vượt quá tất cả khả thể của kinh nghiệm), một khả năng 
riêng cho nhận thức siêu hình, một khả năng vốn có trong 
chúng ta với một mục tiêu như vậy, và khả năng ấy bao 
gôm lý fính của chúng ra, thời tôi phải rất bất lịch sự gọi đó 
là một láo toét trắng trợn.”4 


E. Nguyên tắc Lý do đủ của tri thức Ộ 
Trong lân xuât bản thứ hai, nghiên cứu của Schopnhauer vê 
nguyên tắc Lý do đủ của tri thức vẫn giống như được trình 
bày trong luận án, không có thay đối. Lý tính kết hợp các 
khái niệm thành những phán đoán, và không có phán đoán 
nào chân chính trong bản chất; tính chân của nó căn cứ trên 
cái gì đó khác. Schopenhauer phát biểu mô thức này của 
nguyên tắc Lý do đủ như sau: “Nếu một phán đoán biểu 
hiện ứr¡ ¿ức nó phải có một duyên cớ đủ, và do tánh chất 
đó mà nó nhận được thuộc tính chán. Như vậy fính chân là 
quan hệ của một phán đoán với cái gì đó khác nó gọi là 
duyên cớ (nguyên có) của nó. 


Schopenhauer công nhận có bốn cách một phán đoán đặt cơ 
sở trên cái gì đó khác nó, và do đó, có bốn loại tính chân: 
lôgic, thường nghiệm, siêu nghiệm, và siêu lôgic. Giỗng 
như nguyên tắc Lý do đủ của trở thành, đối ứng với “tất yếu 
vật lý học”, nghĩa là, ngay khi nhân xuất hiện, quả của nhân 
ấy không thể không, xuất hiện, nguyên tắc Lý do đủ của tri 
thức đối ứng với “tất yêu lôgic học, nghĩa là, tất yếu của 
một chân mệnh đề theo gót một duyên cỡ. 


Tính chân lôgic hay hình thức. 

Một phán đoán có thể có lý do của nó là một phán đoán 
khác. Trong trường hợp này nó có tính chân lôgic hay hình 
thức (logical or formal truth). Sự đặt cơ sở của một phán 
đoán trên một phán đoán khác luôn luôn xuất phát từ một 
so sánh giữa chúng được thực hiện hoặc trực tiếp bằng 


339 


Schopenhauer và NTLDĐ 


phép chuyển đảo hay phép phản đảo", hoặc bằng cách 
thêm một phán đoán thứ ba, nơi tính chân của phán đoán 
mà chúng ta xây dựng nền tảng trở thành hiển nhiên thông 
qua mối tương tác giữa hai phán đoán đầu. Thao tác đó 
chính là /ø” đoạn luận hoàn chỉnh (complete syllogIsm), 
phát sinh từ sự đối lập hay hàm nhiếp các quan niệm. Sử 
dụng luận thức của Tam đoạn luận tức là xây dựng cơ sở 
của một phán đoán trên một phán đoán khác bằng vào một 
phán đoán thứ ba, không liên quan tới cái gì khác hơn là 
các phán đoán. Và vì phán đoán chỉ là nhũng tổ hợp quan 
niệm, và quan niệm là đối tượng duy nhất của Lý tính của 
chúng ta, cho nên tam đoạn luận được gọi là chức năng đặc 
biệt của Lý tính. Tóm lại, tam đoạn luận là tổng hòa tất cả 
các quy tắc nhằm áp dụng nguyên tắc Lý do đủ vào những 
hỗ tương quan hệ của các phán đoán, bởi vậy mới bảo đó là 
bộ chuẩn tắc cho tính chân lôgic. 


Tương tợ như vậy, các phán đoán mà tính chân trở thành 
hiển nhiên thông qua bốn luật tư lượng quen thuộc cũng 
phải được xem như căn cứ trên các phán đoán khác. Duyên 
cớ hay lý do của tính chân của các phán đoán khác chính là 
bốn luật tư lượng â Ấy, ngay chúng cũng là những phán đoán. 

Chẳng hạn, lý do tối chung của phán đoán “Tam giác là 
một khoảng không gian được bao kín bởi ba đường thắng” 

là Luật Đồng nhất (Law of Identity). Nói khác, lý do tối 
chung ở đây chính là tư tưởng biểu hiện bởi luật đó. Lý do 
tối chung của phán đoán “Không một thân xác nào mà 
không mở rộng” là Luật Phi Mâu thuẫn (Law of 
Contradiction). Lý do tối chung của phán đoán “Mọi phán 
đoán là chân hay không chân” là Luật Triệt Tam (Law of 
Excluded Middle). Cuối cùng, lý do tối chung của phán 
doán “Không một ai có thê chấp nhận bất cứ điều gì là chân 
mà không biết tại sao” là Nguyên tắc Lý do đủ của tri thức. 


340 


Schopenhauer và NTLDĐ 


Tĩnh chân thường nghiệm. 

Khi giải thích tính chân thường nghiệm Schopenhauer 
không đưa ra một ví dụ nào về mệnh đề chân thường 
nghiệm. Có lẽ vì ông không thấy cần. Ông khẳng định một 
mệnh đề là chân thường nghiệm nêu căn cứ vào kinh 
nghiệm. Mệnh đề “Con mẻo trên tâm thảm” là chân nếu, và 
chỉ nếu, quả thật, có một con mèo trên tắm thảm. Trong 
trường hớp này, mệnh đề là chân thực chất (materially 
true), không chân do các quan hệ khái niệm. 


Một phán đoán có thể căn cứ trên một biểu tượng thuộc lớp 
đầu, nghĩa là, một nhận thức trực quan (mtuttive 
perception) nhờ các giác quan mà có, và vì thế, căn cứ trên 
kinh nghiệm. Trong trường hợp này, nó có tính chân thực 
chất (material truth). Hơn nữa, nếu phán đoán được đặt nền 
tảng rực tiếp trên kinh nghiệm, thời tính chân đó gọi là 
tính chân thường nghiệm. 


Một phán đoán có tính chân vật chất hàm ý một cách tổng 
quát các khái niệm của nó đều tương hỗ kết nối, phân cách, 

hay giới hạn, như được yêu cầu bởi những biểu tượng trực 
quan thông qua đó nó được suy diễn. Biết được như thế là 
chức năng trực tiếp của quan năng phán đoán (power of 
Judgment), môi giới giữa các khả năng tri thức trực quan và 
trừu tượng hay suy lý, và do vậy, giữa Trí năng và Lý tính. 


Tĩnh chân siêu nghiệm. 

Các hình thức của tri thức trực quan thường nghiệm nằm 
trong trí năng và cảm năng thuần túy, xét như điêu kiện của 
khả thể của tất cả kinh nghiệm, có thể là duyên cớ của một 
phán đoán, và trong trường hợp này là tổng hợp /iền 
nghiệm. Nhưng vì một phán đoán như vậy có tính chân vật 
chất, nên tính chân của nó là siêu nghiệm. Bởi tại phán 
đoán căn cứ không chỉ trên kinh nghiệm, mà còn trên 
những điều kiện của tất cả kinh nghiệm khả hữu nằm bên 


341 


Schopenhauer và NTLDĐ 


trong chúng ta. Tại vì phán đoán được xác định chính bởi 
những gì xac định ngay chính kinh nghiệm, nghĩa là, hoặc 
bởi những mô thức của không gian và thời gian được chúng 
ta trực quan nhận thức tiên nghiệm, hay bởi luật nhân quả 
được chúng ta tri nhận tiên nghiệm. Ví dụ: phán đoán “hai 
đường thăng không bao kín một không gian” có duyên cớ 
là mô thức tiên nghiệm của không gian; “3 x 7 = 2I” có 
duyên cớ là mô thức tiên nghiệm của thời gian”; “Không 
có øì xảy ra mà không có một nguyên nhân” có duyên cớ là 
luật nhân quả tiên nghiệm. 


Tính chân siêu lôgic. 

Một phán đoán có thể căn cứ trên những điều kiện hình 
thức của tất cả tư lượng chứa trong Lý tính. Trong trường 
hợp này tính chân của nó thuộc một loại Schopenhauer 
nghĩ tốt nhất nên định nghĩa là fính chân siêu lôgic. Nói 
khác, một mệnh đề là chân siêu lôgic nếu nó đặt cơ sở trên 
các “luật của tư tưởng”, nghĩa là, trên (1) luật Đồng nhất: 
Một chủ thê là tổng hòa tât cả thuộc tính của nó; (2) luật 
Mâu thuẫn: Không một thuộc tính nào có thể vừa quy thuộc 
vừa phủ nhận chủ thê; (3) luật Triệt Tam: Một trong hai 
thuộc tính mâu thuẫn phải thuộc mọi chủ thể; hay (4) 
nguyên tắc Lý do đủ của tri thức: Tính chân là sự quy một 
phán đoán về cái gì đó bên ngoài nó, như lý do đủ, như 
duyên cớ của nó. 


Do khám phá tư lượng trái nghịch các luật của tư tưởng là 
không thể được, nên thông qua lý tính chúng ta nhìn nhận 
các tính chân siêu lôgic là điều kiện của khả thể của tất cả 
tư lượng. Ví dụ: phán đoán “vật chất là vĩnh cửu” là một 
tính chân siêu lôgic vì chúng ta không thê tư lượng vật chất 
như sinh hay diệt. Sự bất khả tư lượng như thế được xem 
như một nhìn nhận khách quan mặc dầu nó bắt nguồn từ trí 
tuệ bởi vì chúng ta không thể nào đem nó vào trong ý thức 
theo phương thức một chủ thể. Quả thật có một quan hệ 


342 


Schopenhauer và NTLDĐ 


giữa các tính chân siêu nghiệm và siêu lôgic, cho thấy 
chúng phát sinh từ chung một nguồn gốc. Trong chương 
này, nguyên tắc Lý do đủ được xem như một tính chân siêu 
lôgic, trong khi trong chương trước, như một tính chân siêu 
nghiệm. Trong chương sắp tới, một lần nữa, nó là tính chân 
siêu nghiệm dưới một hình thức khác. Trong tập sách này, 
Schopenhauer nỗ lực thi thiết Nguyên tắc Lý do đủ như 
một phán đoán có một lý do bốn mặt. Nói như thế không có 
nghĩa là có bốn lý do khác nhau ngẫu nhiên dẫn tới cùng 
một phán đoán, mà chỉ có một lý do tự trình hiện dưới khía 
cạnh bốn mặt. Và Schopenhauer gọi đó là Nguồn gốc Bốn 
mặt. 


Lý tính 

Theo Schopenhauer, tất cả những gì bẩm sinh trong toàn bộ 
khả năng nhận thức của chúng ta, do đó, tất cả những gì 
tiên nghiệm và độc lập đối với kinh nghiệm, đều bị hạn chế 
nghiêm cách trong phần hình thức của trì thức, nghĩa là, 
trong ý thức các chức năng đặc biệt của trí tuệ và phương 
thức duy nhất theo đó chúng khả dĩ hành động. Tuy nhiên, 
hầu cung ứng tri thức chất liệu (material knowledge), tất cả 
các chức năng ây đòi hỏi chất liệu từ bên ngoài. Như vậy, 
bên trong chúng ta là những hình thức của nhận thức trực 
quan, khách quan, ngoại bộ như Thời gian và Không gian, 
và sau đó là luật nhân quả như một mô thức đơn thuần của 
Trí năng bằng vào đó nó cấu tạo nên thế giới vật chất khách 
quan. Và cuối cùng, phần hình thức của tri thức trừu tượng 
(abstract knowledge). Phần này được đặt và giải thích trong 
lôgic học, được ông cha chúng ta gọi rất chính đáng là học 
thuyết Lý tính. Lôgic học chính công này, tuy nhiên, cũng 
nói cho chúng ta biết các khái niệm câu tạo những phán 
đoán và kết luận mà tất cả luật của lôgic học quy về đó, 
phải tìm chất liệu và nội dung của chúng nơi frì thức trực 
quan; cũng như Trí năng, cấu tạo tri thức trực quan ấy, phải 


343 


Schopenhauer và NTLDĐ 


tìm nơi cảm giác chât liệu tạo nên nội dung cho những hình 
thức tiên nghiệm của nó. 


Như vậy, tất cả những thứ đó đều là chất liệu trong tri thức 
của chúng ta: tất cả những thứ đó không thể giản lược 
xuống hình thức chủ thể, xuống mô thức hoạt động, xuống 
các chức năng của trí tuệ của chúng ta, do đó toàn bộ chất 
liệu đến từ bên ngoài. Nghĩa là, cuối cùng đến từ sự nhận 
thức trực quan khách quan thế giới vật chất, có nguồn gốc 
trong cảm giác. Chính tri thức của nhận thức trực quan và 
tùy theo nội dung chất liệu của nó, tri thức thường nghiệm 
đó được Lý tính, Lý tính thực, chuyển biến thành khái 
niệm và dùng từ để cố định chúng về mặt cảm quan. Sau 
đó, các khái niệm này cung cấp chất liệu cho các kết hợp 
vô tận thông qua các phán đoán và kết luận, cấu tạo nên 
mạng lưới của thế giới của tư tưởng của chúng ta. Do đó, 
Lý tính hoàn toàn không có một nội dung chát liệu mà chỉ 
có một nội dung ?ìnj hức, bản thể (substance) của lôgic 
học, và như vậy, chỉ bao gồm mô thức và quy tắc cho các 
thao tác tư lượng. Khi tư lượng, Lý tính hoàn toàn bắt buộc 
phải lấy các chất liệu từ bên ngoài, nghĩa là, từ những biểu 
tượng của nhận thức trực quan do trí năng tạo ra. Lý tính 
hành sử các chức năng của nó trên những biểu tượng ấy, 
đầu tiên là tạo nên các khái niệm, bằng cách bỏ bớt một số 
trong các chất lượng khác nhau đồng thời giữ lại một số 
khác của các sự vật, số này được kết hợp thành các khái 
niệm. Tuy nhiên, các biểu tượng đánh mất khả năng được 
cảm tri, nhưng bù lại chúng dễ xử lý và dễ khảo sát hơn. Và 
như vậy, khả năng của Lý tính bao gồm những điều đó và 
chỉ những điều đó mà thôi. Mặt khác, Lý tính không bao 
giờ có thê cung cấp tri thức chất liệu từ các nguồn lực của 
nó. Lý tính không có gì ngoài những mô thức của nó. Hợp? 
lý (reasonable) hay fhuẩn lý (rational) đồng nghĩa khắp nơi 
với nhất trí (consistent) hay /ôgic (logical), và ngược lại. 
Bởi tại LôgIc đơn giản chỉ là phương pháp tự nhiên duy 


344 


Schopenhauer và NTLDĐ 


nhất của Lý tính, biểu hiện như một hệ thống các quy tắc. 
Vì thế các biểu thức đó (thuần lý hay lôgic) tương tác như 
lý thuyết và thực hành. Cùng một nghĩa như vậy, khi nói về 
một hành động hợp lý, chúng ta muôn nói một hành động 
hoàn toàn nhất trí, khởi đầu từ các khái niệm tổng quát, và 
không được xác định bởi những ấn tượng ngăn ngủi của 
thời điểm đương hiện. Tuy nhiên, tánh chất luân lý 
(morality) của hành động như vậy không được quyết định 
là xấu hay tốt. Vấn đề này được thảo luận và giải thích với 
nhiều chỉ tiết trong Phê phán Triết học KanÉS, Hai Vấn đề 
Cơ bản của Đạo đức học”, Vẻ Nguyên cớ của tính luân 


lý”, 


Cuối cùng, những ý tưởng phái sinh từ Lý ính thuần túy là 
tri thức có nguôn gôc trong phần hình thức của khả năng 
nhận thức, bất luận là trực quan hay tư lượng; vì vậy, đó là 
những gì có thể mang lại tiên nghiệm cho ý thức của chúng 
ta, nghĩa là, không cần đến sự trợ giúp của kinh nghiệm. Tri 
thức như thế luôn luôn căn cứ vào những nguyên tắc có 
tính chân siêu nghiệm hay thậm chí có tính chân siêu lôgtc. 


Chương 6: Về Lóp thứ ba các Đối tượng cho Chủ thể 
Lớp thứ ba các đối tượng cho khả năng biểu tượng được 
cấu thành bởi phần hình thức của các biểu tượng hoàn 
chỉnh, tức là những nhận thức trực quan được cho tiên 
nghiệm của các mô thức của giác quan bên ngoải và bên 
trong, nghĩa là, của không gian và thời gian. 


Là những nhận thức thuần túy, các đối tượng cho khả năng 
biểu tượng ấy đều khác biệt với các biểu tượng hoàn chỉnh 
và với đặc tính có hay không có nội dung, chỉ biểu tượng 
hoàn chỉnh mới có. Tại vì ngay cả điểm và đường thắng 
thuần túy cũng không thể nào mô tả được trên giấy, biểu 
tượng cho mắt nhìn, mà chỉ có thể nhận thức tiên nghiệm, 
cũng như tính mở rộng và khả phân vô hạn của không gian 


345 


Schopenhauer và NTLDĐ 


và thời gian đều chỉ có thể là đối tượng của nhận thức thuần 
túy chứ không thường nghiệm. Chất liệu (Matter) là cái 
phân biệt lớp biểu tượng thứ ba này trong đó không gian và 
thời gian là trực quan thuần túy (pure intuitions) với lớp thứ 
nhất trong đó không gian và thời gian được nhận thức bằng 
giác quan (sensuously perceived) và hơn nữa, trong trạng 
thái kết hợp (conjointly perceived). Chất liệu được giải 
thích một mặt là tính khả cảm tri (perceptibility) của không 
gian vả thời gian, và mặt khác, là quan hệ nhân quả khách 
quan hóa (có thể nhận thức được bằng giác quan). 


Trái lại, mô thức của quan hệ nhân quả thuộc Trí năng 
không phải là một đối tượng tách biệt và tự bản thân là cho 
khả năng biểu tượng của chúng ta, cũng không phải chúng 
ta ý thức được nó, cho đến khi nó kết nối với những gì là 
chất liệu trong tri thức của chúng ta. 


F. Nguyên tắc Lý do đủ của Tồn tại. 

Không gian và thời gian được cấu tạo như thế, hết thảy mọi 
bộ phận của chúng đều tương tác theo cách để cho mỗi một 
bộ phận vừa là điều kiện cho, vừa là điều kiện-sinh mà điều 
kiện là một bộ phận khác. Quan hệ đó trong Không gian 
được gọi là v/ 7í (position; bên ngoài nhau và bên cạnh 
nhau), trong Thời gian, được gọi là kế tiếp nhau 
(succession). Các quan hệ ấy đặc đị và hoàn toàn dị biệt với 
tất cả những quan hệ khả hữu khác của những biểu tượng 
của chúng ta. Do đó, cả trí năng và lý tính không thể nắm 
bắt chúng bằng khái niệm. Tuy nhiên, đơn giản và duy nhất 
bằng trực quan thuần túy (= phi thường nghiệm; non- 
empirical) hay ứiên nghiệm chúng ta có thê làm chúng trở 
thành dễ hiểu, trở thành &hả niệm (mmtelligible). Bởi vì nếu 
bằng vào những khái niệm đơn thuần thời không thể giải 
thích thế nảo là trên và dưới, tả và hữu, trước mặt và sau 
lưng, trước và sau. Kant xác nhận quá đúng điều đó khi bảo 
rằng sự khác nhau giữa găng tay bên trái và bên phải không 


346 


Schopenhauer và NTLDĐ 


thể giải thích được ngoại trừ bằng vào trực quan. 
Schopenhauer gọi quy luật theo đó các bộ phận của Không 
gian và Thời gian tương hỗ quy định chiếu theo các quan 
hệ của vị trí trong không gian và kế tiếp nhau trong thời 
gian là Nguyên tắc Lý do đủ của Tổn tại. Ví dụ: Quan hệ 
giữa các cạnh và các góc của một tam giác. Khi hỏi tại sao 
ba cạnh của tam giác ấy bằng nhau. Trả lời: Vì ba góc của 
nó bằng nhau. Quan hệ trong trường hợp này hoản toàn 
khác quan hệ nhân quả, và cũng hoàn toàn khác quan hệ 
giữa duyên cớ của tri thức và hệ quả. Bởi thế điều kiện ở 
đây mới gọi là Lý do đủ của Tôn tại. 


Trong chương này, Schopenhauer vẫn tiếp tực chịu ảnh 
hưởng của triết học trực quan về toán học của Kant, kết liên 
các khái niệm toán học với những mô thức thuần túy của 
cảm năng, nghĩa là, với không gian và thời gian. Kant chủ 
trương không gian và thời gian có thê là đối tượng của trực 
quan phi-thường nghiệm (thuần túy) hay ứiên nghiệm, tạo 
khả năng cho chúng ta tri nhận tính chât của chúng tốt hơn 
là những cân nhắc xem xét do trí năng hay lý tính cung cấp. 


Như Schopenhauer đã biện minh trong phần phân tích 
nguyên tắc Lý do đủ của trở thành, không gian và thời gian 
là mô thức tiên nghiệm của cảm năng. Như thế, không gian 
và thời gian là ý thể siêu nghiệm, bởi vì chúng là khuôn 
khổ áp đặt một cách chủ quan bắt chúng ta phải nhận thức 
thế giới trong đó. Tuy vậy, không gian và thời gian là thực 
tồn thường nghiệm, bởi vì chúng ta trực quan chúng như 
những cầu trúc khách quan của kinh nghiệm, tồn tại độc lập 
đối với ý thức của chúng ta. Schopenhauer khẳng định trực 
quan không gian và thời gian là thuần túy hay phi-thường 
nghiệm, khác với trực quan các đối tượng thực, tức kinh 
nghiệm của chúng ta về những cá biệt không-thời gian như 
bàn và ghế (xem như biểu tượng trực quan; intuitive 
representations) được nhận thức hậu nghiệm. Giống Kant, 


347 


Schopenhauer và NTLDĐ 


Schopenhauer tranh biện cho thấy không gian và thời gian 
được cấu tạo theo cách để cho mọi điểm vừa xác định vừa 
được xác định bởi mọi điểm khác. Như nói trên, quan hệ đó 
được gọi là “vị trí” trong không gian và “kế tiếp nhau” trong 
thời gian. Theo đó, nguyên tắc Lý do đủ của Tôn tại có thê 
phát biểu: “các bộ phận của không gian và thời gian tương 
hỗ quy định'. 


Theo đường lối của Kant, Schopenhauer tuyên bố số học 
kết hợp với kinh nghiệm thứ tự kế tiếp nhau trong thời 
gian, chăng hạn như khi chúng ta đếm một chuỗi các số kế 
tiếp nhau. Mỗi số tiền giả định các số trước như nguyên cớ 
của sự tỒn tại của nó. Dùng ví dụ nỗi tiếng của Kant 
“7+5=12°, Schopenhauer không cho đó là một phát biểu về 
tính đồng nhất. Một phát biểu về tính đồng nhất phải là 
“12=12'°. Ở đây, “7+5=12° là một phán đoán tổng hợp tiên 
nghiệm, đúng theo quan điểm của Kant, bởi ví nó phi- 
thường nghiệm, tất yêu đúng, và có tính cách thông tin: các 
khái nệm 7 và 5 không chứa khái niệm 12 như trong phát 
biểu phân tích “Tất cả thân xác đều mở rộng”, trong đó, 
khái niệm thân xác chứa khái niệm mở rộng, và không nói 
gì hơn là “Tất cả thân xác đều là thân xác°. Schopenhauer 
biện minh cho thấy, khác với số học, hình học thuyết về 
trực quan phi-thường nghiệm của không gian, và như thế, 
mỗi bộ phận của không gian xác định và được xác định bởi 
mỗi bộ phận khác. Do đó mệnh đề “một tam giác với hai 
góc bằng nhau có hai cạnh đối diện bằng nhau' là cái gì đó 
có thể năm bắt bằng trực quan. Chứng minh của Euclide về 
định lý này chỉ cung cấp nguyên cớ cho tính chân của một 
phán đoán và không giúp có một cái nhìn sâu vào các quan 
hệ không gian và “cảm giác là giống như cảm giác gây ra 
khi một người nào đó kéo một con thỏ ra khỏi một chiếc 
mũ, và chúng ta không thể hiểu trò ảo thuật tác động như 
thế nào." Giống như hết thảy mọi sản phẩm của lý tính, 


346 


Schopenhauer và NTLDĐ 


hình học Euclide thiếu khả năng phong phú lãnh ngộ thế 
ØIớI Của trực quan. 


Chương 7: Về Lóp thứ tư các Đối tượng cho Chủ thể. 
Lớp đối tượng cuối cùng của khả năng biểu tượng chúng ta 
khảo sát trong chương 7 này rất đặc biệt và rất quan trọng. 
Đối với mọi người nó chỉ gồm độc nhất một đối tượng, đó 
là đối tượng trực tiếp của giác quan bên trong, chủ thể của 
ý nguyện (the subject of willing), tức là đối tượng cho chủ 
thể nhận thức (cognizing subject) và quả thật được mang lại 
chỉ cho giác quan bên trong. Vì thế, nó xuất hiện chỉ trong 
thời gian, chứ không trong không gian, và thậm chí trong 
thời gian với một hạn chế quan trọng. 


Bắt kỳ nhận thức nào cũng tất yếu tiền giả định chủ thể và 
đối tượng. Tự ý thức (self-consciousness), giống như ý thức 
về những sự vật khác (consciousness of other things; khả 
năng trực quan = the faculty of Intuition), tự phân chia 
thành những gì được nhận thức và những gì nhận thức. Ở 
đây, những gì được nhận thức xuất hiện như 7 cÖí (will), 
tuyệt đối dành riêng cho ý chí. 


Do đó, chủ thê tự nhận thức chỉ như cái gì đó có ý nguyện 
(muốn) chứ không như cái gì đó nhận thức. Bởi vì chủ thể 
nhận thức tác động tạo ra những biểu tượng, tự thân không 
bao giờ có thể trở thành một biểu tượng hay đối tượng. Vì 
là một yếu tố tương liên với hết thảy mọi biểu tượng, nó là 
điều kiện của chúng. Sự nhận thức cái đang nhận thức 
không thể có vì đòi hỏi chủ thê tự bản thân phân li với tác 
động nhận thức, thế mà vẫn nhận thức cái đang nhận thức, 
đó là điều bất khả thẻ. 


Schopenhauer xác nhận sự đồng nhất hai chủ thể, nhận 
thức và ý nguyện. Sự đông nhât đó là cái gì đó “được cho 
đông thời” (mmediately given) và biêu thị bởi chữ “Tôi” 


349 


Schopenhauer và NTLDĐ 


(*T'). Sự đồng nhất hai chủ thể là điều không thể giải thích, 
không liên hệ đến các mô thức của nguyên tắc Lý do đủ, 
với phạm vi ứng dụng hạn chế trong vòng các đối tượng 
của nhận thức. Đối với Schopenhauer, nêu ai đó nhận ra 
tính bất khả giải thích của sự đồng nhất đó thời sẽ đồng ý 
với ông cho đó là “điều kỳ lạ tiêu biểu nhất” (the miracle 
par excellence). Năm năm sau, ông tuyên bố tập Thể giới 
nhự Ý chí và Biểu fượng, trong chừng mực nào đó, là một 
giải thích điều kỳ lạ ấy. 


Schopenhauer cũng nói đến một “điều kỳ lạ tiêu biểu nhất” 
khác trong Thể giới như Ý chí và Biểu tượng nhưng không 
hè đề cập trong Về Nguồn gốc Bồn mặt. Sự phát biêu “điều 
kỳ lạ' ấy chứng tỏ ông thừa nhận một loại mới của tính 
chân, mở rộng sự phân loại của ông vượt quá các tính chân 
lôgic, thường nghiệm, siêu nghiệm, và siêu lôgic. Tính 
chân mới ấy, sự đồng nhất thân xác và ý chí của một 
người°!, được ông gọi là “nh chân triết học tiêu biểu 
nhất' (philosophical truth par excellence). Tuy nhiên vào 
năm 1813 ông chưa sẵn sàng thừa nhận tính chân ấy, cũng 
như chưa chịu tin dùng ý tưởng vật tự thân của Kant. Tính 
chân triết học đưa ông đền sự tranh biện chống lại luận đề 
truyền thống cho rằng các hành vi của ý nguyện đều trước 
và là những vận động của thân xác sinh khởi theo luật nhân 
quả. Theo Schopenhauer, ý nguyện và hành động tương 
đồng, chỉ là một, và sự phân biệt chúng là do suy luận: 
“Mọi chân hành vi của ý chí của nó cũng là một vận động 
đồng thời và không tránh khỏi của thân xác của nó ... Hành 
vi của ý chí và hành động của thân xác không phải là hai 
trạng thái khác nhau được nhận thức một cách khách quan, 
kết nối nhau trong một chuỗi nhân quả; chúng không tương 
tác như nhân và quả; chúng là một và cùng một sự vật, mặc 
dầu được mang lại theo hai cách khác nhau: một cách, đồng 
thời, và cách kia, cho trí năng trong nhận thức.””” 


350 


Schopenhauer và NTLDĐ 


Về thuyết hành động của ông, Schopenhauer khuyên nên 
đọc Tiểu luận Tự do của Ý chí, trong đó ông đã trực tiếp 
lồng động cơ (motives) vào trong một giải thích tổng quát 
các loại nhân quả biểu hiện như hiện tượng trong thế ĐIỚI. 
Theo ông, mọi sự vật trong thế giới đều có duyên cớ và các 
loại sự vật khác nhau đều có các loại quan hệ nhân quả 
khác nhau. Với sự vật vô sinh mệnh (lifeless) hay vô cơ 
(inorganic), quan hệ nhân quả đặc thù là giữa một nhân vật 
lý học, cơ học, hay hóa học và một quả nào đó. Với các 
sinh vật, như thực vật (plants), tác nhân kích thích (stimuli) 
như nước, nhiệt, và ánh sáng, dẫn đến một phản ứng như 
tăng trưởng (growth), và như thú vật (animals) kế cả loài 
người, quan hệ nhân quả đặc thù là động cơ thúc đẩy 
(motivation), dẫn đến một hành động có ý chí, nhân quả 
hoạt động thông qua nhận thức. Hơn nữa, bất kỳ biến đổi 
nào cũng cần hai yếu tố: mmội lực nguyên thủy có sẵn quy 
cho sự vật trên đó tác dụng một ảnh hưởng nhân quả nào đó 
và một nhân phát khởi sự biểu hiện của lực. Schopenhauer 
khẳng định các lực ấy không nằm 4rong phạm vi tác dụng 
của nguyên tắc Lý do đủ, và làm nền tảng cho hết thảy mọi 
quan hệ nhân quả. Trọng lực, điện lực, và từ lực là những 
loại lực chiếm ưu thế trong phi sinh vật (non-living beings) 
và những loại nhân ấy, ông gọi là 'nhân theo nghĩa hẹp 
nhất (causes In the narrowest sense). Sinh lực là lực biểu 
hiện trong đời sống thực vật, và “ác nhân kích thích" 
(stimulus) là loại nhân chiếm ưu thế trong đó. Cuối cùng, 
tính năng (character) là lực trong đời sống thú vật, và các 
loại nhân thao tác trong đó là các “động cơ” (motives). Do 
đó, một hành động trở thành sự biểu hiện tính năng của một 
thú vật phản ứng trước một động cơ. 


“Giống như trường hợp với nhân theo nghĩa hẹp nhất và 
với tác nhân kích thích, không kém trọng yếu là trường hợp 
với các động cơ, quả vậy, bởi vì động cơ trong bản chất 
không khác với nhân quả, mà chỉ là một loại nhân quả, gọi 


Söi 


Schopenhauer và NTLDĐ 


là nhân quả tiến hành thông qua trung gian của nhận thức. 
Vì thế ở đây cũng vậy nhân phát khởi duy chỉ sự biểu hiện 
của một lực, lực này không cần phải quy cho các nhân, 
cũng không cần phải giải thích thêm — một lực, ở đây gọi là 
ý chí.””5 


Schopenhauer biện minh cho thấy tánh chất tiên nghiệm 
của nguyên tắc Lý do đủ của hành động, được gọi là “luậi 
động cơ thúc đấy` (law of motivation): 


“Với mọi quyết định mà chúng ta chọn lấy, hay chúng ta 
thấy người khác chọn, chúng ta thấy mình hợp lý hỏi, tại 
sao? (why?). Nói khác, chúng ta giả định tất yếu có cái gì 
đó phải xảy ra trước đó đã dẫn tới quyết định ấy và chúng 
ta gọi cái gì đó là duyên cớ hay lý do, hay đúng hơn, động 
cơ, của hành vi tạo thành hiện quả. Không có một động cơ 
như vậy, hành động đối với chúng ta là bất khả tư nghị 
giống như vận động của một cơ thê vô tri vô giác mà không 
có sự đây hoặc kéo.”' 


Cũng bằng cách tuyên bố “động cơ thúc đẩy là nhân quả 
nhìn từ bên trong” (motivation 1s causality seen from 
within) Schopenhauer đã trực tiếp kết liên luật động cơ 
thúc đây với luật nhân quả, và gọi “lối nhìn đó là viên đá 
đặt nền của toàn bộ siêu hình học của tôi.”°Š 


Chương 8: Nhận xét và Kết quả tông quát 

Chương 8 này kết thúc tập Về Nguồn gốc Bồn mặt. Trong 
lần xuất bản thứ hai, Schopenhauer có thêm vào đoạn mới 
§49 Tất yếu (Necessity). Ông tranh luận cho thấy nguyên 
tắc Lý do đủ là nên tảng của hết thảy mọi tất yếu: “Bởi vì 
tính tất yếu không có nghĩa nào khác thật và rõ ràng hơn là 
tính dĩ nhiên của hệ quả (consequenf) khi duyên cớ 
(ground) được đặt. Do đó, mọi tất yếu đều là điều kiện- 
sinh; như vậy tất yếu tuyệt đối tức tất yếu vô-điều kiện là 


E2 


Schopenhauer và NTLDĐ 


một mâu thuẫn về từ ngữ (contradictio in adjecto). Tại vì 
“là tất yếu” (being necessary) không bao giờ có thê có nghĩa 
nào khác là theo sau một duyên cớ cho. Trong đoạn này 
Schopenhauer miêu tả các loại tất yếu biểu hiện bởi các mặt 
cụ thể của nguồn gốc của nguyên tắc Lý do đủ. Đó là tắt 
yếu vật lý học biêu hiện bởi luật nhân quả, tắt yếu lôgic học 
biểu hiện bởi nguyên tắc Lý do đủ của tri thức, ứáí yêu toán 
học biểu hiện bởi nguyên tắc Lý do đủ của tồn tại và cuối 
cùng, biểu hiện bởi luật động cơ thúc đây là “zát yếu luân lý 
học (moral necessity) theo đó bất kỳ con người nào, và 
ngay cả bất kỳ con thú nào, ngay khi một động cơ hiện 
khởi, bắt buộc phải thực hiện hành động duy nhất phù hợp 
với tính năng bâm sinh và bất khả cải biến của nó”°9 


Đề dễ hiểu, Schopenhauer không trình bày vấn đề theo thứ 
tự có hệ thống (systematic order). Nếu ông trình bày có hệ 
thống thời ông sẽ bàn về nguyên tắc Lý do đủ của tồn tại 
trước tiên, khởi đầu với sự áp dụng nó vào thời gian, bởi vì 
thời gian là niệm thức đơn giản nhất đối với tất cả mô thức 
còn lại của nguyên tắc. Kế tiếp, ông bàn đến sự áp dụng nó 
vào không gian, và theo đó, luật nhân quả. Kế tiếp là luật 
động cơ thúc đầy; và cuối cùng, nguyên tắc Lý do đủ của 
tri thức, trực diện “biểu tượng của biểu tượng” 
(represenftatlons of  representatons) hay khái niệm 
(concepts). 


Schopenhauer kết luận với sự phát biểu về hai thành quả 
chủ yếu và chấm dứt với sự cậy đến hai luật về đồng tính 
và về dị biệt hóa, tức hai điểm bắt đầu tư tưởng của ông. 
Thành quả thứ nhất là phát hiện nguyên tắc Lý do đủ biểu 
hiện tổng quát bốn quan hệ duyên cớ-hệ quả khác nhau; 
mỗi một quan hệ ấy đặt cơ sở trên một luật đặc thù được 
cho tiên nghiệm (nguyên tắc Lý do đủ là một nguyên tắc 
tổng hợp tiên nghiệm — synthetical ø prior¡ principle). Bây 
giờ, theo luật về đồng tính chúng ta bắt buộc giả thiết bốn 


SE, 


Schopenhauer và NTLDĐ 


luật đặc thù ấy, được khám phá thông qua luật về đị biệt 
hóa, có một nguồn gốc chung và một biểu thức chung: 
“không có gì là không có duyên cớ hay lý do tại sao là 
hơn không là.` Hơn nữa, biểu thức chung ấy biểu thị tính 
thống nhất của khả năng nhận thức. Nói chung, có thể phát 
biểu phần nào ý nghĩa tổng quát của Nguyên tắc Lý do đủ 
như là “Hết thảy mọi sự vật tồn tại bất luận ở nơi nào và 
vào thời khoảnh nào, đều tồn tại nương vào một sự vật 
khác”. 


Thành quả thứ hai tương quan mật thiết với thành quả đầu. 
Bốn mô thức đặc thù của nguyên tắc Lý do đú sinh khởi từ 
một đặc điểm đơn nhất của ý thức, biểu hiện trong các khả 
năng của cảm năng, trí năng và lý tính, không cho phép đề 
cập một duyên cớ hay lý do tuyệt đối, cái gì đó thuần túy 
(pure) và đơn giản (simple). Schopenhauer giải thích 
nguyên tắc Lý do đủ chỉ áp dụng rong (in) thế giới, nghĩa 
là, bên trong toàn thể của tất cả kinh nghiệm khả hữu và 
vào (to) thế giới, thế giới mà Plato nhìn nhận là những gì 
thường xuyên sinh khởi và biên mắt chẳng bao giờ tồn tại 
thực, thế giới mà Cơ đốc giáo (Christianity) gọi thích đáng 
là thế tục (the temporal). 


Schopenhauer kết nối thành quả thứ hai với thành quả thứ 
nhất. Ông chỉ cho thấy bốn mô thức của nguyên tắc Lý do 
đủ bắt nguồn từ các năng lực nhận thức của chúng ta và có 
thê tổng kết như một nguyên tắc đơn nhất, nhưng nguyên 
tắc đơn nhất ấy không quy về một duyên cớ đơn giản, đơn 
nhất, tuyệt đối. Nếu nghĩ trái lại thời chẳng khác nào nghĩ 
là có cái gì đó giống như một tam giác nói chung, cái gì đó 
vượt quá và ở trên các tam giác đều, tam giác cân hay tam 
giác không đều cạnh. Mặc dâu có thể chế định khái niệm về 
một duyên cớ nói chung, giống như lập ra khái niệm về một 
tam giác nói chung, nhưng trong thực tế, không có đối 
tượng khả hữu nảo biểu thị các khái niệm ấy. Chúng chỉ là 


354 


Schopenhauer và NTLDĐ 


những trừu tượng hóa trồng rỗng (empty abstractions), sản 
sinh bởi tư tưởng suy lý (discursive thought). Các nhà duy 
thực (realists) tư lượng theo phương thức ây, tin tưởng sai 
lầm tất cả khái niệm biểu thị đối tượng. Trong vấn đề này, 
Schopenhauer tuyên bố chọn chủ nghĩa duy danh 
(nominalism): các khái niệm ấy không có mốc quy chiếu 
khách quan và chỉ tồn tại như danh xưng. 


G. Công thức siêu hình học của Nguyên tắc Lý do đủ. 
Sự lập công thức cho Nguyên tắc Lý do đủ thường được 
xem như trình bày trong tập Về Nguồn gốc Bồn mặt của 
Nguyên tắc Lý do đủ. Tuy nhiên, trên phương diện lịch sử, 
sự phân biệt bốn mô thức của nguyên tắc đã được Christian 
August Crusius (1715-1775) tiến dẫn°7, và nội dung của 
nguyên tắc thời hoàn toàn rập khuôn theo Kant. Sau đây là 
những điểm dị biệt nổi bật nhất giữa Kant và 
Schopenhauer: a) phương thức Schopenhauer gán một ý 
nghĩa siêu hình học cho sự chuyên biệt hóa bốn mô thức về 
duyên cớ, trong lúc Kant không cho sự việc đó là cơ bản; b) 
sự kiện trong Schopenhauer tánh chất lôgIc học của định đề 
(postulate) Lý do đủ hoàn toàn bị khước từ, hậu quả là phát 
động một cuộc chiến không ngừng chống Lôgic học Siêu 
nghiệm (Transcendental Logic) của Kant; c) thuyết của 
Schopenhauer về Lý do đủ như một nguyên tắc tri thức trực 
quan (lương tri; infuifIve knowledge) thay VÌ của tư tưởng 
lôgic học (logical thought). Như thế có thê tóm tắt toàn bộ 
tư tưởng của Schopenhauer như hoàn toàn hướng theo 
chiều lập một công thức mang tính siêu hình học. 


Trong học thuyết của Schopenhauer về Lý do đủ điểm quan 
trọng là thuyết của ông về tánh chất riêng biệt của bốn loại 
tất yếu khác nhau trong những quan hệ của không gian và 
thời gian, của nhân quả, của tư tưởng lôgic học hay khái 
niệm và của động cơ ý chí. Schopenhauer nhận xét theo sự 
thúc đây tự nhiên của ý muốn thống nhất, tư duy trong quá 


kh 


Schopenhauer và NTLDĐ 


khứ tưởng lầm đương nhiên chỉ có duy nhất một Luật về 
Duyên cớ (Law oŸ Ground) và một trật tự của tính tất yếu. 
Thực ra, nguyên tắc Lý do đủ chỉ là một biểu thức chung 
cho bốn quan hệ hoàn toàn khác nhau, mỗi một quan hệ căn 
cứ vào một luật riêng biệt được cho tiên nghiệm. *Š Bốn 
quan hệ đó được quy định bởi một khảo sát có tính quy nạp 
nội dung ý thể của ý thức. Phương pháp dị biệt hóa giải 
thích trong §§1, 2 Vẻ Nguồn sốc Bồn mặt thực hiện theo sự 
phân chia các năng lực nhận thức (Erkentniss Krafte) của 
Kant ra bốn loại: cảm năng (Sinnlichkett; senstbility), trí 
năng (Verstand; understanding), lý tính (Vernunff; reason) 
và ý nguyện (Wollen; willing). 


Học thuyết về Lý do đủ của Schopenhauer là nhằm làm rõ 
bằng phương pháp kỹ thuật và khoa học những gì toàn bộ 
thái độ triết học của ông thường xuyên hàm ý, đó là xem sự 
phản tư lôgic không mây quan trọng trong các quá trình tri 
thức của chúng ta. Tính tất yếu lôgic lý thuyết chỉ là dáng 
vẻ bên ngoài, nước bóng của tri thức. Trực quan trực tiếp 
trong đó các mâu thuẫn không xuất hiện là nguồn gốc thực 
duy nhất của tính chân. Sự biến cải triết học Kant của 
Schopenhauer quả là một hành động theo khuynh hướng 
chống lôgic. Phạm vi và giá trị của ý thức lôgic bị giảm tận 
mức tôi thiểu. Với Schopenhauer lôgic chỉ là hình thức, chỉ 
có giá trị tượng trưng, chỉ quan hệ với những khái niệm duy 
danh, hình bóng của thực tồn. Chẳng những tánh chất lôgic 
thiết yếu của Luật về Duyên cớ (Law of Ground}) bị bác bỏ, 
mả ngay lôgic thậm chí cũng không còn được xem như là 
một diện thiết yếu của Luật đó nữa. Sự phủ nhận ý thức 
lôgic và sự lập công thức Lý do đủ như một quá trình Trực 
quan siêu lôgic của Schopenhauer là một thần bí có thể gọi 
đó một cách chân chính là hệ quả phi lý (reductio ad 
absurdum) của khuynh hướng siêu hình học chống lôgic 
trong lịch sử của Nguyên tắc. 


356 


Schopenhauer và NTLDĐ 
Chú thich 


!, Chữ “Tôi” ở đây chỉ vào chính ngay Schopenhauer đang phát biểu. 

?, Arthur Schopenhauer. On the Fourfold Root of the Principle of 
Sufficient Reason and Other Writings. Translated and Edited by David 
E. Cartwright , Edward E. Erdmamn, Christopher Janaway. Cambridge 
University Press. United Kingdom. First paperback ediion 2015. 
Beginnimng of Section 49. “The Principle of Sufficlent Reason 1n all 1s 
forms 1s the sole principle and the sole support of all necessity. For 
necessiy has no other true and distnct meaning than that of the 
infallibility of the consequence when the reason 1s posited. Accordingly 
every necessity 1s cond/fioned; absolute, 1.e. unconditloned, necessity 
therfore 1s a confradicto im adjecfto. For to be necessary can never mean 
anything but to result from a g1ven reason.” 

3, Bryan Magec. The Philosophy of Schopenhauer. Oxford University 
Press Inc., New York. 2009. ““The validity of the principle of sufficient 
reason 1s so mụch 1nvolved In the form of consciousness that we simply 
cannot Imagine anything objectively of which no “why” could be 
further demanded.” P28. 

4, “We feel that even when ø! possible scientific questions have been 
answered, the problems of life remain completely untouched.” 

3, Cloud Cuckoo Land là một trạng thái ảo tưởng hoang đường quá lạc 
quan hay một trạng thái lý tưởng không thực tế trong đó mọi thứ đều 
hoàn hảo. 

5. Arthur Schopenhauer. The World as WilI and Representation. Trans. 
from the German by E.F.J.Payne. Vol. I. Dover Publications, Inc. New 
York. 2013. “The present philosophy, at any rate, by no means attempfs 
to say whence or ƒor what purpose the world exIsts, but merely whaf 
the world 1s.” P82. 

7, Từ ngữ Latin “principium rationis sufficientis” mà tiếng Anh dịch là 
“principle of sufficient reason”, Schopenhauer theo tập quán Đức dịch 
dùng chữ “Grund” (ground; duyên cớ) thay thế chữ Latin “ratio” (lý 
do). 

Š. Immanuel Kant. Phê Phán Lý Tính Thực Hành. Bủi Văn Nam Sơn 
dịch và chú giải NXB Tri Thức. Hà Nội. 2007. “Quan năng ham 
muốn là quan năng của thực thể, - dựa vào các ý tưởng của mình — 
trở thành nguyên nhân cho sự tồn tại hiện thực của những đối 
tượng của các ý tưởng ấy. Còn sự vui sướng là hình dung về sự 
trùng hợp của đối tượng hay của hành vi với các điều kiện chủ 
quan của sự sống, nghĩa là, với quan năng về tính nhân quả của một 
biểu tượng liên quan đến sự tồn tại hiện thực của đối tượng của nó 


5? 


Schopenhauer và NTLDĐ 


(hay với sự quy định của những sức mạnh của chủ thể dẫn đến hành vi 
tạo ra nó).” Chú thích của tác giả A16. Trg 10. 
?. Immanuel Kant. Phê Phán Năng Lực Phán Đoán. Bùi Văn Nam Sơn 
dịch và chú giải NXB TriThức. Hà Nội. 2006. *** “Tình cảm vui 
sướng và không vui sướng” (Gefũhl der Lust und  Unlust): đối 
tượng nhận thức của năng lực phán đoán (thấm mỹ) sẽ được bàn trong 
phần I này của quyên Phê phán năng lực phán đoán. Xem “Bảng danh 
mục các quan năng cao cấp của tâm thức”, BLVII (cuối Lời dẫn nhập). 
**** “Quan năng ham muốn" * (Begehrungsvermögen): còn có thể 
dịch là “quan năng ý chí”. Bên cạnh quan năng nhận thức (đối tượng 
của giác tính dựa theo các nguyên tắc tiên nghiệm của tính hợp quy 
luật, áp dụng vào lĩnh vực nghiên cứu Tự nhiên) và tình cảm vui sướng 
và không vui sướng (đối tượng của năng lực phán đoán dựa theo các 
nguyên tắc tiên nghiệm của tính hợp mục đích, áp dụng vào lĩnh vực 
nghệ thuật), quan năng ham muốn (hay ý chí) là đối tượng của lý tính 
bạt theo các nguyên tắc tiên nghiệm của “mục đích” hay “cứu cánh tự 
hân” (Endzweck) áp dụng vào lĩnh vực của sự Tự đo (đời sống luân 
nà 'OXem' “Bảng danh mục” nêu trên). (N.D.) 
!%_ Arthur Schopenhauer. Prize Essay on the Freedom oƒ the Mi 
Edted by Gũnter Zöller. Cambridge University Press. 2009. “the 
unique ability to have nonintuitive, abstract, universal representations, 
called concepfs — 1.e., conceptual complexes of things — because each 
of them contains or comprehends under 1tself many particular things”. 
Pp. 29-30. 
!' Như chú thích #§. Immanuel Kant. Phê Phán Lý Tính Thuân Tủy. 
Bản dịch và chú giải của Bùi Văn Nam Sơn. Nhà xuất bản Văn Học. 
2004. Xem Ạ 532ffB 560f. 
!2. Schopenhauer sinh tại Danzig năm 1788 và sống phần lớn những 
năm đầu đời tại Hamburg. Giáo dục chính quy của ông không có hệ 
thống, nhưng ông học hỏi rất nhiều từ những chuyến du hành và từ 
cuộc sống ở nước ngoài. Ngay tuổi thiếu niên ông đã nói và đọc tiếng 
Pháp và tiếng Anh cũng như thông thạo tiếng Đức me đẻ. Có lúc chịu 
ảnh hưởng của những nguyện vọng của thân phụ, ông đã có ý công 
hiến đời mình cho doanh nghiệp gia đình. Nhưng ngay sau khi thân phụ 
mất năm 1805, ông rời Hamburg để theo đuổi việc học của cá nhân. 
Năm1809, vào tuổi 21, ông đăng ký và khởi sự học tập tại Đại học 
Göttingen, và đến năm 1811 chuyên tới Đại học Berlin, nơi Fichte đang 
giảng dạy. Hai năm sau, hầu tránh loạn động của chiến tranh, ông rút về 
thị trấn nhỏ Rudolstadt, nơi ông dành nhiều tháng để viết một luận án 
tiễn sĩ, Vẻ Nguồn gốc Bẩi mặt của Nguyên tắc Lý do đủ, đệ trình Đại 
học lena và lây được học vị tiến sĩ. Luận án được ông xuất tiền túi ấn 


356 


Schopenhauer và NTLDĐ 


hành vào cuối năm 1813 sau khi thực hiện một số sửa đối và bố sung. 

Sau đó ông dời đến Dresden, để ra bốn năm hoàn tất tác phẩm chính 
yếu, Thé giới như Ý chí và Biểu tượng (The World as Will and 
Representation), được ấn hành tháng Chạp 1818. Năm 1847 
Schopenhauer cho xuất bản lần thứ hai cuốn Về Nguồn gốc Bốn mặt, 

tập luận án (1813) hơn ba mươi năm sau (1847) được tu đính và thiêm 
gia quá rộng đến nỗi trong nhiều khía cạnh kết quả có thể xem như một 
cuốn sách khác hắn. 

'3. Immanuel Kant. Phê Phán Lý Tỉnh Thuần Túy. Bản dịch và chú giải 
của Bùi Văn Nam Sơn. Nhà xuất bản Văn Học. 2004. “Dựa trên tính 
thường tồn này, ta điều chỉnh lại cho đúng khái niệm về sự biến đối 
(Veränderung). Xuất hiện Ta Và mất đi không phải là những sự biến 
đỗi của cái xuât hiện ra và mắt đi. Sự biến đổi chỉ là một phương cách 
của tồn tại tiếp theo một phương cách tồn tại khác của cùng một đối 
tượng. Do đó, cái gì biến đối thời luôn thường tồn (bleibend) và chỉ có 
trạng thái của nó là biến đổi (wechselt). Vì sự biến đổi này chỉ liên 
quan đến các quy định có thể khởi đầu và có thể kết thúc, cho nên 
chúng ta có thể nói — bằng một lời nói khá nghịch lý - rằng: “Chỉ 
có cái thường tồn (bản thế) là bị biến đổi; còn cái khả biến lại 
không chịu sự biến đổi nào, mà chỉ có một sự biến đối, vì một số 
quy định này ngừng lại và một số khác bắt đầu”. B231. Tưởng cũng 
nên chép lại đây chú thích ** (cuối trang 451) ví dụ của g/s Bùi Văn 
Nam Sơn đơn giản giúp làm sáng tỏ điều Kant vừa nói: Tôi lúc trẻ và 
tôi lúc già. Tôi vẫn là tôi (bản thê thường tồn), nhưng tôi bị biến đổi 
(Veränderung) từ trẻ thành già. Còn trẻ và già chỉ biến đổi (Wechsel) 
chỗ cho nhau, tự chúng không biến đổi gì và chỉ là các trạng thái của 
tÔI. 

!4. Arthur Schopenhauer. Ón (he Fourfold Root oƒ the Principle oƒ 
Sufficiemt Reason. Translated from the German by E.F.]. Payne. Open 
Court Publishng Company. 1974. “[ regard the greatest possible 
comprehensibility, to be attained by an accurate definiion of every 
expression, as the absolutely necessary prerequisite for philosophy.” 
P4. 


5. Như trên. ““The general meaning of the principle of sufficient reason 
may [...| be reduced to the fact that always and everywhere each thing 
exIsts merely by virtue ofanother thing.” P232. 

5. Như trên. “Nothing is without a ground or reason why it is.” P6. 

7, Như trên. “fuindamental principle of all knowledge” P2. 

Š Như trên. “the basis of all science” P5. 

?. Như trên. There is a “highly important distinction between a ground 
or reason of knowledge and a cause.” PI I. 


359 


Schopenhauer và NTLDĐ 


2% Như trên. “Knowing and demonstrating that a thing exists” is “the 
øround or reason of knowledge.” P1]. 

?!. Như trên. “Knowing and proving why it exists” is “knowledge of the 
cause.” PII. 

?, Như trên. “a clear distinction between requiring a reason of 
knowledge In support of a judgment and requrring a cause for the 
Occurrence of an actual event.” P13. 

3, Như trên. “a ground of knowledge does not at once lead to 
something further while a cause does.” P14. 

2, Như trên. “logical ground or reason (reason of knowledge) is not to 
be confused with the general ground or reason (cause). The principle of 
sufficlent reason belongs to logic, the principle of causality belongs to 
metaphysics. The former 1s the fundamental principle of thought, the 
latter that of experlence. Cause concerns actual things, logIcal reason or 
øround concerns onÌy representations.” P30. 

?', Như trên. “if a new stafe of one or several real objects appears, 
another state must have preceded it upon which the new state follows 
regularly, in other words, as often as the first state exIsts.” P53. 

?, Như trên. “Ifa Judgment is to express a piece of knowledge, it must 
have a sufficient ground or reason.” P156. 

?, Như trên. “space and time are so constituted that all their parts stand 
1n mutual relation and, on strength of this, every part 1s determined and 
conditioned by another.” P194. 

?#, Như trên. “the law whereby the parts of space and time determine 
one another as regards those relations.” P194. 

?. Như trên. “only one object, the immediate object of the inner sense, 
the subJect of willing.” P207. 

39, Như trên. “motivation is causality seen from within.” P214. 

"", Như trên. Trang 230-23I. 

3, - Plato và Kant là hai triết gia Schopenhauer ngưỡng mộ nhất trên tất 
cả các triết gia khác. Tuy nhiên tánh chất của quan hệ với người này 
hoàn toàn khác biệt tánh chất của quan hệ với người kia. Kant được 
ngưỡng mộ như một lý thuyết gia chí tôn, Plato như một triết gia hữu 
thể luận. 

3, Như chú thích #9. “Now whoever requires a proof for this principle, 
1.e., the demonsfration of a ground or reason, already assumes thereby 
that 1t 1s true; In fact he bases his demand on this very assumption. He 
therefore finds himself involved In that circle of demanding a proof for 
the right to demand a proof.” P33. 


360 


Schopenhauer và NTLDĐ 


3, Christian Wolff (1679-1754) là một triết gia duy lý luận trong thời 
kỳ Khai sáng tại Đức. Được xem như nhân vật lịch sử chính yêu tìm 
cách liên kết hai hệ triết học của Leibniz và của Kant. 

3', Như chú thích #9. “Our knowing consciousness, appearing as oufter 
and mner sensibility (receptivity), as understanding and as faculty of 
reason (Vernunft), 1s divisible Into subJect and object, and contains 
nothing else. To be obJect for the subJect and to be our representation 
or menfal picture are the same thing. All our representations are obJects 
of the subject, and all obJects of the subJect are our representations. 
Now 1t 1s found that all our representations stand to one another In a 
natural and regular connexion that in form 1s determinable A PRIORI. 
By virtue of this connexion nothing existing by 1tself and independent, 
and also nothing single and detached, can become an obJect for us.” Pp. 
41-42. 

3, Hồng Dương NVH. Tự tưởng Phật giáo trong Triết học Gilles 
Deieuze. Nhà xb Thuận Hóa. Huế. 2015. Bài 2. Ân mật hiển liễu câu 
thành. I. Pháp Tạng giải thích Sắc-Không. Trg 109-118. 

37.T45n1867 p5lla. 'Hựu chư pháp giai không tướng vô bất tận. 
Ư trung phúc vi nhị quan. Nhất giả vô sinh quan. Nhị giả vô tướng 
quan. Ngôn vô sinh quan giả. Pháp vô tự tính. Tương do cố sanh. Sanh 
phi thực hữu. Thị tắc vi không. Không vô hào mạt. Cố viết vô sinh. 
Kinh vân. Nhân duyên cô hữu. Vô tính có không. Giải vân. Vô tính tức 
nhân duyên. Nhân duyên tức vô tính. Hựu trung luận vân. Dĩ hữu 
không nghĩa có. Nhất thiết pháp đắc thành." Đoạn văn này trích dẫn từ 
Hoa nghiêm Ngũ giáo chỉ quan của Đỗ Thuận, sơ tổ Hoa nghiêm tông. 
3, Như chú thích #9. “Now with the subject the object is also at once 
assumed (for even the word would otherwise be without meaning), and 
1n the same way the subJect 1s at once assumed with the obJect. Hence 
being subJec( means exactly the same as having an obJect, and being 
object means Just the same as being known by the subJect...” Trợ 209. 
3, Arthur Schopenhauer. Parerga and Paralipomena.Translator E.E. ]. 
Payne. Oxford ỦnIversity Press. 2012. Vol. II. “Our knowledge, like 
our eye, onÏy sees outwards and not inwards, so that, when the knower 
tries to turn 1fself inwards, in order to know 1fself, It looks Into a total 
darkness, falls Into a complete void”. P46. 

*, Arthur Schopenhauer. The World as Will and Representation. 
Transl. from the German by E.E.]. Payne. Dover Publications, Inc. New 
York.I969. Vol. L. “it is by means of time and space that something 
which 1s one and the same according to 1ts nature and the concept 
appears as different, as a plurality of coexistent and successive things. 


36] 


Schopenhauer và NTLDĐ 


Consequently, time and space are the 7ricipium individuafionis.” 
PI13. 

*, Như trên. “The world as representation... has tfwo essential, 
necessary, and 1nseparable halves.... Thus, these halves are not to be 
separated, even 1n thoupht: for each of them has meaning and exIstence 
only through the other, 1s there with 1t, and disappear with 1t. They limit 
one another Iimmediately: where the obJect begins, the subJect ceases. ” 
PS. 

#, Như trên. “Everything that in any way belongs or can belong to the 
world 1s Inevifably assoclated with this being-conditioned by the 
subJect, and 1t exIsts only for the subJect.” P3. 

%, Arthur Schopenhauer. T5e World as WiH and Representation. 
Transl. from the German by E.F.J. Payne. Dover Publications, Inc. New 
York.I969. Vol. H. “The fundamental mistake of all systems 1s the 
failure to recognize this truth, namely that (he infellect and maffer are 
correlafives, 1n other words, the one exists only for the other; both 
s(and and fall together; the one 1s only the others reflex. They are In 
fact really one and the same thing, considered from two opposite points 
of view. Consequently, both are secondary, and therefore the origin of 
the world 1s not to be looked for in either of them... With me, on the 
other hand, matter and Intellect are inseparable correlatives, exIsting for 
cach other, and therefore only relatively. Matter 1s the represenfation of 
the Intellect; the intellect 1s that in the representation of which alone 
matter exIsts. Both together constitute the worlä as represenfation.” Pp. 
15-16. 

*, Phán đoán giả định (Hypothetical Judgment) là biểu thức của một 
quy luật về sự tùy thuộc tất yếu chẳng hạn của mọi sát na sinh diệt 
(point-insfanfs) của thực tại vào những sát na sinh diệt ngay trước. Ví 
dụ: Công thức y tha khởi của Phật giáo. “Cái này có thời cái kia có” 

®, Arthur Schopenhauer. Ón (he Fowrfold Root oƒ the Principle oƒ 
Sufficient Reason and Other Writings. The Cambridge Edition of the 
Works of Schopenhauer. Cambridge University Press. 2015. “TỶ It 1s 
thus taught that we possess a faculty for cognition which 1s Immediate, 
materiaal (le. providing the matter, not merely the form), and 
supersensible (ie. leading beyond all possibility of experlence), a 
faculty expressly Intended for metaphysical Insight, one Inherenf In us 
for such a purpose, and that this faculty comprises Øwz reason — then ] 
must be so Impolite as to call ít a bare-faced lie.” P109. 

%, Trước hết cần biết một mệnh đề có thê phổ quát hay đặc thù, và 
cũng có thể khẳng định hay phủ định. Như vậy, theo truyền thống, có 
bốn loại mệnh đề: loại A: phố quát khẳng định (“Tất cả mọi A là B”); 


362 


Schopenhauer và NTLDĐ 


loại I: đặc thù khăng định (“Một vài A là B”); loại E: phổ quát phủ 
định (“Tất cả mọi A là không-B” hay “Không một A nào là B”); loại O: 
đặc thù phủ định (“Một vài A là không-B”). Phép chuyển đảo 
(conversion) chuyển đảo chủ thể và thuộc tính; phép phản đảo 
(contraposition) từ một mệnh đề cho suy diễn ra một mệnh đề khác có 
chủ thê là mâu thuẫn của thuộc tính nguyên thủy và trong một số 
trường hợp liên quan đến một biến đổi chất lượng, khăng định hay phủ 
định. Ví dụ về phép chuyển đảo: Mệnh đề phổ quát phủ định (E) 
“Không một A nào là B” chuyển đảo thành (E) “Không một B nào là 
A”. Mệnh đề phổ quát khăng định (A) “Tắt cả mọi A là B” chuyển đảo 
thành (A) “Tất cả mọi B là A”. Mệnh đề đặc thù khăng định (I) “Một 
vài A là B” chưyền đảo thành (1) “Một vài B là A”. Mệnh đề đặc thù 
phủ định (O) không thể chuyên đảo được. Ví dụ về phép phản đảo: 
Mệnh đề phố quát khăng định (A) “Tất cả mọi A là B” phản đảo thành 
mệnh đề phô quát phủ định (E) “Không phi-B là A”. Mệnh đề đặc thù 
phủ định (O) “Một vài A là không-B” phản đảo thành mệnh đề đặc thù 
khẳng định () “Một vài phi-B là A”. 

*, Arthur Schopenhauer. 7e World as Mi and Representation. 
Traill from the German by E.F.J. Payne. Dover Publications, Inc. New 
York.1969. Vol. I. Sau đây là đoạn nói về số và thời gian, giúp hiểu ví 
dụ “3 x7= 2l” có duyên cớ là mô thức tiên nghiệm của thời gian. “Ít 1s 
that the relatlons of space cannot directly and as such be translated Into 
abstract knowledge, but only temporal quanfifies, that is to say 
numbers, are capable of this. Numbers alone can be expressed In 
abstract concepts exactly corresponding to them; spatial quantities 
cannot. The concept thousand 1s Just as different from the concept ten 
as are the two temporal quantitles in perception. We think of a thousand 
as a definite multiple of ten Into which we can resolve 1t at wIll for 
perception In time, In other words, we can count 1t. But between the 
abstract concept ofa mile and that of a foot, without any representation 
from perception of either, and without the help of number, there 1s no 
exact distinction at all corresponding to these quantities themselves. In 
both we think only ofa spatial quanfity In general, and 1f they are to be 
adequately distinguished, we must either avail ourselves of Intuition or 
perception 1n space, and hence leave the sphere of abstract knowledge, 
or we must think the difference 1n øznbers. IẾ, therefore, we want to 
have abstract knowledge of space relations, we must first translate them 
1nfo tỉime-relations, that is, numbers.” Vol. I. P54. 

*#, Như trên. Vol. [. Appendix: Criticism of the Kantian Philosophy. 


363 


Schopenhauer và NTLDĐ 


*%, Arthur Schopenhauer. 7e 7Two Fundamental Problems oƒ Ethics 
(Oxford World”s Classics). I** Edition. Transl. David E. Cartwright and 
Edward E. Erdmann. Oxford UnIversity Press Inc., New York. 2010. 

39, Arthur Schopenhauer. Ón £he Basis oƒ Morality (Hackett Classics). 
Transl. E.F. Payne. Hackctt Publishing Company. 
Indianapolis/Cambridge. 1995. 

"', Như chú thích #6. Sự đồng nhất thân xác và ý chí được đề cập ở §18 
và các đoạn kế tiếp trong Vol I 7hể giới như Ý chí và Biểu tượng. 

*2, Như trên. “Every true act of his will is also at once and inevitably 
a movement of his body;.... The act of will and the acton of the 
body are not two different states objectively known, connected by 
the bond of causality; they do not stand in the relation of cause and 
effect, but are one and the same thing, though given in two entirely 
different ways, first quite directly, and then in perception for the 
understanding. P100. 

3, Như chú thích #48. “Just as it is the case with causes ¡in the 
narrowest sense and with stimuli, 1t 1s no less so with 7nofives, for, 
indeed, motives are not different In essence from causality; rather, they 
are Just a varlety of the same, namely, causality acting through the 
medium of the cognition. Thus, here too, the cause calls forth only the 
manifestation of a force which 1s not to be further attributed to causes 
nor to be further explained, and which force 1s here called wi/Ƒ” P73. 

3, Như chú thích #9. “With every decision that we observe in ourselves 
and also In others, we regard ourselves as Justified in asking, why? In 
other words, we assume as necessary that that decision was preceded 
by something from which 1t ensued, and which we call the ground or 
reason, or more accurately the motive, of the resultant action. Without 
such a mofive the action 1s fo us as Imnconceivable as 1s the movement of 
an inanimate body without a push or pull.”P212. 

3, Như trên. “This view is the cornerstone of my whole metaphysics.” 
P214. 

5, Như trên. “moral necessity, by virtue whereof every human being, 
even every animal, after the motive has appeared, must carry out the 
action which alone 1s 1n accordance with his inborn and immutable 
character.” P227. 

ŠT, Eric Watkins. Kamts Critique oƒ Pure Reason. Background Source 
Materials. 4. Christian August Crusius. P132. 

”, Như chú thích #9. “the principle of sufficient reason or ground is a 
common expression for four entirely different relatlons each of which 
rests on a particular law that 1s gIven a priori.” P231. 


364 


Chương V: Meillassoux và Nguyên tắc Lý do đủ 
Phần 1: Nhất thiết pháp khả hữu 
I. Vẫn đề của Hume 


II. Thời gian mà chẳng trở thành 
A. Tương quan luận 
B. Tổ tông điều kiện 
C. Nguyên tắc vô duyên cớ tất yếu tính 
D. Nguyên tắc phi mâu thuẫn 
E Tiêm tính và Hư tính 


Phần 2: Tất yếu — Tùy duyên 


Sau Hữu Hạn Tính 
A. Tương quan luận 
B. Tổ tông điều kiện 
C. Duy vật học tư biện 
D. Tính Tùy duyên 
E. Tóm lược Vẫn đề Nguyên tắc Lý do đủ 


365 


Meillassoux và NTLDĐ 


3ó6 


Meillassoux và NTILDĐ 


Meillassoux và Nguyên tắc Lý do đủ 
Phần 1: Nhất thiết pháp khả hữu 


Quentin Meillassoux là một tư tưởng gia người Pháp đang 
gây sự chú ý mạnh mẽ trong đa số triết gia hiện đại. Ông 
sinh ra ở Paris năm I967, con của nhà nhân chủng học 
Claude Meillassoux (1925-2005). Ông tốt nghiệp tại trường 
danh tiếng École Normale Supérieure, Rue dˆUIm, và được 
thỉnh làm giảng viên trường đó gần hai chục năm nay. Tập 
sách đầu tay của ông, Après la finitude (Sau Hữu Hạn Tính; 
viết tắt: AF) ân hành vào năm 2006, chỉ trong một thời gian 
ngắn, trở thành một điểm tranh luận gắt gao trong giới triết 
học đại lục nói tiếng Anh. 


Nổi bật trong số các giáo sư của Meillassoux là triết gia 
Alain Badiou, rất tin tưởng vào tập sách AF và viết trong 
lời ông đề Tựa: “Sẽ không ngoa khi bảo rằng Quentin 
Meillassoux đã mở ra một con đường mới trong lịch sử triết 
học ... một con đường khắc phục sự phân biệt theo khuôn 
phép của Kant giữa “giáo điều chủ nghĩa” (dogmatism), 
“hoài nghi luận” (scepticism) và “phê phán” (critique)”. 
Ông còn nói thêm: “AF chỉ là một mảng của một dự án triết 
học đặc biệt quan trọng.” 


Tư biện triết học có thể khôi phục tri thức xác định về thực 
tế tuyệt đối. Chúng ta có thể tư lượng bản thân các sự vật 
như vật-tự-thân của chúng, không tùy thuộc phương thức 
chúng xuất hiện cho chúng ta. Chúng ta có thể chứng minh 
hình thái của bản thân ấy hoàn toàn tùy duyên, chăng có lý 
do gì để cho sự vật hay “quy luật tồn tại hay vẫn như 
chúng đang là. Chẳng có gì là tất yêu, ngoại trừ tất yêu cho 
rằng không có gì tất yếu. Mọi chuyện đều có thể xảy ra 


367 


Meillassoux và NTLDĐ 


không lý do hay nguyên nhân bất cứ ở đâu và vào bất cứ 
lúc nào. 


Đó là thông điệp Meillassoux khăng định trong tập sách 
đầu tay AF của ông. Chống lại hành tướng tự phê và tự xét 
của triết học hậu Kant, Meillassoux thông báo cho biết 
chúng ta có thể phục hồi “phong cảnh ngoạn mục ngoài trời 
(the Great Outdoors), cái bên ngoài tuyệt đối (the absolute 
outside) của các tư tưởng gia tiền phê phán”, 'miền đất xa 
lạ” hoàn toàn tự thận. sinh sông, không tùy thưộc quan hệ 
của chúng ta với nó." Cuối cùng, cả biến có lẫn quy luật 
đều không bị chỉ phối bởi bất cứ tất yếu nào ngoài tất yếu 
của một sự trở thành thuần túy hỗn độn, nghĩa là, một trở 
thành chỉ phối bởi không tất yêu nào cả. 


Với Meillassoux, mối quan ngại chính yếu của triết học là 
về bản thân của thực tế tuyệt đối. Nhưng theo cách 
Meillassoux khái niệm nó thời bản thân của thực tế tuyệt 
đối đòi hỏi triết học tư lượng chẳng phải về những gì tồn tại 
(what is) mà chỉ về những gì có thể tôn tại (what can be). 
Mối quan ngại thích đáng của triết học đương đại chẳng 
phải vê tồn tại mà về khả tổn tại, chẳng phải vê /re mà về 
Deuf-Être. Nếu mô tả Meillassoux là một nhà hiện thực 
(realist) thời thực tế mà ông tập trung tâm ý vào không liên 
quan đến phương thức sự vật tồn tại mà liên quan đến khả 
năng của chúng luôn luôn có thê khác. 


I. Vấn đề của Hume 

Phương cách đơn giản nhất để giới thiệu dự án tổng quát 
của Meillassoux là tái lập và cấp tiến hóa những gì ông 
thường mô tả như ' “vấn để của Hume” (Hume`”s problem). 
Vấn đê này là gì? Theo truyền thống, có thể phát biểu vấn 
đề của Hume như sau: có thể nào chứng minh các hiệu quả 
tương đồng sẽ luôn luôn theo sau các nguyên nhân tương 
đồng, tất cả sự vật khác đều không biến đổi (cefteris 


368 


Meillassoux và NILDĐ 


paribus)? Nói khác, có thể nào chứng minh trong hoàn 
cảnh giống hệt nhau, các tiếp diễn (successions) dĩ hậu của 
hiện tượng sẽ luôn luôn đồng nhất với các tiếp diễn dĩ tiền? 
Câu hỏi Hume nêu lên liên quan đến khả năng của chúng ta 
chứng minh tính tất yếu của quan hệ nhân quả. Đây là 
nguyên tắc giả thiết cho điều kiện ban đầu giống nhau, theo 
sau là kết quả giống nhau không biến đổi. Vấn đề của 
Hume liên quan đến tính không đổi (constancy) của các 
quy luật tự nhiên bất luận chúng được thông diễn một cách 
xác định hay theo phép xác suất. Trong trường hợp quy luật 
được thông diễn một cách xác định, câu hỏi sẽ là: cho điều 
kiện X, liệu sau đó biến cố Y, và chỉ biến cố Y, sẽ tiếp tục 
xảy ra vào ngày mai giống như cách nó đã xảy ra hôm nay 
hay không? Trong trường hợp quy luật theo phép xác suất, 
câu hỏi sẽ là: cho điều kiện X, liệu biến cố Y sẽ có cùng 
một xác suất xảy ra hay không xảy ra vào ngày mai như 
hôm nay? Như vậy, vấn đề quan hệ nhân quả Hume trình 
bày không phải là một vấn đề xác định, mà là một vấn đề 
tổng quát hơn, liên quan đến các quy luật tự nhiên bất quản 
bản thân của các quy luật ấy. 


Cùng một điểm như trên nhưng phát biểu theo một khía 
cạnh khác, ta có thể bảo rằng vấn đề của Hume nêu lên câu 
hỏi liệu chúng ta có bảo chứng nảo vật lý học nói chung sẽ 
tiếp tục khả hữu trong vị lai. Điều kiện khả thể của vật lý 
học là tính trùng lặp của các thực nghiệm, một bảo chứng 
cơ bản về giá trị của một lý thuyết. Câu hỏi của Hume do 
đó có thể phát biểu như sau: có thể nào chúng ta chứng 
minh khoa học thực nghiệm khả hữu hôm nay vẫn còn khả 
hữu ngày mai. Đó là cách phát biểu thích đáng vấn đề của 
Hume. Trước Meillassoux, có ba loại ứng đáp vấn đề ấy. 
một siêu hình học ứng đáp (metaphysical response), tức 
ứng đáp có tính cách siêu hình học, một hoài nghỉ ứng đáp 
(sceptical response), tức ứng đáp mang tính hoài nghi (ứng 
đáp của chính Hume), và tất nhiên, siều nghiệm ứng đáp 


369 


Meillassoux và NILDĐ 


(transcendental response) của Kant. Bây giờ hãy văn tắt 
nhắc lại những yêu tô cơ bản của ba loại ứng đáp đó. 


I. Siêu hình học ứng đáp sẽ tiến hành bằng cách chứng 
minh tồn tại của một nguyên tắc tối cao chi phối thế giới 
của chúng ta. Như vậy, chẳng hạn, chúng ta có thể tiến 
hành theo phương thức của một môn sinh của LeIbn1z, khởi 
đầu bằng cách chứng minh sự tồn tại tất yếu của một 
Thượng Đề hoàn hảo, trước khi tiến hành suy diễn từ vị 
Thượng Đề đó thực tế một Thượng Đề như vậy chỉ có thể 
sáng tạo thế giới tối hảo trong tất cả thế giới khả hữu, tức 
thế giới của chúng ta. Do đó, tính vĩnh hằng của thế giới 
của chúng ta, hay ít nhất của những nguyên tắc chỉ phối nó, 
sẽ được bảo chứng bởi tính vĩnh hằng của tính hoàn hảo 
của bản thân Thượng Đế. Chứng minh này có thể gọi là 
một chứng minh írực tiếp và vô điều kiện (direct and 
unconditional proof) về tính tất yêu của quan hệ nhân quả. 
Đây là một chứng minh khẳng định cho thấy sự tồn tại của 
Thượng Đề là tất yếu vô điều kiện, nghĩa là, chứng minh 
tiến hành từ đơn độc thê tính của Ngài chứ không từ một 
điều kiện nào đó ở bên ngoài, trước khi từ đó trực tiếp suy 
diễn thực tế thế giới của chúng ta phải “là thế”. “là thế” hay 
“như thị” là cách thức sự vật tồn tại không thể nắm bắt bằng 
khái niệm, không thể diễn tả bằng ngôn từ. C°est comme 
ca. The way If IS. 


2 Hoài nghỉ ứng đáp, giải pháp Hume đề nghị để trả lời 
câu hỏi chính ông nêu lên, có thể chia làm hai phần. (a) 
Phần thứ nhất, Hume khởi đầu bằng cách bác bỏ mọi giải 
pháp siêu hình học được sử dụng để giải quyết vẫn đề quan 
hệ nhân quả. Ông nhấn mạnh không thể nào chứng minh 
tính ổn định vị lai (future stability) của các quy luật tự 
nhiên thông qua bất kỳ loại lý luận tiên nghiệm nào. Theo 
ông, chúng ta sẵn có hai phương tiện để chứng minh tính 
chân của một tồn tại hay phi tồn tại: kinh nghiệm 


370 


Meillassoux và NILDĐ 


(experience) và nguyên tắc phi mâu thuấn (principle of 
non-contradiction). Nhưng cả hai không giúp chúng ta 
chứng minh tính tất yếu của quan hệ nhân quả. Vì kinh 
nghiệm chỉ có thể thông tri cho chúng ta về hiện tại hay quá 
khứ, chứ không vê vị lai. Kinh nghiệm có thể nói cho 
chúng ta biết về một quy luật hiện hữu, hay có thể nghiệm 
chứng cùng một phương thức theo đó nó đã hiện hữu hay 
được nghiệm chứng trong quá khứ, nhưng nó không có thể 
chứng minh quy luật đó sẽ tiếp tục được nghiệm chứng 
trong vị lai. Nguyên tắc phi mâu thuẫn cho phép chúng ta 
độc lập với mọi cầu cứu kinh nghiệm, chứng minh tiên 
nghiệm một biến cố mâu thuẫn là không thể có được, nó 
không thể xảy ra hoặc hôm nay hoặc ngày mai. Nhưng đối 
với Hume, không có gì mâu thuẫn khi tư lượng những 
nguyên nhân tương đồng có thể sản sinh những hệ quả bất 
đồng vào ngày mai. 


Xét đến đoạn văn Hume tự thuyết minh về luận chứng của 
ông trong Tiết IV, tập Enguiries Concerning Human 
Understanding and Concerning the Prineiples oƒ Morals!, 
chúng ta thấy bị chất nghi không chỉ vấn đề tất yếu của 
quan hệ nhân quả, mà còn những gì Lelbniz gọi là “nguyên 
tắc Lý do đủ' (Principle of Reason). Theo nguyên tắc ấy, 
phải có một lý do tại sao mọi sự vật tồn tại như chúng đang 
là chứ không theo phương thức khác. Nhưng Hume bảo 
rằng một lý do như vậy là bất khả tư nghì, vì bởi tại chúng 
ta không thể chứng minh các quy luật phải ở trong trạng 
thái như chúng đang là, cho nên chúng ta không thê chứng 
minh tính tất yếu của bất kỳ thực tế nào — trái ngược lại, sẽ 
hoàn toàn phù hợp với những yêu cầu của lôgic và kinh 
nghiệm thực tế mọi sự vật trở thành khác với trạng thái 
đang là, bắt luận là quá trình tự nhiên, sự vật, hay biến cố. 
Chăng có lý do nào để giải thích tại sao tất cả sự vật tồn tại 
hay bảo trì tính tự tương đồng (to be or to remain self- 
1dentical). 


3í] 


Meillassoux và NTLDĐ 


(b) Phần thứ hai. Hume cải biến bản thân câu hỏi theo 
phương thức thay nó bằng một vấn đề chấp nhận một giải 
đáp. Ông lập luận rằng vì không thể chứng minh tính tất 
yêu của quan hệ nhân quả, chúng ta không nên tự hỏi tại 
sao các quy luật đều tất yêu mà nên hỏi vê nguồn gốc niềm 
tin của chúng ta vào tính tất yêu của chúng. Như thế là thay 
một câu hỏi về bản thân của sự vật bằng một câu hỏi về 
quan hệ của chúng ta với sự vật. Chúng ta không còn hỏi 
tại sao các quy luật đều tất yếu, mà hỏi tại sao chúng ta 
được thuyết phục chúng đều tất yếu. Trả lời của Hume có 
thể tóm tắt trong duy nhất một từ ngữ: /bói quen, hay tập 
quán. Khi một thực tế lập lại như trước, nó dẫn khởi nơi 
chúng ta một cảm giác tự khởi về tập quán, gây nên sự chắc 
chắn cũng sự vật ây sẽ lập lại trong vị lai. Chính khuynh 
hướng tin rằng những gì đã lập lại rồi sẽ lập lại không biến 
đổi theo cùng một phương thức trong vị lai chỉ phối toàn bộ 
quan hệ của chúng ta với tự nhiên. 


3. Siêu nghiệm ứng đáp của Kant, hay đúng hơn, sự diễn 
dịch siêu nghiệm về các phạm trù như được khởi thảo trong 
tập Phê Phán Lý Tính Thuần Túy, phần Phân tích pháp các 
Khái niệm. Giải pháp siêu nghiệm khác với giải pháp siêu 
hình học ở chỗ một chứng minh giản tiếp và có điêu kiện 
thay thế một chứng minh írực íiêp và vô điểu kiện. Theo 
trên, chúng ta thấy một ứng đáp siêu hình học hay giáo điều 
thao tác như thế nào để sản sinh một chứng minh khăng 
định sự tồn tại của một nguyên tắc tuyệt đối tất yêu, rồi từ 
đó phái sinh tính tất yếu của thế giới của chúng ta. Trái 
ngược lại, giải pháp siêu nghiệm sản sinh một chứng minh 
gián tiếp về tính tất yếu của quan hệ nhân quả, vì là một 
chứng minh theo phép phản chứng (reductio ad absurdum). 
Chứng minh tiến hành như sau: chúng ta khởi đầu giả thiết 
không có tính tất yếu của quan hệ nhân quả, và sau đó xét 
xem cái gì theo sau. Nhưng theo Kant, những gì theo sau là 


31 


Meillassoux và NTLDĐ 


sự hủy diệt hoàn toàn mọi mô thức của biểu tượng, bởi vì 
hậu quả rồi loạn trong các hiện tượng sẽ ở trong cách thế 
ngăn cản mọi sự tồn tại lâu dài của bất kỳ tính khách quan 
nào và ngay cả của bất kỳ loại ý thức nào. Do đó, Kant cho 
rằng giả thiết về tính tùy duyên của các quy luật tự nhiên 
phải bị bác bỏ chỉ bởi sự việc biểu tượng. Đó là khía cạnh 
ứng đáp của Kant có điều kiện. Ông không bảo rằng quan 
hệ nhân quả sẽ ngưng chỉ phối thế giới trong vị lai là tuyệt 
đối bát khả hữu. Ông chỉ nói không thể có được một biến 
cố như vậy tự biểu hiện cho ý thức. Bởi vì nếu quan hệ 
nhân quả ngưng chi phối thế giới, mọi sự vật sẽ mất tính 
nhất trí, và vì thế không có gì sẽ có thể biểu tượng. Đây là 
lý do tại sao kịch bản tưởng tượng của Hume về các viên 
bi-da là không thể có được. Bởi vì trong kịch bản đó chỉ 
các viên bi-da tránh thoát quan hệ nhân quả, chứ không 
phải cái bàn bi-da hay căn phòng chứa cái bàn bi-da. Lý do 
là bởi vì toàn cảnh vẫn còn ở trong trạng thái ổn định cho 
nên chúng ta còn có thê biểu tượng cái gì đó cho chúng ta 
khi chúng ta tưởng tượng những khả năng tính huyễn tưởng 
do Hume đề xuất. Tuy nhiên, theo Kant, nếu biểu tượng 
không còn kết cấu bởi quan hệ nhân quả (cùng với những 
phạm trù khác của trí năng) thời nó không còn kết cấu bất 
kỳ diện nào của hiện tượng, và không có gì sẽ lưu lại, vô 
luận trong chủ thể hay đối tượng, có khả năng duy trì sự 
chúng ta ngắm nhìn nó như một khán giả. Vì vậy, tính tắt 
yếu của quan hệ nhân quả là một điều kiện cần cho sự tốn 
tại của ý thức và thế giới mà ý thức kinh nghiệm. Nói khác, 
chẳng phải tuyệt đối tất yêu quan hệ nhân quả chi phối tất 
cả sự vật, nhưng nếu ý thức tồn tại, thời điều ấy có thể là 
bởi vì có một quan hệ nhân quả chi phối các hiện tượng 
một cách tất yếu. (AF 89) 


Theo Meillassoux, cả ba cách tiếp cận cùng chia sẻ chung 
một điêm: không ứng đáp nào chât nghi tính tât yêu của 
quan hệ nhân quả. Điêu nảy hiện nhiên trong trường hợp 


313 


Meillassoux và NTLDĐ 


ứng đáp siêu hình học và siêu nghiệm. Nhưng Melllassoux 
nhấn mạnh Hume cũng thế, không bao giờ hoài nghỉ thực 
sự về tính tất yếu của quan hệ nhân quả. Hume chỉ nghỉ 
ngờ khả năng của chúng ta đặt cơ sở của tính ấy thông qua 
lý luận. (AF 90) Và vì thế, chúng ta sẽ không ngạc nhiên 
chút nào khi thấy hoài nghi luận trở thành mê tín dị đoan 
một cách quá dễ dàng, bởi vì khăng định và tin tưởng có 
một tất yếu khó dò của cách thức của thế giới, tức là chuẩn 
bị tin tưởng rất nhiều vào tạo hóa (AF 91). Cách duy nhất 
thoát khỏi mê tín dị đoan như vậy, và thực sự bất cứ nhà tủ 
tư tưởng nào, là “tin tưởng vào lý tính, và bằng cách ấy quét 
sạch phúc-thế giới (hinter-world, tức thế giới nằm ngoài 
vùng khả kiến hay dĩ tri) của tính tất yêu của quan hệ nhân 
quả ra khỏi thực tế.” (AF 91). 


Theo quan điểm của Meillassoux, nếu tính tất yếu của quan 
hệ nhân quả không thê chứng minh được thời đơn giản là 
bởi tại sự kết nỗi nhân quả không có tính tất yếu. Nhưng 
nói như thế không có nghĩa là quan điểm tư biện tiêu trừ 
mọi khó khăn. Trên thực tế, chúng ta sẽ /ái chế định vẫn đề 
của Hume theo phương thức di chuyển khó khăn của nó đi 
nơi khác. Sự tái chế định ấy có thể phát biểu như sau: thay 
vì hỏi làm thế nào chúng ta có thê chứng minh tính tất yếu 
thường được thiết định là có thật của các quy luật vật lý 
học, chúng ta phải hỏi làm thế nào chúng ta cần phải giải 
thích tính ôn định biểu hiện của các quy luật vật lý học xem 
như được mang lại là tùy duyên. Một khi được tái chế định, 
câu hỏi của Hume hóa ra là câu hỏi chúng ta đã nêu lên 
trước đây: nếu các quy luật đều tùy duyên, và chăng tất 
yêu, làm thế nào tính tùy duyên của chúng không tự biểu 
hiện trong các biến hóa đột nhiên và liên tục? Làm thế nào 
các quy luật không có cơ sở cô định có thể phát sinh một 
thế giới ổn định? Cách chế định vấn đề như vậy, không 
giống văn bản kinh điển (canonical version), cho phép đạt 


374 


Meillassoux và NTLDĐ 
một giải pháp thỏa đáng không đòi hỏi phải có giới hạn khả 
năng của lý tính. 


Với những ai cho rằng thật quả là khó khăn chấp nhận 
trong thực tế các quy luật đều là tùy duyên mà thế giới vẫn 
ồn định, Meillassoux đưa ra một ví dụ về chứng minh theo 
phép phản chứng để thuyết phục họ. Vào đầu thế kỷ 19, 
nhà hình học Nga Nikolai Lobachevsky tìm cách chứng 
minh định đề Euclid về đường thăng song song theo phép 
phản chứng (reductio ad absurdum). Định đề nói rằng, cho 
một đường thắng và một điểm không ở trên đường thăng, 
chỉ có thể vẽ xuyên qua điểm ấy một đường thăng, và một 
mà thôi, song song với đường thắng cho. Tuy nhiên, nếu 
khởi đầu với giả thiết có thể vẽ vồ hạn đường thắng song 
song với đường thắng cho xuyên qua điểm cho thời những 
phi lý hay mâu thuẫn sẽ biểu hiện như là kết quả của một 
chứng minh theo phép phản chứng. Nhưng sự vật không 
xảy ra như Lobachevsky tưởng. Thay vì thấy xuất hiện 
những phi lý hay mâu thuẫn, ông phát hiện một hình học 
mới, cũng nhất trí như, nhưng hoàn toàn khác, hình học 
Euclid. (AF 92) 


Phỏng theo ví dụ đó, Meillassoux đề nghị một chứng minh 
tương tợ cho triết học tư biện. Nghĩa là, chúng ta cũng có 
thể nghĩ rằng chúng ta có khả năng chứng minh sự tổn tại 
của tính tất yếu của quan hệ nhân quả theo phép phản 
chứng, và sẽ thấy kết quả là những phi lý hay mâu thuẫn 
biểu hiện. Nhưng Meillassoux cho biết trong thực tế, không 
thấy phi lý hay mâu thuẫn, chỉ thấy “những gì xảy đến cho 
các hình học gia trong trường hợp định đề Euclid cũng sẽ 
xảy đến cho chúng ta — dần dần, chúng ta sẽ phát hiện vũ 
trụ không có quan hệ nhân quả (acausal universe) cũng nhất 
trí và có khả năng giải thích kinh nghiệm thực tế của chúng 
ta như vũ trụ có quan hệ nhân quả.” (AF 92) Trong lời kêu 
gọi các chuyên gia nghiên cứu thế giới, Meillassoux nhấn 


D73 


Meillassoux và NTLDĐ 


mạnh: “chúng ta không có gì mất mát khi di chuyên từ một 
vũ trụ có quan hệ nhân quả sang qua một vũ trụ không có 
quan hệ nhân quả, không có gì ngoại trừ những bí ân.” (AF 
92). 


Trở lại với ứng đáp hoài nghi của Hume, chúng ta thấy 
Hume luận chứng cho biết rằng lý luận thuần túy tiên 
nghiệm không đủ để chứng minh một hiệu quả được mang 
lại phải luôn luôn và tất yếu theo sau một nguyên nhân 
được mang lại. Chẳng có lý do nảo giải thích tại sao cùng 
chung một nguyên nhân sẽ phải không phát sinh một “trăm 
biến cố khác nhau”. Meillassoux chấp nhận luận chứng của 
Hume không thể hồi đáp, vì quá hiển nhiên: “chúng ta 
không thê băng lý tính phát hiện bất cứ lý do nảo tại sao 
các quy luật phải như vậy chứ không như khác, nghĩa là, tại 
sao chúng vẫn phải ở trong trạng thái đương tiền chứ không 
tùy tiện cải biến từ giây phút này sang giây phút tiếp 
theo.”? 


Tuy nhiên, ngay chính Hume, cùng với Kant, không tiếp 
tục đi sâu vào những hàm ý của chứng minh của ông. Thay 
vì vứt bỏ toàn bộ khái niệm về tính tất yếu của quan hệ 
nhân quả, Hume khẳng định nó như là siêu việt chứng 
minh, và như vậy, hoài nghĩ không thể xâm phạm nó: 
Hume chấp nhận như một niêm tin mù quáng răng mọi 
chuỗi tự nhiên các biến cố quả thật bị chi phối bởi các 
“nguyên nhân tối chung”, bản thân chúng “hoàn toàn đóng 
kín không lộ cho hiếu kỳ và tra vấn của con người'. Bất 
luận niềm tin ấy là một vấn đề của thói quen (Hume) hay 
một thành phần tối giản của lôgic siêu nghiệm (Kant), đối 
với Meillassoux, chỉ là một cuộc tranh cãi thứ yêu. Kế từ 
đó, các triết gia thuộc phái phân tích có khuynh hướng thiết 
định rằng chúng ta nên từ bỏ tư biện bản thể học và trở lui 
với phản tư về phương thức chúng ta suy diễn phép suy lý 


376 


Meillassoux và NILDĐ 


quy nạp từ kinh nghiệm thông thường, hay từ những cách 
phát biêu thông thường vê kinh nghiệm của chúng ta. 


Meillassoux biến vấn đề cũ của Hume thành một cơ hội. 
Theo ông, sự việc chúng ta thiếu khả năng dùng lý tính để 
quy định một tất yếu tuyệt đối hay lý do đủ làm nền tảng 
của sự vật có thể được khăng định như một chứng minh 
trong thực tế không có một tất yếu hay lý do như vậy. Thay 
vì tìm cách cứu vãn một niềm tin đáng ngờ vào ôn định bề 
ngoài của kinh nghiệm của chúng ta, chúng ta cần khẳng 
định kỳ vọng mà Hume từ chối chấp nhận: chẳng có lý do 
hay nguyên nhân tại sao những gì chúng ta kinh nghiệm 
như quy luật cố định không hủy diệt hay biến đổi tại bất cứ 
điểm nào, vì lý do đơn giản là chăng có những sự vật như 
lý do hay nguyên nhân. Tính chân không chỉ là một nguyên 
nhân được mang lại, có thể phát sinh một trăm hệ quả khác 
nhau, mà là một phẩm chủng vô hạn (infñinite variety) các 
“hệ quả” có thể vô cớ sinh khởi, trong một bạo phát các cái 
mới bắt nguồn từ không (ex zøiio). Sau Hume, “chúng ta 
phải nghiêm túc giữ vững chủ trương các quy luật của tự 
nhiên có thê biến đổi chăng phải tùy theo một quy luật â ân 
mật ưu việt nào đó, mà biến đổi chăng có nguyên nhân hay 
lý do.” (AF 83) 


Nói cách khác, Hume giải phóng thế giới khỏi tính tất yếu 
do nguyên tắc siêu hình học cũ vê Lý do đủ áp đặt, tức là, ý 
niệm về sự có một quyền năng cao hơn nào đó — số phận, 
mệnh trời, thiết kế thông minh, tiễn bộ hiện đại, các thiết 
pháp của phát triển lịch sử, ... - sinh khởi các hiện tượng 
thế tục tồn tại như chúng đang là. Hume phát hiện một thế 
giới giải thoát khỏi “... cái nguyên tắc theo đó có một lý do 
tất yêu tại sao đó chính là trường hợp (sự bất thần hủy diệt 
của X), thay vì trường hợp khác (sự kiên trì vô tận của X). 
[-..]. Sự từ bỏ đứt khoát nguyên tắc Lý do đủ đòi hỏi chúng 
ta nhắn mạnh ngang nhau cả sự hủy diệt lẫn sự bảo tồn vĩnh 


377 


Meillassoux và NILDĐ 


cửu một thực thể xác định có thể vô cớ sinh khởi. Tính tùy 
duyên là tính cách bất cứ sự vật gì cũng có thể vô cớ phát 
sinh, ngay cả không có gì cũng thế, theo cách những gì tồn 
tại vẫn tồn tại như đang là. [...]. Không có gì ở bên dưới 
hay bên trên tính vô duyên cớ hiển nhiên của cái được 
mang lại - không có gì ngoại trừ quyền năng không giới 
hạn và không quy luật của sự hủy diệt, sự xuất hiện, hay sự 
kiên trì tính vô duyên cớ đó.” (AF 97-98) 


Đoạn văn sau đây mô tả cái thế giới tưởng tượng không có 
quan hệ nhân quả và vô trật tự do khẳng định tính tùy 
duyên mà có: “Nếu chúng ta nhìn qua khẩu độ mà chúng ta 
mở ra để nhìn vào tuyệt đối, những gì chúng ta thấy ở đó đĩ 
nhiên là có một quan năng uy hiếp — cái gì đó vô cảm tính, 
và có khả năng hủy diệt cả sự vật lẫn thế giới, mang lại 
những phi lý quái dị, nhưng cũng chăng bao giờ làm bất cứ 
điều gì, thực hiện mọi mộng tưởng, nhưng cũng mọi mộng 
ác, sản sinh những chuyển hóa bừa bãi và điên cuông, hay 
ngược lại, sản sinh một vũ trụ bất động xuống tận những 
cái hốc cuối cùng của nó, giống như một đám mây mang 
những cơn bão hết sức dữ dội, sau đó những báo hiệu sáng 
ngời gây cảm giác bí ấn và sợ hãi, dù chỉ trong một khoảng 
thời gian lặng lẽ bất yên [...]. Chúng ta thấy cái gì đó giông 
như Thời gian, nhưng một Thời gian bất khả tư nghị trong 
vật lý học, vì nó có khả năng hủy diệt mọi quy luật vật lý 
học chẳng có nguyên nhân hay lý do, cũng như nó không 
thể nghĩ bàn trong siêu hình học, vì nó có khả năng hủy diệt 
mọi thực thể xác định, ngay cả một vị thần, ngay đến 
Thượng ĐÉ.” (AF 99-100) Meillassoux quy vào thứ “thời 
gian mà chẳng trở thành" đó tiềm năng phát sinh sự sống 
từ không (ex nihilo), suy diễn tỉnh thần từ vật chất hay sáng 
tạo lực từ ứ đọng, hay ngay đến làm sống lại một tâm thức 
bắt tử từ một thân xác vô hôn. 


378 


Meillassoux và NTILDĐ 


II. Thời gian mà chẳng trở thành. 

Hãy đọc bài thuyết trình “Thời gian mà chẳng trở thành' 
(Time without becoming), còn có danh xưng là “Thời gian 
tuyệt đối” (absolute time), Meillassoux trình bày tại 
Middlesex University vào tháng Năm 2008 để biết rõ 
Meillassoux muốn nói gì khi đề cập “Thời gian mà chẳng 
trở thành”. Ngay trang đầu, ông cho biết ông sẽ trình bày 
các quyết định cơ bản của tập AF, đặc biệt là hai ý tưởng 
cơ bản: “tương quan luận” (correlationism) và “nguyên 
tắc vô duyên cớ tất yếu tính” (principle of factiality). 
Nhưng trước hết, tưởng nên biết ý nghĩa của từ ngữ “tuyệt 
đối' (the absolute) nói chung, thường được Meillassoux sử 
dụng để chỉ định một thực tế hoàn toàn phân li với chủ 
thể, khả dĩ tư lượng bới chủ thể. 


Tuyệt đối (Absolute). 

Có hai cách đặt câu hỏi về tuyệt đối: (1) Những gì là 
nguyên cớ tối chung (ultimate ground) của thực tế xét toàn 
bộ? Câu hỏi này có thể nêu lên ít nhất là theo ba phương 
thức: những gì là nguyên nhân đầu (first cause)?; những gì 
là vô điều kiện (unconditioned)2; những gì là thực thê tôi 
cao (highest entity)? (2) Những gì là thuộc tính phi tương 
đối (non relative properties) của sự vật? Nghĩa là, những gì 
là thưộc tính (attributes) của một thực thê được mang lại, 
độc lập đối với quan điểm của quan sát viên? 


Lây Descartes làm ví dụ, Meillassoux phân biệt một tuyệt 
đối căn bản (primary absolute) và một tuyệt đối phái sinh 
(derivative absolute) (AF 30) Với Descartes, tuyệt đối căn 
bản là sự tồn tại của một Thượng Đề hoàn hảo, toàn năng; 
tuyệt đối phái sinh là khả năng của toán học miêu tả những 
thuộc tính phi tương đối của sự vật, khả dĩ suy diễn từ tuyệt 
đối căn bản, bởi vì một Thượng Đề hoàn hảo sẽ không lừa 
dối chúng ta trong sự chúng ta sử dụng toán học. 
Meillassoux đồng ý với Descartes về sự cần chứng minh 


379 


Meillassoux và NTLDĐ 


tầm tuyệt đối của toán học. Nhưng sau sự phê phán chủ 
nghĩa giáo điều và sự phá hủy nguyên tắc Lý do đủ của 
Kant, chúng ta không còn có thể viện dẫn Thượng Đề hay 
một mô thức của một thực thể tối cao nào khác để thực hiện 
sự chứng minh ấy. Cuối cùng Meillassoux đề nghị nguyên 
tắc vô duyên cớ tất yếu tính (principle of factiality) như 
tuyệt đối căn bản của riêng ông. 


A. Tương quan luận (Correlationism). 

Meillassoux gọi “tương quan luận", đối thủ đương đại của 
bất kỳ hiện thực luận (realism) nào. Tương quan luận có 
nhiều mô thức đương đại, nhưng đặc biệt là những mô thức 
của triết học siêu nghiệm, những phẩm chủng của hiện 
tượng học, và hậu hiện đại luận. Theo Meillassoux, tuy bản 
thân của các mô thức ấy cực kỳ đa dạng nhưng chúng chia 
sẻ hoặc nhiều hoặc ít một quyết định minh xác là chăng có 
đối tượng, chăng có biến cố, chăng có quy luật, chẳng có 
tồn thể nào mà không luôn luôn đã có tương quan với một 
quan điểm, với một tiếp cận chủ quan. Bất kỳ ai chủ trương 
nghịch lại, nghĩa là, có thể đạt cái gì đó như tự thân của 
một thực tế, tồn tại hoàn toàn độc lập với quan điểm, hay 
phạm trù, hay thời đại, hay văn hóa, hay ngôn ngữ, v.v.., 
của người ấy, người ấy sẽ là gương mẫu ngây thơ (naïxe), 
hay nêu bạn thích: một hiện thực gia (realist), một siêu hình 
gia (metaphysician), một triết gia giáo điều cổ quái 
(quaintly dogmatic philosopher). 


Với từ ngữ “tương quan luận”, Meillassoux muốn trình bày 
những luận cứ cơ bản của các “triết học về tiếp cận” 
(philosophies of access) — danh từ của Graham Harman — 
nhất là cường độ đặc biệt của biện luận phản hiện thực. 
Tương quan luận đặt cơ sở trên môt luận cứ đơn giản 
nhưng rât công hiệu: Chẳng có một cấp cho X, không thể 
có X, và chẳng có một thiết định về X, không thê có lý 
thuyết về X.3 Nếu chúng ta nói về cái gì đó, nhà tương quan 


380 


Meillassoux và NTLDĐ 


luận sẽ bảo rằng chúng ta nói về cái gì đó được cấp cho 
chúng ta, và thiết định bởi chúng ta. Luận cứ cho chủ đề ấy 
rất dễ phát biểu nhưng rất khó phản bác: nó có thể gọi là 
“luận cứ về cái vòng tròn” (argument from the cirele), và 
bao hàm sự nhận xét mọi phản đối chống tương quan luận 
là một phản đối sản sinh bởi tư lượng của chúng ta, và vì 
vậy tùy thuộc tư lượng của chúng ta. Khi chúng ta nói 
chống tương quan luận, chúng ta quên chính chúng ta nói 
chống tương quan luận từ quan điểm của ngay tâm thức 
chúng ta, hay văn hóa, hay thời đại, v.v... Vòng tròn có 
nghĩa là có một vòng luân quần trong bất kỳ hiện thực luận 
ngây thơ nào, một mâu thuẫn biểu diễn thông qua đó chúng 
ta bác bỏ những gì chúng ta nói hay tư lượng bởi ngay hành 
động nói hay tư lượng điều ấy. 


Meillassoux phân biệt hai văn bản (versions) chủ yếu của 
tương quan luận: một văn bản siêu nghiệm (transcendental 
version) xác nhận có một số mô thức phổ biến của tri thức 
chủ quan, và một văn bản hậu hiện đại (post-modern 
version) bác bỏ sự tôn tại của bất kỳ phổ biến tính chủ quan 
nào như trong văn bản siêu nghiệm. Nhưng trong cả hai 
trường hợp, có một sự bác bỏ tri thức tuyệt đối, tức một tri 
thức về vật tự thân độc lập đối với cách tiếp cận chủ quan 
của chúng ta. 


Hậu quả là đối với các nhà tương quan luận, câu “X là” (X 
1S) có nghĩa “X là tương quan của tư lượng” (X 1s the 
correlate of thinking), tư lượng theo nghĩa của Descartes, 
tức là, X là tương quan của một kích động (affection), hay 
một tri giác (perception), hay một khái niệm (conception), 
hay của bất kỳ một hành động chủ quan hoặc liên chủ thể 
(subjective or intersubjective) nào khác. Tôn tại là tồn tại 
như một tương quan, tương quan hạng (term of a 
correlation). Và khi xác định tư lượng bất kỳ riêng biệt X 
nào, chúng ta phải thiết định cái X đó, không thê phân li nó 


Sài 


Meillassoux và NTLDĐ 


với hành động thiết định. Đấy là lý do tại sao không thê 
khái niệm một tuyệt đối X, nghĩa là, một X hoàn toàn 
phân li cơ bản với một chủ thể. Chúng ta không thể biết 
tự thân hiện thực như thế nào bởi vì không phân biệt được 
các thuộc tính cho là của đối tượng, và những thuộc tính 
của sự tiếp cận chủ quan đối tượng. Meillassoux cho biết 
mô hình của ông về tương quan luận là quyết định tối thiểu 
của bất kỳ phản hiện thực luận nào và đó là quyết định ông 
muốn tranh luận. Ông không cần đi vào chỉ tiết của các triết 
học riêng biệt và lịch sử. 


Tắt nhiên sẽ mắt rất nhiều thì giờ để xét xem ở đây những 
quan hệ chính xác giữa tương quan luận, xem như mô hình 
đương đại của phản hiện thực luận, và lịch sử phức tạp các 
phê phán chủ nghĩa giáo điều (dogmatism) trong triết học 
hiện đại. Nhưng chúng ta có thể nói rằng “luận cứ từ cái 
vòng tròn” chăng những có nghĩa vật tự thân là bất khả tri 
(unknowable), như trong Kant, mà còn có nghĩa hoàn toàn 
bất khả tư nghì (radically unthinkable). Kant nói không thê 
biết vật tự thân, nhưng ông trao cho lý tính lý thuyết — ở 
đây bỏ qua một bên lý tính thực hành — khả năng tiếp cận 
bốn cách quy định (determinations) vật tự thân: (1) vật tự 
thân tồn tại hữu hiệu ở ngoài ý thức (không chỉ có hiện 
tượng); (2) chúng ta biết vật tự thân kích động cảm năng 
của chúng ta và sản sinh trong chúng ta những biểu tượng 
(đó là lý do tại sao cảm năng của chúng ta thụ động, hữu 
hạn, và không tự khởi); (3) vật tự thân không mâu thuẫn — 
nguyên tắc phi mâu thuẫn là một nguyên tắc tuyệt đối, 
chẳng phải là một nguyên tắc chỉ tương quan với ý thức của 
chúng ta; (4) và sau cùng, chúng ta biết vật tự thân không 
thể thuộc thời-không bởi vì không gian và thời gian chỉ có 
thể là những mô thức của cảm năng chủ quan và chăng phải 
thuộc tính của vật tự thân: nói cách khác, chúng ta không 
biết vật tự thân là gì, nhưng biết một cách tuyệt đối những 
gì vật tự thân chẳng phải là. 


382 


Meillassoux và NILDĐ 


Tư biện hậu Kant hủy bỏ hết thảy những quy định trên 
bằng cách cự tuyệt ngay cả khả thê của một vật tự thân ở 
ngoài bản thân. Nhưng tương quan luận đương đại chẳng 
phải là một duy tâm luận tư biện: nó chẳng nói một cách 
giáo điều chăng có vật tự thân, nó chỉ nói chúng ta không 
thể nói bất cứ gì về nó, không thể nói ngay cả nó tồn tại. 
Meillassoux giải thích đó là lý do tại sao từ ngữ “vật tự 
thân” biến mất trong các cuộc đàm thoại. Tư tướng chỉ ứng 
phó với một thế giới tương quan với chính nó, và với thực 
tế bất khả tư nghị về sự tồn tại của một tương quan như 
vậy. Thực tế có một tương quan tư tưởng- -thế giới là bí ấn 
tối cao cung cấp ngược lại khả thể của một tình huồng hoàn 
toàn khác. Một ví dụ: trong tập Tractatus Logico- 
Philosophicus, Ludwig Wittgenstein dùng từ ngữ “huyễn 
bí (mystical) để gọi thực tế có một thế giới nhất trí; một 
thế giới lôgic, phi mâu thuẫn. 


B. Tổ tông điều kiện (Ancestrality). 

Meillassoux cho biết mục tiêu của ông rất đơn giản: tìm 
cách bác bỏ mọi mô thức của tương quan luận, nghĩa là, tìm 
cách chứng minh tư lượng, dưới những điều kiện đặc biệt, 
có thể tiếp cận thực tế như nó là vật tự thân, độc lập đối với 
bất kỳ hành vi chủ quan nào. Nói cách khác, Meillassoux 
duy trỉ một tuyệt đối, tức một thực tế hoàn toàn phân li 
với chủ thể, có thể tư lượng bởi chủ thể. Hiển nhiên đó là 
một mâu thuẫn, và ngay cái nhìn đầu tiên, là những gì một 
nhà hiện thực ngây thơ sẽ duy trì. Như một thử thách đối 
với Meillassoux, ông vượt qua bằng cách chứng minh đó có 
thể là một mệnh đề phi mâu thuẫn, một mệnh đề chẳng phải 
ngây thơ, mà là tư biện. 


Do đó Meillassoux phải giải thích hai điểm về khẳng định 
trên: một, tại sao tôi nghĩ rằng cần phải cắt đứt hắn với 
tương quan luận? Nhằm giải thích điểm này, Meillassoux 


383 


Meillassoux và NILDĐ 


đề xuất một vấn đề chuyên biệt, ông gọi là vấn đề tổ tông 
điều kiện (problem of ancestrality); hai, Meillassoux phải 
giải thích làm thế nào có thê bác bỏ luận cứ về vòng tròn 
tương quan luận có tiếng rất khó phản bác. Vì mục đích 
này, Meillassoux trình bày một nguyên tắc tư biện, ông gọi 
là nguyên tắc vô duyên cớ tất yếu tính (principle of 
factiality; tiếng Pháp: principe de factualité). 


Hãy bắt đầu với điểm thứ nhất. Tương quan luận gặp phải 
một vấn đề nghiêm trọng, Meillassoux gọi là vấn đề bản 
nguyên hóa thạch (problem of the arche-fossil), hay vấn 
đè tô tông điều kiện (problem of ancestrality). 


Một “hóa thạch” (fossil) là một vật chất mang dấu vết của 
đời sống tiền-lịch sử; nhưng những gì Meillassoux gọi là 
một “bản nguyên hóa thạch” (arche-fossil) là một vật chất 
chỉ ra dấu vết của những hiện tượng ' “tổ tông” trước ngay 
cả sự xuất hiện của đời sông. Với Meillassoux, “tổ tông” 
(ancestral) là một thực tế — một sự vật hay biến cô — tồn tại 
trước đời sống trên trái đất. Khoa học nay có khả năng sản 
sinh những phát biểu (hãy gọi chúng là ° "phát biểu tổ 
tông”, ancestral statements) mô tả những thực tế tổ tông, 
nhờ vào đồng. vị phóng xạ với tốc độ phân rã phóng xạ 
cung cấp chỉ số tuối của các mẫu đá, hay nhờ vào ánh sáng 
của hằng tinh với độ phát quang cung cấp chỉ số tuổi của 
các hằng tỉnh xa xôi. Thông qua các phương thức như vậy, 
khoa học có thể sản sinh những phát biểu, như là: vũ trụ 
này phỏng chừng 14 tỷ năm tuổi, hay trái đất hình thành 
cách đây khoảng 4.5 tỷ năm. 


Theo đó, Meillassoux đặt một câu hỏi “tổ tông điều kiện” 
rất đơn giản: Những øì là điều kiện của khả thể của các 
phát biểu tô tông? Và ông trả lời: Không thể giải đáp câu 
hỏi ấy thông qua Triết học Phê phán (Critical philosophy). 
Quả vậy, câu hỏi của ông chính xác hơn là: Liệu tương 


384 


Meillassoux và NILDĐ 


quan luận, trong bất kỳ bản nào, có khả năng cấp cho 
các phát biểu tổ tông một nghĩa hay một ý nghĩa hay 
không? Và Meillassoux tìm cách chứng minh tương quan 
luận không thê nào cấp nghĩa cho khả năng của khoa học tự 
nhiên sản sinh những phát biểu tổ tông nhờ vào những bản 
nguyên hóa thạch (đồng vị phóng xạ, phát quang của các 
hằng tinh). 


Làm thế nào chúng ta có thể cấp nghĩa cho ý niệm về một 
thời gian trước chủ thể, hay ý thức hay Dasein, một thời 
gian frong đó chủ quan tính hay bản thân của tồn tại-trong- 
thế- -giới (being-in-the-world) xuất hiện — và không chừng 
sẽ biến mất cùng với nhân loại và đời sống trên trái đất.— 
nếu chúng ta nghĩ rằng thời gian, không gian, vả thế ĐIớI 
hiển hiện đúng là những tương quan thực sự của chủ thể 
tính? Nếu thời gian là một tương quan của chủ thể, thời 
không có gì thực sự trước chủ thể frong thời gian như một 
riêng lẻ (individual) hay căn bản hơn, như nhân loại 
(human species). Bởi vì những gì tồn tại rồi tới trước chủ 
thể, là tồn tại Tôi tới trước chủ thê cho chủ thê. Thời gian Ở 
đây là trước tất cả đời sống, và vì vậy, trước mọi cộng đống 
nhân loại. Theo Meillassoux, có vô sô phương thức theo đó 
những bản khác nhau của tương quan luận khả dĩ tìm cách 
phủ định hay che phủ khó khăn nan giải Ấy. Nhưng sự phủ 
định đó theo sau một khăng định: có thể chăng có giải pháp 
hiện thực hay duy vật học cho vấn đề của tổ tông điều kiện. 
Tuy nhiên, Meillassoux, trái lại, quả quyết có một giải pháp 
cho vấn đề á ây. Đó là lý do tại sao ông có thể thấy và phát 
biểu điều hiển nhiên sau đây: tương quan luận chẳng có 
thể cấp bất kỳ nghĩa nào cho các phát biểu tổ tông, và 
do đó, cho một khoa học có khả năng sản sinh những phát 
biểu như vậy. Khoa học giảm thiểu trở thành một giải thích 
cái thế giới được mang-đến-cho-một-chủ-thê. Tất nhiên, 
Meillassoux biết rõ triết học siêu nghiệm hay hiện tượng 
học luôn luôn khác biệt cơ bản với duy tâm học của 


385 


Meillassoux và NILDĐ 


Berkeley chủ trương tâm thức sáng fạo đối tượng (esse est 
perciIpi). Nhưng trong AF ông tìm cách chứng minh mọi 
tương quan luận sụp đồ vào trong duy tâm học thô đó khi 
nó cô găng tư lượng ý nghĩa của tổ tông điều kiện. 


Meillassoux nhân mạnh: Phải hiểu biết ý nghĩa chính xác 
của vấn đề tổ tông điều kiện nói trên theo sách lược của 
ông. Ông không có ý bác bỏ tương quan luận thông qua tổ 
tông điều kiện: vấn đề tô tông điều kiện chẳng phải là một 
mưu tính bác bỏ tương quan luận. Thực vậy, trong chương 
đầu của AF, Meillassoux trình bày một khó khăn nan giải 
thay vì một bác bỏ. Nghĩa là, một mặt, dường như không 
thể tư lượng khả năng sản sinh những phát biểu tô tông của 
khoa học tự nhiên thông qua tương quan luận, nhưng mặt 
khác, dường như không thể bác bỏ quan điểm tương quan 
luận, bởi vì dường như không thê duy trì sự việc cho răng 
chúng ta có thể có khả năng hiểu biết những gì tồn tại khi 
chúng ta không tồn tại. Làm sao có thể tưởng tượng sự tồn 
tại của màu sắc mà chẳng có một con mắt để nhìn nó; sự 
tồn tại của một âm thanh mà chăng có một lỗ tai để nghe 
nó? Làm sao có thể tư lượng ý nghĩa của thời gian hay 
không gian mà chăng có một chủ thể có ý thức về quá khứ, 
hiện tại và vị lai, hay có ý thức về sự khác biệt giữa trái và 
phải? Và trên hết, làm thế nào có thê hiểu biết những điều 
nói trên, vì chúng ta không thể thấy những gì thế giới trông 
giống như khi chẳng có ai tri giác nó? 


Mặt này, dường như không thể bác bỏ luận cứ về vòng tròn 
tương quan luận — quên rằng khi chúng ta tư lượng một cái 
øì, chính chúng ta là kẻ tư lượng một cái gì — nhưng mặt 
kia, đường như không thể có một trí năng tương quan luận 
về những khoa học tự nhiên. 


Thông qua vấn đề dường như đơn giản, thậm chí ngây thơ, 
nói trên, Meillassoux đặt câu hỏi về tính ngây thơ triệt học, 


386 


Meillassoux và NTLDĐ 


tức là, câu hỏi “là ngây thơ” (to be naïve) có nghĩa là gì 
trong triết học. Tính ngây thơ (naivety) hiện nay khoác 
một hình thức rất được ưa chuộng: niêm tin vào sự tương 
ứng khả hữu giữa tư lượng và tỒn tại — nhưng một tỒn tại 
được thiết định là độc lập đối với tư lượng. Toàn bộ nỗ lực 
của triết học hiện đại là tiến hành chăng cần đến khái niệm 
về tính chân, hay thú vị hơn, tái định nghĩa trong cơ bản 
khái niệm về tính chân Ấy, đem tính chân xem như /ính hợp 
pháp (Kant, legality) hay tính liên chủ thể (Husserl; 
intersubjectivity), hay giải thích (thông diễn học; 
hermeneutics) thay thế tính chân như sự cẩn xứng 
(adequation). Nhưng Meillassoux tìm cách chứng minh 
trong AF sự việc trong tô tông điều kiện có một kháng cự 
kỳ lạ chống mọi mô hình phản cân xứng (anti-adequation 
model). Tuy nhiên, kháng cự đó không trực tiếp liên quan 
đến tính chân của các học thuyết khoa học, mà đúng hơn 
liên quan đến ý nghĩa của chúng. 


Meillassoux giải thích điều đó như sau. Chắc chắn chúng ta 
không thể tin một cách ngây thơ một học thuyết khoa học, 
trong lĩnh vực của khoa học tự nhiên, có thê là cái gì đó 
giông như “chân” . Chăng phải do tại một thuyết hoài nghi 
cấp tiền nào đó đối với khoa học, mà đúng ra là vì chúng ta 
dựa vào ngay chính quá trình của khoa học. Trong quá trình 
lịch sử của nó, quá trình của khoa học hiển thị một tính 
sáng tạo phi thường, hủy diệt bất đoạn những học thuyết 
của riêng chúng, bao gồm cả những thuyết cơ bản nhất, 
thay thế chúng bằng những khung mẫu mà tính mới 
(novelty) cực đoan đến độ không ai có thể đoán trước cấu 
hình của chúng khởi đầu từ khi nào. Những thuyết đương 
tiền cũng vậy, đặc biệt là các học thuyết về vũ trụ: chúng ta 
không thể phát biểu các thuyết vị lai về vũ trụ, các thuyết VỊ 
lai vê tổ tông điều kiện sẽ như thế nào — như người ta 
thường nói, quá khứ là không thể đoán trước. Nhưng mặc 
dầu chúng ta không thể xác nhận một cách khăng định 


DẦÝ, 


Meillassoux và NILDĐ 


thuyết tô tông điều kiện quả là đúng (true), chúng ta phải 
chủ trương nó có thể đúng: chúng ta không thê biết liệu các 
thuyết ấy còn giữ tính chân trong vị lai hay không, nhưng 
đó là một khả thể mà chúng ta không thể loại trừ, bởi vì nó 
là điều kiện của ý nghĩa của các thuyết như vậy. Tính chân, 
và tính chân xem như cái gì đó giống một sự fơng ứng 
với thực tế, là một điều kiện của ý nghĩa của các học 
thuyết. Nếu chúng ta tìm cách bỏ đi ý tưởng về tính chân và 
tương ứng trong nỗ lực hiểu biết những học thuyết ấy, thời 
chúng ta tức khắc phát sinh những chuyện phi lý, hoang 
đường. 


Ở đây, Meillassoux muốn nói đến một loại thực tồn theo 
nghĩa của Lacan: với triết gia hiện đại, cái bất khả thể (the 
impossIble) là hiện thực luận (realism), hay sự tương ứng 
(correspondence). Nhưng hiện thực luận dường như là điều 
kiện của ý nghĩa (condition of sense) cho những học thuyết 
tổ tông, Đó là lý do tại sao ý niệm về ngây thơ biến đổi: 
chúng ta không còn có thể chắc chắn bản thân sự bác bỏ 
tương ứng chẳng phải là một ý tưởng ngây thơ. Chủ nghĩa 
giáo điều về phản cân xứng trở thành một nghỉ vấn giống 
như chủ nghĩa giáo điều tiền-Kant cũ. 


Chúng ta cần tái định nghĩa sự tương ứng, cần tìm thấy một 
khái niệm về sự cân xứng hoàn toàn khác, nếu chúng ta 
thực sự muốn bác bỏ tương quan luận với tất cả quyền năng 
của nó. Bởi vì, như sẽ trình bày sau đây, những gì chúng ta 
phát hiện bên ngoài sự tương quan đều hoàn toàn khác hắn 
những khái niệm ngây thơ vê sự vật, thuộc tính và quan hệ. 
Đó là lý đo tại sao Meillassoux cuối cùng thích mô tả triết 
học của ông như là một học thuyết duy vật tư biện (a 
speculatve materialism), thay vì một hiện thực luận 
(realism). 


386 


Meillassoux và NTLDĐ 


Vì thế, theo Meillassoux, những gì chúng ta hiện có ở đây 
là một khó khăn nan giải to lớn: khó khăn nan giải của 
tương quan đôi với bản nguyên hoá thạch (correlation 
versus arche-fossil). Đó là khó khăn nan giải Meillassoux 
nỗ lực giải quyết trong AF và sách lược của ông để giải 
quyết bao gôm sự bác bỏ có hiệu quả tương quan luận và 
phô trần một "thuyết duy vật khoa học mới đặt cơ sở trên 
một nguyên tắc mà ông gọi là “nguyên tắc vô duyên cớ tất 
yếu tính” (principle of factiality). 


Sau đâysẽ trình bày nguyên tắc vô duyên cớ tất yếu tính, ý 
nghĩa của nó, và tại sao nó có khả năng làm được những gì 
tương quan luận cho là bất khả thể: biết những gì tồn tại 
khi chúng ta không tồn tại. 


C. Nguyên tắc vô duyên cớ tất yếu tính (Principle of 
factiality). 

Vấn đề chính yếu Meillassoux đối đầu trong AF bao gồm 
sự triển khai một thuyết duy vật (materialism) có khả năng 
bác bỏ dứt khoát vòng tròn tương quan luận trong mô thức 
đơn giản nhất của nó, cũng chính là mô thức khó nhất để 
bác bỏ — nghĩa là, luận cứ cho thấy chúng ta không thể bác 
bỏ tương quan ngoại trừ từ bên trong của tương quan. 


Sách lược của ông: nhược điểm của tương quan luận là ở 
chỗ tính hai mặt của những gì nó phản đối. Nói cho đúng, 
tương quan luận mà Melllassoux đề cập được ông định 
nghĩa chẳng phải là phản hiện thực luận (anti-realism), mà 
là phản tuyệt đối luận (anti-absolutism). Tương quan luận 
là phương thức hiện đại bác bỏ hết thảy mọi tri thức khả 
hữu về một tuyệt đối: nó tuyên bố chúng ta bị khóa chặt 
trong những biểu tượng của chúng ta — biểu tượng ý thức, 
ngôn ngữ, lich sử — chắng có phương cách chắc chắn nào 
tiếp cận một thực tế vĩnh hằng độc lập đối với quan điểm 
riêng tư của chúng ta. Nhưng có hai mô thức chính của 


389 


Meillassoux và NILDĐ 


tuyệt đối: một mô thức tuyệt đối hiện thực, mô thức của 
một thực tế phi tư lượng, độc lập: đối với sự chúng ta tiếp 
cận nó, và một mô thức tuyệt đối ý thể (lý tưởng) bao 
gồm ngược lại sự tuyệt đối hóa bản thân của tương quan. 
Vì vậy, tương quan luận cũng phải bác bỏ duy tâm luận tư 
biện (speculative idealism), hay bất kỳ mô thức nào của 
sinh cơ luận (vitalism) hay phiếm tâm linh học 
(panpsychism), nếu nó muốn bác bỏ hết thảy mọi hình thái 
của tuyệt đối. Nhưng với sự bác bỏ thứ hai này, không cần 
sử dụng luận cứ của vòng tròn bởi vì duy tâm luận và sinh 
cơ luận tuyên bố chính bản thân của vòng tròn chủ quan là 
tuyệt đối. 


Hãy xét xem qua các luận cứ duy tâm học và sinh cơ học 
nói trên. Meillassoux gọi “siêu hình học chủ quan luận 
giả” (subjectivist metaphysics) bất kỳ tuyệt đối hóa nào của 
một tiếp cận xác định thê giới của con người, và “chủ quan 
luận giả' (subjectivist) ủng hộ giả của bất kỳ mô thức nào 
của siêu hình học chủ quan. Tương quan giữa tư tưởng và 
tồn tại mang nhiều hình thức: chủ quan luận giả tuyên bố 
một số các quan hệ Ấy, hay thực sự tất cả, đều là những quy 
định không chỉ của con người hay của sinh hoạt, mà còn 
của bản thân Tôn tại. Chủ quan luận giả chiếu một tương 
quan trong những bản thân sự vật — hình chiếu có thể mang 
hình thức của tri giác, trí tuệ, ý muốn, v.v..— và biến nó 
thành tuyệt đối. Tất nhiên, quá trình đó chân mật hơn nhiều 
so với những gì Meillassoux mô tả ở đây. Nhưng tựu trung 
nguyên tắc cơ bản về chủ quan luận luôn luôn duy nhất một 
dạng: nó bao gồm sự bác bỏ hiện thực luận và tương quan 
luận thông qua lý luận như sau: vì chúng ta không thê khái 
niệm một tôn thể chẳng được cấu tạo bởi quan hệ của 
chúng ta với thế giới — vì chúng ta không thoát khỏi vòng 
tròn tương quan luận — toàn bộ những quan hệ đó, hay một 
bộ phận vượt trội của toàn bộ đó, biểu tượng thể tính của 
bất kỳ thực tế nào. Theo chủ quan luận giả, thật là hoang 


390 


Meillassoux và NTLDĐ 


đường như nhà tương quan luận thiết định có thể có một 
vật tự thân khác biệt bất kỳ tương quan nảo giữa con người 
với thế giới. Do đó, chủ quan luận giả biến luận cứ của 
vòng tròn chống lại ngay chính bản thân nhà tương quan 
luận: vì chúng ta không thê tư lượng bắt kỳ thực tế nào độc 
lập đối với những tương quan của con người, điều đó có 
nghĩa là, theo chủ quan luận giả, giả thiết một thực tế như 
thế tồn tại ngoài vòng tròn là một vô nghĩa. (non-sense). 
Như vậy, tuyệt đối là bản thân vòng tròn, hay ít nhất một 
phần của nó: tuyệt đối là tư lượng, hay tri giác, hay ý muốn, 
v.v...: ý niệm, logos, Geist (Mind), Wille zur Macht (WIII 
to Power), trực quan Bergson của thời tục, v.v... 


Mô thức thứ hai của tuyệt đối luận tiết lộ tại sao tương 
quan luận cần phải sản sinh một luận cứ thứ hai có khả 
năng ứng đáp tuyệt đối duy tâm học. Sự cần thiết một luận 
cứ thứ hai rất là quan trọng, bởi vì nó trở thành nhược điểm 
trong pháo đài vòng tròn. Sau đây, Meltllassoux giải thích 
thế nào là luận cứ từ tính vô duyên cớ (facticity). 


Meillassoux gọi “vô duyên cớ tính” (facticity) sự vắng mặt 
duyên cớ cho bất cứ thực tế nào (The absence of reason for 
any reality); nói cách khác, sự bất khả cấp một duyên cớ tối 
chung cho sự tồn tại của bất cứ tồn thể nào. Chúng ta chỉ có 
thể đạt tính tất yếu có điều kiện, chẳng bao giờ đạt được 
tính tất yếu tuyệt đối. Nếu nguyên nhân xác định và định 
luật vật lý được thiết định, thời chúng ta có thê khăng định 
một hiệu quả xác định phải tiếp theo sau. Nhưng chúng ta 
chẳng bao giờ tìm được một duyên cớ cho những định luật 
và nguyên nhân ấy, ngoại trừ sau cùng, những nguyên nhân 
và định luật vô duyên cớ khác: chẳng có nguyên nhân tối 
chung, chẳng có định luật tối chung, tức một nguyên nhân 
hay một định luật bao hàm duyên cớ của sự tồn tại của 
chính nó. Tính vô duyên cớ đó cũng ứng hợp với tư tưởng. 
Cogito của Descartes cho thấy rõ điểm này. Những gì tất 


S ải 


Meillassoux và NTLDĐ 


yêu trong Cogito là một tất yêu có điều kiện: nếu tôi tư duy, 
thời tôi phải tồn tại. Nhưng đó chẳng phải là một tất yếu 
tuyệt đối: không cần thiết là tôi phải tư duy (it is not 
necessary that I should think.). Từ bên trong tương quan 
chủ quan, tôi tiếp cận tính vô duyên cớ của chính tôi, từ đó, 
tiếp cận tính vô duyên cớ của thế giới tương quan với sự 
tiếp cận chủ quan của tôi với nó. Tôi thực hiện điều đó 
bằng cách đạt sự thiếu một duyên cớ tối chung, một czusa 
#u¡i, có khả năng đặt nền tảng cho sự tồn tại của tôi. 


Tính vô duyên cớ định nghĩa như thế, theo Meillassoux, là 
giải đáp cơ bản cho bất cứ tuyệt đối hóa nào của tương 
quan: bởi vì nếu tương quan có thật, chúng ta không còn có 
thể chủ trương, như chủ quan luận giá khẳng định, nó là 
một thành phần tất yếu của mọi thực tế. Tất nhiên, một nhà 
duy tâm học có. thể phản đối cho rằng bất cứ cô gắng nào 
khái niệm phi- tỒn tại của một tương quan chủ quan sẽ dẫn 
dến một sự (tự) mâu thuẫn ngôn hành (performative 
contradiction)!, vì sự khái niệm nó chứng minh chúng ta 
quả thực tồn tại như một chú thể. Nhưng nhà tương quan 
luận sẽ đáp lại bảo rằng có thê không có chứng minh giáo 
điều nào tương quan phải tồn tại thay vì không. Vì thế, sự 
vắng tất yêu ây đủ để bác bỏ khẳng định của nhà duy tâm 
học về tất yếu tuyệt đối của tương quan đó. Và thực tế 
chúng ta không thể tưởng tượng sự phi-tồn tại của tính chủ 
quan — bởi vì tưởng tượng tức là tồn tại như một chủ thể — 
không chứng minh điều đó là không thể: tôi không thể 
tưởng tượng những gì nó giống như là đã chết, vì tưởng 
tượng có nghĩa là tôi vần còn sông, nhưng thực tế đó không 
chứng minh chết là bất khả thể (impossible). Giới hạn của 
tưởng tượng của tôi chăng phải là chỉ số của tính bất tử của 
tôi. Nhưng chúng ta phải cần thận: nhà tương quan luận 
không chủ trương tính chủ quan phải diệt vong: có lẽ nó 
vĩnh hằng như một tuyệt đối — nghĩa là, như Geist (Tình 
thần) hay Wille (Ý chí) — nếu chăng phải như một riêng lẻ 


302 


Meillassoux và NILDĐ 


(individual). Nhà tương quan luận tuyên bố rất đơn giản 
chúng ta không thê quyết định cách này hay cách khác về 
giả thuyết sau đây: chúng ta không thể đạt đáo bất cứ tính 
chân vĩnh hằng nào, bất luận là hiện thực hay ý thể. Chúng 
ta không biết bất cứ điều gì ở ngoài vòng tròn, thậm chí 
không biết ngay cả nó có một hay không — phản đối hiện 
thực luận, cũng giống như chúng ta không biết bản thân 
vòng tròn hoặc là tất yêu hay là tùy duyên — phản đối chủ 
quan luận. 


Theo trên, tương quan luận bao gồm hai luận cứ: luận cứ từ 
vòng tròn của tương quan, phản đối hiện thực luận ngây thơ 
(hãy dùng từ ngữ này để mô tả bất cứ hiện thực luận nào 
không có khả năng bác bỏ vòng tròn), và luận cứ từ tính vô 
duyên cớ (facticity), phản đối duy tâm luận tư biện. Chủ 
quan luận giả khẳng định sai lầm nó có thể đánh bại nhà 
tương quan luận bằng cách tuyệt đối hóa tương quan. 
Meillassoux tin rằng chúng ta chỉ có thể đánh bại nhà tương 
quan luận bằng cách tuyệt đối hóa tính vô duyên cớ. Sau 
đây là lý do tại sao. 


Nhà tương quan luận phải chủ trương, chống lại chủ quan 
luận giả, chúng ta có thể khái niệm tính tùy duyên của 
tương quan, nghĩa là, sự biến mất khả hữu của nó, chẳng 
hạn như với sự tuyệt chủng của nhân loại. Nhưng khi chủ 
trương như vậy, và đây là điểm trọng yêu, nhà tương quan 
luận phải thừa nhận chúng ta có thể tích cực tư lượng một 
khả năng tính hoàn toàn độc lập đối với tương quan, bởi vì 
đúng là khả năng tính của phi-tồn tại (non-being) của 
tương quan. Hãy lấy ví dụ chết để làm sáng tỏ vấn đề. Tư 
lượng về bản thân tôi như phải chết, tôi phải thừa nhận cái 
chết không tùy thuộc tư lượng của riêng tôi về cái chết. 
Nếu không, tôi sẽ có thể biến mắt chỉ với một điều kiện: 
điều kiện tôi vẫn còn sống để tư lượng về sự biến mất của 
tôi, và biến biến cố ấy thành một tương quan của sự tôi tiếp 


393 


Meillassoux và NILDĐ 


cận nó. Nói cách khác, tôi có thê chết vô thời hạn, nhưng 
tôi không bao giờ có thể chết. Nếu tính vô duyên cớ của 
tương quan có thể tưởng tượng, nếu nó là một ý tưởng mà 
chúng ta có thể tưởng tượng có hiệu quả — đó phải là 
trường hợp đối với nhà tương quan luận nếu muốn bác bỏ 
chủ quan luận giả — thời đó /à một ý tưởng chúng ta có thể 
tư lượng như một tuyệt đối: sự vắng hoàn toàn duyên cớ 
cho bất cứ thực tế nào, hay, nói cách khác, khả năng hữu 
hiệu cho mọi hiển thể xác định — bất luận là một biến có, 
một sự vật, hay một quy luật — xuất hiện và biến mất chẳng 
có duyên cớ cho tồn tại và phi tồn tại của nó. Vô duyên cớ 
(unreason) trở thành thuộc tính của một thời gian tuyệt đối 
có khả năng hủy diệt hay sáng tạo bất cứ hiển thể xác định 
nào chắng có duyên cớ cho sự sáng tạo hay hủy diệt nó. 


Thông qua luận đề trên, Meillassoux tìm cách phát giác 
điều kiện cho sự khả tư nghị về cặp đối lập cơ bản trong 
tương quan luận, ngay cả khi cặp ấy không được phát biểu 
hoặc không bị cự tuyệt: đó là cặp đối lập vật tự thân (the 
in-ifself) và cho-chúng ta (the for-us). Luận. đề của nhà 
tương quan luận là: không có tôi, tôi không thể biết thực tế 
nào sẽ tốn tại. Theo tương quan luận, nếu tôi tự tước bỏ 
ngay chính tôi khỏi thế giới, tôi sẽ không thê biết những gì 
còn lại. Nhưng lối lý luận như vậy thiết định chúng ta được 
tiếp cận tích cực đến một khả năng tuyệt đối: khả năng vật 
tự thân có thê khác với cho-chúng ta. Và khả năng tuyệt đối 
ấy đặt nền tảng trên tính vô duyên cớ tuyệt đối của tương 
quan. Tại vì tôi có thể khái niệm phĩ- tỒn tại (non-being) của 
tương quan cho nên tôi có thê khái niệm khả năng của vật 
tự thân hoàn toàn khác biệt cái thế giới tương quan với tính 
chủ quan của con người. Tại vì tôi có thể khái niệm tính vô 
duyên cớ tuyệt đối của mọi sự vật cho nên tôi có thể hoài 
nghi đối với mọi thứ tuyệt đối khác. 


394 


Meillassoux và NILDĐ 


Hậu quả là có thể bác bỏ sự bác bỏ hiện thực luận của nhà 
tương quan luận, căn cứ trên buộc tội sự (tự) mâu thuẫn 
ngôn hành: bởi vì tôi phát hiện một mâu thuẫn ngôn hành 
trong biện luận của nhà tương quan luận. Hai ý tưởng căn 
bản của nhà tương quan luận — cho-chúng ta và vật tự thân 
— được đặt nền tảng trên một tuyệt đối hóa ngầm: tuyệt đối 
hóa tính vô duyên cớ. Mọi sự vật có thể khái niệm như tùy 
duyên, mọi sự vật ngoại trừ bản thân tính tùy duyên. Tùy 
duyên, và chỉ tùy duyên, là tuyệt đối tất yếu: tính vô duyên 
cớ, và chỉ tính vô duyên cớ, chắng phải thực tế mà là vĩnh 
hằng. Tính vô duyên cớ chẳng phải một thực tế thêm vào 
một lần nữa. 


Tính tất yếu của tính vô duyên cớ, tính phi-vô duyên cớ ấy 
của tính vô duyên cớ, Meillassoux gọi là vô duyên cớ tất 
yếu tính (tiếng Pháp: factualité; dịch sang tiếng Anh: 
factiality). Vô duyên cớ tất yếu tính chăng. phải là vô duyên 
cớ, mà là tính tất yêu của vô duyên cớ, thể tính của tính vô 
duyên cớ. Thông qua nguyên tắc vô duyên cớ tất yếu tính, 
Meillassoux chủ trương chúng ta có thê đạt tới một thuyết 
duy vật tư biện (speculative materlalism) bác bỏ rõ ràng 
tương quan luận. Chúng ta có thể tư lượng một X độc lập 
đối với bất cứ tư lượng nào; và biết được như thế là nhờ 
chính bản thân nhà tương quan luận và sự nó đấu tranh 
chống lại tuyệt đối. Nguyên tắc vô duyên cớ tất yếu tính 
phơi ra tính chân bản thể học ấn phía dưới hoài nghi luận 
cấp tiễn (radical skepticism) của triết học hiện đại: tồn tại 
chăng phải là tồn tại như một tương quan, mà là tồn tại như 
một thực tế: tồn tại là có thật — và điều đó chăng phải là 
một thực tế. 


D. Nguyên tắc phi mâu thuẫn (Principle of contradiction) 
Bây giờ hỏi những gì chúng ta có thê nói về cái tuyệt đôi 
ây, cái tuyệt đôi đông nhât với tính vô duyên cớ? Những gì 


395 


Meillassoux và NTLDĐ 


là vô duyên cớ tính một khi nó được xem như là một tuyệt 
đôi thay vì như một giới hạn? 


Trả lời: thời gian (time) — vô duyên cớ tính như tuyệt đối 
phải được xem như là thời gian, nhưng một (hứ thời gian 
rất đặc biệt. Meillassoux gọi nó là “siêu-hỗn độn” (hyper- 
chaos). Theo Meillassoux, nói tuyệt đối là thời gian, hay 
hỗn độn đường như là chuyện tầm thường. Nhưng thời gian 
chúng ta phát hiện ở đây là một thời gian rất đặc biệt, 
không phải là một thời gian vật lý học, chẳng. phải là một 
hỗn độn thông thường. Siêu-hỗn độn khác hắn những gì 
chúng ta thường gọi là hỗn độn. Nói đến hỗn độn tức là nói 
đến vô trật tự (disorder), ngẫu nhiên (randomness), sự trở 
thành bất đoạn (eternal becoming) của mọi sự vật. Nhưng 
những thuộc tính ấy chăng phải là thuộc tính của siêu-hỗn 
độn: tính tùy duyên của nó cấp tiến đến độ ngay cả trở 
thành, vô trật tự, hay ngẫu nhiên có thể bị hủy diệt bởi nÓ, 
và được thay thế bởi trật tự, quyết định luận, và tính cố 
định. Sự vật tùy duyên trong siêu-hỗn độn đến độ thời gian 
có khả năng hủy diệt ngay cả sự trở thành của các sự vật. 
Nếu vô duyên cớ là tuyệt đối, tùy duyên không còn có 
nghĩa là tính tất yếu của sự hủy diệt hayvô trật tự, mà đúng 
ra là tùy duyên bình đăng (equal contingency) giữa trật tự 
và vô trật tự, giữa trở thành và vĩnh hằng vô thủy vô chung 
(becoming and sempiternity). Chúng ta phải hiểu thuyết 
thời gian ở đây rất khác biệt triết học Héraclite. Theo 
Meillassoux, Héraclite là một nhà cố định luận. Vì trở 
thành là một thực tế, cũng như tính có định, cả hai đều có 
khả năng xuất hiện và biến mất. Nhưng sự trở thành của 
Héraclite giống như tất cả thời gian vật lý học bị chi phối 
bởi các quy luật chuyên biệt, quy luật vê sự biến chuyền, 
chẳng bao giờ biến đổi. Tuy nhiên, chẳng có lý do tại sao 
một quy luật vật lý học nhẫn thọ hoặc kiên trì, thêm một 
ngày, thêm một phút. Bởi vì các quy luật ấy là những thực 
tế, chúng ta không thê chứng minh tính tất yếu của chúng. 


396 


Meillassoux và NILDĐ 


Theo Meillassoux, sự bất khả chứng minh tính tất yêu của 
các quy luật vật lý học không do các giới hạn của lý tính, 
như Hume tưởng, mà do thực tế là giả (false). Meillassoux 
tự công nhận là một nhà duy lý (rationalist), và lý tính 
chứng minh rõ ràng chúng ta không thể chứng minh tính tất 
yêu của các quy luật; vì vậy, chúng ta chỉ phải đặt niềm tin 
vào lý tính và thừa nhận điểm này: các quy luật đều chăng 
tất yêu — chúng là những thực tế, và thực tế thời tùy duyên 
— chúng có thê biến đôi chẳng có lý do. Thời gian không bị 
chi phối bởi các quy luật vật lý học, tại vì chính ngay bản 
thân của các quy luật bị chỉ phối bởi một thời gian phong 
cuồng. 


Meillassoux nhấn mạnh về sự ông đề xuất một sự ly tán 
giữa hai hình thái chủ yêu của siêu hình học: “siêu hình học 
về bản thể” (metaphysics Of substance) và “siêu hình học 
về trở thành" ' (metaphysics of becoming). Meillassoux tin 
rằng sự đối lập giữa tồn tại (khái niệm như cơ chất; 
substrate) và trở thành được bao gồm trong nguyên tắc Lý 
do đủ, thao tác viên của mọi siêu hình học. Những tư tưởng 
gia của trở thành — như Héraclite, Nietzsche, hay Deleuze — 
thường được coI như phản siêu hình học, siêu hình học xem 
như triết học về các nguyên tắc cồ định, nghĩa là, về bản 
thể và Ý niệm. Nhưng trong thực tế, siêu hình học được 
định nghĩa bởi niềm tin của nó vào tính tất yếu xác định của 
những thực thể hay của những quá trình: sự vật phải là 
những gì chúng đang là, hay phải trở thành những gì chúng 
biến thành, bởi vì có một duyên cớ cho điều đó (Ý niệm, 
hay tính sáng tạo của Vũ trụ). Đó là lý do tại sao siêu hình 
học về trở thành tin vào hai tất yếu siêu hình học: tất yếu 
của trở thành thay vì của tính cô định; và tất yếu của một 
trở thành như vậy và như vậy, thay vì của cái gì khác khả 
dĩ tư lượng cũng giống thế. 


K. đc 


Meillassoux và NILDĐ 


Ngược lại, ý tưởng về siêu-hỗn độn là ý niệm về một thời 
gian hoàn toàn giải phóng khỏi tính tất yếu siêu hình học 
đến độ không có gì (trở thành và cơ chất) ràng buộc nó. 
Thời gian siêu-hỗn độn có khả năng sáng tạo và hủy diệt 
ngay cả trở thành, sản sinh chăng có lý do tính cố định hay 
vận động, trùng lặp hay sáng tạo. Meillassoux nghĩ. rằng đó 
là lý do tại sao chung cuộc, vấn đề của triết học chẳng phải 
là tồn tại hay trở thành, biểu tượng hay thực tế, mà là một 
khả năng cực kỳ đặc biệt, chẳng phải là một khả năng hình 
thức, mà là một khả năng thực tồn và dầy đặc, ông gọi là 

ái “peut-être”, tiếng Anh: cái “may-be”. Nói tiếng Pháp, 
Meillassoux bảo rằng “L'affaire de la philosophie nest pas 
Lêtre, mais le peut-Être.”” 


Nếu tính vô duyên cớ là tuyệt đối, thời tính vô duyên cớ 
phải được tư lượng như siêu-hỗn độn, một hỗn độn duy lý, 
căn cứ trên lý tính và tri thức, chứ không trên niềm tin tôn 
giáo hay phản ứng cảm xúc. Tuy nhiên, dẫu chấp nhận điều 
đó, dường như chúng ta có một vấn đề nghiêm trọng: làm 
thế nào chúng ta có thể hy vọng giải quyết vẫn đề tô tông 
điều kiện với một ý tưởng như trên? Vấn đề này bao gồm 
sự phát hiện một tuyệt đối có khả năng làm cơ sở cho tính 
hợp pháp (legitimacy) của một tri thức khoa học về bản 
thân thực tế. Chúng ta hiện giờ có một tuyệt đối mà 
Meillassoux tin rằng dường như có khả năng đối kháng 
tương quan luận, nhưng tuyệt đối ấy dường như tương phản 
với cầu trúc duy lý của tồn tại. Nó là sự hủy diệt nguyên tắc 
Lý do đủ, nguyên tắc thông qua đó chúng ta giải thích 
duyên cớ cho những thực tế. Bây giờ, đường như chỉ có các 
thực tế, và không còn có duyên cớ nữa. Làm thế nào chúng 
ta hy vọng đặt cơ sở cho các khoa học với một kết quả như 
vậy? 


Meillassoux nghĩ ra một cách giải quyêt vân đê mới đó. 
Theo ông, có những điêu kiện chuyên biệt của tính vô 


396 


Meillassoux và NTLDĐ 


duyên cớ mà ông gọi là Đạng hình (Figure). Tính vô duyên 
cớ là tính tất yếu duy nhất của sự vật, nhưng không thể bảo 
bắt cứ loại sự vật nào cũng có thật (factual). Một sô sự vật, 
nếu tồn tại, sẽ không tuân theo những điều kiện nghiêm 
ngặt và tất yêu để là một hiển thể có thật. Đó là lý do tại 
sao những sự vật như vậy không thể tồn tại. Chúng không 
thể tồn tại là tại vì nếu chúng tỒn tại, chúng sẽ tất yêu, và là 
tất yêu (to be necessary) là không thể được theo nguyên tắc 
vô duyên cớ tất yếu tính. 


Hãy cho một ví dụ. Trong AF, Meillassoux chứng minh 
phi mâu thuẫn là điều kiện của tùy duyên, vì một thực tế 
mâu thuẫn không thể biến đổi, bởi tại nó đã là những gì nó 
không phải là. Nói đúng hơn, hãy tưởng tượng hay khái 
niệm những gì một thực thể có khả năng chịu đựng bất cứ 
mâu thuẫn nảo sẽ ra sao. Nó có thuộc tính a, và đồng thời, 
trong những điều kiện hoàn toàn tương đồng, nó có thuộc 
tính không-a. Bây giờ, khái niệm thực thể đó phải biến đổi, 
tức trở thành cái gì đó nó không là, điều đó liệu có thể khái 
niệm được hay không? Tắt nhiên không, nó đã là mọi sự 
vật và mọi tương phản của nó. Một tồn thể mâu thuẫn là 
hoàn toàn tất yếu. Đó là lý do tại sao Thượng Đề của Kitô 
giáo cùng một lúc những gì Ngài là: cha, vô hạn, vĩnh 
hằng, và những gì Ngài không là: con, người, và phải chết. 
Nếu chúng ta muốn tư lượng. cái gì đó tất yếu, chúng ta 
phải tư lượng nó như mâu thuẫn, chẳng có bất cứ biến hóa 
nào, với không có gì ở ngoài tuyệt đối mà tuyệt đối có thê 
trở thành. 


Ngược lại, Meillassoux chủ trương mâu thuẫn là không thể 
có được. Vì thế ông mới tự xưng là một nhà duy lý 
(rationalist). Mâu thuẫn là không thể có được bởi vì phi 
mâu thuẫn là điều kiện của một Hỗn độn cấp tiễn, tức là 
một Siêu-Hỗn độn. Hãy lưu ý Meillassoux không tuyên bố 
một tồn thể mâu thuẫn là không thể có được, tại vì nghĩ như 


399 


Meillassoux và NTLDĐ 


vậy là vô lý hay vô nghĩa. Trái lại, Meillassoux tư lượng 
một tồn thể mâu thuẫn là không vô nghĩa. Chúng ta có thể 
định nghĩa nó một cách chặt chẽ, và có thể suy lý về nó. 
Chúng ta có thể thông qua lý tính chứng minh một mâu 
thuẫn thực tồn là không thể có được bởi vì nó sẽ là một tồn 
thể tất yếu. Nói cách khác, bởi vì nguyên lý siêu hình học 
về Lý do đủ là hoàn toàn giả, cho nên nguyên lý lôgic về 
phi mâu thuẫn là hoàn toàn chân. Tính lôgic (logicity) hoàn 
mỹ của mọi sự vật là một điều kiện chặt chẽ của sự vắng 
mặt tuyệt đối của duyên cớ cho bất cứ sự vật nảo. 


Đó là lý do vì sao Meillassoux không tin siêu hình học nói 
chung, bởi vì một siêu hình học luôn luôn tin vào nguyên 
tắc Lý do đủ. Một nhà siêu hình học là một triết gia tin có 
thể giải thích tại sao sự vật phải là những gì chúng đang là, 
hay tại sao sự vật phải tất yếu biến đôi, và diệt vong, hay tại 
sao sự vật phải biến đổi như chúng đang biến đổi. 
Meillassoux, trái lại, tin rằng lý tính phải giải thích tại sao 
sự vật và tại sao bản thân của trở thành có thể luôn luôn trở 
thành những gì chúng không là, và tại sao không có duyên 
cớ tối chung cho trò chơi ấy. Theo phương thức đó, tư biện 
theo nguyên tắc vô duyên cớ tất yếu tính vẫn còn là một 
hình thức của duy lý luận, nhưng một hình thức nghịch lý: 
đó là một duy lý luận giải thích tại sao sự vật phải là vô 
duyên cớ, và làm thế nào chúng có thể vô duyên cớ. Dạng 
hình là những hình thái tất yếu như vậy của tính vô duyên 
cớ, và phi mâu thuẫn là dạng hình thứ nhất Meillassoux suy 
diễn từ nguyên tắc vô duyên cỚ tất yếu tính. Điều đó chứng 
minh chúng ta có thể lý luận về sự văng mặt duyên cớ, nêu 
ý niệm về duyên cớ trải qua một biến cách sâu sắc, nếu nó 
trở thành một duyên cớ giải phóng khỏi nguyên tắc Lý do 
đủ, hay đúng hơn, nếu nó là một duyên cớ giải phóng 
chúng ta khỏi nguyên tắc Lý do. 


400 


Meillassoux và NILDĐ 


Hiện giờ, dự án của Meillassoux là giải quyết một vấn đề 
mà ông không giải quyết trong AF, một vấn đề rất khó giải, 
một vấn đề ông tóm lược trong câu hỏi như sau: liệu có thể 
phái sinh, rút ra từ nguyên tắc vô duyên cớ tất yếu tính, 
khả năng của khoa học tự nhiên trí thức tự thân của thực 
rễ, thông qua diễn ngôn toán học? Thực tế ông đề cập là 
thế giới của chúng ta, thế giới thực tế như được sản sinh 
bởi Siêu-hỗn độn, và tồn tại độc lập đối với chủ quan tính 
của chúng ta. Giải đáp vấn đề rất khó này là một điều kiện 
cho sự giải quyết vẫn đề tô tông điều kiện, và cấu thành kết 
cục lý thuyết của công trình hiện nay của ông. Đến đây 
chấm dứt sự tường trình về bài thuyết trình Thời gian mà 
chẳng trở thành. 

Ý tưởng về “thời gian tuyệt đối' (absolute time) tức “thời 
gian mà chẳng trở thànhˆ nói trên đi cùng với bản thể 
học vô nguyên cớ (acausal ontology) của Meillassoux 
dường như là một thời gian chỉ có một thứ nguyên cơ bản, 
đó là sát na (the Iinstant), có khả năng sinh khởi hay hủy 
diệt mọi sự vật. “Đây là thời gian không có thể khái niệm 
như đã sinh khởi hay như đã bị hủy diệt ngoại trừ trong thời 
gian, tức tự bản thân (n itselÐ). ... Không có thể tư lượng về 
sự biến mắt của thời gian trừ phi sự biến mất ấy xảy ra 
trong thời gian. Hậu quả là thời gian phải được khái niệm 
như là vĩnh hằng.” (AF 96) “Chỉ thời gian có khả năng hủy 
diệt mọi thực tế xác định, trong khi chăng tuân theo quy 
luật xác định nào -— thời gian có khả năng hủy diệt, chăng 
có lý do hay quy luật, cả thế giới lẫn sự vật — mới có thể 
được coi như là một tuyệt đối." (AF 96) Thay vì một thứ 
thời gian bao gồm quá khứ, hiện tại và vị lai, thời gian của 
Meillassoux là một vấn đề bột phát ex nihilo tự khởi và 
trực tiếp. Ở đây, thời gian được giảm thiểu xuống sự tiếp 
diễn của các chuỗi vô duyên cớ (gratuitous sequences). Hệ 
hình (paradigm) cho sự bột phát vô duyên cớ như vậy 
đương nhiên là phép mầu. Meillassoux biện luận cho thấy 


401 


Meillassoux và NTLDĐ 


mọi gián đoạn tuyệt đối hay “mầu nhiệm' chỉ làm chứng 
cho “sự bất tồn tại của Thượng Để (Inexistence of God), 
nghĩa là, cho sự thiếu bất kỳ tính tất yếu siêu hình học nảo, 
sự phát triển hay tạo hóa. 


E. Tiềm tính và Hư tính (Potentiality and Virtuality). 
Trong tiểu luận Tiềm tính và Hư tính (Potentiality and 
Virtuality), Meillassoux xác định vấn đề của Hume có thể 
giải quyết. Sau đây là những luận cứ về tiến trình giải 
quyết: Tính chân của phi mâu thuẫn và tính giá của Lý do 
đủ, vì tính tất yếu lôgic phải không được gấp đôi với một 
tính tất yếu của quan hệ nhân quả thuần túy hư cấu; — 
Quyền năng khủng khiếp của hỗn độn; — Các quy luật của 
tự nhiên có thê biến đổi bất kỳ khi nào chẳng có lý do 
nhưng điều ấy không kéo theo điều chúng phải biến đổi 
thường xuyên. Và Meillassoux một lần nữa trích dẫn 
Cantor và Vernes trong sự cầu tạo trường hợp này. Ông 
viết: các quy luật có tính tùy duyên, nhưng ôn định vượt 
quá tất cả xác suất, bằng cách ấy trở thành khả khái niệm. 
Bởi chẳng có Toàn bộ (Whole) các thế giới khả hữu, chúng 
ta không thê bảo có thê hay chăng có thể các quy luật của 
tự nhiên sẽ đột ngột biến đối chẳng có lý do. Điều này dẫn 
Meillassoux đến phần cuối tiểu luận, Tiết 5, “Hậu quả bản 
thể học của Phi-Tất cả” (*Ontological Consequences of the 
Non-All”), trong đó một “thời gian” đặc biệt khác thường 
được bàn luận sâu rộng: thời gian biểu hiện như bột phát 
ex nihïlo. 


Mục tiêu của Tiết này đơn giản giả định tính phi-khả toàn 
thể kế tính (non- totalizability) của các trường hợp để suy 
ra những hậu quả của một giả thuyết như vậy vê ý tưởng 
trở thành, và dự đoán các ưu điểm của tư biện so với giả 
thuyết trái ngược về sự thích đáng của tính tất yêu thực. Để 
thực hiện dự án, theo Meillassoux, cần xét lại ý tưởng tính 
tùy duyên của các quy luật theo phương thức chỉ bàn đến 


402 


Meillassoux và NILDĐ 


những gì cấu tạo điều kiện tối thiểu của nó, nếu chẳng phải 
định nghĩa hoàn chỉnh của nó: quy luật là một tập hợp xác 
định, hữu hạn hay vô hạn, các trường hợp khả hữu (a 
determinafe set, finite or Infimite, of possible cases) — một 
quy luật, xác định hay ngẫu nhiên, luôn luôn giảm còn một 
tập hợp chuyên biệt các trường hợp tác dẫn (a specifc set 
ofindexed cases). Meillassoux tìm cách quy định nghĩa của 
một trớ thành trong đó bản thân các quy luật sẽ tùy duyên 
theo phương thức so sánh một khái niệm như vậy với lối 
nhìn truyền thống theo đó trở thành chỉ khả tư như chỉ phối 
bởi các quy luật bất biến. 


Có lẽ có ba điểm đáng lưu ý trong Tiết 5 của tiêu luận, và 
chúng ta có thể tiến hành từ điểm dễ nhất đến điểm khó 
nhất. Thứ nhất, thảo luận phê phán của Meillassoux về 
nguyên tắc vị nhân (anthropic principle). Thứ hai, thảo luận 
vê căn nguyên của đời sông (origin of life). Thứ ba và cuối 
cùng, sự suy xét quan trọng của Meillassoux về dị biệt giữa 
ngẫu nhiên tính (chance) và tùy duyên tính (contingency) 
cùng với dị biệt liên hệ giữa tiềm tính (potentiality) và hư 
tính (virtuality). 


Ở đây, chúng ta quan tâm trước hết đến điểm thứ hai: căn 
nguyên của đời sống. Meillassoux khởi đầu than phiền 
chúng ta quen tiếp cận vấn đề đời sống trong giới hạn của 
chỉ hai cách tùy chọn khả hữu: hoặc chúng ta quyết định 
vật chất (matter) bao hàm sẵn tính chủ quan theo cách nào 
đó, ở một mức độ quá thấp nên khó phát hiện, hoặc những 
kích động ấy của chúng sinh không tồn tại sẵn trước trong 
vật chất bất cứ theo phương thức nào, vì vậy, chúng ta bắt 
buộc phải thừa nhận sự bột phát ex mihilo từ vật chất. Vẫn 
đề ở đây là giả thiết truyền thống cho rằng sự xuất hiện ex 
nihilo đòi hỏi một siêu việt siêu quá sự lãnh hội lý tính các 
quá trình tự nhiên. Sự khẳng định một cái mới không thể 
quy vào những yếu tô của trạng huống trong đó nó xảy ra 


403 


Meillassoux và NILDĐ 


luôn luôn kéo theo một phi lý tính luận (irrationalism). Nói 
cách khác, chúng ta được trình bảy trước hết với một sự lưa 
chọn giữa một mô hình liên tục tính trong đó đời sống của 
con người khác với các cục đá chỉ theo mức độ, và một mô 
hình chủ trương một bước nhảy vọt đột nhiên từ phi-đời 
sống đến có-đời sống. Theo Meillassoux, tranh luận như 
vậy dễ trở thành một chiến tranh chiến hào cũ nếu không 
tìm ra giải pháp thay thế thông minh. 


Riêng Meillassoux, phương thức tiếp cận vấn đề sẽ như 
sau. Đầu tiên, cách tiếp cận theo mô hình liên tục tính có vẻ 
hợp lý, trong lúc mô hình đột nhiên nhảy vọt dường như 
phi lý, đòi hỏi phải có sự can dự thần kỳ của một Thượng 
Đề siêu việt. Meillassoux vặn tréo vấn đề, thông qua ý 
tưởng hư tính (virtuality), thâu nhập những bước nhảy vọt 
đột nhiên ex nihilo vào lĩnh vực lý tính, nội tại. Nói cách 
khác, ý tưởng về hư tính cho phép phản chuyển dấu hiệu 
(reverse the SiEnS), biến mỗi bột phát hoàn toàn cx nihilo 
thành sự biểu hiện, chẳng phải của một nguyên tắc siêu 
việt về sự trở thành (một phép mẫu; dầu hiệu của Đấng 
Sáng tạo), mà là của một thời gian chẳng có gi đỡ dưới 
và trương ra (sự hiển lộ; dâu hiệu của phi-Tất cả). 
Meillassoux còn phát biêu rất màu mè trong một chú thích: 
"như vậy, mọi “phép mầu” trở thành biểu hiện sự bất tồn 
fại của Thượng Đề, trong chừng mực mọi ly tán hiện tại 
trong tương quan với quá khứ trở thành biểu hiện sự vắng 
mặt của bất kỳ trật tự nào có khả năng chỉ phối quyền năng 
hỗn độn của sự trở thành. 


Gần phần cuối của bài viết, Meillassoux phát biểu: “trong 
mọi cái hoàn toàn mới, thời gian làm rõ nó không hiện thực 
hóa một mầm mống của quá khứ, nhưng nó biểu lộ một hư 
tính (virtuality) không tiên-tồn tại (pre-exist) theo bất kỳ 
phương thức nào, trong bất kỳ toàn thê nào thời gian không 
thể tiếp cận, bước nhảy vọt của riêng nó. 'Š 


404 


Meillassoux và NILDĐ 


Sau đây là những ý tưởng về thời gian được Meillassoux 
trình bày trong điểm thứ ba đáng lưu ý của Tiết 5: sự suy 
xét quan trọng về đị biệt giữa ngẫu nhiên tính (chance) và 
tùy duyên tính (contingency) cùng với dị biệt liên hệ giữa 
tiềm tính (potentiality) và hư tính (virtuality). Dưới hình 
thức của một tiến hóa cấp tiến, đường như kề từ khi người 
Hy Lạp, một và chỉ một khái niệm trở thành luôn luôn áp 
đặt trên chúng ta. Đó là thời gian, sự hiện thực hóa một tập 
hợp vĩnh hằng các khả thể mà sự trở thành chắng tiếp cận 
được bản thân của chúng. “Năng lực” duy nhất của sự trở 
thành là phân phối chúng theo phương thức vô trật tự. Tuy 
tính hiện đại theo truyền thống được hình dung như là sự 
chuyền tiếp từ thế giới đóng kín sang vũ trụ vô hạn, nó vẫn 
chia sẻ với siêu hình học Hy Lạp một yêu điểm: hữu hạn 
hay vô hạn, thế giới vẫn bị chỉ phối bởi quy luật. Nghĩa là, 
bởi cái Tất cả (the All) mà ý nghĩa thiết yêu bao gồm sự tùy 
thuộc thời gian vào một tập hợp các khả thê nó chỉ có thê 
thực hiện, chứ không sửa đối. 


Giờ đây, chính từ một quyết định như trên, thông thường 
đối với người Hy Lạp và triết la hiện đại, chúng ta suy ra 
từ chính mình ý tưởng phi-Tắt cá (non-All), phi-Toàn bộ 
(non-Whole), bằng cách chẳng toàn thể kế cái khả thể 
(un-totalising the possible), và kết quả là giải phóng thời 
gian ra khỏi tất cả mọi tùy thuộc hợp pháp. Bằng cách giả 
thiết tính hợp pháp bản thể học của khái niệm Cantor về vô 
hạn, chúng ta phân biệt cái vô hạn với cái Tất cả, bởi vì cái 
vô hạn của cái khả thể không thể ngang bằng sự suy kiệt 
(exhaustion) của nó (mọi tập hợp vô hạn có một cơ số 
(cardinality) xác định mà một vô hạn khác có khả năng 
vượt quá). Từ sự phân biệt ấy giữa vô hạn và Tắt cả (the 
inũnite/the All), “kết quả là khả năng phân biệt minh bạch 
giữa những ý tưởng tùy duyên tính và ngẫu nhiên tính 


405 


Meillassoux và NILDĐ 


(contineency/chance), và quả nhiên, giữa tiềm tính 
(potentiality) và hư tính (virtuality). 


Tiềm tính (potentialities) là những trường hợp phi-hiện 
thực hóa (non-actualised) của một tập hợp tác dẫn (indexed 
set) các khả năng theo điều kiện của một quy luật được 
mang lại (bất luận là ngẫu nhiên hay không). Ngẫu nhiên 
(chance) là mọi hiện thực hóa một tiềm tính mà chẳng có 
trường hợp cá biệt đơn nghĩa của phép quy định căn cứ trên 
các điều kiện cho ban đầu. Vì thế Meillassoux gọi tùy 
duyên tính thuộc tính của một tập hợp tác dẫn các trường 
hợp (chẳng phải một trường hợp thuộc một tập hợp tác dẫn) 
của chăng phải bản thân nó là một trường hợp của một tập 
hợp các tập hợp các trường hợp; và hư tính thuộc tính của 
mọi tập hợp các trường hợp xuất hiện bên trong của một trở 
thành chẳng bị chỉ phối bởi bất kỳ toàn thể tiền-cấu thành 
các khả thể nào.” 


Nói ngắn gọn, Meillassoux thiết định: — quy luật có thê liên 
quan đến một vũ trụ các trường hợp xác định; — chăng có 
Vũ trụ các vũ trụ các trường hợp; - thời gian có thể phát 
sinh bất kỳ tập hợp phi- -mâu thuẫn các khả năng tính nào. 
Kết quả là Meillassoux cấp cho thời gian năng lực: — phát 
sinh những quy luật mới chăng tiềm tàng sẵn trong một tập 
hợp cố định các khả thể nào đó; -phát sinh những tình 
huống chẳng bao hàm sẵn trong những tình huống trước; — 
sáng tạo các trường hợp mới thay vì chỉ hiện thực hóa các 
tiềm năng tồn tại vĩnh hằng trước khi chớp loáng. Nếu sự 
trở thành có năng lực phát sinh các trường hợp căn cứ trên 
một vũ trụ các trường hợp được mang lại trước, thời hậu 
quả là những trường hợp như vậy bột phát, nói cho đúng, ứ 
không, bởi vì chẳng có cấu trúc nào bao hàm chúng như 
những tiềm năng vĩnh hằng trước khi chúng xuất hiện: do 
đó chúng ta đã biến sự bột phát ex nihilo thành khái niệm 


406 


Meillassoux và NTLDĐ 


của một sự tôn tại tương quan với thời gian, biêu hiện tính 
nội tại thuân túy của nó. 


Các biến cố bao hàm trong một quy luật được mang lại 
nằm trong phạm vi của các tiểm tính, và chúng ta có thê nói 
đến ngấu nhiên (chance) khi nói đến các biến cố xảy ra 
trong toàn cảnh bị hạn chế cao độ Ấy. Và trong thực tế, 
Meillassoux chăng hề đặt vẫn đề về các định luật sác xuất ở 
cấp độ đó. Tuy nhiên, khi xét xem bản thân các quy luật, 
chúng ta phải nói đến hư ứính thay vì tiềm tính, và ứùy 
duyên tính thay vì tiềm tính, bởi vì thời gian có “khả năng 
phát sinh những trạng huống chăng bao hàm trong các 
trạng huống trước”, như vậy là hàm ý ở cấp cục bộ của 
phân tích pháp (cấp các trường hợp tác dẫn theo một quy 
luật cho) các trạng hướng đều bao hàm trong các trạng 
huống trước. 


Meillassoux không lựa chọn một trong hai cặp ngẫu 
nhiên/tiềm tính và tùy duyên tính/hư tính và bỏ rơi cặp 
kia. Ông bảo quản cả hai trong một phân công lao động. Ở 
cấp cục bộ, cấp các trường hợp chỉ phối bởi các quy luật, 
ông xét thấy hoàn toàn thừa nhận được nếu nói đến tiềm 
tính và ngâầu nhiên tính. Chỉ khi nào thăng tới trạng thái các 
bản thân của quy luật, Meillassoux nghĩ răng hư tính và tùy 
duyên tính cần được đề cập. Tuồng như những gì 
Meillassoux mang lại cho chúng ta là một thuyết về hai-thế 
giới (a two-world theory). Các quy luật quả thực tôn tại, và 
phần lớn chúng quả thực vận hành. Nhưng chính thông qua 
sự thừa nhận đó, sự thừa nhận các quy luật quả thực tỒn tại, 
Meillassoux công nhận nguyên tắc Lý do đủ có tác dụng 
phần lớn thời gian. Xét cho cùng, các quy luật đều liên 
quan tới một sự kết nối chuyên biệt hay quan hệ giữa một 
thực thể (entity) hay trường (field) và một thực thể hay 
trường khác. Điều đó có nghĩa là các quy luật thắt buộc, 
hay cần thiết. Sự kiện ngày nào đó một điều tất yếu mới có 


407 


Meillassoux và NTLDĐ 


thể sinh khởi chẳng có lý do nhằm thay thế điều tất yếu 
hiện tại không làm biến đổi sự cần thiết của quan hệ ở đây 
và bây giờ. Chỉ khi nào thăng lên cấp độ các bản thân của 
quy luật luôn luôn có thể biến đổi chẳng có lý do thời 
nguyên tắc Lý do đủ sụp đồ. 


Sự phân loại ra hai cảnh giới tồn tại khác nhau: cảnh giới 
của tiềm và cảnh giới của hư, hay cảnh giới của ngầu nhiên 
và cảnh giới của tùy duyên thật ra chỉ là một vấn đề của tri 
thức (matter of knowledge), chăng phải hai khu vực của 
thực tế. Meillassoux viết: “Để được chính xác hơn, chúng 
ta phải nói rằng sự phân biệt tiềm tính/hư tính mang tính tri 
thức học (gnoseological) thay vì bản thể học (ontological) 
trong chừng mực nó chỉ định cơ bản một dị biệt trong quan 
hệ nhận thức của chúng ta và sự tồn tại tương quan với thời 
gian.”® Sau đây là những nét đặc biệt của tư tưởng và thái 
độ đặc sắc của Meillassoux: dẹp bỏ cường điệu rạng nứt 
giữa tiềm và hư, ưu thế của hư tính hiện thực khắp mọi 
phần của thực tế. Đầy đủ hơn nữa khi Meillassoux tiếp tục 
phát biểu “sự trì tục của bản thân của một vũ trụ gôm các 
trường hợp đã được tri nhận (sự ôn định của các quy luật) 
cũng thoát khỏi tất cả các cân nhắc theo phương thức tiềm 
tính (một trường hợp khả hữu trong một tập các trường hợp 
khác).”” Trong cùng một chú thích phong phú, Meillassoux 
còn thêm “năng lực hư hóa của thời gian, sự nó không phục 
tòng bất kỳ trật tự cấp trên nào, bản thân đề cho được nhận 
thức, hay được hiện tượng hóa, khi một cái mới xuất hiện 
đẹp bỏ tất cả tính liên tục giữa quá khứ và hiện tại. Mọi 
phép mâu" do đó trở thành biểu hiện sự bất tổn tại của 
Thượng Đé, trong chừng mực mọi gián đoạn hoàn toàn của 
hiện tại trong tương quan với quá khứ trở thành biểu hiện 
sự vắng mặt của bất kỳ trật tự nào có khả năng giám sát 
năng lực hỗn độn của trở thành.”!9 


408 


Meillassoux và NTLDĐ 
Chú thích 


!, David Hume. Enquiries Concerning Human Understanding and 


Concerning the Principles of Morals. Third Edition. Oxford University 
Press Inc., New York. 1975. “When I see, for instance, a billiard-ball 
moving 1n a sfraight line towards another; even suppose motion In the 
second ball should by accident be suggested to me, as the result of 
theIr contact or impulse; may Ï not conceive, that a hundred different 
evenfs might as well to follow from that cause? May not both these 
balls remain at absolute rest? May not the first ball return In a straight 
line, or leap off from the second 1n any line or direction? All these 
Supposifions are consistent and conceivable. Why then should we gIve 
the preference to one, which 1s no more consistent and conceivable than 
the res(? All our reasonings a priori will never be able to show us any 
foundation for this preference.” Pp 29-30.. 

?, Quentin Meillassoux. Spectral Dilemma. “Let us explain. The usual 
way of posing the questlon of causal necessity proceeds with the 
1nterrogation as formulated by Hume himself, and which can be stated 
as follows: 1t being understood that we believe 1n the necessity of laws, 
can this belief be founded 1n reason, so as to guaranfee that laws will be 
1n the future what they are today, all other circumstances being equal? 
The aporia encountered by Hume consists in the fact that neither logic 
nor experlence are able to offer any such Justification. For, on one 
hand, there 1s nothing contradictory 1n the observable constants being 
modified in the future; and, on the other, experlence teaches us only 
about the present and the past, not the future. So that the supposed 
necessify of natural laws becomes an enigma since the Principle of 
Sufficlent Reason cannot be effectvely applied to 1t: We cannof 
raionally discover any reason why laws should be so rather than 
otherwise, that is to say why they should remain in their current state 
rather than being arbitrarily modified from one moment to the next. 

3. Phát biểu bằng tiếng Anh: There can be no X without a givenness of 
X, and no theory about X without a positing of X. 

*' Bùi Văn Nam Sơn. Triết Học - Lịch Sử: Đạo Đúc Học Diễn Ngôn. 
Thuyết trình tại Liên Hiệp Hội KHKTVN. Hà Nội, 23.11.2012. “Bây 
giờ, nếu tôi nói: “hôm nay, tôi sẽ không nói một lời nào cả!”, ắt có 
người nghĩ chắc có điều gì xảy ra! Thưa không, chẳng có gì xảy ra hết! 
Tôi chỉ muốn cho thấy sự tự mâu thuẫn của lời nói ấy. Khi tôi nói, tức 
là tôi đang làm một điều gì đó qua việc nói. Khi nói: “Xin quý vị lưu 
ý...”, tôi đưa ra một đề nghị, một yêu cầu v.V... Vậy, bên cạnh “nội 
dung mệnh đề”, còn có phương diện khác: phương diện “c hiện” 
điều tôi làm, bằng cách nói ra điều ấy. 


409 


Meillassoux và NTLDĐ 


Trở lại với câu nói nghịch lý: “Hôm nay, tôi sẽ không nói một lời nào 
cả!”. Với câu này, tôi đã làm một điều gì đó, tức nói ra một câu gồm 
nhiều từ. Thế nhưng, chính hành vi nói ấy đã phủ định chính nội dung 
lời tôi nói, đó là hôm nay sẽ không nói lời nào cả. Điều được khẳng 
định bị chính hành vị khẳng định bác bỏ. Chuyện đơn giản vậy, nhưng 
người ta dành cho nó một thuật ngữ chuyên môn: “sự (fự) mâu thuần 
ngôn hành” (performativer (SelbstWiderspruch / performative 
confradiction). (“Performance”, theo nghĩa quen thuộc, là trình diễn; ở 
đây, theo nghĩa ngôn ngữ học, chỉ tiến trình sử dụng ngôn ngữ trong 
một hoản cảnh nói cụ thể nào đó: nói là làm một điều gì bằng cách nói 
ra). Nhưng, thuật ngữ ấy có thật là “đơn giản” ' không, và nhất là, có liên 
quan øì đến triết học? Xin nói ngay: nó chính là chỗ ð mật, thậm chí 
là bí quyết để xây dựng nên môn Đạo đức học diễn ngôn mà ta đang 
bản!” 

”, The Speculative Turn: Continental Materialism and Realism. Levi 
Bryant, Nick Srnice and Graham Harman, editors. re.press Melbourne, 
Australia. 2011. Q. Meillassoux. I5. Potentiality and Virtuality. “In 
every radical novelty, time makes manifest that It does not actualize a 
germ of the past, but that 1t brings forth a virtuality which diịd not pre- 
exIst in any way, 1n any totality Inaccessible to time, 1ís own advent.” 
P235. 

5. Như trên. “results the possibility of clearly distinguishing between 
the notions of contingency and chance, and indeed between the notions 
of potentiality and virtuality. Pofenfialifies are the non-actualised cases 
of an indexed set of possIbilities under the condition of a given law 
(whether aleatory or not). Chance 1s every actualisation of potentiality 
for which there 1s no univocal instance of determination on the basIs of 
the Iimtial given conditions. Therefore I will call confingency the 
property of an Indexed set of cases (not of a case belonging to an 
1ndexed set) of not 1tself being a case of a set of se(s of cases; and 
virfualfy the property of every set of cases of emerging within a 
becoming which 1s not dominated by any pre-constituted totality of 
possibles.” Pp 23 1-32. 

7. Như trên. “the capacity to bring forth situations which were not at all 
conftained in precedemt situations.” P232. 

Š_ Như trên. “To be more precise, we must say that the distinction 
potentiality/virtuality 1s gnoseological rather than ontological, In so far 
as 1t designates essentially a difference In our cogmtive relation with 
temporality.” P232, note 7. 


410 


Meillassoux và NTLDĐ 


?, Như trên. “the perpetuation of a universe of already-known cases (the 
constancy of laws) Ifself also escapes all consideration in terms of 
potentiality (one possible case 1n a set of others).” P232, note 7. 

!9 Như trên. “the virtualising power of time, its insubordination to any 
superior order, lets 1tself be known, or 1s phenomenalized, when there 
emerges a novelty that defeats all continuity between the past and the 
present. Every “miracle” thus becomes the manifestaton of the 
1nexIstence of God, 1n so far as any radical rupture of the present In 
relation to the pas( becomes the manifestation of the absence of any 
order capable of overseeing the chaotic power of becoming.” P233, 
note 7. 


411 


Meillassoux và NTLDĐ 


412 


Phần 2: Tất yếu-Tùy duyên 


Duy vật học tư biện! 
một Triêt học đang hình thành 


Sau Hữu Hạn Tính”? 

Meillassoux là môn đồ của giáo sư Alain Badiou và chính 
giáo sư Badiou đã đề Tựa cuốn sách đầu tay này của 
Meillassoux. Ông tuồng như không thể tìm thấy đủ từ để ca 
ngợi nó. Theo ông, Meillassoux đã kết hợp tính tất yếu 
lôgic tuyệt đối (absolute logical necessity) với một tính tùy 
duyên cấp tiến (radical contingency) của các quy luật tự 
nhiên, mở ra trong lịch sử triết học ... một con đường mới, 
rất lạ đối với Kant chỉ quen với sự phân phối quy phạm 
giữa chủ nghĩa giáo điêu (dogmatism), hoài nghỉ luận 
(scepticism), và phê phán (critique). Lễ dĩ nhiên, có một số 
điểm tương tợ giữa thầy và trò: vai trò chủ yếu của toán 
học, bao hàm những kết quả của thuyết tập hợp (set theory) 
của Georg Cantor; sự thích thú theo từng bước một luận cứ 
lôgic; sự thiếu vắng mọi hứng thú đặc biệt với Heidegger 
hay hiện tượng học truyền thống. Cả hai tác giả cũng quyết 
tâm thể hiện tham vọng lớn giải quyết một số vấn đề mà 
dường như không thể tưởng tượng trong lĩnh vực triết học 
một thời gian ngắn trước đây. Tuy nhiên, lối nhìn thế giới 
của Meillassoux chẳng phải là của Badiou. 


Sách “Sau Hữu Hạn Tính? gồm có hai chương mở đầu then 
chốt: 1. Tổ tông điều kiện (Ancestrality); 2. Siêu hình học 
(Metaphysics), Tín ngưỡng chủ nghĩa (Fideism), Tư biện 
(Speculation). Kế tiếp là hai chương đài hơn và có hệ thống 
hơn: 3. Nguyên tắc Tất yếu tình của tính Tùy duyên 
(Prineiple of Factiality); 4. Vấn đề của Hume (Hume°s 
Problem). Cuối cùng, kết thúc với chương 5: Sự báo thù lại 
của Ptolemy (Ptolemy?s Revenge). Meillassoux đồng ý với 
Harman về điểm nội dung của ba chương 1, 2 và 5 có thể 


413 


Meillassoux và NILDĐ 


xem như một đơn vị, khác biệt quan điểm triết học trình 
bày trong hai chương 3 và 4. Sau đây sẽ trình bày một số ý 
niệm chính yếu trong tập Sưu Hữu Hạn Tính (viết tắt: AF; 
tiếng Pháp: APRÈS LA FINITUDE. 2006; phiên dịch tiếng 
Anh: AFTER FINITUDE. 2008) theo quan điểm của g/s 
Harman. G/s Harman và g/s MeillassouxỶ tuy cùng nhau 
hoạt động trong toàn cảnh của phong trào Hiện thực học tư 
biện (Speculative Realism) nhưng ý tưởng của hai vị khác 
biệt nhau rõ rệt. Với Harman, AF tuồng như có sáu ý niệm 
vận hành như sáu trụ của AF: 


A. Kẻ thù là /ương quan luận (correlationism). Nó phải 
được khắc phục từ bên trong, chứ không bỏ qua nó theo 
phương thức hiện thực học ngây thơ (naïive  realist 
manner). 

B. Có một vị trí gọi là Øương quan luận mạnh (strong 
correlationism) không tiềm nhập duy tâm học tuyệt đối, và 
có thê cấp tiễn hóa thành một triết học mới gọi là đuy vát 
học f biện (speculative materialism). 

C. Khi tương quan luận mạnh đươc cấp tiến hóa, nó mang 
lại tính chân chỉ có duy nhất một sự vật là tất yêu: bản thân 
tính fy duyên (contingency itself). 

D. Sự tồn tại của một thế giới ước (prior) hoặc sau 
(posterior) rong thời gian đỗi với mọi ý thức con người đặt 
ra một thách thức trí tuệ lớn hơn sự tồn tại của sự vật cách 
xa trong không gian đôi với mọi ý thức con người. Đó là 
chủ đề về “nhất kỳ vô thường” (diachronicity), trình bày 
mở rộng những gì ban đầu Meillassoux gọi là “?ổ tông điểu 
kiện” (ancestrality). 

E. Sự kiện các quy luật tự nhiên đều tùy duyên không đòi 
hỏi chúng phải bất ôn. Ngay đây là nơi toán học siêu hạn 
(transfinite) của Georg Cantor xâm nhập triết học của 
Meillassoux, theo phương thức hơi khác cách nó xâm nhập 
triết học của Badiou. 


414 


Meillassoux và NTLDĐ 


F. Sự phân biệt giữa phẩm chất chủ yếu và thứ yếu phải 
được phục hoạt, và những phâm chât chủ yêu của một sự 
vật là những phâm chât có thê toán hóa. 


Sáu điểm nêu trên hợp khởi tạo thành cơ sở của triết học 
Meillassoux. Cam kết của Meillassoux theo sát những ý 
niệm của ông bất cứ nơi nào chúng dẫn ông tới mang lại 
cho ông một học thuyết làm ai nây ngạc nhiên về một thế 
giới siêu-hỗn độn trống vắng hết thảy mọi tất yếu, trong đó 
những quy luật của tự nhiên có thê biến đổi bất cứ lúc nào 
không có lý do, và trong đó cả luân lý học lẫn chính trị học 
đều tùy thuộc một Thượng Đề ảo chưa bao giờ tồn tại 
nhưng có thê hiện hữu trong vị lai. 


A. Tương quan luận (Correlationism) 

Mỗi khi có tranh cãi triết học liên hệ đến hiện thực luận 
(realism) và duy tâm học (idealism) chúng ta ghi nhận ngay 
sự xuất hiện một nhân vật thứ ba bác bỏ cả hai thuyết ấy 
như đường lối giải đáp một ngụy vấn đề. Bộ mặt thứ ba đó 
chính là nhân vật chủ trương tương quan luận khẳng định 
chúng ta không bao giờ tư lượng thế giới chăng có người, 
hay tư lượng người chăng có thế giới, mà chỉ tư lượng một 
tương quan giữa thế giới và người. Meillassoux cho rằng 
“kế từ Kant, ý tưởng trung tâm của triết học dường như ý 
tưởng về tương quan (correlation). Thông qua “tương 
quan” chúng tôi hiểu biết đó là ý niệm theo đó chúng tôi 
chỉ tiếp cận tương quan giữa tư lượng và tồn tại và chăng 
bao giờ tiếp cận mỗi hạn từ riêng biệt hạn từ kia (AF 
PI8)”. 


Ở phần cuối sách của ông, Meillassoux công khai tuyên bố 
mục tiêu của ông là đánh thức chúng ta ra khỏi giấc ngủ 
tương quan bằng cách buộc chúng ta hòa giải tư tưởng và 
tuyệt đối (AF P190). Sự phê phán tương quan luận khởi 
động một cuộc phiêu lưu kỳ lạ của triết học Meillassoux, 


415 


Meillassoux và NTLDĐ 


gây ra lắm hiểu lầm. Sở đĩ khái niệm “tương quan" có một 
lực bạo phát trong các nhóm triết gia, khoa học gia, và toán 
học gia lục địa từ 2006, ở cả người hâm mộ lẫn người chê 
bai, là bởi vì quyền lực chí cao vô thượng của tương quan 
giữa người và thế giới từ lâu đã thành giáo điều trung tâm 
bất ngôn của các nhóm Ấy. Mặc dầu Husserl và Heidegger 
truyền lại nhiều kho báu cho triết học ngày nay, nhưng hai 
ông không soi sáng về thực tế tự chủ của các tồn thê ở bên 
ngoài tư tưởng con người. 


Điểm thứ hai đáng ghi nhận là Meillassoux dùng từ “tương 
quan luận" (correlationism) không chỉ với mục đích tranh 
luận. Thực ra, ông không công kích tương quan người-thế 
giới dưới danh nghĩa của một sự trở lại chủ nghĩa hiện thực 
cô điển (siêu hình học giáo điều tiền-I780). Khi chủ nghĩa 
hiện thực bị phản đối bảo rằng chúng ta không thể tư lượng 
cái chăng tưởng đến (the unthought) mà không biến nó 
thành một tư tưởng, một cái được tưởng đến, thời trong sỐ 
các triết gia của nhóm Hiện thực tư biện, duy chỉ có 
Meillassoux thấy rõ sự phản đối đó là một luận cứ cường 
độ lớn rất khó tranh cãi. Ông nhìn cái vòng luấn quân 
tương quan giữa người và thế giới không phải là một sai 
lầm không đáng kế hay một trò chơi chữ, mà đúng ra là 
điểm khởi đầu của hết thảy mọi triết học chính xác. Chúng 
ta không thê nhảy vọt ra bên ngoài tư tưởng, mà phải từ bên 
trong tìm cách cấp tiến hóa cái vòng ấy. 


Và đó là điểm thứ ba đáng ghi nhận. Meillassoux muốn 
chứng minh tương quan luận có thể được cấp tiến hóa từ 
bên trong thế nào đê phát sinh tri thức tuyệt đối về các sự 
vật không tùy thuộc chúng ta, đồng thời tránh thoát sự tuyệt 
đối hóa tư tưởng như trong Duy tâm học Đức (German 
Idealism). Với Meillassoux, luôn luôn có cái gì đó ở bên 
ngoài tư tưởng con người, và tư tưởng đó là thuần túy tùy 
duyên. Ông kỹ lưỡng ra công xây dựng một triết học mới 


416 


Meillassoux và NTLDĐ 
về tuyệt đối bằng cách khởi đầu từ những biên giới của 
tương quan luận. 


Điểm thứ tư và là điểm cuối cùng đáng ghi nhận: tương 
quan có ít nhất hai tính năng riêng biệt. Một, tương quan 
hàm ý một biên giới của tri thức con người; chúng ta không 
thể tiếp cận tuyệt đối, và đó là điều gây nhiều bực tức cho 
Meillassoux. Ông chẳng mấy quan tâm đến tính năng thứ 
hai: một đặc quyền triết học đặc biệt dành cho quan hệ 
người-thế giới vượt trên quan hệ giữa bất kỳ những sự vật 
nào khác. Xác quyết của tương quan luận “chứng fa không 
tiếp cận tuyệt đối được) là điều duy nhất Meillassoux quan 
tâm đến, cho là phi lý và cũng là động cơ thúc đây ông viết 
cuốn “Sau Hữu hạn tính". 


Với Meillassoux, tương quan tính có đủ diện phủ định đề 
phần tranh luận chiếm hầu hết cuốn sách. Trong khi cuộc 
tranh luận truyền thống giữa các triết _gla Xoay quanh câu 
hỏi ai là người có được mô hình tốt nhất của bản thể 
(substance), kế từ Kant, điều đó chuyển sang một cuộc 
tranh cãi về ai là người khám phá bản thân chân thật của 
tương quan người-thế giới: 'có phải là tư tưởng gia của 
tương quan chủ thể-đối tượng, của tương quan vô-hữu®, 
hay tương quan ngôn ngữ-quy chiếu? Câu hỏi không còn là 
“cái nào là bản thê thích hợp” mà là “cái nào là tương quan 
thích hợp? (AF 20) Tại sao kể từ Kant phương thức tư 
lượng tư biện bị chận đứng, và sự bác bỏ tư tưởng tư biện 
ảnh hưởng mạnh trên lãnh vực triết học vào ngay thời điểm 
khoa học kêu gọi cầu tạo một mô thức tư biện có khả năng 
nhận biết được những điều kiện của khả thể của nó? Tại sao 
các triết gia tự ký thích ứng quá lâu với tính sai lầm của 
tương quan luận? Hãy nghe Kant giải đáp: Aì là người đánh 
thức Kant ra khỏi giấc ngủ giáo điều? Ai khuyến khích 
Kant buông bỏ mọi mô thức của tuyệt đối trong tư tưởng? 
Kant nói một cách rất rõ ràng: chính là vấn đề kết nối nhân 


417 


Meillassoux và NTLDĐ 


quả do Hume nêu lên, nghĩa là, nói một cách tổng quát, sự 
phá hủy mọi giá trị tuyệt đối của nguyên tắc Lý do đủ. (AF 
184) 


Tương quan luận đương đại chỉ là một hậu quả trầm trọng 
của cái Meillassoux gọi là “tai biến Kan£' (Kantian 
catastrophe). Meillassoux vạch ra ba giai đoạn cơ bản của 
tai biến Kant cùng với bản thân của tính sai lầm nằm ngay 
trong căn nguyên của nó. 


I. Biến cố Copernicus-Galilei lập ra ý niệm một tri thức 
toán học về tự nhiên (the idea of a mathematical knowledge 
Of nature), một tự nhiên từ nay bị tước hết cảm tính. Chính 
Descartes, triết gia cung cấp sự phê chuân triết học ban đầu 
cho biến cô Galilei, phê chuẩn ý niệm cho rằng tự nhiên 
không có tư tưởng (thought), do đó cũng không có sự sống 
(life) [đối với Descartes tư tưởng và sự sống tương đương 
nhau], và tư tưởng có khả năng tư lượng cái tự nhiên từ bỏ 
chủ quan tính (de-subjectivated nature) ấy /hồng qua toán 
học. Tuy vậy, phạm vi tuyệt đối của toán học đặt cơ sở trên 
sự chứng minh siêu hình học về duy nhất một Thượng Đề 
tối cao, hoàn hảo và được cho là chân thực mới có thê bảo 
đảm khả năng hiểu biết của tân khoa học. 

2. Tuy nhiên, sự triển khai của biến cô Galilei phát giác 
tính sai lầm của mọi phâm chủng tri thức siêu hình học về 
trước; nó cũng phơi bày tính tự đại của các nỗ lực cung cấp 
một cơ sở siêu hình học cho vật lý học. Bởi vì biến cô 
Galilei không những từ bỏ chủ quan tính của thế giới theo 
phương thức toán học (mathematical de-subJectivation of 
the world) mà còn phá hủy mọi mô thức hiểu biết tiên 
nghiệm tại sao thế giới tồn tại như nó đang là. Chừng nảo 
khoa học biểu hiện khả năng phá hủy mọi mô thức của tri 
thức, ngay cả những mô thức đưa ra dưới sự bảo trợ của tân 
khoa học, thời không còn có ý niệm cho rằng chúng ta có 
thể thấu đạt tri thức cuối cùng và tất yếu về những gì tồn tại 


418 


Meillassoux và NILDĐ 


trong thế giới này. Như vậy, biến cố Hume cấu thành phê 
chuân triết học thứ hai cho biến có Galilei bằng cách chứng 
minh tính sai lầm của mọi mô thức siêu hình học của sự căn 
cứ nguyên nhân hay lôgIc, nghĩa là, bằng cách chứng minh 
tính sai lầm của tính tuyệt đối của nguyên tắc Lý do đủ. Tư 
tưởng phải từ khước mọi mô thức chứng minh có ý đồ thiết 
lập tiên nghiệm bất cứ điều gì tự cho mình là tồn tại như 
thế này thế nọ phải vô- -điều kiện tồn tại như thế này thế nọ. 
Sự tồn tại như thế này thế nọ của thế giới chỉ có thể phát 
hiện theo phương thức kinh nghiệm, chứ không thể chứng 
minh là phải tuyệt đối tất yếu. 

3. Kế đó, biến cố Kant bộc lộ sự biến thể của siêu hình học 
trong mô thức cuối cùng và bền bỉ ổn định của nó bằng 
cách biến chuyền tri thức mang tính tương quan luận thành 
mô thức triết học hợp pháp duy nhất của tri thức. Tương 
quan luận trở thành mô thức hợp pháp duy nhất của triết 
học, từ đó là tri thức có-điêu kiện về quan hệ của chúng ta 
với thế giới, đơn độc có khả năng tư lượng khoa học chừng 
nào khoa học phế bỏ siêu hình học tư biện, mặc dầu bản 
thân khoa học không từ bỏ mọi mô thức của phổ biến tính. 
Bởi vì chúng ta không có thể tiếp cận một tính chân tất yếu 
vô-điều kiện của cái mà Leibniz tìm kiếm (hoặc dưới hình 
thức của một Thượng Đề vô cùng hoàn mỹ, hoặc thế giới 
tối hảo trong mọi thế giới khả hữu), chúng ta phải từ bỏ 
mọi phẩm chủng của tuyệt đối lý thuyết, tự hài lòng với sự 
vạch rõ các điều kiện chung cho phương thức hay cách thái 
(cấp dữ; givenness) của các hiện tượng. Nói khác, nhăm 
giải cứu khả thể sản sinh những phát biêu tiên nghiệm, triết 
học phải phân cách tính chân tiên nghiệm với tính chân 
tuyệt đối và thông diễn nó như sự quy định các điều kiện 
phô biến của biểu tượng. 


Theo trên, sự dối lừa chủ trì tai biến Kant không gì khác 
hơn là ý từ bỏ tuyệt đối hóa (de- absolutizing implication), 
tức ý niệm cho rằng có một sự suy diễn bất khả phủ nhận từ 


419 


Meillassoux và NILDĐ 


điểm kết thúc siêu hình học đến điểm kết thúc các tuyệt 
đối. Vì khoa học thuyết phục chúng ta mọi siêu hình học 
đều hư huyễn, và vì mọi tuyệt đối là siêu hình, cho nên suy 
ra rằng, hầu tư lượng khoa học, chúng ta phải từ bỏ mọi 
hình thức tuyệt đối. Cùng một tình huống, chúng ta cũng 
phải từ bỏ niềm tin vào phạm vi tuyệt đối của toán học, 
phạm vi tuyệt đối đó hiện cấu thành thể tính của cuộc cách 
mạng tư tưởng sản sinh bởi khoa học hiện đại. Như vậy, tai 
biến Kant quả thật bao gồm sự từ bỏ mọi cái tuyệt đối cùng 
với mọi phẩm chủng của siêu hình học. 


Meillassoux thường xem cái ưu thế của vòng tương quan 
luận là một điều đáng ghét, gọi nó là tai biến Kant. Và ông 
nói thêm mặc dầu tuyên bố đã thực hiện một “cuộc Cách 
mạng Copernicus” trong triết học, Kant thực ra phạm tội 
tương phản: một “cuộc Phản Cách mạng Ptolemy' (AF 175) 
Bởi vì trong lúc Copernicus di chuyển con người ra khỏi 
trung tâm của thế giới bằng cách làm trái đất vận động, thời 
Kant kiên trì chủ trương thực tế xoay quanh những điều 
kiện của tri thức của chúng ta. Cái tuyệt đối mà 
Meillassoux nhiệt tình muốn khôi phục không thể đạt được 
bằng cách nhảy vượt quá hữu hạn tính và nắm bắt giáo điều 
một thực tế bên ngoài được khái niệm một cách ngây thơ. 
Cái tuyệt đối chỉ đạt được thông qua nội bộ cấp tiến hóa cái 
vòng tương quan luận từ bên trong, buộc nó phải cung cấp 
những bí mật của tuyệt đối mà chúng ta chưa bao giờ tưởng 
tượng ở sẵn đó. 


B. Tổ tông điều kiện (ancestrality) là đề tài được trình bày 
đầu tiên trong tập AF dọc theo một tuyến thời gian ngắn 
nhắc đến thọ mệnh đoản tạm của con người trong lịch sử 
của vũ trụ. Khởi nguyên của vũ trụ là 13.5 tỷ năm trước 
đây; sự hình thành trái đất, 4.56 tỷ năm; khởi nguyên của 
sinh mệnh trên trái đất là 3.5 tỷ năm đến nay; và Homo 
habilis, chỉ mới 2 triệu năm mà thôi. Từ năm 1930, kỹ thuật 


420 


Meillassoux và NTLDĐ 


khoa học cho phép chúng ta xác định tuổi của những hóa 
thạch (fossils) và tỉnh quang (starlight), và bằng cách ấy 
định vị rất nhiều tồn thê vào một thời kỳ cô hơn hết thảy 
mọi quan sát viên khả hữu. Trên cơ sở đó, Meillassoux nêu 
lên một khó khăn nhà tương quan luận phải đối phó. Triết 
gia này xem thực tế như một tương quan giữa người và thế 
giới, nhưng bây giờ phải đối diện một diễn ngôn khoa học 
về một thực tế trước bất kỳ khả năng nào của một tương 
quan như vậy. Meillassoux đề xuất hai từ ngữ khóa nhằm 
tham chiếu một thực tế như vậy: tổ tông điều kiện 
(ancestralité) và bản nguyên hóa thạch (archifossile). Ông 
định nghĩa như sau: “Tôi sẽ gọi “£Š tông” (ancestrale) bất 
kỳ thực tế nào trước sự xuất hiện của loài người — ngay cả 
trước mọi hình thức được tri nhận của đời sông trên trái đất 

. Fôi sẽ gọi “bđn nguyên hóa thạch” (archifosslle).... 
những vật liệu chỉ định sự tồn tại của một thực tế hay biến 
cô tô tông, một tồn tại trước đời sống trên trái đất (AF26).” 


Về sau, đề tài tổ tông điều kiện được mở rộng thành chủ đề 

“nhất kỳ vô thường" (dia-chronicité) bao hàm không chỉ 
những biến cố trước đời sống con người, mà cả những biến 
cô theo sau sự diệt tuyệt khả hữu các loài có trí tuệ. Cuối 
cùng, vấn đề của bản nguyên hóa thạch không hạn chế 
trong các phát biểu tổ tông mà đúng ra liên quan đến mọi 
diễn ngôn có nghĩa bao hàm một sự phân kỳ mang tính thời 
gian giữa tư lượng và tồn tại. Nhân đây, tưởng nên lưu ý 
đến khuynh hướng của Meillassoux coi trọng một sự phân 
kỳ mang tính thời gian hơn sự phân kỳ mang tính không 
gian. Với Meillassoux, nhất kỳ vô thường chẳng phải là 
một vấn đề của thực tế, mà là của khả năng. Cuối cùng, với 
ông, có thể xảy ra sự kiện đời sống con người nhẫn thụ 
vĩnh viễn cùng với vũ trụ như một toàn bộ. Và thậm chí 
cũng có thể đời sống con người đã có mặt từ thời Bùng nỗ 
(Big Bang). 


421 


Meillassoux và NTLDĐ 


Meillassoux nhận xét có những nhà hiện thực học giáo điều 
(dogmatic realists) thừa nhận một thế giới tồn tại bên ngoài 
tư lượng của chúng ta về nó, và một nhóm nhỏ hơn các nhà 
duy tâm học tuyệt đối (absolute idealists) phủ nhận bất kỳ 
thê giới nào ở bên ngoài tâm như vậy. Ngược lại, các triết 
học tư biện cho rằng các cuộc tranh nghị về “duy tâm học 
đối với hiện thực luận” (idealism versus realism) là vô giá 
trị và tuyên bố chiếm một vị trí trung đạo tỉnh vi: chúng ta 
không thê tư lượng thế giới tách biệt với NgƯỜI, Và người 
tách biệt với thế giới, mà chỉ tư lượng hai cực ây cộng tồn. 
Những gì Meillassoux tầm cầu là một văn bản (version) 
phi-giáo điều của tuyệt đối, một tuyệt đối phát sinh nội bộ 
từ tro tàn của vòng tròn tương quan luận. 


Công trình khảo cứu của Meillassoux là một nỗ lực trù tính 
dẹp sạch mọi hình thức tương quan luận, và ông khởi đầu 
bằng cách thiết lập một bảng ngày tháng khoa học thực 
(actual scientific dates): 

- 13.5 tỷ năm kế từ khi Bùng Nỗ (Big Bang), 

- 4.45 tỷ kế từ khi hình thành trái đất, 

- 3.5 tỷ kế tứ khi đời sống bắt đầu trên hành tỉnh của chúng 
ta, và chỉ 

- hai triệu năm từ khi xuất hiện homo habilis (AE 24). 
Meillassoux muốn chúng ta xét xem trạng thái của các phát 
biểu về các biến cố cô đại trước sự xuất hiện tương đối mới 
đây của nhân loại. Nhà tương quan luận không thừa nhận 
một tồn thể jiện hữu trước khi được mang lại cho con 
người, mà chỉ thừa nhận nó được mang lại cho con người 
như tổn tại trước sự mang lại như vậy (AF 32). Vì khước từ 
sự hữu thê hóa (biến thành vật thể; hypostase) tương quan, 
nên phải nói “vũ trụ vật lý học không /hc sự được biết 
trước sự tồn tại của nhân loại, hay ít nhất sự tồn tại của các 
sinh vật. Thế giới chỉ có ý nghĩa khi được mang lại cho một 
tồn thể tư lượng hay một sinh vật (AF 33). Hay, nói đến 
“sự xuất hiện của đời sống”, tức là hồi tưởng một sự xuất 


422 


Meillassoux và NILDĐ 


hiện sự biểu hiện ở trong một thế giới có trước nó. Ngay 
khi không chấp nhận những quyết định như thế, chúng ta 
tất phải giữ vững những gì chúng ta được cấp cho: chẳng 
phải sự xuất hiện bất khả tư nghì của sự biểu hiện trong tồn 
tạ, mà là cái được mang lại khả phổ biến hóa 
(universalisable) của chất liệu-hóa thạch (matériau-fossile) 
hiện tại: tốc độ phân rã phóng xạ, hay độ phát quang của 
ánh sáng hằng tinh. Một phát biểu tổ tông là đúng, theo nhà 
tương quan luận, khi được đặt cơ sở trên một kinh nghiệm 
hiện tại — thực hiện theo quy luật nhờ một chất liệu-hóa 
thạch cho — và khả phổ biến hóa (bất kỳ ai cũng có thể 
kiểm chứng theo quy luật). Do đó, chúng ta có thê nói rằng 
lời phát biểu là đúng, tại nương trên một kinh nghiệm khả 
tái sản sinh theo quy luật và được phổ biến (une expérience 
en droit reproducIble par tous = universalité de lénoncé; 
phô biến tính của phát biểu), chẳng tin một cách ngây thơ 
tính chân của nó xuất xứ từ một sự cân xứng (adequation) 
với thực tế hiện thực của hệ quy chiếu của nó (một thế giới 
chẳng được mang lại)” (AF 33). 


Một mặt, nhà tương quan luận dường như để nguyên 
nhiên cho các khoa học, triết học không liên quan tới. 
Nhưng mặt khác, đồng thời chủ trương còn có cái gì đó 
trong thế giới mà khoa học không thể nắm bắt được — ưu 
tiên về mặt lôgic của các phát biểu về thế giới vượt quá ưu 
tiên về mặt thời gian của các biến cô tổ tông (AF 32). Hành 
động như vậy, các nhà tương quan luận chơi trò giả vờ 
không can thiệp vào nội dung của các phát biểu. Nhưng 
thực ra có sự can thiệp. Bởi vì nếu các phát biểu khoa học 
không hiểu theo nghĩa đen thời chúng tuyệt đối mất hết ý 
nghĩa. Phát biểu trái đất hình thành cách đây 4.5 tỷ năm có 
nghĩa đúng như những gì nó nói. Nó có nghĩa những gì nhà 
tương quan luận tuyên bố: “chăng phải tổ tông điều kiện 
trước sự mang lại, chính hiện tại được mang lại phóng 
chiếu ngược về trước một quá khứ tuông như tổ tông (AF 


423 


Meillassoux và NTLDĐ 


34).” Mắc dầu sách không công khai nói đến sự tương đăng 
giữa tương quan luận và duy tâm học, chúng ta có thê nhận 
thấy điều đó trong phát biểu: “đối diện bản nguyên hóa 
thạch, mọi duy tâm học hội tụ và trở thành bắt thường nhự 
nhau” (AE 36) Meillassoux nghĩ rằng ý tưởng của ông về 
bản nguyên hóa thạch có thể dùng để “trắc nghiệm tín 
ngưỡng của triết gia đối với các tương quan (correlates), 
ngay cả khi có dữ liệu chỉ rõ một lỗ hồng sâu thắm giữa 
những gì tồn tại và những gì xuất hiện (AF 37).” Vì thế, 
vẫn đề tô tông điều kiện có khả năng phiên đảo mọi sự vật 
trong triết học kế từ Kant (AF 48). 


Trong bất kỳ trường hợp nào, Meillassoux cho rằng tương 
quan luận và hiện thực học ngây thơ là hai phương thức 
phân ly né tránh xem tổ tông điều kiện như một vấn đề (AF 
49). Ông nhắn mạnh triết học phải tầm cầu không gì ngoài 
tuyệt đối, từ bỏ phép siêu nghiệm vì phép này cắm chỉ khả 
năng tính (AF 51). Dù sao, “chúng ta không còn có thê là 
những nhà siêu hình học, chúng ta không còn có thể là 
những nhà giáo điều chủ nghĩa. Về điểm này, chúng ta chỉ 
có thể là những người thừa kế của chủ nghĩa Kant 
(Kantisme) (AF 52).” 


Sự thất bại lớn của siêu hình học, theo Meillassoux. là luôn 
luôn tìm kiếm một tồn thể riêng biệt tất yếu. Về mặt này, 
ông tuồng như phù hợp với sự phê phán bản thể học của 
Thượng ĐẾ vàjhay thần học về sự tồn tại của 
Heidegger/Derrida. Theo lịch sử các luận cứ bản thể học 
nhằm chứng minh sự tồn tại của Thượng Đề, siêu hình học 
chủ trương ít nhất một tồn thể phải tuyệt đối 
tất yếu. Nguyên tắc Lý do đủ của Leibniz đi xa hơn nữa: 
mọi tôn thể đêu tất yêu. Nhưng đối với Meillassoux “sự bác 
bỏ siêu hình học giáo điều có nghĩa là bác bỏ mọi tất yếu 
thực; và tất nhiên bác bỏ nguyên tắc Lý do đủ, cũng như 
luận cứ bản thể học (AF 58).” Sau đây, chúng ta sẽ thấy 


424 


Meillassoux và NILDĐ 


Meillassoux chủ trương các quy luật của tự nhiên cần 
phải tuyệt đối tùy duyên. Bằng cách đó, ông phục hồi 
phong cách luận cứ mang tính tuyệt đối, bấy lâu văng mặt 
hằng máy thập niên, có thê hằng mấy thế kỷ, cho triết học 
đại lục. 


Meillassoux phân biệt hai văn bản (versions), một yếu, một 
mạnh, của tương quan luận. Một ví dụ tốt về một nhà tương 
quan luận yêu là Kant. Với Kant, bản thân của sự vật không 
thể biết được nhưng khả dĩ tưởng đến. VỊ trí phê phán của 
Kant “không ngăn cắm mọi kết nối tư tưởng với tuyệt đối 
(AF 60).” Trái lại, tương quan luận mạnh (bao gồm hầu hết 
các triết gia đại lục hiện giờ) giữ vững lập trường “tuyên bố 
chúng ta có thể biết vật tự thân chẳng những là không theo 
quy luật mà tuyên bố chúng ta khả dĩ, ít nhất, tư lượng [vật 
tự thân] cũng là không theo quy luật (AF 60).” Nhà tương 
quan luận mạnh và nhà duy tâm học toàn diện đồng ý ngay 
cả bản thân của các sự vật là bất khả tư nghì. Nhưng trong 
khi nhà duy tâm học toàn diện chủ trương chúng ta đạt 
được tuyệt đối thông qua những điều kiện sở hữu của tư 
tưởng của con người, nhà tương quan luận mạnh từ chối 
tuân tuần, và từ bỏ vô duyên cớ tính hay hữu hạn tính của 
kinh nghiệm của con người, không có tham chiếu nào đến 
tuyệt đối. Nói cách khác, tương quan luận mạnh từ bỏ Kant, 
cho rằng “giống như chúng ta chỉ có thể mô tả những mô 
thức tiên nghiệm của cảm năng và trí năng, chúng ta chỉ có 
thể mô tả những nguyên tắc lôgic vốn có trong | bất kỳ mệnh 
đề nào khả tư lượng, chứ không thể suy diễn tính chân 
tuyệt đối của chúng (AF 65).” Kết quả là một triết học về 
vô duyên cớ tính, “liên quan đến những lượng bất biến xem 
như cấu trúc của thế giới — lượng bất biến khả đĩ sai khác 
từ một tương quan luận này đến một tương quan luận khác, 
nhưng trong môi trường hợp, đóng vai trò của một trật tự 
quy định tối thiểu cho tư tưởng: nguyên tắc về quan hệ 
nhân quả, các mô thức tri giác, các quy luật lôgic, v.v... 


425 


Meillassoux và NILDĐ 


(AF 66).” Các cấu trúc này đều có định: Meillassoux chẳng 
bao giờ trải nghiệm về sự biến thiên của chúng. Những mô 
thức bất biến này mặc dầu cố định, nhưng là một thực tế, và 
chẳng phải một tuyệt đối. Chúng chỉ đơn thuần được tìm 
thấy và mô tả. Meillassoux đả phá lối mô tả thực tế theo 
truyền thống ấy và muốn biến tính vô duyên cớ thành tính 
tùy duyên tuyệt đối: “?ính fừy duyên biêu hiện thực tế các 
quy luật vật lý học không thiên vị cho phép một biến cố 
phát sinh hoặc chăng phát sinh — cho phép một tồn thê sinh, 
trụ, hay diệt (AF 66).” 


Meillassoux chú ý có một liên hệ mật thiết giữa tính vô 
duyên cớ và triết học hậu hiện đại về tín ngưỡng tôn giáo. 
Tước bỏ mọi tiếp cận tuyệt đối, triết học về tính hữu hạn 
thực sự cho phép chúng ta phát biểu về tuyệt đối bất kỳ 
theo phương thức nào cũng được. Kết thúc của siêu hình 
học, khái niệm như một khử-tuyệt đối hóa (dc- 
absolutization), loại bỏ mọi dầu vết của tuyệt đối trong triết 
học, trong thực tế, đã mở triết học cho sự thống trị của một 
hình thức tôn giáo trầm trọng hơn. Trong khi một môn đồ 
theo Cơ đốc giáo của Kant ít nhất cần chứng minh Tam vị 
nhất thê (Trinity) không mâu thuẫn về diện lôgic (AF 72), 
thậm chí nghĩa vụ tối thiểu đó bây giờ đã biến mắt. Tương 
quan luận mạnh, trong thực tế, đã mở cửa cho mọi vs. 
thức khả hữu của niềm tin tùy tiện. Meillassoux viết: * 

trang tư tưởng chống giáo điều chủ nghĩa cảng tốt, Ti 
như chống cuông tín càng bất lực hơn (AF 79).” Chống chủ 
nghĩa giáo điều, thời cần từ chối dứt khoát mọi tuyệt đối 
siêu hình học; nhưng chống cuồng tín mãnh liệt thời “điều 
quan trọng là phát hiện trong tư tưởng một chút tuyệt đối 
(AF 80).” Đã từ lâu không thấy nói đến sự thỉnh cầu tuyệt 
đối trong triết học đại lục, nhưng Meillassoux rất nghiêm. 
Mặc dầu ngưỡng mộ Kant, ông đề cập “tai biến Kant” 
(catastrophe kantienne) [AF 183] trong triết học, tức “tai 
biến tương quan luận” (the correlationist catastrophe). 


426 


Meillassoux và NILDĐ 


Niềm hy vọng lớn của sách của ông, như được bày tỏ qua 
những lời cuối sách, là vấn đề tổ tông điều kiện đánh thức 
chúng ta khỏi “giấc ngủ tương quan luận, bằng cách thúc 
đây chúng ta cam kết dung hòa tư tưởng và tuyệt đối (AF 
190).” Thay vì duy tâm học siêu nghiệm đang âm thầm 
thống trỊ triết học, Meillassoux đề xướng một học thuyết 
duy vật tư biện (speculative maferialism) [AF 180. 


Ngoài sự trình bày những luận cứ phê phán chống tương 
quan luận, Meillassoux còn cho chúng ta một hương vị 
đáng kể về triết học của ông, đrong đó “vấn đề là nắm vững 
luận án của Descartes cho răng bất cứ gì có thể toán học 
hóa đều có thể tuyệt đối hóa, chẳng cần kích hoạt nguyên 
tắc về Lý do đủ. Và những điều đó đối với chúng ta dường 
như là nhiệm vụ chẳng những khả thi, mà còn khẩn cấp, 
của nguyên tắc tính tất yếu của tính tùy duyên (AF 187).” 
Những tiêu chuẩn cơ bản của mọi phát biểu toán học sẽ 
chuyên hóa thành những điều kiện tất yếu của tính tùy 
duyên của mọi tồn thê. Ý tưởng này đưa trở lại lời mở đầu 
của tập AF: “Thuyết về phẩm chất chủ yếu và thứ yếu 
dường như thuộc về một quá khứ triết học tuyệt đối quá 
thời: đã đến lúc khôi phục nó (AF 13).” Phẩm chất thứ yếu 
đương nhiên là những phẩm chất cho là chỉ tồn tại trong 
tương quan với một tri giác giả, trong khi phẩm chất chủ 
yếu là những phẩm chất tồn tại ở bên ngoài hết thảy mọi tri 
giác. Trong khi tuơng quan luận mạnh xác nhận trong thực 
tế quan điểm của Berkeley cho rằng mọi phẩm chất chỉ tồn 
tại trong tương quan với một tri giác giả, Meillassoux khôi 
phục lại cho thế giới “một chút tuyệt đối” thông qua tranh 
luận cho rằng “với bất cứ điều gì trong đối tượng khả dĩ 
biểu hiện bằng thuật ngữ toán học, tất có ý nghĩa để nói về 
nó như một thuộc tính của vật tự thân (AF 16).” Nói ngắn 
gọn, thuyết duy vật tư biện của Meillassoux là một nỗ lực 
dung hợp tính tất yếu toán học tuyệt đối với tính tùy duyên 
đồng đăng tuyệt đối của các tồn thê trong thế giới tự nhiên. 


427 


Meillassoux và NTLDĐ 


Sau đây sẽ xét xem phương thức theo đó Meillassoux đạt 
đên vị trí hôn hợp kỳ lạ ây. 


Œ. Duy vật học tư biện (Speculative Materialism). 

Chương 3 và 4 trình bày trung tâm của cuộc tranh luận của 
Meillassoux và những hạt giống của công trình nghiên cứu 
vị lai của ông. Sau khi Meillassoux chỉ cho thấy triết học 
tương quan luận đánh đồ hiện thực luận ngây thơ bằng cách 
khẳng định con người và thế giới chỉ có nghĩa khi chúng 
hiện khởi tương y tương đổi, ông tìm cách di chuyển tiêu 
điểm của chúng ta từ những điều kiện của tương quan trở 
lại các sự vật của thế giới: “Tính tất yếu tối cao gán cho 
vòng tròn tương quan luận sẽ xuất hiện tựa hồ tương phản 
với những gì có vẻ như vậy: tính vô duyên cớ sẽ được tiết 
lộ là một tri thức về tuyệt đối, bởi vì cuối cùng chúng tôi sẽ 
thay thể trong sự vật những gì chúng tôi đã hiểu lầm là một 
sự không có khả năng của tư tưởng (AF 84).” Meillassoux 
dự định chuyên biến sự chống lý do đủ từ một sự hạn chế 
tri thức hữu hạn của con người sang qua một nguyên. tắc 
tích cực về tính tùy duyên trong bản thân của sự vật. Ông 
quả quyết: “Sự thất bại của nguyên tắc Lý do đủ, trên quan 
điểm đó, rất đơn giản, nó xuất xứ từ tính giả — và thậm chí 
từ tính giả tuyệt đối — của một nguyên tắc như vậy: bởi vì 
thực sự, không có gì có một lý do để tồn tại và đề tồn tại 
như đang là, thay vì đổi khác (AF 85).” Meillassoux đề 
xướng một nguyên tắc mới về tính vô duyên cớ tuyệt đối 
trong sự vật, thay thế nguyên tắc Lý do đủ. Ông chứng 
minh bản thân tương quan luận đã tiền giả định cái nguyên 
tắc ông đề xướng ấy. “Đề đối kháng [nhà tương quan luận], 

duy chỉ có một phương thức theo đó tiến hành: chúng ta 
cân chứng minh bản thân vòng tròn tương quan luận... . tiền 
giả định, hầu khả đĩ tư lượng, sự ngâm thừa nhận tính tuyệt 
đối của tính tùy duyên (AF 86).” 


428 


Meillassoux và NTLDĐ 


Graham Harman lập một bản liệt kê một số tối thiểu vị trí 
Meillassoux cần cho luận cứ trong AF, gồm có; 

() Hiện thực học giáo điều/ngây thơ (Dogmatic/Naïve 
Realism): “Các vật tự thân tỒn tại, và chúng đều khả thức 
biệt (The things-inthemselves exist, and they are 
knowable.) 

@) Tương quan luận yếu (Weak Correlationism): “Các vật 
tự thân tồn tại. Chúng chăng khả thức biệt, nhưng ít nhất 
chúng đều khả tư” (The things-in-themselves exist. They 
are not knowable, but at least they are thinkable.) 

(3)(4) Tương quan luận mạnh/Rất mạnh (Strong/Very 
Strong Correlationism): Các vật tự thân đều bất khả thức 
biệt và tuyệt đối bất khả tư. Nói ngắn, chúng đều vô ý 
nghĩa. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng không tồn 
tại.” (The things-in-themselves are unknowable and also 
completely unthinkable. In short, they are meaningless. But 
that does not mean that they do not exIst.) 

Xin lưu ý về vị trí tương quan luận Rất mạnh. Meillassoux 
tuy phân biệt hai mô thức tương quan luận mạnh rời nhau 
nhưng không đặt tên cho chúng. Graham Harman đã tự 
động gọi chúng là tương quan luận mạnh và tương quan 
luận Rất mạnh. Mô thức sau được Meillassoux sử dụng như 
điểm tại đó ông nỗ lực cấp tiên hóa tương quan (the 
correlate) từ bên trong. 

(5) Duy tâm học tuyệt đối (Absolute Idealism): “Các vật tự 
thân đều bất khả thức biệt và tuyệt đối bất khả tư. Nói ngắn, 
chúng đều vô ý nghĩa. Và điều đó có nghĩa là sự tồn tại của 
chúng là không thê có được.” (The things-in-themselves are 
unknowable and also completely unthinkable. In short, they 
are meaningless. And that means that theIr existence 1s 
ImpossIble.) 


Theo truyền thống, các triết gia thuộc học phái Kant ở vào 
VỊ trí (2) và thuộc học phái Hegel ở vào VỊ trí (Š). 
Meillassoux xếp các triệt gia thê kỷ 20 thuộc nhiêu học 


429 


Meillassoux và NILDĐ 


phái khác nhau vào VỊ trí (3)/(4). Ông tự chọn VỊ trí (4), 
nhưng VỊ trí (4) ấy sớm được biến thái thành một trong 
những vị trí triết học gây ngạc nhiên nhiều nhất trong thời 
đại của chúng ta: Duy vật học f biện (Speculative 
Materialism). Học thuyết này tìm cách tránh khỏi hai cực 
đoan của duy tâm học tuyệt đối và tương quan luận. Để 
tránh cực đoan của thuyết đầu, nó phải kiềm chế không hữu 
thể hóa (hypostatizing; biến thành vật thể) tương quan của 
tư tưởng và thế giới. Đề tránh cực đoan của thuyết sau, nó 
phải vượt quá tính hữu hạn và tư lượng cái tuyệt đối. Do 
đó, “mọi duy vật học tự muốn là tư biện, nghĩa là, biến một 
loại tồn thể nào đó chẳng có tư tưởng thành một thực tế 
tuyệt đối, phải khẳng định cả tư tưởng là không tất yếu 
(một cái gì đó có thể chăng có tư tưởng), và tư tưởng có thê 
tư lượng những gì phải có tại đó khi chẳng có tư tưởng (AF 
62).” 


D. Tính Tùy duyên (Contingency). 

Ở vị trí Tương quan luận yếu của Kant, các vật tự thân đều 
khả tư nghị nhưng chẳng khả thức biệt. Nhưng ở vị trí Duy 
tâm học tuyệt đối, tư lượng các vật tự thân ở bên ngoài tư 
tưởng tức là biến chúng thành những đối tượng của tư 
tưởng, và do đó, chẳng có phương thức nào đề vượt ra khỏi 
tương quan giữa người và thế giới, Chêm vào giữa hai vị trí 
đó là vị trí Tương quan luận mạnh. Một mặt nó đồng ý VvớI 
Duy tâm học tuyệt đối cho rằng chúng ta không thể nói đến 
tư lượng cái không nghĩ đến (the unthought) mà không rơi 
vào một phát biểu mâu thuẫn. Nhưng khác với Duy tâm 
học, cho rằng sự chúng ta thiếu khả năng tư lượng cái 
không nghĩ đến chẳng có nghĩa là sự phi tồn tại của cái 
không nghĩ đến. Vị trí tương quan luận mạnh được sử dụng 
làm điểm phát xuất vị trí Duy vật học tư biện của 
Meillassoux, một siêu hình học kỳ diệu về tính tùy duyên 
tuyệt đối trong đó bất cứ gì cũng có thể xảy ra chăng có lý 
do và chẳng báo trước. 


430 


Meillassoux và NTLDĐ 


Meillassoux tiến hành công trình, so sánh sách lược của 
ông chống tương quan luận với thuyết siêu nghiệm 
(transcendentalisme) của Kant: “cần phải, chúng ta cũng 
cần phải, tuyệt đối hóa cái nguyên tắc cho phép tương quan 
luận loại ra sự tuyệt đối hóa tư tưởng. Đó chính là những gì 
các nhà siêu hình học chủ quan thực hiện: biến bản thân 
tương quan ... thành mô hình của một loại tuyệt đối mới 
(AF 83).” Phát biểu một cách khác, “chúng tôi sẽ thay thế 
trong sự vật những gì chúng tôi đã hiểu lầm là một sự 
không có khả năng của tư tưởng (AF 84).” Cuối cùng, điều 
ây sẽ mang lại những gì Melllassoux gọi là Iiguyên tắc vô 
duyên cớ (principe de l'irraison), theo đó “mọi sự vật trong 
thế giới tồn tại chăng có lý do, và như vậy, có khả năng hữu 
hiệu trở thành khác chăng có lý do (AF 85).” Ông viết tiếp: 
“Mọi sự vật có thể thực sự sụp đồ — cây cũng như sao, sao 
cũng như quy luật, quy luật vật lý học cũng như quy luật 
lôgic. Điều đó chẳng nương vào một quy luật ưu việt theo 
đó mọi sự vật được định phận cho diệt vong, mà nương 
theo sự uống mặt của một quy luật ưu việt có khả năng bảo 
tồn bất cứ gì, bất luận sự vật gì, khỏi điệt vong (AF 85).” 


Những gì biến thành tuyệt đối chăng phải là bản thân của 
tương quan (như duy tâm học tuyệt đôi chủ trương), mà là 
tính vô duyên cớ (facticité) của tương quan (AF 84). Tại 
sao Meillassoux tin có trường hợp như vậy nằm ở trung 
tâm của triết học của ông? 


Trung tâm luận điểm của cuốn AF dựa trên một cuộc thảo 
luận tưởng tượng giữa năm nhân vật triết học riêng biệt. 
Trước hết, hai nhà giáo điều, một Tín đô giáo điều và một 
người Vô thân giáo điều. Vô thần giáo điều (dogmatic 
atheist) có lối nhìn giống của một nhà Hiện thực luận giáo 
điều. Vị này biết những gì là thực tồn (real) và xem một 
thực tế vật chất như đương nhiên loại bỏ bất kỳ tồn thể tất 


431 


Meillassoux và NTLDĐ 


yếu nào, Thương Đề. Với VỊ này, chẳng có Thượng Đề, 
chăng có tồn thể nhân từ sẽ cấp cho chúng ta một kiếp sống 
vỆ sau. Tín đồ giáo điều (the dogmatic believer) có lỗi nhìn 
giống như của nhà Duy tâm học giáo điều. Vị này biết 
những gì là thực tồn, và thực tế ây chỉ là một sự mở rộng 
của những khái niệm thần nhân đồng hình luận 
(anthropomorphic conceptions; thuyết cho răng thần cũng 
có hình thể hoặc tâm linh như người) của linh hồn (soul). 
Có một tồn thê vĩnh hằng theo dõi chúng ta, hồi đáp những 
cầu nguyện của chúng ta, V..v... 


Mỗi nhà giáo điều khăng định về ý kiến của mình. Hoặc có 
một Thượng Đề bảo trì linh hồn sau khi chết, hoặc chăng 
có. Lúc này, nhà Tương quan luận mạnh (the strong 
correlationist) hiện đến Vị này là người bạn phi phán đoán, 
chẳng đứng theo phe nào, và chủ trương thuyết Bất khả tri 
(agnosticisme): chúng ta chỉ biết được những gì được mang 
lại cho chúng ta và mọi xác tín (certaint€) vào kiếp sau đều 
là ảo tưởng. Meillassoux viết: “[Đối với nhà tương quan 
luận] mọi tín ngưỡng đều tựa hồ hợp pháp như nhau, cho 
rằng lý thuyết không có khả năng ưu đãi một biến có bất 
thần này hơn một biến cố bất thần khác (AF 87).” Sau đó 
ông chỉ cho thấy làm thế nào Bắt khả tri luận là một Tương 
quan luận khác: “Bởi vì giống như tôi không thể biết tự 
thân (ïn-itself) mà chăng chuyền hoán nó thành một tự thân 
cho-tôi (pour-moi), tôi không thê biết những gì xảy đến cho 
tôi khi tôi không còn ở thế giới này, vì tri thức tiền giả định 
ai đó tại thế giới.” Nhà tương quan luận phản đối cả hai 
nhà giáo điều với thuyết bất khả tri: bởi làm thế nào một 
trong hai nhân vật giáo điều khăng định một thực tế-tự 
thân, trong lúc chúng ta bị hạn chế trong sự tiếp cận thế 
giới, không thể thâm nhập một thế giới-tự thân nằm ở mức 
vượt lên trên hắn những cái thông thường? (AF 87) Đối với 
nhà tương quan luận, hai vị trí nêu trên rất dễ bị bác bỏ: chỉ 
cho biết rõ ràng là rất mâu thuẫn tự cho rằng mình biết 


432 


Meillassoux và NTLDĐ 


những gì tồn tại trong khi không còn sống, bởi vì sự biết 
giả định là còn tôn tại trong thê giới này (AE 87). 


Đến đây xuất hiện một nhân vật mới: „hà duy tâm học chủ 
quan (idéaliste subjectif), lên tiếng bảo rằng nhà tương 
quan luận giữ một vị trí không nhất trí chẳng khác hai nhà 
giáo điều. Bởi “cả ba nhân vật nghĩ rằng có thể có một tự 
thân tuyệt đối bất đồng với tình trạng hiện tại của chúng ta: 
một Thượng Đề mà lý do tự nhiên không tiếp cận được, 
hay một hư không thuần túy (AF 88§).” Hậu quả đương 
nhiên là mâu thuẫn khi tìm cách tư lượng cái gì đó ở bên 
ngoài sự tư lượng. Nhà duy tâm học biện luận: “tôi không 
thể tư lượng về bản thân mình như chăng còn tồn tại nữa 
mà không mâu thuẫn với bản thân mình, thông qua ngay tư 
lượng đó. Tôi chỉ có thể tư lượng về bản thân mình là một 
hiện hữu, và hiện hữu như tôi tồn tại: là vì tôi chỉ có thể tồn 
tại, và tỒn tại luôn luôn như tôi tồn tại hiện nay (AF 88)” 
Cái chết, giống mọi mô thức khác của siêu việt cấp tiến, bị 
nhà duy tâm học phế bỏ theo cùng một phương thức họ phế 
bỏ mọi ý niệm vê một vật tự thân khác với câu trúc tương 
quan luận của chủ thể. Vì một vật tự thân khác với cái cho- 
chúng ta (pour-nous) là bất khả tư nghị, nên nhà duy tâm 
học tuyên bố vật tự thân là bất khả, là không thể được 
(impossible). Vì nhà duy tâm học chủ quan biến tương 
quan người-thế giới thành hoàn toàn tuyệt đối, nên thậm 
chí khái niệm hủy diệt nó bởi cái chết xem như không thể 
được: “Bởi một tự thân (en-soi) khác với cái cho-chúng ta 
(pour-nous) là bất khả tư nghị, nên nhà duy tâm học chủ 
quan tuyên bồ nó là không thể được (AF 88).” 


Theo Meillassoux, trong số bốn nhân vật nói trên, Vô thần 
giáo điều sai vì có niềm tin vào sự tuyệt chủng của con 
người, Tín đồ giáo điều đúng, nghĩ răng chúng ta có thể 
chẳng bao giờ chết, nhưng sai, nghĩ rằng kiếp sau có thê bất 
cứ sự vật gì tuyệt đối sai khác cái thế giới chúng ta đã biết. 


433 


Meillassoux và NILDĐ 


Suy cho cùng, mỗi nhà giáo điều bị mắc kẹt trong một học 
thuyết tích cực, và nhà duy tâm học chủ quan mắc kẹt trong 
một tương quan chăng giáo điều nhưng vân còn như nhà tủ. 
Nhà tương quan luận bất khả tri luận gần nhất với tính 
chân, vì chỉ nhân vật này thể nhận sự vật có thể khác hơn là 
chúng ta tưởng. Chỉ nhà tương quan luận bất khả tri luận 
công nhận cái chết và kiếp sau, cả hai, đều có thể tư lượng 
(thinkable) mà chăng cần biến chúng thành những lời tuyên 
cáo giáo điều. Đến đây với duy nhất nhà tương quan luận 
bắt khả tri luận còn sót lại, xuất hiện nhân vật thứ năm: nà 
triết học tr biện (speculative philosopher; bản thân 
Melllassoux?) 


Với sự xuất hiện của nhà duy vật học tư biện, chúng ta thấy 
ngay sự nối tiếp mật thiết và đảo ngược giữa vị trí của 
Meillassoux và Tương quan luận mạnh. Bởi vì trong khi 
Tương quan luận. mạnh có thể xem như một khăng định 
nhận thức luận về tính hạn định, tính không hiểu biết, và 
nhu cầu của chúng ta đối với tính bất khả tri, Duy vật học 
tư biện đảo ngược. tất cả những khăng định ấy thành một 
học thuyết bản fhể học. Nói cách khác, Tương quan luận 
mạnh đúng khi nghĩ rằng chúng ta không thể biết khả năng 
nào về kiếp sau, nhưng nhà duy vật học tư biện nghĩ rằng 
chúng ta có thể biết bất kỳ khả năng nào có thể đúng, và 
chẳng có lý do. Đây là điểm khóa của toàn bộ hệ thống của 
Meillassoux, vì vậy tưởng nên tìm hiểu thêm. 


Lần nữa, xét xem làm thế nào nhà tương quan luận có khả 
năng đánh bại nhà duy tâm học chủ quan. Nhà duy tâm học 
chủ trương sự phi tồn tại của tư tưởng là bất khả tư nghị và 
vì vậy nên không thê được, nghĩa là cái chết không thể xảy 
ra. Nhà tương quan luận phản bác, nói rằng cái gì đó có khả 
năng tồn tại bên ngoài tương quan tư tưởng- -thế giới. Nên 
lưu ý sự tồn tại của cái khác khả hữu đó bản thân không thể 
khắc bên trong tư tưởng, hay nếu có thê khắc thời nhà 


434 


Meillassoux và NILDĐ 


tương quan luận sụp đồ vào trong vị trí của nhà duy tâm 
học. Nói cách khác, nhà duy tâm học có thể nói “chúng ta 
không có thể tư lượng một cây tồn tại bên ngoài tư tưởng, 
và vì thế không cây nào tồn tại bên ngoài tư tưởng,` và nhà 
tương quan luận có thê phản bác: “chúng ta không thể tư 
lượng một cây bên ngoài tư tưởng, nhưng mà một cây như 
vậy dù sao vẫn có thê tồn tại." Hãy lưu ý phát biểu của nhà 
tương quan luận đã vượt quá vòng tròn đóng kín của tư 
tưởng. Bởi vì nó không thê có nghĩa là “đối với tôi chúng ta 
không thể tư lượng một cây tồn tại bên ngoài tư tưởng, 
Phật mà một cây như vậy dù sao vẫn có thể tồn tại đối với 

*, bởi vì đơn giản đó là một mâu thuẫn. Đúng ra, nó có 
nga là “đối với tồi chúng ta không thê tư lượng một cây 
tồn tại bên ngoài tư tưởng, nhưng mà một cây như vậy vân 
có thê tồn tại mặc dầu tôi không có khả năng tư lượng nó.` 
Nói khác đi thời sẽ sụp đồ vào duy tâm học. Khả năng của 
cái chết có nghĩa là một khả năng của cái chế: đương hiện, 
chứ chẳng phải khả năng của cái chết đối với tôi như cái gì 
đó chỉ tưởng liễu. Như lời của Meillassoux: “Tôi tư mình 
tư lượng như phải chết chỉ nếu tôi tư lượng cái chết của tôi 
không cân đến tư tưởng của tôi về cái chết để hiển hiện (AF 
90).” Và ông kết luận: “tôi chỉ có thể không còn tôn tại với 
điều kiện vân còn tồn tại, để tự mình nghĩ rằng như không 
còn tồn tại nữa — tức nói rằng tôi sẽ tiếp tục sắp sửa chết vô 
hạn kỳ, nhưng chăng thực sự qua đời (AF 90).” 


Tương quan luận là đúng chỉ nếu Duy tâm học chủ quan là 
Sa1. Nhưng nếu nó có thê sai, thời nó /uyệt đói đúng nó có 
thể sai, và Tương quan luận chẳng còn là một vị trí đơn 
giản bất khả tri. Thay vì vẫn còn mắc kẹt trong vòng tròn 
hữu hạn tính của con người, nó cuối cùng phát hiện cái gì 
đó chân chính về thực tế. Vì chính lý do này, nó lập tức 
biến thành vị trí duy vật học tư biện của bản thân 
Meillassoux. Phương thức duy nhất để Tương quan luận 
duy trì sự khác biệt với Duy tâm học là thay thế trạng thái 


435 


Meillassoux và NTLDĐ 


tuyệt đối của tương quan tư tưởng-thế giới, chăng phải với 
tính hữu hạn (fñnitude) và tính không biết (ignorance) về 
tính tồn tại-khác (otherness) của thế giới, mà đúng ra, với 
tri thức tuyệt đối cho rằng thế giới có thê khác với những gì 
chúng ta tư lượng. Như Meillassoux viết: “Sự bác bỏ duy 
tâm học của nhà tương quan luận tiến hành theo phương 
thức một tuyệt đối hóa (absolutisation=décorrélation) khả 
năng-tồn tại-khác (pouvoir-être-autre) được tiền giả định 
trong tư tưởng về tính vô duyên cớ (AF 90).” 


Toàn bộ hí kịch có thể tóm tắt như sau. Hai nhà giáo điều, 
Tín đồ và Vô thần, bị điểm sau này của Kant cho là sai: 
chúng ta không thẻ tiếp cận thực tế bên ngoài những điều 
kiện tiếp cận của chúng ta. Nhà duy tâm học chủ quan bị 
điểm sau này của Melllassoux cho là sai: tư lượng một thế 
giới bên ngoài tư tưởng là vô ý nghĩa không có nghĩa một 
thế giới ở bên ngoài tư tưởng là bất khả, là không thể được. 
Và cuối cùng nhà tương quan luận bị đánh bại do bởi 
chuyển hóa thành một nhà duy vật học tư biện. Tại vì nhà 
tương quan luận tránh thành một nhà duy tâm học chỉ bởi 
kiên trì cho rằng có thể có một tự thân khác với cái cho- 
chúng ta, và điều đó “có thể” phải quy chiếu về một thực tự 
thân, chứ chăng phải về một “tự thân-cho-chúng ta'. Nhà 
tương quan luận khẳng định vứt bỏ bất cứ hình thức nào 
của tuyệt đối, nhưng chỉ có thể là một nhà tương quan luận 
với chủ trương tuyệt đối có một số khả năng dị biệt. 
Meillassoux kết luận: “Hiện giờ, chúng ta đã nhận diện 
được đường nứt nằm ngay trung tâm của tương quan luận; 
đường nứt theo đó chúng ta xung phá phòng ngự của nó 
(AF 93)” — tức là, chăng có phương thức nào tránh khỏi 
biến thành tuyệt đối oặc tính vô duyên cớ hoặc cái tương 
quan. Nếu chúng ta nói mọi sự vật là tương quan của một 
hành vi của tư tưởng, thời chúng ta đã tuyệt đối hóa tương 
quan và trở thành những nhà duy tâm học chủ quan. Hay, 
chúng ta có thê thoát khỏi vị trí ây bằng cách khử-tuyệt đối 


436 


Meillassoux và NTLDĐ 


hóa (déabsolutisation) cái tương quan và nói rằng, cuối 
cùng, sẽ có thể có cái gì đó ở bên ngoài nó. Như thế có 
nghĩa là /„yệr đổi hóa tính vồ đuyên cớ (absolutisation de la 
facticité), bằng cách bảo rằng quả là tuyệt đối đúng điều 
cho răng có thể có cái gì đó ở bên ngoài tương quan tư 
tưởng-thế giới. Nhà tương quan luận không thể hai chiều 
bảo rằng: “có thể tuyệt đối có cái gì đó ở bên ngoài tư 
tưởng, tuy nhiên, có lẽ điều đó là tuyệt đối bất khả, tuyệt 
đối không thể được.” Nói cách khác, một khi trốn thoát nhà 
tù của giáo điều chủ nghĩa, chúng ta chỉ có thể là những 
nhà duy tâm học hay những nhà duy vật học tư biện. 


Một lối nhìn khác về điều này là bản thân vô duyên cớ 
không thê là một thực tế, không thể có thật. Điểm mẫu chốt 
của tính vô duyên cớ, theo Meillassoux, nó có nghĩa là 
tương quan tư tưởng-thế giới chỉ có thể mô tả, chứ không 
thể suy diễn. Nó chỉ đơn thuần ở đó, và chúng ta không thể 
biết chính xác tại sao — trái ngược với duy tâm học chủ 
quan, nghĩ rằng có thể suy diễn tính tất yếu của tương quan 
tư tưởng-thế giới. Chúng ta vừa thảo luận làm thế nào 
tương quan luận dẫn đến khả năng /„yệ¿ đối thực tế có thê 
khác với tương quan, và điều đó chứng minh tại sao bản 
thân vô duyên cớ tính không thể là một thực tế, không thê 
có thật. Nói cách khác, nếu những tính năng riêng biệt của 
tính vô duyên cớ của chúng ta chỉ có thể mô tả, chứ không 
thể suy diễn, thời bản thân của tính vô duyên cớ chẳng 
đúng như vậy. Ở đây, Meillassoux đặt một thuật ngữ mới, 
tiếng Pháp là 'ƒøcfuali¿°. Ray Brassier, với sự đồng ý của 
Meillassoux, dịch sang tiếng Anh là 'ƒzc#aliy°. Xin tạm 
dịch Việt là “vô đuyền cớ tất yếu tính", tính tất yêu của tính 
vô duyên cớ, tính phi-vô duyên cớ của tính vô duyên cớ. 
Meillassoux giải thích: “Từ nay về sau, chúng ta sẽ dùng 
thuật ngữ “factualité' để mô tả thê tính tư biện của tính vô 
duyên cớ, nghĩa là, tính vô duyên cớ của mọi sự vật không 
thê tư lượng như một thực tế.” (AF 119) Nhưng nhan đề 


437 


Meillassoux và NTLDĐ 


“Tính Tất yếu của Tính Tùy duyên" (La Nécessité de la 
Contingence) của cuốn sách cho thấy Meillassoux còn 
muôn chuyền hóa tính vô duyên cớ ( thế giới bị chỉ phối 
bởi các bất biến cấu trúc chỉ có thể mô tả chứ không thê 
suy diễn”) thành tính tùy duyên (“các quy luật vật lý học 
nhưng nhiên bất động đối với những gì phát sinh, cho dù 
thực thể nào sinh, trụ, hay diệt.) [AF 66]. Kết quả là tính 
vô duyên cớ và tính tùy duyên có thể hỗ hoán sử dụng. Như 
thế, thuật ngữ “factualité” (hay tiếng Anh: factiality) sẽ dịch 
Việt là Tính Tất yếu của Tính Tùy Duyên, đúng như nhan 
đề “Après la Finitude. Essai sur la nécessité de la 
confingence". 


Trong khi tính vô duyên cớ có nghĩa là cấu trúc của tương 
quan chỉ có thê mô tả thay vì suy diễn, tính tất yếu của tính 
tùy duyên có nghĩa là bản thân tính vô duyên cớ là cái gì đó 
có thể suy diễn. Một sự suy diễn như vậy đúng là những gì 
Meillassoux thử tìm cách cung cấp trong cuộc tranh luận 
giữa nhà duy vật học tư biện và nhà tương quan luận. Nếu 
hiểu tính vô duyên cớ có nghĩa là không có lý do tất yêu 
cho bắt kỳ tính năng nào của kinh nghiệm. Sự bất ngờ ân ở 
đây là bản thân tính vô duyên cớ là tất yếu. Đó là ý nghĩa 
của tính tất yếu của tính tùy duyên, theo đó Meillassoux 
đính kèm hình dung từ 'ƒœc/ua/e`: “Chúng ta sẽ gọi 
“factuale” [tạm dịch “sự thực hội duyên”] loại tư biện tâm 
cầu và nhận diện những điều kiện của tính tất yếu của tính 
tùy duyên.” (AF 119) Phân tích pháp các điều kiện của tính 
tất yêu của tính tùy duyên bây giờ trở thành mục tiêu minh 
xác của công trình triết học của Meillassoux: sự phát hiện 
những gì ông gọi là “đ@ng hinh” (Figures), hay những tính 
năng tất yêu của tính tất yêu của tính tùy duyên. Một vài ví 
dụ về dạng hình: pji-mâu thuẩn (non-contradiction) là một 
dạng hình; và có (“1l y a”) cũng là một dạng hình, như trong 
câu: “có cái gì đó — và chăng không có gì' (¡1 y a quelque 
chose — et non pas rien) [AF 120]. Một dạng hình khác: 


438 


Meillassoux và NILDĐ 


năng lực của mọi phát biểu toán học chế định một khả năng 
có thê tuyệt đối hóa, mặc dầu giả thuyết (AF 187). Như 
Meillassoux phát biểu trong trang chót sách: “thực tế (le 
factual) được định nghĩa như trường sở của một tư biện trừ 
khử hết thảy mọi siêu hình học (AF 190).” 


Thử hỏi thu hoạch được gì khi chuyên vị trí từ nhà tương 
quan luận sang qua nhà duy vật học tư biện? Quả có một sự 
khác biệt đáng kể giữa hai vị trí ấy. Trong khi nhà tương 
quan luận chỉ nói chúng ta không biết những gì khả hay bất 
khả nằm bên ngoài tương quan, thời nhà duy vật học tư 
biện đạt được một loại tri thức tuyệt đối nào đo. Rốt cuộc, 
nhà tương quan luận “không có khả năng loại ra bất kỳ giả 
thuyết nào về bản thân tự nhiên của tuyệt đối (AF 101)”, 
trong khi nhà duy vật học tư biện biết “hai điều mà nhà hoài 
nghi luận không biết: một, tính tùy duyên là tất yêu, và do 
đó, vĩnh hằng: hai, mội mình tính tùy duyên là tất yếu (AF 
101).ˆ Sự khác biệt rất tỉnh tế giữa hai vị trí của nhà tương 
quan luận và Meillassoux là điểm phát khởi sự cấu tạo toàn 
bộ một triết học tư biện mới. 


Như Meillassoux nói trên, “chứng tôi sẽ thay thế trong sự 
vật những gì chúng tôi đã hiểu lầm là một sự không có khả 
năng của tư tưởng”. Trong khi có tư tưởng cho rằng sự 
thiếu lý đo cho bất kỳ sự vật gì là phái sinh từ tính hữu hạn 
và tính không biết của tri thức của con người, thời hiện giờ 
Meillassoux tuyên bố ngược lại: thuyết vệ hữu hạn tính 
thông thường kết hợp với một duyên cớ ân, một duyên cớ 
mà con người không thể nắm bắt được. Với sự quay hướng 
về tri thức tuyệt đối, Meillassoux đã tây sạch bất kỳ chỗ 
nào trong thế giới bóng dáng duyên cớ có thể trú ân. Duyên 
cớ sự vật không có lý do chắng phải vì lý do ân nấp, mà 
đúng ra là vì chăng có lý do ân nấp tồn tại. Và “sự vắng 
mặt lý do tôn tại, và chỉ có thể là thuộc tính tối chung của 
tồn thể (AF 85).” Tồn thể không bảo lưu những thuộc tính 


439 


Meillassoux và NTLDĐ 


bí ân theo kiểu Heidegger. Meillassoux chẳng bao giờ chấp 
nhận một học thuyết về tính chân như vén màng tiết lộ 
(unveiling), bởi vì đối với ông, trước hết, chẳng bao giờ có 
cái mảng bao phủ nảo. Thế giới là một bề mặt không có 
chiều sâu và tiềm năng, mặc dầu theo Meillassoux vẫn có 
một thứ nguyên ấn. “Không có gì ở bên dưới hay bên trên 
tính vô duyên cớ hiển nhiên của cái được mang lại - không 
có gì ngoại trừ quyền năng không giới hạn và không quy 
luật của diệt, sinh, hay trụ của tính vô duyên cớ đó (AF 
98).” Điểm quan trọng bây giờ là tính vô duyên cớ 
(facticité), chuyển biến thành tính tất yếu của tính tùy 
duyên (factualité), là thuộc tính thực nương vào đó mọi sự 
vật ... có khả năng hiện trở thành khác chẳng có lý đo (AF 
85).” Sự vắng mặt một lý do tối chung để bất kỳ sự vật gì 
tồn tại cũng được Meillassoux gọi là “incipe de 
I'irraison` (nguyên tắc vô duyên cớ), nhưng tiếp đầu ngữ 
“ịr` của tên gọi này tiêu cực, cho nên ông thường thay thế, 
và sử dụng thuật ngữ “factualité' (tính tất yếu của tính tùy 
duyên). 


Lại nữa, có thể có một sự hiểu lầm như sau cần phải tránh. 
Đó là ý tưởng kết nối tính tất yếu với tính ôn định và tính 
tùy duyên với lưu chuyên. Rất đễ hiểu tại sao. Nếu không 
có lý do đề bất kỳ sự vật gì tồn tại theo cách chúng đang là, 
thời sẽ không có trụ cột của thực tế của chúng, không có cơ 
sở hạ tầng ân hỗ trợ sự tồn tại của chúng trong một trạng 
thái ổn định. Theo Meillassoux, đó là quan điểm thông 
thường kết liên tính tùy duyên (contingence) với tính bấp 
bênh (précarité). Vì vậy, tính bấp bênh còn gọi là tính tùy 
duyên thường nghiệm. 


Dường như chúng ta đã đạt được mục tiêu: xác định một lỗ 
hông trong vòng tương quan luận cho phép chúng ta xuyên 
đến một tuyệt đối. Bây giờ chúng ta tìm cách làm rõ ý 
nghĩa của một sự tuyệt đối hóa tính vô duyên cớ như vậy. 


440 


Meillassoux và NTLDĐ 


Chúng ta bảo răng tuyệt đối chúng ta tìm kiếm không phải 
là một tuyệt đối giáo điều: tính không hợp quy của tranh 
luận bản thể học thuyết phục chúng ta mọi siêu hình học, 
bao gồm siêu hình học chủ quan đã vĩnh hằng hóa cái 
tương quan, cần phải tước bỏ, cùng với mọi mệnh đề thuộc 
loại sau đây: cái tồn thể này, hay loại xác định này về các 
tồn thê, phải tuyệt đối tồn tại. Nhiệm vụ của chúng ta là 
khám phá một tuyệt đối chẳng phải là một tồn thê tuyệt đối. 
Hay, đúng là những gì chúng ta đạt được theo phương thức 
tuyệt đối hóa tính vô duyên cớ: chúng ta không chủ trương 
một tồn thể xác định tất phải tồn tại, mà chủ trương mọi tồn 
thể có thể chăng tổn tại là tuyệt đối tất yếu. Luận đề như 
vậy rõ ràng có tính tư biện — tư lượng một tuyệt đối — mà 
không có tính siêu hình — không tư lượng chẳng có gì là 
tuyệt đối. Tuyệt đối là sự bất khả hữu tuyệt đối 
(impossibilité absolue) của một tồn thể tất yếu. Thay vì chi 
trì một biến thể của nguyên tắc Lý do đủ — mọi sự vật có 
một lý do để tồn tại như thế này thay vì như thế khác — 
chúng ta chủ trương tính chân tuyệt đối của một nguyên tắc 
vô duyên cớ (prineipe d°irraison). Chắng có gì có lý do tồn 
tại và ở trong thế đang là, tất cả đều phải có khả năng 
không tồn tại và/hay khả năng tồn tại khác với cái thế nó 
đang là chẳng có lý do. 


Hơn nữa, Meillassoux còn cho đó là một nguyên tắc, một 
nguyên tắc vô giả thuyết (principe anhypothétique). Theo 
nghĩa của Aristote, nguyên tắc vô giả thuyết. là một mệnh 
đề cơ bản, không thể suy diễn từ một mệnh đề khác, nhưng 
có một chứng minh. Ở đây, chứng minh mang tính “gián 
tiếp' (indirecte) hay tính “bác bỏ” (réfutative). Nghĩa là, vén 
màn cho thấy tính không nhất trí tất yếu của những người 
bác bỏ tính chân của nguyên tắc. Hơn nữa, nhằm bác bỏ, 
những người ấy phải tiên giả định nguyên tắc là đúng, và 
như thế, tức là tự bác bỏ mình. 


441 


Meillassoux và NILDĐ 


Chính theo phương thức đó mà Aristote khả dĩ nhận thức 
nguyên tắc phi mẫu thuân (principe de non-contradiction) 
như một nguyên tắc vô giả thuyết, một nguyên tắc được thi 
thiết theo cách bác bỏ thay vì theo cách diễn dịch, bởi vì 
bất kỳ trương hợp chất nghỉ nào với nguyên tắc cũng đã 
tiền giả định sự thừa nhận nó TỒi. Tuy nhiên có sự khác biệt 
cơ bản giữa nguyên tắc vô duyên cớ và nguyên tắc phi mâu 
thuẫn: nghĩa là, Aristote chí chứng minh theo phương thức 
bác bỏ là chăng có ai có thể # /ượng một mâu thuẫn, 
nhưng không theo phương thức đó chứng minh mâu thuẫn 
là tuyệt đối bất khả hữu (absolument impossible). Vì vậy, 
bạn tương quan luận mạnh có thể tương phản tính vô duyên 
cớ của nguyên tắc ấy với sự tuyệt đôi hóa nó: bạn công 
nhận không có thể tư lượng mâu thuẫn, nhưng không công 
nhận đó là một chứng cớ về tính bất khả hữu tuyệt đối của 
nó. Bởi vì bạn cương quyết cho rằng không có gì chứng 
minh những gì là khả năng tự thân có thể hoàn toàn (toto 
caclo) không khác với những gì là khả tư nghị cho-chúng 
ta. Do đó, nguyên tắc phi mâu thuẫn là vô giả thuyết đối 
với những gì là khả tư nghị, chứ không phải đối với những 
øì là khả năng. 


Theo phương thức tương phản, nguyên tắc vô duyên cớ 
(principe đ'irraison) tỏ lộ không những là vồ giả fhu„yết mà 
còn là ứzyÉ¿ đối: bởi vì, như chúng ta thấy, không thể chất 
nghỉ giá trị tuyệt đối của nguyên tắc mà không tiền giả định 
tính chân tuyệt đối của nó. Nhà hoài nghi luận chỉ có khả 
năng khái niệm dị biệt giữa cái tự thân và cái cho-chúng ta 
bằng cách đưa cái cho-chúng ta về một vô duyên cớ tồn tại 
tiền giả định tính tuyệt đối của nó. Đó là tại vì chúng ta có 
thể khái niệm khả năng tuyệt đối cái tự thân có thê khác với 
cái cho-chúng ta cho nên lập luận của nhà tương quan luận 
khả dĩ hữu hiệu. Vì thế, tính vô giả thuyết của nguyên tắc 
vô duyên cớ liên quan với cả tự thân và cái cho-chúng ta: 


442 


Meillassoux và NILDĐ 


chất nghi nguyên tắc ấy, tức là tiền giả định nó; chất nghỉ 
tính tuyệt đôi của nó, tức là tiên giả định tính tuyệt đôi ây. 


Điểm này trở thành dễ hiểu nếu chúng ta liên quan khả 
năng-tồn tại-khác-không có lý do, (pouvoir-être-autre- 
sans-raison) đến ý tưởng về một /hởi gian, có khả năng hủy 
diệt cũng như phát sinh mọi sự vật. Quả vậy, một thời gian 
như thế không thể khái niệm như phát sinh hay như tự hủy 
diệt ngoại trừ trong thời gian, tức trong bản thân nó. Trông 
bề ngoài, lối lập luận như vậy coi bộ tầm thường: không thê 
tư lượng sự biến mất của thời gian ngoại trừ sự biến mất đó 
xảy ra trong thời gian, do đó, nó chỉ được tư lượng như 
vĩnh hằng. Nhưng điều không được chú ý đến là một lập 
luận như vậy chỉ được việc khi nào giả định một thời gian 
không tầm thường: không chỉ là một thời gian mà khả năng 
hủy diệt mọi sự vật là một chức năng của các quy luật, mà 
là một thời gian có khả năng hủy diệt mọi quy luật vật lý 
học mà chẳng tuân theo bất kỳ quy luật nào. Rất có thê 
khái niệm một thời gian xác định bởi sự chi phối của các 
quy luật cố định biến mất trong cái gì đó khác bản thân nó, 
một thời gian biến mắt trong một thời gian khác chi phối 
bởi các quy luật khác. Nhưng chỉ thời gian có khả năng hủy 
diệt mọi thực tế xác định không tuân theo bất kỳ quy luật 
xác định nào, chỉ thời gian có khả năng hủy diệt các thế 
giới cũng như các sự vật chăng có lý do chẳng theo quy 
luật nào mới khả tư nghị như một tuyệt đối. Chỉ vô duyên 
cớ là khả tư nghị như vĩnh hằng, bởi vì chỉ vô duyên cớ là 
khả tư nghị . như vô giả thuyết và tuyệt đối. Do đó, chúng ta 
khả dĩ nói rằng có thê chứng mình tính tất yếu tuyệt đối của 
tính phi tắt yêu của mọi sự vật. Nói cách khác, có thể thi 
thiết thông qua chứng minh gián tiếp, ứính tắt yếu tuyệt đối 
của tính tùy duyên của mọi sự vật. (AE 96) 


Tuy nhiên, cần phân biệt tính tùy duyên này với tính tùy 
duyên siêu nghiệm hay tính bâp bênh của các vật thê vật 


443 


Meillassoux và NTLDĐ 


chất nói ở phần trên. Tính vô duyên cớ có thể đồng nhất 
hóa với tính tùy duyên theo nghĩa nó phải được tư lượng 
như một tri thức tích cực về khả năng-tồn tại-khác hay khả 
năng- -chẵng- tỒn tại của mọi sự vật, chứ không phải như một 
khả năng của sự không biết. Nhưng tính tùy duyên tuyệt 
đối khác biệt tính tùy duyên siêu nghiệm như sau: Tính tùy 
duyên siêu nghiệm, mà từ đây về sau sẽ gọi là tính bấp 
bênh, chỉ cho thấy một sự hủy diệt thế tất sẽ được thực hiện 
không chóng thì chầy. Cuốn sách này, trái cây này, người 
này, ngôi sao này, sớm hay muộn ắt phải biến mắt, nếu các 
định luật vật lý và hữu cơ vẫn cứ như bấy lâu. Như vậy, 
tính bấp bênh chỉ cho thấy một phi tồn tại khả hữu cuối 
cùng cũng phải được thực hiện. Ngược lại, tính tùy duyên 
tuyệt đối, mà từ đây sẽ gọi gọn gàng là “tính tùy duyên”, 

chỉ cho thấy một khả năng thuần túy (un pur possible): một 
khả năng có thể chăng bao giờ tự hoàn thành. Quả vậy, 
chúng ta không thể tự cho biết chắc chắn thế giới của 
chúng ta, mặc dầu tùy duyên, một ngày kia sẽ thực sự sụp 
đồ. Theo nguyên tắc vô duyên cớ (principe d”irraison), 
chúng ta biết điều đó thực sự khả hữu, và điều đó có thể tự 
sản sinh không có lý do nào cả: nhưng chúng ta cũng biết 
không có gì áp đặt nó. Ngược lại, khẳng định tất cả tất 
nhiên phải chết sẽ là một mệnh đề còn mang tính siêu hình 
học. Chắc chắn, thuyết về tính bấp bênh của mọi sự vật 
chẳng còn khẳng định một tồn thể xác định là tất yếu, 
nhưng nó sẽ tiếp tục chủ trương một tình thế xác định là tất 
yếu (sự hủy diệt cái này hay cái nọ). Nhưng như vậy là vẫn 
còn tuân theo lệnh của nguyên tắc Lý do đủ, theo đó có một 
lý do tất yếu tại sao đây là trường hợp (sự diệt tối chung 
của X) thay vì diện khác (sự trụ bất tận của X). Nhưng 
chúng ta không thấy do đâu mà có một lý do áp đặt như 
một tính tất yêu khả năng diệt đối nghịch với khả năng trụ. 
Sự từ bỏ dứt khoát nguyên tắc Lý do đủ đòi hỏi chúng ta 
phải kiên định cho rằng cả sự hủy diệt và sự bảo tồn vĩnh 
cửu của một tồn thể xác định đều có khả năng phát sinh 


444 


Meillassoux và NTLDĐ 


như nhau chẳng có lý do. Tính tùy duyên là thế nào đề bất 
cứ gì cũng có khả năng sinh khởi, ngay cả không có gì, là 
thê nào đê những gì đang là, y nhiên như nó đang là. (AF 
97-8) 


Bây giờ có thê nghĩ đến một sự phê phán tương quan luận 
trên quan điểm tư biện, vì có thể chứng minh tương quan 
luận đồng lõa với tín ngưỡng chủ nghĩa trong Tất cả-Khác 
(Tout-Autre) chừng nào tương quan luận vẫn còn trung 
thành với nguyên tắc Lý do đủ. Quả vậy, mô hình mạnh 
của tương quan hợp pháp hóa diễn ngôn tôn giáo nói 
chung, bởi vì nó không thành công khử-hợp pháp hóa khả 
năng tính cho rằng có thể có một lý do ân, một mục tiêu 
phả trắc, nằm bên dưới nguồn gốc của thế giới. Lý do ấy đã 
trở thành bất khả tư nghị, nhưng nó được bảo tồn nữ bất 
khả tư nghị, đủ để biện hộ giá trị của sự tỏ lộ siêu việt cuối 
cùng của nó. Niềm tin vào một Lý do tối chung cho thấy 
bản thân chân thật của tương quan luận mạnh: tương quan 
luận mạnh không phải là một sự vứt bỏ nguyên tắc Lý do 
đủ, Trong thực tế, nó biện hộ cho niềm tin bất hợp lý vào 
chính ngay nguyên tắc đó. Ngược lại, tư biện nhân mạnh sự 
từ bỏ nguyên tắc Lý do đủ đến điểm sự từ bỏ đó chuyển 
hoán thành một nguyên tắc, nguyên tắc duy nhất cho phép 
chúng ta nắm bắt thực tế tuyệt đối chăng có Lý do tối 
chung, khả tư nghị hay bắt khả tư nghị. “Không có gì ở bên 
dưới hay bên trên tính vô duyên cớ hiển nhiên của cái được 
mang lại - không có gì ngoại trừ quyền năng không giới 
hạn và không quy luật của diệt, sinh, hay trụ của tính vô 
duyên cớ đó (AF 98).” 


Nhằm kết thúc phần này, hãy để Meillassoux tóm lược luận 
cứ của ông trong một buổi thuyết trình một năm sau lần 
xuất bản thứ nhất của AF: “Nhà tương quan luận cần tuyên 
bố, hầu phản đối nhà duy tâm học, chúng ta có thể khái 
niệm tính tùy duyên của tương quan, nghĩa là: khả năng 


445 


Meillassoux và NILDĐ 


biến mất của nó, chẳng hạn, với sự tuyệt chủng của loài 
người ... . Theo phương thức đó, nhà tương quan luận phải 
thừa nhận chúng ta có thể tích cực tư lượng về một khả 
năng độc lập đối với tương quan, vì đó chính là khả năng 
phi tồn tại của tương quan .... Nhiên hậu nó là một ý tưởng 
chúng ta có thê tư lượng như tuyệt đối: sự tuyệt đối không 
có lý do của bất kỳ thực tế nào; hay, nói cách khác, năng 
lực hữu hiệu của mọi thực thể xác định — biến cố, sự vật, 
hay quy luật chủ quan — xuất hiện hay biến mắt chăng có lý 
do đối với sự tồn tại hay phi tồn tại của nó. Vô duyên cớ trở 
thành thuộc tính của một thời gian tuyệt đối có khả năng 
hủy diệt hay sáng tạo bất kỳ thực thể xác định nào — biến 
cô, sự vật, hay quy luật — chăng có bất kỳ lý do nào đối với 
sự hủy điệt và sáng tạo như thế.” 


Một lần nữa, tính tất yếu ấy của tính tùy duyên là những gì 
Meillassoux gọi tên tiêng Pháp là “factualité” (tiêng Anh: 
“factiality”): sự thực về tính tùy duyên của mọi sự vật. 


E. Tóm lược Vấn đề Nguyên tắc Lý do đủ trong triết 
học Meillassoux. 

Dự án của Meillassoux bao gồm một phê phán, nhưng cũng 
là một bố cục mới, vấn đề tương quan luận — sự giả định 
một tương quan tất yêu giữa tư tưởng và tồn tại, do duy tâm 
học siêu nghiệm (transcendental Idealism) của Kant khởi 
xướng, tìm cách loại trừ khả năng tính của một tồn thể 
tuyệt đối khả tư nghị thông qua siêu hình học. Meillassoux 
xem chủ nghĩa phản tuyệt đối (anti-absolutism) là dấu ấn 
và di sản lâu đài của truyền thông Kant. 


Meltllassoux cho rằng dự án phê phán của Kant là một 
tương quan luận “yêu” bởi vì nó không cắm mọi tương 
quan giữa tư tưởng và tuyệt đối. Nó cắm bất kỳ hiểu biết 
nào về vật tự thân (the thing-in-itself; bất kỳ ứng dụng nào 
của các phạm trù vào siêu cảm quan), nhưng duy trì sự khả 


446 


Meillassoux và NILDĐ 


tư nghị của tự thân (AF 60). Sau đó, ông đem đối chọi với 
mô hình mạnh của tương quan luận, cho rằng không chỉ 
xác nhận sự chúng ta có thể hiểu biết cái tự thân là bất hợp 
pháp, mà còn xác nhận sự chúng ta có thê ít nhất / lượng 
nó cũng bất hợp pháp (AF 60). 


Với sự định vị trí dự án tư biện của ông đối lập với sự tiếp 
cận phê phán của Kant, Meillassoux tuyên bố “chúng ta 
phải nối lại với sự đòi hỏi một sự hiểu biết về tuyệt đối, và 
chấm dứt với truyền thống siêu nghiệm cấm nó khả hữu 
(AF 51).” Như thế, là tìm cách bác bỏ cả hai mô thức yếu 
và mạnh của tương quan luận bằng cách chứng minh khả 
năng mâu thuẫn của sự tư lượng một thực tế hoàn toàn ở 
bên ngoài chủ thể, và do đó, không thể được tư lượng ở bên 
trong của tương quan tư tưởng/tôn tại. Sự bác bỏ ấy tuy 
nhiên phải xảy ra không thông qua một tổng hợp lùi (quy 
thoái) lại tính ngây thơ của siêu hình học cô điền, mà thông 
qua một sự cấp tiến hóa luận cứ của nhà tương quan luận. 
Nói một cách đơn giản, theo lập luận của Meillassoux, sự 
chấp nhận một thực tế ở bên ngoài nhận thức của chủ thể — 
vật tự thân, theo thuật ngữ của Kant — và đặc biệt, khả năng 
của một thực tế hoàn toàn khác liên hệ với tương quan tư 
tưởng/tồn tại, là một sự mặc nhận cứ (hể có khả năng tư 
lượng những gì ở bên ngoài tương quan ấy. 


“Ý niệm về dị biệt giữa tự thân (I'en-soi) và cái cho-chúng 
ta (le pour-nous) có thê chăng bao giờ nây mầm trong bạn 
nếu bạn chăng bao giờ thể nghiệm năng lực có lẽ gây nhiều 
kinh ngạc nhất của tư tưởng của con người: khả năng tiếp 
cận cái phi-tồn tại (le non-être) của chính mình - tự biết rồi 
sẽ chết (AF 92).” Sự thực nhà tương quan luận có khả năng 
xác nhận tính hữu hạn của sự nhận thức thực tế của chính 
minh — trái ngược, chăng hạn, với nhà duy tâm học tư biện, 
khẳng định có khả năng tư lượng cái tuyệt đối (vì thế mới 
gọi là tư biện), chỉ vì nhà duy tâm học này tuyệt đối hóa 


447 


Meillassoux và NILDĐ 


bản thân của tương quan — chứng minh phương thức theo 
đó tương quan luận tránh sử dụng năng lực riêng của nó tư 
lượng cái tuyệt đối, dưới hình thức của một tính năng khác 
cập tiên. Nói cách khác, phương thức duy nhất để khái 
niệm tương quan luận một cách nhất trí và phi mâu thuẫn là 
xác nhận không chỉ chủ thể &bá đ7 tư lượng cái tuyệt đối, 
mà còn xác nhận tương quan luận tùy thuộc sự thực Ấy, bởi 
nếu chúng ta không thê tư lượng cái khác hoàn toàn tuyệt 
đối, thời chúng ta cũng không thê thiết định một vật tự thân 
(thing-in-itself) riêng biệt một vật-cho-chúng ta (thing-for- 
uS). 


Cái tuyệt đối ấy là sự nhìn nhận mối tương quan nói trên là 
không cần thiết, và như vậy, sự vật có thê khác hơn là cho- 
chúng ta (for-us). Đó là những gì Meillassoux gọi là tính vô 
duyên cớ (facticity) của tương quan: chẳng phải chúng ta 
có thê chứng minh sự vật tôn tại khác hơn, bởi như thê tất 
đòi hỏi một loại tiết lộ siêu hình học siêu việt còn bị khóa 
kín ở bên trong hệ thống của nó, mà thực ra, chúng ta 
không thể chứng minh sự bất khả hữu (ïimpossibility) của 
tính khác hơn â , Tính vô duyên cớ (facticity) là nguyên tắc 

“vô-duyên cớ” (the principle of un-reason), là tính tùy 
duyên tuyệt đối — và do đó, sự vắng mặt tuyệt đối của Lý 
do đủ — “được tư lượng duy nhất bằng cách giải thích sự 
bất lực của chúng ta tiếp cận duyên cớ tuyệt đôi của những 
g1 tồn tại (AF 70).” Điều này dẫn đến nguyên tắc tính tất 
yêu của tính vô duyên cớ, nguyên tắc vô duyên cớ tất yêu 
tính, và cuối cùng, nguyên tắc “tính tất yếu của tính tùy 
duyên” (principe de factualité; primciple of factiality) của 
Meillassoux. Thuật ngữ “factualité” chỉ vào thê tính tư biện 
(essence spéculative) của tính vô duyên cớ (facticité). 
Nghĩa là tính vô duyên cớ của mọi sự vật không thể được 
tư lượng như một sự thực. Như vậy, phải hiểu “factualité” 
như là tính phi-vô duyên cớ của tính vô duyên cớ (non- 
facticité de la facticité), (AF 119), do đó, như là tính tất yếu 


448 


Meillassoux và NILDĐ 


tuyệt đối của tính tùy duyên. Nói khác, trong khi triết học 
tiền phê phán tìm cách chứng minh một duyên cớ tối chung 
và tất yêu cho tồn tại thông qua đó cái tuyệt đối có thê được 
tư lượng, thuyết duy vật học tư biện (matérialisme 
spéculatIf) của Meillassoux, trái lại, khẳng định có thể tư 
lượng cái tuyệt đối thông qua tư lượng sự bất khả hữu 
(impossibilité) của một tất yếu tính như vậy. 


Meillassoux thiết định: “Quả vậy, cái tuyệt đối đó không gì 
khác hơn là một hình thức cực đoan của hỗn độn, một siêu- 
hôn độn (hyper-chaos), đôi với nó không có gì là, hay tựa 
hồ, bất khả hữu, ngay cả cái bắt khả tư nghị (AF 99).” Cái 
siêu-hỗn độn đó, theo nguyên tắc Tính tất yếu của tính tùy 
duyên, là tư tưởng về một thời gian siêu quá mọi thời gian 
— một h fhởi gian (virtual time); một thời gian hoàn toàn 
vô ước so với cái khái niệm như chúng ta thông thường 
hiểu biết nó. Điều quan trọng đáng ghi chú là siêu-hỗn độn 
không chỉ đơn giản là một hình tượng tính hữu hạn của trí 
tuệ con người đôi với một tồn thê tuyệt đối tất yêu siêu quá 
nó. Ngược lại, thay vì “biểu tượng sự chúng ta không có 
năng lực phát hiện duyên cớ tối chung của sự vật,” siêu-hỗn 
độn được thiết định như “năng lực của chúng ta phát hiện 
sự thiếu vắng tối chung duyên cớ, được nhận định là một 
năng lực không giới hạn của thời gian.”? 


Nói cách khác, theo Meillassoux, siêu-hôn độn là một thời 
gian triệt tiêu hoàn toàn nguyên tắc Lý do đủ — “theo đó 
mọi sự vật, mọi sự thực, và mọi sinh khởi, phải có một 
duyên cớ tất yếu tại sao tồn tại như thế này thay vì như thế 
khác (AF 57)” — trong đó các tồn thể, các thế giới, và ngay 
cả các quy luật vật lý có thê sáng tạo hay hủy diệt chẳng có 
ý nghĩa hay mục đích. 


Tính nhập nhằng của phát biểu cho rằng siêu-hỗn độn là 
“cái gì đó giông như một Thời gian” [quelque chose 


449 


Meillassoux và NILDĐ 


comme un Temps (AF 100)] sóng đôi với sự Meillassoux 
tiếp tục mô tả siêu-hỗn độn như một hình thức của thời gian 
trong những đoạn văn sau đó (AF 96). Nhưng về sau, 
Meillassoux phát biểu không còn mơ hồ như trước, “tính vô 
duyên cớ như tuyệt đối phải được xem như thời gian, 
nhưng một thời gian rất đặc biệt.”!0 Siêu-hỗn độn trông có 
vẻ, không chỉ đơn thuần tương đương với thời gian, mà /¿ 
thời gian, mặc dầu một thời gian bất đồng với bất kỳ những 
quy luật vật lý nào. Tuy nhiên, nó được đem so sánh với ở 
thành (becoming); hay đúng hơn, với “lối nhìn truyền 
thống theo đó trở thành chỉ khả tư nghị như chỉ phối bởi 
những quy luật bất biến”, như tương phản với “một trở 
thành trong đó bản thân các quy luật sẽ tùy duyên.” 


Meillassoux biện minh, từ thời thượng cô Hy Lạp đến nay, 
“một khái niệm, và một mà thôi, về trở thành, đã luôn luôn 
tự áp đặt vào chúng ta,” trong đó thời gian chỉ đơn thuần 
thực hiện một tập hợp các tiềm năng có sẵn.!! Trở thành 
với nghĩa đặc biệt như vậy — Ørở thành khả hữu (possible 
becoming) — bị Meillassoux thay thế thông qua khái niệm 
siêu-hỗn độn, được ông biểu trưng như một mô thức của cả 
thời gian và trở thành, đặc biệt như là một  írở thành 
(virtual becoming). Ở đây, tính hư (virtuality) là “thuộc 
tính của mọi tập hợp các trường hợp xuất hiện bên trong 
một trở thành mà không bị chế ngự bởi bất kỳ foàn thể cấu 
thành săn các khả hữu nào (pre-constituted totality of 
possibles).”'” Một hư trở thành như vậy vượt quá những 
tiềm năng xác định của mọi khái niệm truyền thống vê thời 
gian, bởi vì nó phát sinh bất kỳ tồn thể nào, bất luận tồn thể 
ây được bao hàm hay không bên trong một tập hợp các khả 
hữu nào đó, miễn là cái tồn thể ấy không mâu thuẫn. Do đó, 
trở thành, theo nghĩa mà các triết gia từ Aristote trở đi quan 
niệm về thời gian, là một sản phẩm của siêu-hồn độn, “một 
Thời gian có khả năng hủy diệt ngay cả bản thân của trở 


450 


Meillassoux và NTLDĐ 
thành bằng cách sinh khởi, có lẽ mãi mãi, cái cố định, cái 
bất dịch và cái chết (AF 100).” 


Để mở rộng sự hiểu biết ý nghĩa của khái niệm siêu-hỗn 
độn tưởng cũng nên tập trung vào phê phán của 
Meillassoux về chủ trương của /#éraclite: “Tất cả đều thay 
đôi và không có một cái gì tồn tại. Vạn vật lưu chuyển như 
diễn tiến của một dòng sông. Không ai tắm hai lần trong 
cùng một dòng sông.”!3 Meillassoux mô tả học thuyết 
Héraclite về lưu chuyển vĩnh hằng (eternal flux) như “gwy 
luật vĩnh hằng của trở thành (the eternal law of becoming)” 
và đem đối chiếu với “ở thành khả hữu vĩnh hằng và bất 
pháp của mọi quy luật (the eternal and lawless possible 
becoming of every law)” thông qua đó siêu-hỗn độn khả dĩ 
tư nghị. Được phân biệt như vậy, siêu-hỗn độn là một trở 
thành với ý nghĩa cụ thể là một thời gian thông qua đó sự 
vật khả đĩ trở thành. Tuy nhiên, trở thành như vậy chẳng 
bao giờ được bảo đảm, bởi vì nó cũng tùy duyên giống bất 
kỳ quy luật nào khác (khác với trở thành của bản thân tùy 
duyên tính theo nguyên tắc vô duyên cớ tất yếu tính): nó có 
thể chuyển hóa thành nhãn quang của trường phái Elée mà 
Parménide vừa là thủ lĩnh vừa là lý thuyết gia nổi tiếng. 
Đối lập lý thuyết /ưw chuyển vĩnh hằng của Héraclite, 
trường phái này chủ trương một &oszmos vĩnh hằng hoàn 
toàn bất dịch tại bất kỳ khoảnh khắc nào. Trong khi sự vật 
có thể biên đôi trong cái siêu-hỗn độn đó, nhưng thực ra, 
không cần thiết chúng biến đổi. 


Đó là lý do tại sao Meillassoux minh xác phân biệt giữa lưu 
chuyên của Héraclite và cái siêu-hỗn độn của ông. Các triết 
gia thời thượng cổ giải thích Héraclite chủ trương trình bày 
một hình ảnh kosos như không có gì ngoài vận động và 
biến đổi, với tồn thể đơn thuần chỉ là một trừu tượng 
rỗng. !'* Phải đợi đến thế kỷ 20 mới có một số tư tưởng gia 
đặt vấn đề về thuyết lưu chuyền vĩnh hằng của Héraclite. 


451 


Meillassoux và NILDĐ 


Đáng chú ý nhất là Heidegger tuyên bố “khái niệm ấy về 
thuyết của Héraclite hoàn toàn xa lạ đối với người Hy Lạp” 
và đề nghị: những gì Héraclite dạy là tồn tại và trở thành 
chẳng tất nhiên tương hỗ loại trừ. Ở đây, tưởng nên tập 
trung vào khái niệm lưu chuyển vĩnh hăng của Héraclite 
được hiểu theo lối thông thường. Meillassoux gọi cái khái 
niệm lưu chuyển vĩnh hằng đó là “/hời gian Héraclite' 
(Heraclitean time). 


Theo bước chân của thuyết hoài nghi luận (scepticism) của 
David Hume liên quan đến sự chứng minh quan hệ nhân 
quả, Meillassoux biện minh chúng ta chăng bao giờ chứng 
minh được tính tất yếu của các quy luật, bất luận cách 
chúng có thể xuất hiện phố biến như thế nào, bởi vì theo 
nguyên tắc vô duyên cớ tất yếu tính, chúng vẫn có thể biến 
đổi tại bất kỳ khoảnh khắc nào. Nói như vậy không có 
nghĩa là chúng sẽ biến đổi, mà đơn giản có nghĩa là không 
có thê phát biêu chúng không thể. Do đó, cho rằng “sự trở 
thành Héraclite là ... giông như mọi thời gian vật lý, bị chi 
phối bởi những ghy luật cụ thể — những quy luật chuyên 
hóa chẳng bao giờ biến đối,” Meillassoux nhận thấy lối 
nhìn sự trở thành như vậy không nhất trí trong căn bản, cho 
rằng nó thiết định một tồn thê tất yếu — tồn thể của trở 
thành (the being of becoming) — như một duyên cớ tuyệt 
đối cho thực tế. 


Quả vậy, vấn đề dùng hình ảnh một dòng sông để biểu 
trưng tính luôn luôn biến đổi của vạn vật là chuyển biến sự 
đảm bảo biến đổi thành chứng minh sự ổn định: có một sự 
vật khả dĩ được biết đến trong tình huống của sự trở thành 
tuyệt đối, đó là, không có gì ngoài biến đổi. Mọi sự vật trở 
thành ngoại trừ bản thân của trở thành là một tồn thê bền 
vững vẫn còn tuyệt đối. Hơn nữa, sự trở thành của nó 
không thê bắt đầu tại một khoảnh khắc đặc biệt trong thời 
gian, bởi vì điều đó bắt buộc phải có sự tồn tại của một 


452 


Meillassoux và NILDĐ 


trạng thái phi tồn tại từ đó nó phát sinh, cũng không thể 
chấm dứt theo một phương thức thừa nhận được, cho rằng 
điều đó có nghĩa là nó đã sinh khởi rồi, và như thế, nó phải 
là vĩnh hằng. Tuy nhiên, một trạng thái của trở thành vĩnh 
hằng như thế có thể không thực sự được coi là một trạng 
thái trở thành bất cứ bằng cách nào, bởi vì chẳng có tính 
tồn tại-khác (otherness; alterity) — chăng quá khứ hay vị lai 
— từ đó nó có thể tự thân vi phân. 


Nói cách khác, nơi nào lưu chuyên Héraclite căn cứ trên 
một quy luật có định của trở thành, ở trong vòng ảnh hưởng 
của nguyên tắc Lý do đủ bằng cách bảo đảm biến đổi bất 
đoạn trong mọi diện của vũ trụ ngoại trừ bản thân của quy 
luật — và do đó, cung cấp một nguôn gốc duyên cớ không 
thể tranh cãi, Meillassoux, trái lại, đề xướng chẳng quy 
luật, chăng duyên cớ, chẳng tồn thê tất nhiên: siêu-hỗn độn 
là sự bất khả hữu (impossibility) của những thực thê đó. 


Theo nguyên tắc vô duyên cớ tất yếu tính, một mặt, 
Meillassoux bác bỏ nguyên tắc Lý do đủ, do đó các tồn thê 
có thể được sáng tạo ex ø/lo, các quy luật sở tri có thể 
biến mất chẳng cảnh báo, v..v..., trong lúc mặt kia, quy luật 
duy nhất còn sống sót là nguyên tắc phi mâu thuần. Tại 
sao? Tại vì một thực thể mâu thuẫn (a contradictory entity) 
sẽ hoàn toàn bất xác định và vì vậy, có thể vừa tùy duyên 
vừa tất yêu. Nhằm xác nhận thuyết cho rằng bất kỳ sự vật 
nào được cho đều có thể là bất cứ pháp gì khả hữu, sự vật 
đó tất nhiên phải vừa hiển hiện như những gì nó đang là tại 
đây và bây giờ, và cũng vừa mãi mãi có khả năng được xác 
định như cái gì khác. Nói cách khác, nơi mà Kant đơn giản 
cho rằng các vật tự thân tồn tại và tồn tại như phi mâu 
thuẫn, Meillassoux tuyên bố suy diễn thuộc tính sau trực 
tiếp từ hình thái tồn tại của chúng. 'Š 


453 


Meillassoux và NTLDĐ 


Kết quả là nguyên tắc phi mâu thuẫn là một tính chân bản 
thể học, và tuyệt đối: “tất nhiên những gì tồn tại phải được 
xác định sao cho tồn tại có khả năng trở thành, và có khả 
năng sau đó được xác định theo phương thức nào đó khác. 
Tắt nhiên cái này là cái này chứ chẳng phải cái kia, hay bất 
cứ cái gì khác, đúng là để chắc chắn rằng cái này có thể trở 
thành cái kia hay bât cứ cái gì khác. Như vậy, chúng ta hiểu 
ý nghĩa bản thể học của nguyên tắc phi mâu thuẫn, chẳng 
để chỉ định bất kỳ loại gì của thể tính cô định, mà để chỉ 
định tính tất yếu của tính tùy duyên, hay nói cách khác, đề 
chỉ định tính toàn năng của hỗn độn (AF 108).” 


Với Meillassoux, chúng ta vẫn phải tư lượng tuyệt đối theo 
quan điểm trở thành. Nhưng muốn làm như vậy chúng ta 
phải buông bỏ tính tất yếu của bất kỳ trở thành nào. Siêu- 
hỗn độn là một mô thức của trở thành mang tính thời gian, 
nhưng nó là một trở thành hư, bất quy luật và như vậy, 
chẳng có tất yêu biến đổi bao hàm bên trong nó — siêu-hỗn 
độn có tiềm năng phát sinh những gì có vẻ như là bất dịch 
tuyệt đối. Theo nguyên tắc vô duyên cớ tất yếu tính, điều 
duy nhất tât yếu về siêu-hỗn độn là tính vô duyên cớ tuyệt 
đối của nó: sự vật có thể luôn luôn tồn tại-khác với chúng 
đang là. Nói như thế, không có nghĩa chúng tất yếu sẽ tồn 
tại khác với chúng đang là tại bất kỳ điểm nào; đây chỉ 
muốn nói không thể tư lượng sự bất khả hữu chúng có /hể 
là. Chăng hạn, vũ trụ có thê tồn tại trong tình trạng hoàn 
toàn bất dịch, nhưng vẫn có thê biến đổi bất cứ lúc nào, bởi 
vì ngay trong những tình huống như vậy có một thời gian 
TUYẾN. đối — thời gian của siêu-hỗn độn — mà Brassier cho 
rằng “có thể làm gián đoạn lưu chuyên của trở thành với 
cùng một tính năng hay thay đổi tùy tiện như nó có thể xô 
đây tính có định của tồn tại.”!9 


Với kết luận như trên, câu hỏi tự nhiên là siêu-hỗn độn của 
Meillassoux có thê nào khắc phục sự thiêu nhât trí phá hoại 


454 


Meillassoux và NTLDĐ 


khái niệm Héraclite về trở thành hay không. Trước hết, cần 
lưu ý đến những gì thống nhất chủ trương của các triết gia 
thuộc phái Héraclite: chăng những một sự tuyệt đối hóa trở 
thành như duyên cớ tối chung của mọi. tồn tại, ngoài ra một 
sự buộc nguyên tắc Lý do đủ trực tiếp vào duyên cớ đó. 
Thuyết lưu chuyền vĩnh hằng nương vào nguyên tắc này rất 
sâu sắc, lý đo là bản thân của quy luật vĩnh hằng của trở 
thành tác động như không chỉ bảo đảm mọi biến đôi, mà 
còn là nguồn sốc của sự biến đổi như vậy: mọi sự vật trở 
thành bởi vì tất cả chúng tùy thuộc vào quy luật của trở 
thành. 


Ý tưởng về một duyên cớ tất yếu dưới bắt kỳ hình thức nào 
là một yêu cầu lý do đủ, và vì vậy không thể hòa giải với 
tính vô in cớ tắt yếu của siêu- -hỗn độn. Theo 
Meillassoux, “nguyên tắc vô duyên cớ tất yếu tính chẳng 
nói rằng tính tùy duyên là tất yêu; phát biểu đúng của nó là 
một mình tính tùy duyên là tất yêu — và chỉ như vậy là 
nguyên. tắc ở bên ngoài siêu hình học (AF 120).” Nói ngắn 
gọn, điều phát biểu chẳng phải tùy duyên tính được cho 
như một duyên cớ tất yêu (nhiên hậu chúng ta có thể suy 
diễn từ đó sự vật phải tất yêu bao hàm khả hữu trở thành- 
khác), vì như vậy sẽ biến siêu-hỗn độn thành một thực thể 
mâu thuẫn, theo nghĩa nó đã bao hàm tính tồn tại-khác 
(alterity) sẽ cho phép. nó trở thành-khác; đúng ra, nguyên 
tắc vô duyên cớ tất yếu tính “chỉ định một khả hữu thuần 
fáy (un pur possible); một khả hữu có thể chẳng bao giờ 
được thực hiện (AF 97).” Sự vật có thể luôn luôn tồn tại- 
khác với chúng đang là, nhưng trở thành như vậy là một bột 
phát thuần túy và tự khởi của vô duyên cớ — nó có thê phát 
sinh, nhưng chẳng có duyên cớ bảo đảm nó sẽ phát sinh. 


Tuy nhiên, thật khó mà không tự hỏi liệu Meillassoux có 
thê thoát khỏi những cùm của lý do đủ đên mức mà ông 
mong ước hay không. Mặc dâu siêu-hôn độn được cho là 


455 


Meillassoux và NILDĐ 


đối nghịch mọi duyên cớ, là tư tưởng về bất khả hữu của 
chúng, nó không chỉ là một biến thể của những chủ đề 
truyền thống của thần học phủ định (già thuyên); trái lại, nó 
là “một tri thức khẳng định về khả năng-tồn tại-khác hay 
khả năng-không-tồn tại của mọi sự vật (AF 97).” Siêu-hỗn 
độn có thể chăng cung cấp sự bảo lĩnh sự vật tùy duyên, 
nhưng nó cung cấp sự bảo lĩnh sự vật có /h£ tùy duyên. Vì 
vậy, mọi biến đổi phát sinh — nghĩa là, mọi trở thành — 
được Meillassoux ghi lại bên trong thời gian tính của tuyệt 
đối: sự vật không tất yêu tùy duyên, nhưng khi nào chúng 
trưng bày tính tùy duyên như vậy (do đó, trở thành-khác), 
đúng là bởi vì chúng là những nguyên nhân trực tiếp của 
siêu-hỗn độn. 


Siêu-hỗn độn không tất yếu biến đổi, nhưng bảo lĩnh tiềm 
năng hư của nó, và theo Thomas Sutherland, chừng ấy đủ 
để phủ định nguyên tắc vô duyên cớ!”. Thời gian này là 
năng lực do đó các quy luật tự nhiên đứng và ngã, và vì thế, 
những biến đổi như vậy — dường như bắt hợp lý theo quan 
điểm thường nghiệm — phù hợp tối thiêu với các quy định 
của nguyên tắc Lý do đủ: chúng không phát sinh chẳng có 
lý do như trong điều kiện cơ bản của nguyên tắc vô duyên 
cớ, đúng hơn, chúng phát sinh như một kết quả của sự tôn 
lại của siÊu- -hôn độn. Vẫn đề đôi với Meillassoux là ông 
quyết định tránh định vị siêu-hỗn độn như một biểu tượng 
của hữu hạn tính của trí tuệ con người trong khả năng xác 
định mối quan hệ nhân quả, và thay vào đó, trình bày vô 
duyên cớ như “nội dung đích thực của thế giới này nói 
chung (AF 123).” Tuy nhiên, làm như vậy, Meillassoux 
thấm nhuần thời gian nguyên thủy, vô pháp ấy (this 
primordial, lawless time) trong trạng thái tôn tại bản thê 
học. Kết quả là ông không thể đơn thuần dựa vào lý do 
tránh đòi hỏi phải tùy duyên đề bảo tồn vô duyên cớ. 


456 


Meillassoux và NILDĐ 


Vấn đề là theo lôgic của luận cứ của Meillassoux, siêu-hỗn 
độn là nguyên nhân &;đ hữu của mọi biến đổi, trong ý 
nghĩa cụ thể, nó là sự đảm bảo cái gì đó có thể tồn tại-khác- 
nó đang là, vượt qua những quy luật dường như ổn định 
của quan hệ nhân quả thường nghiệm. Chẳng phải mọi biến 
đổi là một kết quả tất yêu của siêu-hỗn độn, theo phương 
thức lưu chuyển Héraclite là quy luật từ đó mọi trở thành 
xuất hiện, mà đúng ra, bên trong mọi biến đổi đều có khả 
năng truy tìm nó trở lại cái tuyệt đối. 


Xét qua các phạm trù (chăng hạn, tính tùy duyên, tính tất 
yêu, khả năng, tiềm năng, tính hư, tính tồn tại-khác, tính vô 
duyên cớ, v..v...) Meillassoux sử dụng đề biểu tượng tính 
cấp tiến tuyệt đối của siêu-hỗn độn như một thực thể, 
chúng ta thây cần phải hỏi, làm thế nào Meillassoux có thê 
mô tả tuyệt đối với những thuật ngữ tự thân là tùy duyên? 
Câu trả lời đơn giản là, Meillassoux dường như giả thiết 
tính hợp lý tất yếu của tư tưởng, mặc dầu không tán thành 
mọi yêu câu lý do đủ: siêu-hỗn độn khả lý giải nói chung, 
đích thị như một kết quả của sự đảm bảo sự tương ứng của 
nó với một trí tuệ có khả năng khái niệm dị biệt giữa những 
gì tồn tại và những gì có thê trở thành-khác. 


Sau đây là ba phương thức khái niệm hóa siêu-hỗn độn của 
Meillassoux, cả ba đêu liên hệ chặt chẽ với nguyên tắc Lý 
do đủ, nguyên tắc mà Meillassoux phủ nhận. 


Phương thức thứ nhất: Trong tiêu luận Thời gian và Duyên 
cớ (Time and Ground)!Š Jon Roff phê phán quan điểm 
Meillassoux đã định vị cái siêu-hỗn độn Ấy theo một 
phương thức nào đó vượt quá thời gian hiểu theo nghĩa 
thông thường, biện luận rằng “siêu hỗn độn của 
Melllassoux không thể hủy diệt thời gian, thậm chí nó 
không thể được tư lượng một cách nhất trí như duyên cớ 
của thời gian, bởi vì trong thực tế nó là thời gian, hiểu theo 


457 


Meillassoux và NTLDĐ 


nghĩa vi phân tối thiểu, là duyên cớ của khả hữu của bất kỳ 
bât đông nào, và bât kỳ đông nhât nảo.” 


Phương thức thứ hai: Thomas Sutherland lưu ý chúng ta 
trong bài 'Hume's Revenge: À Dieu, Meillassoux°, Adrian 
Johnston!? nêu ra một ví dụ trong đó, thay vì tuân theo 
những nguyên tắc về vô duyên cớ, Meillassoux đánh mắt 
tính nhất trí của khẳng định của ông về vô duyên cớ bằng 
cách tuyệt đối hóa sự bất khả hữu của tính tất yếu (the 
impossibility of necessity) biến nó thành một hình thức bản 
thê học biểu thuyên (positive ontological form), bởi vì khái 
niệm hóa siêu-hỗn độn bao hàm năng lực nhân quả. 


Phương thức thứ ba: Phái sinh từ phân tích pháp của 
Christopher Watkin, có ý kiến cho rằng vấn đề nan giải của 
bản thể học của Meillassoux là “ông công nhận những gì 
được tư nghị (cây cối, tỉnh tú, quy luật) là tuyệt đối tùy 
duyên, nhưng ông chừa bản thân tư lượng ra khỏi tính tùy 
duyên.”??° Theo những tiên đề riêng của Meillassoux, 
những phạm trù ông sử dụng đề biểu trưng siêu-hỗn độn, 
và những quá trình tư lượng thông qua đó ông đạt tới chúng 
cũng phải có khả năng để chăng có lý do. Meillassoux 
không nhận thấy trong học thuyết của ông sự ông nỗ lực 
thiết lập “một lý do giải phóng khỏi nguyên tắc Lý do đủ — 
một tư biện hợp lý, không còn là một lý do siêu hình học 
(un rationnel spéculatif qui ne serait plus une raison 
métaphysique) [AF 116]” thông qua sự cầu đến một lực của 
tính tùy duyên có thể bất cứ lúc nào hủy hoại những phép 
tắc của tính hợp lý mà ông cầu đến. Sự ỷ lại của ông vào 
những phép tắc tùy duyên đó nhằm thiết định một tuyệt đối 
hoàn toàn đối địch những tính tùy duyên như vậy có tính 
luận quần và tự phản bác: “tính tùy duyên cùng với hết thảy 
mọi quy luật và nguyên tắc của lôgic có thể vô ý nghĩa bất 
khả tư nghị sau bất kỳ biến đổi siêu-hỗn độn nào, cùng với 


458 


Meillassoux và NILDĐ 


bản thân của những ý tưởng về “siêu hôn độn” và “biên 
đôi? ‹21 


Đề kết luận, luận điểm cơ bản như trình bày trên đây của 
Thomas Sutherland là, mọi triết gia về lưu chuyên thao tác 
trong truyền thống Héraclite sáng khởi, đều căn cứ trên ứ 
lượng tuyệt đối theo quan điểm trở thành. Trở thành là tồn 
thể tất yếu trên đó mọi quan hệ nhân quả đặt cơ sở. 
Meillassoux, trái lại, đề xướng cái gì đó hoàn toàn khác 
hẵn: “một hỗn độn quá hỗn độn đến nổi ngay cả trở thành 
có thể sinh và diệt bên trong đó (AF 106).” Ông nỗ lực thực 
hiện điểm này bằng cách trừ bỏ ý tưởng về một quy luật 
vĩnh hằng của trở thành mà ông xem như một thực thể mâu 
thuẫn và thay thế vào đó một trở thành mang tính siêu-hỗn 
độn chẳng đảm bảo tính tùy duyên, nhưng đảm bảo tính tất 
yêu của tính tùy duyên, đặt cơ sở trên nguyên tắc vô duyên 
cớ. Nhưng nỗ lực đó của Meillassoux nhằm cuối cùng trừ 
bỏ nguyên tắc Lý do đủ thất bại theo quan điểm của 
Thomas Sutherland, bởi vì sự quyết tâm của ông định vị 
siêu-hỗn độn như một thực thể bản thể học biểu thuyên 
cung cấp cơ sở trên đó tính hợp lý của những bột phát của 
tính tùy duyên của nó có thể tư nghị. Siêu-hỗn độn trở 
thành duyên cớ tất yếu của tính tùy duyên như vậy, và kết 
quả là ở trong khung lôgic mà Meillassoux cố tình hy vọng 
trốn thoát: bản thân của nó được bộc lộ như một thực thê 
mâu thuẫn. Trong lúc siêu-hỗn độn cơ bản giống như Thời 
gian, nó cũng hủy hoại tận gốc thời gian nói chung. Không 
chỉ Thượng Đề mà bản thân của thời gian cũng có thê bị 
hủy hoại, và chẳng có lý đo. 


Chú thích 


!. Speculative Materialism. 

?, Quentin Meillassoux. After Finitude. An Essay on the Necessity of 
Contingency. Ray Brassier dịch từ nguyên bản tiếng Pháp, Aprẻs la 
Finitude. Continuum International Publishing Group. New York. 2006. 


459 


Meillassoux và NTLDĐ 


3, Graham Harman là Giáo vụ trưởng Quản lý Nghiên cứu và là giáo sư 
trong Ban Triết học, American University, Cairo, Ai cập. 

Quentin Meillassoux, nguyên sinh viên và nay là giáo sư Triết học tại 
trường nồi tiếng École Normale Supérieure, rue đUlm, Paris. France. 

4. Hiện thực ngây thơ. Trong tâm lý học xã hội, hiện thực ngây thơ là 
khuynh hướng con người tin rằng chúng ta nhìn thế giới quanh mình 
một cách khách quan, và những ai không đồng ý với chúng ta đều xem 
như là không hiểu biết đời, bất hợp lý, hay nghĩ vẹo. 

Š. AF trong Phần 2: Tất yếu-Tùy duyên này là AF tiếng Pháp: APRÈS 
LA FINITUDE, 2006. 

5. Theo hiện tượng luận, tương quan vô-hữu (noetic-noematic aspects) 
là tương quan giữa nội dung ý thể và nội dung thực của một hành động 
có ý hướng (hành động của ý thức). Nội dung ý thể tức điện hành động 
(the act aspect; noetic attitude) là vô và nội dung thực tức diện nội dung 
(the conftent aspect; noematic confenf) là hữu. 

7. Như Chú thích #2. “For just as I cannot know the in-itself without 
converting 1t Into a for-me, Il cannot know what wIll happen to me 
when I am no longer of this world, since knowledge presupposes that 
one 1s ofthe world.” P5S. 

s Collapse HI (2007). Ray Brassier et al., “Speculative Realism”. “The 
correlationist must claim, against the 1dealist, that we can conceive the 
contingency of the correlation, that 1s: 1ts possible disappearance; for 
example, with the extinction of humanity. The correlation 1s contingent: 
we can conceive the contingency of the correlation. But, m this way, 
the correlationist must admit that we can postively think of a 
possIbility which 1s essentially independent of the correlation, since this 
1S precIsely the possibility of the non-being of the correlation. We can 
draw an analogy with death: to thìink of myself as a mortal, I must 
admrit that death doesn”t depend on my own thinking about my death. 
Otherwise, I would be able to disappear only on one condition: that I 
was stlll alive to think of my disappearance and make this event a 
correlate of my access fo 1(. In other words, [ could be dying 
1ndefinitely, but I could never pass away, because I would have to exIst 
to make of death a correlate of my own subJecfive access to 1t. IÝ 
facticity can be conceived, I1 1t 1s a notion that we can effectively 
conceive — and this must be the case for the correlationist 1ƒ he wanfs to 
refufe the 1dealist — then 1t 1s a notion we can think as an absolute: the 
absolute lack of reason of any reality; or, in other words, the effective 
ability of every determined entity — event, thing, or law of subJectiv1ty 
— fo appear and disappear with no reason for 1ts being or non-being. 
Unreason becomes the attribute of an absolute time able to destroy and 


460 


Meillassoux và NTLDĐ 


create any determined entity — event, thing or law — wIthout any reason 
for thus creating and destroying.”” Pp. 430-431. 

?..Q. Meillassoux. “Metaphysics, Speculation, Correlation.” Pli: The 
Warkwick Journal of Philosophy 22 (2011): 20. 

0 Q. Meillassoux. “Time without becoming”. Presentaion at 
Middlesex University. May 8, 2008. 

!..Q. Meillassoux. “Potentiality and Virtuality.” The Speculative Turn: 
Continental Materialism and Realism. Melbourne. Re.press. 2011. Pp. 
230-231. 

?. Như trên. P232. 

3, Lê Tôn Nghiêm. Lịch sử Triết học Tây phương. Tập I. Thời kỳ Khai 
nguyên Triết lý Hy Lạp. Nhà xb Th.Phó Hồ Chí Minh. 2000. Trg 102. 

*  Thomas Sutherland. The lau of becoming and the shackles of 
sufficient reason In Quentin Meillassoux. Parrhesia. Number 21. 2014. 
P164. 


l3 “TTNe Speculative Turn: Continental Materlalism and Realism. Levi 
Bryant, Nick Srnicek and Graham Harman, ediors.  re.press 
Melbourne, Australia. 2011. “The only law that survives the 
elimination of causal or sufficient reason 1s the law of noncontradiction. 
Why? Because a contradictory entity would be utterly Indeterminate, 
and could thus be both contingent øđ necessary. In order to affirm the 
thesis that any given thing can be anyíhing, 1t 1s necessary that this 
thing both actually be what 1t 1s here and now, and also forever capable 
of being determined as something else. In other words, where Kant 
simply posited that things-Iin-themselves existed and existed as non- 
contradictory, Meillassoux claims to deduce the latter property directly 
from the modality of their existence.” P134. 

5 R, Brassier Nihil Unbound: Enlightenment and Extinction. 
HoundmIlls: Palgrave Macmillan. 2007. P221. 

7, Như Chú thích #13. “Hyper-chaos does not necessifate change, but it 
underwrites 1s virtual potentiality, and this, Ï would argue, 1s enough to 
negate the princIple of unreason. 

3 J, Rofe, “Time and Ground: A Criique of Meillassoux's 
Speculative Realism.” Angelaki: Journal oƒ the TheoreHcal Humanities 
17:1 (2012): 64. 

° A. Johnston. “Hume's Revenge: À Dieu, Meillassoux?” in 7e 
Speculaiive Turn, LŨI. 

9C. Watkin, Djƒficult Atheism: Post-Theological Thinhing in Alain 
Badiou, Jean-Luc Nancy and Quenin Meilliassoux. Edinburgh: 
Edinburgh University Press, 2011, 150. 


461 


Meillassoux và NTLDĐ 


?!_ Như trên. P152. 


462 


Lộ 00 520 1 714 0000012210000 0g ea 1H 
Kệ tụng mở đâu, I1. 


Nhân Minh Nhập Chánh Lý Luận; Luận về Chơn năng lập; Luận về 
Tợ năng lập; Hiện lượng và Tỷ lượng: Tợ hiện Tợ tỷ; Năng phá Tợ 
phá, 1v. 


Ba tướng của Nhân và thuyết apoha; đặc tánh nhân, liñga hay hetu, 
dấu lượng đoán, dấu chỉ lý do, iv. - Matilal và thuyết phái sinh 
nhận thức từ ngôn ngữ hay từ ngữ; Khác biệt giữa Trần Na và Pháp 
Xứng về apoha, v. 


Thuyết sát na sinh diệt, vii. - sai khác; pháp tương vi; luật phi mâu 
thuần, vi. — thực tại có tên gọi là hủy diệt, 1x. — toàn bộ nhân và 
duyên chính là biên cô kêt quả; với Bergson thời tục là thật, x. 


Duyên khởi, x. - Quả phát sinh là do sự sinh khởi nhờ duyên phối 
hợp; ba cách phát biêu Duyên khởi, xI. 


Một giọt lôgic, xi. — Nhận thức luận Nyãya-bindu, xi1. — Hai thực 
tại, xIv. — Tính phân đôi của một nguồn nhận thức; Lý do phân biệt 
hai cách lượng biết, xv. — Lôgic học, xvI. - Cảm quan lượng đoán, 
xvil. — Phán đoán, xix. — Phán đoán và tự lượng đoán, xx. — Ba 
tướng của Nhân, xxII. — Hai cách tùy thuộc; Tha lượng đoán, xxII. 
— Tha lượng đoán nhân quả và giả định; Luật Lý do đủ là luật 
Duyên khởi, xxIv. 


Spinoza và Nguyên tắc Lý do đủ; Spinoza: Triết gia hiện đại đầu 
tiên, xxv. — Ethics, xxvi. —- Tôn tại, Bản thể, Thượng Đề, Tự nhiên; 
thực tại: một bản thể đơn nhất, tương đương với Thượng Đế, xxviii. 
— có một bản thê và một mà thôi, và bản thê đó là Thượng Đề, xxx. 
— Thượng Đề tức Tự nhiên, xxxi. — trong vũ trụ không có ngẫu 
nhiên hay tùy duyên, xxxIv. — Tâm, Thân, Kinh nghiệm và Tri thức, 
XXXVII. — tri thức trực quan, xÌ. — sự tương tợ giữa tri thức trực quan 
với phép quán tưởng, xÌIi. — Về sự Cứu rỗi, xiii. — Phương thức 
hiểu biết Spinoza: Nguyên tắc Lý do đủ; NTLDĐ: một chủ đề của 
Ethics, xÌv. 


Kant, Deleuze và Nguyên tắc Lý do đủ, xIv. - Ba tập Phê Phán của 
Kant; Phá vỡ vòng tròn tương qua luận; Trường siêu nghiệm, xÌvI. — 


463 


Kant, Deleuze và Thuyết Ý niệm nội tại; Ý niệm trong PPLTTT, 
xlvii. — Ý niệm trong PPNLPĐ, xiviii. - Ý niệm trong PPLTTH, 
xlix. - Nguyên tắc Lý do quy định, l. - Nguyên tắc quy định, 
thường gọi là Lý do đủ, li. 


Schopenhauer và Nguyên tắc Lý do đủ; Tánh chất của Giải thích, 
lii. — bốn loại kết nối tất yếu, liii. - Đại cương về Tiểu luận Tự do 
của Ý chí, liv. - Về Nguồn gốc Bốn mặt của Nguyên tắc Lý do đủ; 
Giới thiệu tổng quát, lv. — Quan hệ nhân quả, lvi. — Tóm lược nội 
dung Về Nguồn gốc Bốn mặt, lviii. - Một số chỉ tiết trọng yếu trong 
Về Nguồn gốc Bốn mặt, lix. - Chủ thể và Đối tượng trong 
Schopenhauer, Ixi. — bốn loại tính chân, lxiii. — sự đồng nhất nhận 
thức và ý nguyỆn; sự đồng nhất thân xác và ý chí, tức tính chân triết 
học tiêu biểu nhất; ý nguyện và hành động tương đồng, lxv. - bốn 
loại tất yêu; hai điểm bắt đầu tư tưởng của Schopenhauer; công thức 
siêu hình học của nguyên tắc Lý đo đủ, Ixvi. 


Meillassoux và Nguyên tắc Lý do đủ; Nhất thiết pháp khả hữu; Vấn 
đề của Hume, lxvii. — sự kết nối nhân quả không có tính tất yếu; 
trong thực tế các quy luật đều là tùy duyên mà thế giới vẫn ồn định, 
Ixviii. — Tính tùy duyên; đoạn văn mô tả cái thế giới tưởng tượng 
không có quan hệ nhân quả và vô trật tự do khẳng định tính tùy 
duyên mà có, lxix. — Thời gian mà chăng trở thành; Tương quan 
luận, lxx. — luận cứ về cái vòng tròn; Tổ tông điều kiện, ÏlxxI. — 
Nguyên tắc vô duyên cớ tất yếu tính; Nguyên tắc phi mâu thuẫn, 
Ixxii. - vô duyên cớ tính như tuyệt đối phải được xem như là thời 
gian: siêu-hỗn độn, lxxiii. — Tiềm tính và Hư tính; thời gian biểu 
hiện như bột phát ex m/hilo; căn nguyên của đời sống; biến mỗi bột 
phát hoàn toàn ex øihi/o thành sự biêu hiện của một thời gian chăng 
có gì đỡ dưới và trương ra, ÌxXIV. 


Tất yếu-Tùy duyên; Sau Hữu Hạn Tính; Tương quan luận, lxxvi. — 
Tổ tông điều kiện, Ixxvii. - nhất kỳ vô thường, lxxviii. — Duy vật 
học tư biện, lxxix. — bản liệt kê một số tối thiêu vị trí Meillassoux 
cần cho luận cứ trong AF; Tính Tùy duyên, lxxx. — nguyên tắc vô 
duyên cớ; vô duyên cớ tất yếu tính; Tính Tất yếu của Tính Tùy 
duyên, lxxxi. — thời gian có khả năng hủy diệt mọi quy luật vật lý 
học mà chăng tuân theo bất kỳ quy luật nào; tính tất yếu tuyệt đôi 
của tính tùy duyên, lxxxH. — Tóm lược luận cứ của Melllassoux 
trong một buôi thuyết trình một năm sau lần xuất bản thứ nhất của 
AF; Tóm lược Vấn đề Nguyên tắc Lý do đủ trong triết học 
Meillassoux, lxxxiii.— hư thời gian; siêu-hỗn độn là một thời gian 


464 


triệt tiêu hoàn toàn nguyên tắc Lý do đủ; một duyên cớ tất yếu dưới 
bât cứ hình thức nào là một yêu câu lý do đủ, lxxxIv. — bản thân của 
siêu-hôn độn được bộc lộ như một thực thê mâu thuân, lxxxv. 


Bài kệ hồi hướng, lxxxvi. 


Chương I: Nhân Minh Luận và Nguyên tắc Lý do đủ ...... 3 
Nhân Minh Nhập Chánh Lý Luận, 5. - Bốn môn về phương diện 
ngộ tha; bốn môn về phương diện tự ngộ, 6. — tự lượng đoán; tha 
lượng đoán; Năng lập; tôn, nhân, dụ; đồng phâm, đị phẩm, 7.— 
Năng phá; tợ năng lập; tợ năng phá; Luận vê Chơn năng lập; Ba chi: 
tôn, nhân và dụ; Ba tướng của nhân, 8. — Chơn năng lập tôn; tôn y 
và tôn thể; mệnh đề tôn, 9. — tiền trần, hậu trần, tôn y; tôn thể; thể 
và nghĩa; tự tánh, hữu pháp và sở biệt; sai biệt, pháp và năng biệt; 
tự tánh và sai biệt, 10. — hữu pháp và pháp; sở biệt và năng biệt; 
Chơn năng lập nhân; nghĩa lý ba tướng; nhân chơn năng lập, l1. — 
biến thị tôn pháp tánh; đồng phâm định hữu tánh; dị phâm biến vô 
tánh, 12. - Chơn năng lập dụ; dụ y và dụ thể, 13. — hợp tác pháp, ly 
tác pháp, 14. — Luận về Tợ năng lập; Tợ lập, tôn quá; năm lỗi tương 
vi; bốn lỗi bất thành, 16. - Nhân quá; bốn lỗi bất thành; sáu lỗi bất 
định, 18. — tương vi, 21. — năm thứ dụ đồng pháp tương tợ; năm thứ 
dụ dị pháp tương tợ, 22. — DỊ pháp Dụ tương tợ, 24. — Hiện lượng 
và Tỷ lượng; hiện lượng là trừ phân biệt (phi vọng tưởng), 26. — 
chánh trí, lượng quả; lượng; tướng phần, kiến phân; trí; tợ hiện tợ 
tỷ; tri có phân biệt, 28. — Năng phá Tợ năng phá, 29. — Tợ hiện 
lượng và tợ tỷ lượng, 30. 


Ba tướng của nhân và thuyết apoha; liñga hay hetu, dấu lượng 
đoán, dấu chỉ lý do; cái khả lượng; ĐỐI TƯỢNG, 31. - apoha, 
khiến trừ, 32. — hiện lượng, tỷ lượng hay tự lượng đoán; biến có 
thức, 33. — bản thân đối tượng, cá thể đặc thù, tự tướng, 35.— thuyết 
apoha, 38. 


Khác biệt giữa Trần Na và Pháp Xứng về apoha, 39. - quan hệ tự 
nhiên; mô thức nhân quả (tadutpatti), mô thức đồng quy nhất 
(tadãtmya); nhân hiệu quả, nhân svabhava, 40. — quá trình nhận 
thức luận; phán đoán cảm năng, 42. — tóm lược những điểm khác 
biệt chủ yếu về giáo nghĩa giữa Dignäga và Dharmakïrti, 44. 


Thuyết sát na sinh diệt, 45. — sai khác; điểm toán học sát na sinh 
diệt, thực tại điêm; pháp tương vị, 47. — Thực tại là tự tướng, là vật 
tự thân, là chân đê, 48. — có thật và không có thật, 49. — thực tại có 


465 


tên gọi là hủy diệt, 50. — thực chất và thuộc tính; tự thân của sự vật 
là hủy diệt; điểm sai lệch quan trọng của hệ Bergson đối với Phật 
giáo, 52. 


Duyên khởi, 53. — các công thức Duyên khởi; duyên khởi và thực 
tại tương đông, 56. — tôn tại là khả năng tính tác dụng có hiệu quả; 
tôn tại là hiệu năng nhân quả, 57. — vô hạn nguyên nhân, 58. 


Một giọt lôgic; nguyên tắc Lý do đủ là nguyên lý Duyên khởi, 58. — 
Nhận thức luận Nyäya-bindu; mục đích và phạm vi của lượng luận 
Phật giáo, 60. — mọi hành động thành công là nhờ trước đó nhận 
thức đúng; ba phần chính của tư tưởng suy lý, 61. — Ba chủ đề chính 
của nhận thức: cảm quan lượng đoán, tự lượng đoán và tha lượng 
đoán hay tam đoạn luận; cảm năng và trí năng: thử nghiệm về sự 
thật; nhận thức đúng là không mâu thuẫn với kinh nghiệm, 62. — 
nhận thức là một nhận thức mới; tái nhận thức, 63. — nhận thức 
đúng là nhận thức có công hiệu; quan điểm Phật giáo về kinh 
nghiệm, 64. — hai thực tại, 65. — tính phân đôi của một nguồn nhận 
thức, 67. — nhận thức hoặc cảm tính hay phi cảm tính, hoặc trực tiếp 
hay gián tiếp; lý do phân biệt hai cách lượng biết, 69. — lời dạy của 
đức Phật đối với các vấn đề siêu quá cảm giác, 71. — đối tượng siêu 
hình và đối tượng siêu nghiệm, 72. 


Lôgic học; tư tưởng suy lý; cảm quan lượng đoán, 73. — hiện lượng 
và tỷ lượng, 74. - hiện lượng là cảm giác kế tiếp bởi khái niệm; 
vọng tưởng, 76. - cảm giác thuần túy và khái niệm; phán đoán; 
chuyên biến từ cảm giác thuần túy qua khái niệm, 77. - tiến trình 
hoat động tâm lý, 78. —- phán đoán; thống nhất trong dị biệt, 81. - 
tự lượng đoán, 82. —- Ba tướng của Nhân, 88. - quan điểm của 
Dharmakirti về Quan hệ; hai cách tùy thuộc, 91. — tha lượng đoán, 
94. — luật Lý do đủ là luật Duyên khởi, 100. 


Chương II: Spinoza và Nguyên tắc Lý đo đủ .................. 107 
SpInoza: Triệt gia hiện đại đâu tiên, 107. — Spinoza và Luân lý học, 
110. 


Ethics (Luân Lý Học), III. — sách được viết một cách hình học, 
thuật ngữ là từ vựng quen thuộc của Aristotle-Descartes, I12. — 
Viết và Đọc Ethies, 114. — tồn tại, bản thể, Thượng Đề, Tự nhiên, 
116. — định nghĩa, 117. - tiên đề, 123. - mệnh đề 1-5, 124. - vấn đề 
với p5, 127. - mệnh đề 6-14, 129. — p11: tất yếu tồn tại của Thượng 
Đế, 131. — mệnh đề 12-14, 133. — “tồn tại vĩnh hằng và vô hạn đó 


466 


chúng ta gọi là “Deus, sive Natura”; tính nhân quả và tự do của 
Thượng Đề, 134. - Tất yếu và Túc Tiệnh luận, 138. - tính tất yếu 
nhân quả (causal necessity), 140. — cách thái vô hạn, 143. — cách 
thái hữu hạn, 146. —- không có tùy duyên trong vũ trụ, 149. —- Tâm, 
Thân, Kinh nghiệm và Tri thức, 151. - những gì là một Ý niệm?, 
152. - thuộc tính Tư tưởng và thuộc tính Mở rộng, 154. — thuyết 
sóng đôi, 156. — tâm như ý niệm của thân, 158. — khoa học các thân 
mở rộng, 159. — tri thức nhân loại (I)- maginafio; cảm quan lượng 
đoán và ký ức, 161. —- ý niệm của ý niệm, 162. - thể tính và tồn tại, 
163. — tri thức sung túc và bất túc, 165. - tri thức nhân loại (2) - lý 
tính và tri thức trực quan; ý tưởng cộng đồng, 168. — ba loại tri thức, 
169. — Về sự Cứu rỗi (on Salvation), 171. — năng lực, rung động, và 
ham muốn, 172. — conatus, 173. - về trạng thái nô lệ của loài người, 
hay năng lực của các rung động, 176. - về năng lực của trí tuệ, hay 
của tự do của con người, 178. 


Phương thức hiểu biết Spinoza: Nguyên tắc Lý do đủ, 187. - 
nguyên tắc Lý do đủ: một chủ đề của Ethics, 192. — vũ trụ nhân quả, 
195. — nguyên tắc Lý do đủ, 196. — bản thể, 197. — thuộc tính và 
cách thái, 199. — Thượng Đế, 200. 


Chương III: Kant, Deleuze và Nguyên tắc Lý do đủ .....223 


Kant, Deleuze và tương quan luận của Meillassoux; Triết học siêu 
nghiệm vượt quá tương quan luận, 223.— đối tượng phải hướng 
theo nhận thức của ta, 224. — ba tập Phê Phán của Kant, 226. — Phê 
phán Kant không đầy đủ, 227. - Kant thiết lập một ngoại quan hệ 
giữa khái niệm và trực quan không có khả năng giải thích chúng 
quan hệ như thế nào, 229. - Kant truy nguyên cái siêu nghiệm từ cái 
thường nghiệm, vì vậy rơi vào vòng luẫn quần, 230. - Phá vỡ vòng 
tròn tương quan luận: Thời gian và Chủ thể bị gẫy, 234. - trường 
siêu nghiệm, 237. 


Kant, Deleuze và thuyết Ý niệm nội tại, 240. — T niệm trong 
PPLTTT, 241. - Ý niệm trong PPNLPĐ, 246. - Ý niệm trong 
PPLTTH, 251. 

Nguyên tắc Lý do quy định: luôn luôn có một lý do quy định tiền 


kiện, 254. —- Nguyên tắc Lý do quy định, thường gọi là Lý do đủ, 
8T: 


Chương IV: Schopenhauer và Nguyên tắc Lý do đủ .....2 


467 


73 


Tánh chất của Giải thích, 273. — Bốn phạm trù lý do đủ, 274. — Phân 
tích, 277. — Tông hợp, 280. — Đại cương về tiêu luận Tự do của Ý 
chí, 282. — thế nào là tự do?, 284. — tất yếu là những gì tiếp theo sau 
một lý do đủ hay duyên cớ được mang lại, 286. — định nghĩa tự ý 
thức, 288. —- mong và muốn, 289. — nhân quả của động cơ, 292. — 
động cơ và tính năng, 296. 


Tự do là một bí ấn, chăng phải là một phép mầu, 298. 


Về Nguồn gốc Bốn mặt của Nguyên tắc Lý do đủ; Giới thiệu tổng 
quát, 303. — Quan hệ nhân quả, 305. — Nhận thức, 308. — Tóm lược 
nội dung Về Nguồn gốc Bốn mặt, 310. - Nguyên tắc tổng quát; 
duyên cơ và nhân, 311. - Nguyên tắc Duyên cớ hay Nguyên tắc 
Bồn mặt, 313. —- Một số chỉ tiết trọng yếu trong Về Nguồn gốc Bốn 
mặt, 315. — Sự sai biệt giữa các lần xuất bản, 316. — chủ thể và đối 
tượng trong Schopenhauer; đoạn văn phát biểu về nguồn gốc của 
nguyên tắc Bốn mặt, 322. - thông diễn “quan hệ tự nhiên và tuần 
quy” đề cập trong đoạn văn trích dẫn trên theo cách Pháp Tạng giải 
thích quan hệ Sắc- Không trong Tâm kinh, 323. — “Không có gì là 
không có lý do tại sao tôn tại hơn không tôn tại”, 330. — nguyên tắc 
Lý do đủ của trở thành; “quan hệ nhân quả là một quan hệ, không 
phải giữa các sự vật, mà là giữa các biến đổi hay các trạng thái tôn 
tại của sự vật”, 334. — nguyên tắc Lý do đủ của tri thức; bốn loại 
tính chân: lôgIc, thường nghiệm, siêu nghiệm, và siêu lôgic, 339. — 
lý tính, 343. - nguyên tắc Lý do đủ của tồn tại, 346. - tánh chất tiên 
nghiệm của nguyên tắc Lý do đủ của hành động được gọi là “luật 
động cơ thúc đầy" (law of motivation), 352. — Công thức siêu hình 
học của nguyên tắc Lý do đủ, 355. 


Chương V: Meillassoux và Nguyên tắc Lý do đủ........... 366 
Nhất thiết pháp khả hữu; triết học tư biện, 367. 


Vấn đề của Hume, 368. — “có thể nào chúng ta chứng minh khoa 
học thực nghiệm khả hữu hôm nay vẫn còn khả hữu ngày mai?'; ba 
loại ứng đáp vấn đề của Hume, 369. - không ứng đáp nào chất nghi 
tính tất yếu của quan hệ nhân quả, 373. — các quy luật đều là tùy 
duyên mà thế giới vẫn ồn định, 374. — Nikolai Lobachevsky; phát 
hiện vũ trụ không có quan hệ nhân quả, 375. — biến vấn đề cũ của 
Hume thành một cơ hội; chẳng có những sự vật như lý do hay 
nguyên nhân; bạo phát các cái mới bắt nguồn từ không (ex mihiio), 
377. — đoạn văn mô tả cái thế giới tưởng tượng không có quan hệ 
nhân quả và vô trật tự do khẳng định tính tùy duyên mà có, 378. 


468 


Thời gian mà chăng trở thành; thời gian tuyệt đối; tuyệt đối, 
379. — Tương quan luận, 380. — Tổ tông điều kiện, 383. — 
nguyên tắc vô duyên cớ tất yếu tính, 389. — nguyên tắc phi mâu 
thuẫn, 395. — tiềm tính và hư tính, 402. 


Tất yếu-Tùy duyên; Sau Hữu Hạn Tính, 413. — tương quan luận, 
415. — tai biên Kant, 418. — tô tông điêu kiện, 420. — duy vật 


học tư biện, 428. - tính tùy duyên, 430. — tóm lược Vấn đề 
Nguyên tắc Lý do đủ trong triệt học Meillassoux, 446. 


Hết 


469 


